Kinh Trường Bộ 


Page I of466 


KINH TRƯỜNG BỘ 


Dìgha Nikàya 
®The Long Discourses Qƒ The Buddha” 
Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt Dịch 


MỤC LỤC 
TẬP I 

01. Kinh Phạm Võng (Brahmaijàla Sutta) 09. Kinh Bố-Sá-Bà-Lâu (Potthapàda Sutta) 
.. S020 046 10. Kinh Tu-Ba (Subha Sutta) 
03. Kinh A-Ma-Trú (Ambbattha Sutta) 11. Kinh Kiên Cố (Kevaddha Sutta) 
04. Kinh Chủng Đức (Sonadanda Sutta) 12. Kinh Lô-Hi-Gia (Lohicca Sutta) 
Che EEM-kA-DANỀNM TP VN DEAVIEN 13. Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta) 
06. Kinh Ma-Ha-Li (Mahàli Sutta) 14. Kinh Đại Bổn (Mahà-Padàna Sutta) 
07. Kinh Cha-Li-Da (Jàliya Sutta) 15. Kinh Đại Duyên(Mahà-Nidàna Sutta) 


08. Kinh Ca-Diếp Sư Tử Hống (Kassapa- 
Sìhanàda Sutta) - Kinh Đại Sư Tử Hống 
(Mahà-Sìhanàda Sutta) 


16. Kinh Đại Bát-Niết-Bàn (Mahà- 
parinibbàna Sutta) 


TẬP II 


17. Kinh Đại Thiện-Kiến Vương (Mahà- 
Sudassana Sutta) 


18. Kinh Xà-Ni-Sa (Janavasabha Sutta) 


19. Kinh Đại Điền-tôn (Mahà-Govinda 
Sutta) 

20. Kinh Đại Hội (Mahà-Samaya Sutta) 
21. Kinh Đế-Thích Sở vấn (Sakka-panha 
Sutta) 

22. Kinh Đại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna 
Sutta) 

23. Kinh Tệ-Túc (Pàyàsi Sutta) 

24. Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) 

25. Kinh Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống 
(Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) 


26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử 
Hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) 

27. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana 
Sutta) 

28. Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya 
Sutta) 

29. Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta) 


30. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 


31. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt 
(Singàlovàda Sutta) 

32. Kinh A-Sá-Nang-Chi (Atànàtiya Sutta) 
33. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 


34. Kinh Thập Thượng (DaSuttara Sutta) 


II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG 
A. Phẩm Giới uẫn (Sïiakkhandhavagga) 


ˆ 


1. Kinh Phạm võng (P. Brahmajäla Sutta, H. #tff#, “Tắm lưới của Phạm thiên”) tương 

đương Phạm động kinh. Nhân vì hai thầy trò du sĩ ngoại đạo có quan điểm trái ngược, người 
thầy là Suppiya dùng nhiều lời chỉ trích đức Phật, trong khi đệ tử là Brahmadatta lại dùng nhiều 
lời tán thán, đức Phật đã dạy cách ứng xử thản nhiên trước lời thị phi, đồng thời giới thiệu ba 
cấp giới hạnh: Giới hạnh nhỏ, giới hạnh vừa, giới hạnh lớn. Ngoài ra, đức Phật phê bình và dạy 
cách chuyển hóa 62 kiến chấp gồm 18 kiến chấp về quá khứ (Thường trú luận, Vô 

thường luận, Thế giới hữu biên hay vô biên, Thuyết ngụy biện và Vô nhân luận) và 44 kiến 

chấp về tương lai (gồm Hữu tưởng luận, Vô tưởng luận, Phi hữu tưởng phi vô tưởng luận, Đoạn 
diệt luận, Hiện tại Niết-bàn luận). 

2. Kinh Sa-môn quả (P. Sãmaññaphala Sufta, H. 3ˆƑ*1####) tương đương kinh cùng tên trong 
bộ Trường A-hàm.!! Nhân dịp Vua Ajätasattu nhờ đức Phật cứu độ về tội giết cha, đức Phật giải 
thích tác hại tà thuyết của sáu ngoại Đạo sư: (¡) Thuyết Không có nghiệp báo của Pũrana 
Kassapa; (ii) Thuyết Luân hồi tịnh hóa của Makkhali Gosäla; (iii) Thuyết Đoạn diệt của Ajita 
Kesakambala; (iv) Thuyết Bảy thân bất hoại của Pakudha Kaccäyana; (v) Thuyết Lõa thể với 
bốn cắm giới của Nigantha Nã†aputta; (vi) Thuyết Ngụy biện của Sañjaya Belatthaputta. Đồng 
thời, đức Phật giải thích về các công đức của bậc chân tu: Được kính nễ, tăng trưởng đạo đức, 
làm chủ giác quan, chánh niệm tỉnh giác, thiểu dục tri túc, dứt năm trói buộc tâm, chứng đắc bốn 
thiền, thành tựu trí tuệ, đạt được các thần thông và giải thoát tri kiến. 

3. Kinh Ambaftha (A-ma-trú) (P. Ambaf{tha Sutta, H. l[EESSf#) tương đương kinh cùng tên trong 
bộ Trường A-hàm.P! Trước thái độ cao ngạo về huyết thống của Ambattha, đức Phật truy nguồn 
gốc mẹ của Ambattha là nữ tỳ của dòng họ Sãkya. Phủ định giai cấp, đức Phật khẳng định rằng 
người nào có giới hạnh và trí tuệ đầy đủ sẽ trở thành tối thắng giữa loài người. Nhân đó, đức 
Phật giảng về Tứ diệu đé, bó thí, sống đạo đức, quả phước ở các cõi trời. 

4. Kinh Chủng Đức (P. Sonagdanga Suffa, H. ‡§fãf#) tương đương kinh cùng tên trong 

bộ Trường A-hàm.l Nhân dịp các Bà-la-môn cao ngạo rằng mình là người có huyết thống thuần 
khiết bảy đời, thông hiểu ba bộ Vệ-đà, giỏi thần chú, tướng mạo đoan trang, đầy đủ đức 

hạnh, sáng suốt trí tuệ, đức Phật cho rằng trí tuệ và đạo đức làm cho con người trở nên tối thắng, 
chứ không phải giai cấp và huyết thống. Nơi nào có trí tuệ, nơi ấy có đạo đức. Theo đức Phật, 


người xứng danh Bà-la-môn phải là người thành tựu trí tuệ, đạo đức. 


5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (P. Ki†adanta Sutta, H. 2§§†55ã8f#) tương đương kinh cùng tên trong 
bộ Trường A-hàm.P! Trái với các lễ tế đàn của Bà-la-môn: Đẫm máu, chặt cây, phạt nô tỳ... đức 
Phật dạy tế đàn cao quý bằng cách cúng dường người đạo đức, xây dựng tự viện, quy 

ngưỡng Tam bảo, giữ năm đạo đức, chứng đắc bốn thiền và giúp người thấy và sống với chân lý. 
Để chấm dứt các tệ nạn, làm cho xã hội an bình, đức Phật cho rằng hình phạt không phải là giải 
pháp, mà chính là việc hỗ trợ nhân dân đúng thời, đúng cách. 

6. Kinh Mahãäli (P. Mahãli Suffa, H. F£ñnj334f#) không có bản tương đương trong bộ Trường A- 
hàm. Thay vì các Bà-la-môn bị vướng kẹt vào thiên sắc, thiên âm và tranh luận vô ích về thân 
thể, về quan điểm “tâm thức là một hay khác”; đức Phật dạy con đường kết thúc khổ đau bằng 
cách chuyên tu đạo đức qua ba cấp (tiểu giới, trung giới, đại giới), đạt bốn cấp thiền định, phát 
triển trí tuệ, hướng đến sự kết thúc các khổ đau. 

7. Kinh Jãliya (P. Jãliya Sutfa, H. FRl#J##) không có bản tương đương trong bộ Trường A- 

hàm. Nhân dịp hai vị xuất gia thảo luận về thân và tâm là đồng nhất hay dị biệt, đức Phật hướng 


dẫn cách phát triển trí tuệ trên nền tảng bốn chân lý Thánh để vượt qua mọi khổ đau. 


8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (P. Kassapasihanäda Suffa, H. 3It3ll-fL##) tương đương Lõa 


hình Phạm chí kinh.! Ngoài việc chứng minh tác hại của tu khổ hạnh ép xác của đạo Bà-la- 
môn, đức Phật dạy hạnh tu khó làm, bao gồm phát triển tâm từ bi, giữ đầy đủ các điều đạo 

đức nhỏ, vừa và lớn, làm chủ các giác quan, giải thoát các trói buộc bằng trí tuệ và chứng 

đạt bốn thiền nhằm vượt qua các khổ đau. 

9. Kinh Potthapãda (Bó-tra-bà-lâu) (P. Poffhapäda Sutfa, H. fniétE34‡#f#) tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.!! Kinh này dạy cách chấm dứt các tạp tưởng 

bằng phương pháp sống đạo đức, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ để vượt qua ba hình 

thái: Chấp ngã qua hình tướng, chấp ngã qua các đặc điểm thân, chấp ngã quá khứ và tương lai. 
Không nên mắt thời giờ cho các câu chuyện siêu hình, hãy siêng tu bốn chân lý Thánh để giác 
ngộ và giải thoát. 

10. Kinh Subha (Tu-bà) (P. Subha Suffa, H. Z3) không có kinh tương đương trong 

bộ Trường A-hàm, được Tôn giả Änanda giảng sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, nhắn mạnh tầm 


quan trọng của việc tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. 


11. Kinh Kevaddha (Kiên Có) (P. Kevaddha Sutfa, H. E#8l##) tương đương bài kinh cùng tên 
trong bộ Trường A-hàm.® Thấy sự nguy hiểm và mặt trái của việc biểu diễn các thần thông biến 
hóa, đức Phật đề cao “giáo hóa thần thông” tức “giáo dục là phép mầu” chuyển hóa khổ đau bằng 
cách giáo dục đạo đức và thiền định để chắm dứt năm trói buộc tâm, trải nghiệm tâm thơ 

thới, hoan hỷ, khinh an, lạc thọ, định tĩnh. Đồng thời, đức Phật khẳng định Thượng đế không có 
thật, nếu có thì Thượng đế không phải là đắng Toàn trí, Toàn năng và Toàn bi. 

12. Kinh Lohicca (Lộ-già) (P. Lohicca Sutfa, H. Sš####) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong 
bộ Trường A-hàm.8l Khi được hỏi tại sao nhiều Sa-môn và Bà-la-môn đạt thiện pháp nhưng ích 
kỷ, không giáo huấn tha nhân, đức Phật phê phán 3 loại Đạo sư: (¡) Không tự giác, không giác 
tha; (ii) Không tự giác nhưng giác tha; (iii) Tự giác nhưng không giác tha. Đồng thời, đức Phật đề 
cao hạng Đạo sư “tự giác và giác tha”, gồm tu đạo đức thanh cao, thực tập bốn thiền, tháo mở 
các trói buộc tâm, tinh tấn truyền bá Chánh pháp để giúp mọi người được lợi ích và an vui. 

13. Kinh Tam minh (P. Tevija Sutta, H. =BR##) tương đương bài kinh cùng tựa đề 

trong bộ Trường A-hàm.! Nhân hai vị Bà-la-môn tranh luận về việc cộng trú ở cõi trời Phạm 
thiên, đức Phật khẳng định rằng các Bà-la-môn còn dục ái, hận tâm, sân tâm và nhiễm tâm không 
thể nào cộng trú ở cõi trời Phạm thiên được, bởi nơi đây đã vắng mặt hoàn toàn các uế trược 
này. Ngược lại, một vị Tỳ-kheo đoạn trừ sạch năm triền cái, an trú biến mãn với tâm có từ, bị, hỷ, 
xả có thể cộng trú ở cõi trời Phạm thiên. Theo đó, đức Phật khích lệ đại chúng tu tập bốn tâm vô 
lượng gồm từ, bi, hỷ, xả; kết thúc năm trói buộc tâm, vượt qua năm dục lạc để có được an 


lạc bây giờ và tại đây. 
B. Phẩm Đại (Mahävagga) 


14. Kinh Đại bỗn (P. Mahãpadäna Sutfa, H. XZ##) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong 

bộ Trường A-hàm.!!°! Kinh này kể các tích truyện về sáu vị Phật quá khứ trước Phật Thích-ca 
gồm: Cách sinh đứng, có 32 tướng Đại nhân, xuất gia vì lý tưởng, khuyến khích tu tập đạo 

đức và thiền định, thuyết pháp phù hợp căn tính, truyền bá bốn sự thật vì lòng thương tưởng đời, 
mang lại hạnh phúc cho mọi người. 

15. Kinh Đại duyên (P. Mahãnidãna Sutffa, H. Xf###) tương đương Đại duyên phương 

tiện kinh.!*! Trong kinh này, đức Phật dạy rõ sự hỗ tương của chín nhân duyên căn bản gồm: 
Thức, danh sắc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử theo hai chiều thuận và nghịch. Chính chín 
mắc xích sự sống này khiến người thiếu trí làm việc bát thiện, chịu khổ đau trong vòng luân 

hồi. Bài kinh còn nêu các quan niệm ngã chấp sai lầm, bảy trú xứ của thức, và việc tu tập giải 


thoát qua tám cách khác nhau. 


16. Kinh Đại Bát-niết-bàn (P. Mahäparinibbãna Sufa, H. X‡#8;8##f#) tương đương với Du 
hành kinh.!?l Trước lúc nhập Niết-bàn, đức Phật ôn lại những giáo pháp căn bản: Bảy sức 

mạnh của quốc gia và Tăng đoàn, bảy tài sản Thánh, bảy yếu tố giác ngộ, bảy pháp quán 

tưởng dứt trừ khổ đau, sáu yếu tố hòa hợp, vai trò của Giới - Định - Tuệ, năm nguy hiểm 

do phạm giới, Tứ Thánh đế, cảnh giới tái sinh, tin sâu Tam bảo, tu chánh niệm, phát tâm cúng 
dường, không có mật pháp và thành tựu tám giải thoát. 

17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương (P. Mahäsudassana Suffa, H. X# R +f#).!3! Đức Phật giải 
thích lý do chọn Kusinãrã làm nơi xả bỏ thân tứ đại như truyền thống nhập Niết-bàn của chư 
Phật quá khứ. Đồng thời, đức Phật kể về kiếp quá khứ của Ngài làm Vua Đại Thiện Kiến thích bố 
thí, không bóc lột chư hầu, xây dựng Chánh pháp khắp đất nước, dứt dục vọng, sân hận, não hại; 
tu từ, bi, hỷ, xả, chứng đắc bốn thiền, an nhiên trong sinh tử. 

18. Kinh Xà-ni-sa (P. Jdanavasabha Suffa, H. EäfE‡##) tương đương bài kinh cùng tựa đề 

trong Trường A-hàm kinh.“ Vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la) tái sinh vào cõi trời Cätummahäräjika 
(Tứ Thiên Vương), khen ngợi giáo pháp Phật có khả năng giúp người tu tái sinh thiên giới, hưởng 
các phước báu to lớn. Tại cõi trời, tiếp tục phát triển thiện dục, tinh tấn, thiền định, tu tâm; tu 

bốn chánh niệm, tám chánh đạo và truyền bá Phật pháp, mở cửa bắt tử cho con người. 

19. Kinh Đại Điền Tôn (P. Mahägovinda Sutta, H. X#&####) tương đương Điền Tôn kinh.!°! Kinh 
nói về kiếp trước của đức Phật làm Quốc sư Govinda. Sau khi giúp đất nước và nhân 

dân được giàu có, Govinda đi tu, bỏ lại tất cả lạc thú. Khi giác ngộ, Ngài truyền bá Bát chánh đạo, 
giúp mọi người giác ngộ và chứng Niết-bàn. Qua đó, đức Phật giải thích lý tưởng độ sinh vì 
thương đời, truyền bá giáo pháp với năm đặc điểm: Dạy đạo đức, chỉ đường Niết-bàn, sống 
chung hòa hợp, lời nói đi đôi việc làm, không cao ngạo. 

20. Kinh Đại hội (P. Mahäsamaya Suffa, H. Xf8#8) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong 

bộ Trường A-hàm.!®! Chư thiên ở nhiều cõi giới đến thăm viếng, tán dương Phật, nghe chân 

lý và thực tập chuyển hóa theo hướng dẫn của Phật. 

21. Kinh Đế-thích sở vấn (P. Sakkapañha Sutffa, H. ?#XšFfiffif#) tương đương Thích-đê-hoàn- 
nhân vấn kinh.!”Ì Đức Phật phân tích mắc xích khổ đau từ hận thù, ganh ghét, bỏn xẻn, ưa 

ghét; hai mặt của hỷ, ưu và xả; sự dị biệt tôn giáo là do khác nhau về bản chất, nguyên nhân ra 
đời, mục đích phụng sự. Đồng thời, đức Phật dạy về lợi ích của tâm không còn hận thù và giá 


trị của nghe và thực tập Chánh pháp. 


22. Kinh Đại niệm xứ (P. Mahãsatipaffhãna Sutta, H. X3%ƒš##) tương đương Niệm 

xứ kinhlÊ trong bộ Trung A-hàm. Phật dạy phương thức quán sát và làm chủ đề đạt chánh 
niệm, tỉnh thức: (¡) Làm chủ hơi thở và sự vận động của thân; thân thể được cấu tạo bởi đất, 
nước, lửa, gió nên vô thường và nhơ uế; quán 9 giai đoạn tử thi để không chấp thân; (ii) Cảm 
giác hạnh phúc, khổ đau và trung tính đối với thân, tâm; (iii) Tám cặp đặc tính của tâm gồm tham 
- không tham, sân - không sân, si - không si, tập trung - tán loạn, quảng đại - nhỏ nhoi, hữu hạn - 
vô hạn, định - không định, giải thoát - trói buộc; (iv) Pháp: Cắt đứt năm trói buộc tâm, không 
chấp năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng giác quan. Đồng thời tu bảy yếu tố giác ngộ, 

bốn chân lý để kết thúc khổ đau. 

23. Kinh Tệ-túc (P. Pãyãsi Sutta, H. #'†äf#) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường 
A-hàm.!'* Kinh khắc họa cuộc đối thoại triết học về tái sinh giữa một cao Tăng và một vị vua hoài 
nghi. Một số dụ ngôn được sử dụng trong kinh này nhằm chứng minh sự thật rằng “chết không 
phải là hết”, thông qua đó, giáo dục mọi người tin sâu nhân quả, chịu trách nhiệm về những gì 


mình làm, sống đời đạo đức thanh cao để hưởng an vui và hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. 
C. Phẩm Päthika (Päã(hikavagga) 


24. Kinh Ba-lê (P. Pãathika Sutfa, H. 3#31f#) tương đương A-nậu-di kinh.?! Nhân sự kiện một 
Tăng sĩ bỏ tu vì thất vọng đức Phật không thi thố thần thông, không giải thích về nguồn gốc thế 
giới, đức Phật phân tích việc cho rằng thế giới này được hình thành bởi Thượng đề (chủ 

nghĩa duy thần), bởi vật chất (chủ nghĩa duy vật), do tâm tạo ra (chủ nghĩa duy tâm) và do 

sự ngẫu nhiên (ngẫu nhiên luận). Đức Phật khẳng định vai trò của giáo hóa chính là thần thông; 
thay vì biểu diễn thần thông, kêu gọi mọi người truyền bá Chánh pháp, giúp cuộc đời kết thúc khổ 
đau. 


25. Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hồng (P. Udumbarikã Sihanäda Sufa, H. #:Š:#?#1JI-\#§) 


tương đương Tán-đà-na kinh.2? Kinh mô tả cuộc đối thoại tôn giáo. Đức Phật không quan 

tâm đến việc cải đạo người khác theo mình mà tập trung vào việc dẫn dắt mọi người kết thúc khổ 
đau, bắt luận họ là ai, theo đạo nào, làm gì trong xã hội. Chánh tri kiến, đạo đức và tu 

thiền là phương pháp thực tập đưa đến dứt khổ, được vui. 

26. Kinh Chuyên Luân Thánh Vương Sư tử hống (P. Cakkavatfi Sihanada Sutfa, H. ‡§$‡ñ58 + 


1ï--lL##) tương đương Chuyển Luân Thánh Vương tu hành kinh.!?1! Lẫy kiếp quá khứ của bản 


thân làm ví dụ, đức Phật nói về nguyên nhân sụp đỗ của dòng vua chúa trong quá khứ và sự suy 
thoái xã hội sau đó. Kinh dự đoán Phật Di-lặc sẽ ra đời trong những kiếp tương lai nhằm phục 


hưng đạo đức và mang lại hạnh phúc cho con người. Nhân đó, kinh này dạy kỹ năng tự nương 


tựa với tinh thần chánh niệm, tỉnh thức, kỷ luật trong tu học, không nương tựa bên ngoài. Thực 
tập Tứ niệm xứ là sự nương tựa cao quý vào Chánh pháp. 

27. Kinh Khởi thế nhân bỗn (P. Aggañña Sutfa, H. ##†#I#f##) tương đương Tiểu duyên 

kinh trong bộ Trường A-hàm.!??l Theo đức Phật, nguồn gốc sự sống không bắt đầu từ nguyên 
nhân khởi thủy là Thượng đế, vật chất hay tâm. Con người đầu tiên trên địa cầu chúng ta đang 
sống đến từ địa cầu khác. Khác với quan điểm Ấn giáo về xã hội giai cấp, đức Phật cho rằng con 
người chọn lựa nghề nghiệp, thể hiện quan điểm và cách sống của mình, tự tạo ra hạnh phúc hay 
khổ đau, giàu hay nghèo, cao hay thấp, quý hay tiện, không có định mệnh an bài. Lòng tham vô 
đáy của con người đã góp phần hủy hoại thiên nhiên. 

28. Kinh Tự hoan hỷ (P. Sampasãdaniya Sutffa, H. #4#) tương đương bài kinh cùng tựa đề 
trong bộ Trường A-hàm.!3l Trước khi viên tịch tại Nã|andã, Ngài Sãriputta đã tán dương giá 

trị Phật pháp, kêu gọi mọi người thực tập Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, 
Năm năng lực, Bảy giác ngộ, Tám chánh đạo... nhằm kết thúc khổ đau, trải nghiệm an 

lạc ngay trong đời sống hiện tại. 

29. Kinh Thanh tịnh (P. Pãsãdika Sutffa, H. ï§?⁄8##) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong 

bộ Trường A-hàm.?Š Nhân sự kiện tạ thế của Nigantha Nãtaputta, lãnh tụ đạo Kỳ-na, đức 

Phật nhắc nhở các đệ tử cần sống có lý tưởng, đề cao tình huynh đệ và tinh thần hòa hợp, 
không tranh chấp, và để chứng Thánh quả, cần thực tập 37 yếu tố giác ngộ, đặc biệt tu bốn 

thiền và bốn chân lý Thánh. Các đệ tử nhiệt tâm truyền bá chân lý để Phật pháp soi sáng thế 
gian, giúp cuộc đời được an vui. 

30. Kinh Tướng (P. Lakkhana Suffa, H. ‡Rf&#).“! Chắp nhận văn hóa nhân tướng tại Án Độ cổ 
đại, đức Phật khẳng định rằng 32 tướng Đại nhân là kết quả của sự gieo trồng nhân tốt trong các 
kiếp quá khứ. Người có 32 tướng Đại nhân, nếu làm chính trị sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh 
Vương, nếu xuất gia sẽ trở thành bậc Giác Ngộ Tối Thượng. 

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (P. Siñgälovãda Sutfa, H. #x†#Ƒ'3Ệ‡8 

##) tương đương Thiện Sanh kinh.°! Giới thiệu 6 mối quan hệ xã hội. Về gia đình có: (¡) Cha mẹ - 
con cái; (ii) Vợ - chồng; (ii) Bà con - thân quyến. Về giáo dục và nghề nghiệp có: (iv) Thầy cô giáo 
- học trò; (v) Chủ lao động - người lao động. Về tôn giáo có: (vi) Nhà tôn giáo - tín đồ. Mỗi bên 
được khuyên nên giữ gìn 5 trách nhiệm cao quý, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, xã 

hội và tâm linh. 

32. Kinh A-sá-nang-chi (P. Ä†ãnã{iya Sufía, H. IiitEÃRE##).?8! Đức Phật dạy bốn Thiên Vương, 
dạ-xoa, càn-thát-bà, cưu-bàn-trà về giới pháp, gồm không giết hại, không trộm cắp, không nói 


láo, không uống rượu; kính trọng Phật pháp; truyền bá chân lý; giúp mọi người an vui. 


33. Kinh Phúng tụng (P. Sangiti Sufa, H. š8lš§#Š) tương đương Chúng tập kinh.” Nhân 

dịp chứng minh lễ khánh thành giảng đường mới tại nước Mạt-la, đức Phật khích lệ Ngài 
Sãriputta trùng tuyên 229 pháp số quan trọng, bắt đầu từ 1 pháp đến 10 pháp, tóm tắt chân 

lý Phật dạy, nhắc nhở mọi người thực tập, kết thúc khổ đau. 

34. Kinh Thập thượng (P. Dasutfara Sutfa, H. -E_E##) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong 
bộ Trường A-hàm.!8! Đức Phật khích lệ Ngài Sãriputta giảng 100 pháp số quan trọng, bắt đầu 
bằng số 1 và kết thúc ở số 10. Mỗi con số có 10 pháp số khác nhau, tóm tắt các học 

thuyết và hành trì quan trọng của đức Phật. 

Bản Kinh Trường bộ được in trong bộ Tam tạng Thánh điễn Phật giáo Việt Nam lần này được 
đánh số theo quy cách của Viện Nghiên cứu Thiền quán (Vipassana Research Insfitufe) tại Ấn 
Độ, hay còn gọi là ấn bản của kỳ kết tập Tam tạng Thánh điển Päli lần thứ sáu, nhằm hỗ trợ cho 
việc tra cứu bản nguồn Päli và các bản dịch khác dễ dàng. Đồng thời, ngoài việc bổ túc một số 
cước chú do các dịch giả trong Hội Thánh điển Pãli chú thích, vốn đã được Hòa 

thượng Thích Minh Châu sử dụng, Ban Biên tập còn đối chiếu bản A-hàm thuộc Hán tạng, cung 
cấp thêm nguồn dẫn cho các nhà nghiên cứu Phật học và nhuận sắc một vài chỗ cần 

thiết. Chúng tôi hết sức cố gắng cho sự hoàn thiện ấn bản Kinh Trường bộ lần này, hầu mong 


đem lại lợi lạc, hiệu quả tốt nhất cho người học Phật. 


TP. Hô Chí Minh, ngày 12-9-2019 
Thượng tọa THÍCH NHẠT TỪ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


Kinh Trường Bộ Page 2 of 466 


LỜI GIỚI THIỆU 


Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc 
tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đăng Phật học. Mãi đến năm 
1990, ngót mười năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái Phật giáo 
trên ba miền đất nước, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam mới chính thức được 
thành lập. Năm 1991, được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuất bản, 
Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành bộ Trường A Hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Đại Tạng Kinh 
Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch và ân hành này là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của Giáo 
hội đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam. 


Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn 
Độ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành 
Đại Tạng Kinh Việt Nam, dịch. Năm 1991, Hòa Thượng thân hành hiệu đính bản dịch trước khi đưa ra 
ấn hành. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Pàii. 


Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại 
Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam 
trọng đại này sớm thành tựu viên mãn. 


Thay mặt Hội đồng Chứng mình GHPGVN 
Thay mặt Hội đồng Phiên dịch và Ân hành Đại tạng kinh Việt Nam 


Pháp Chủ GHPGVN, 1991 
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận 


Hội Đồng Chứng Minh: 


01. Hòa Thượng Thích Đức Nhuận 
02. Hòa Thượng Thích Đôn Hậu 
03. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 
04. Hòa Thượng Thích Mật Hiên 
05. Hòa Thượng Thích Huệ Thành 
06. Hòa Thượng Thích Giác Nhu 
07. Hòa Thượng Kim Cương Tử 
08. Hòa Thượng Thích Tâm Thông 
09. Hòa Thượng Thích Siêu Việt 
10. Hòa Thượng Mahà Saray 

11. Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm. 


Hội Đồng Chỉ Đạo Phiên Dịch & Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam: 
Chủ tịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu 


Phó chủ tịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 
Phó chủ tịch: Hòa Thượng Kim Cương Tử 
Phó chủ tịch: Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm 
Phó chủ tịch: Thượng Tọa Thích Thanh Từ 
Phó chủ tịch: Thượng Tọa Thích Thiện Châu 


Trưởng ban Thư ký: Thượng Tọa Thích Chơn Thiện 
Trưởng ban Tài chánh: Thượng Tọa Thích Giác Toàn 
Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ Võ Đình Cường 
Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ Minh Chỉ 


Kinh Trường Bộ Page 3 of 466 


TẠPI h 
1. KINH PHẠM VONG 
(Brahmajàla Suff4) 


Tụng Phẩm I 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên 
con đường giữa Ràjagaha và Nalandà cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. Suppiya, du sĩ ngoại đạo 
dùng vô sô phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo 
Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô sô phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán 
Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Phật 
và chúng Tỷ-kheo. 


2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng Tỷ-kheo. 
Suppiya, du sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ 
tử, thanh niên Brahmadatta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo Suppiya cũng dùng vô số phương tiện hủy báng 
Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên 
Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai 
thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. 


3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, sau khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình 
tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư Tăng. 


- Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đắng Toản Tri, Toàn 
Kiến, đắng A-la-hán, bậc Chánh Đăng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. 
SuppIya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. 
Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta lại dùng vô sô phương tiện, tán thán Phật, 
tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi 
đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. 


4. Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-Kheo : 


- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã 
được bỏ dở chưa nói xong? 


Nghe nói như vậy, các Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn! Tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy, ngôi họp tại nơi gian nhà hình 
tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến: “Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này 
các Hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đắng Toàn Tri, Toàn Kiến, đắng A-la-hán, bậc Chánh Đăng 
Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số 
phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh 
niên Brahmadatta lại dùng vô sô phương tiện, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả 
hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tý-kheo”. 
Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến! 


5.- - Này các Tỷ-kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi chớ có 
vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các Tỷ-kheo, nêu có người hủy báng Ta, 


Kinh Trường Bộ Page 4 of 466 


hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền 
muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng 
Tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thê biết được lời nói của những kẻ 
ây là đúng hay sai lạc chăng? 


- Bạch Thế Tôn, không thê được! 


- Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ 
những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật: - “Như thế này, điểm này không đúng sự thật; 
như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa 
chúng tôi”. 


6. Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không 
nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán 
Pháp hay tán thán Tăng, mà nêu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú thời sẽ có hại cho các ngươi, 
Này các Tỷ-kheo, nêu có người tán thán Ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công 
nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật: “Như thê này, điêm này đúng sự thật, như thê này, điêm này 
chính xác, việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi”. 


7. Này các Tỷ-kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chí thuộc giới luật mà kẻ 
phàm phu tán thán Như Lai. Này các Tỷ-kheo, thế nào là những vẫn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ 
thuộc giới luật mà kẻ phàảm phu tán thán Như Lai? 


(Tiểu Giới) 


8. Sa-môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đên hạnh phúc của tât cả chúng sanh và loài hữu tình. - Này các Tỷ-kheo, đó là lời tán thán 
Như Lai của kẻ phàm phu. 


Sa-môn Gotama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sông thanh tịnh không có trộm cướp. - Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán 
thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


Sa-môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các Tỷ- 
kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


9. Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, trãnh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đôi với đời. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán 
thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


Sa-môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ 
kia để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Sa-môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng 
những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các Tỷ-kheo, đó là 
những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi 
lâm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đên tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vui lòng nhiêu người, Sa- 
môn Gotama nói những lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm 
phu. 


Kinh Trường Bộ Page 5 of 466 


Này các Ty-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói ÿ ngữ, tránh xa lời nói ÿ ngữ, nói đúng thời, nói những 
lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. - Này các Tyỷ-kheo, 
đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


10. Sa-môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ; Sa-môn Gotama dùng mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời. Sa-môn Gotama từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Sa-môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang. Sa-môn Gotama từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn. Sa-môn 
Gotama từ bỏ không nhận vàng và bạc. Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận các hạt giống. Sa-môn 
Gotama từ bỏ không nhận thịt sông. Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận đàn bà, con gái. Sa-môn Gotama 
từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai. Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận cừu và dê. Sa-môn Gotama từ bỏ 
không nhận gia cầm và heo. Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Sa-môn 
Gotama từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai. Sa-môn Gotama từ bỏ không phái người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Sa-môn Gotama từ bỏ không buôn bán. Sa-môn Gotama từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường. Sa-môn Gotama từ bỏ các tà hạnh, như hồi lộ, gian trá, lừa đảo. Sa-môn 
Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. - Này các Tỷ-kheo, 
đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


(Trung Giới) 


IT. Trong khi một số Sa-môn, _Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
làm hại các hạt giống và cây cối. Như các hạt giống từ rễ sanh, hạt giống từ ngành cây sanh, hạt giống từ 
đất sanh, hạt giông từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giông sanh. Còn Sa-môn Gotama thì 
không làm hại hột giống hay cây cối nào. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như 
Lai. 


12. Trong khi một số Sa- -môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
cất chứa và thọ hưởng các đồ vật. Như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa 
xe CỘ, cất chứa các đô nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ 
không cất chứa các vật trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


ly Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
theo các du hí không chân chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngầm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trông, 
diễn các tuồng thần tiên, mãi Võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đâu 
chim cun cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn Sa-môn 
Gotama thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm 
phu tán thán Như Lai. 


14. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi 
trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đống 
thẻ, chơi súc sắc, chơi _èkhăng, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thối kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung 
nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn 
Sa-môn Gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm 
phu tán thán Như Lai. 


T5, Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống 
dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế dài, nệm trải giường băng len, vải trải giường 
nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, mên 


Kinh Trường Bộ Page 6 of 466 


bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tắm thảm lớn 

có thể chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da SƠN dương khâu lại với 
nhau, nệm bằng da con sơn đương gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân 
mảu đỏ. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. - Này các 
Tỷ-kheo, như vậy người phảm phu tán thán Như Lai. 


16. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống 
dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm. Như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mêm dẻo, gương, 
kem đánh mặt, vòng hoa và phấn SON, phân mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống 
thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phát trần, vải trắng có viền tua đài. Còn Sa-môn Gotama 
thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phâm như trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm 
phu tán thán Như Lai. 


17. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
nói những câu chuyện vô ích, tầm thường như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện vệ đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện vỀ vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu 
chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện 
về làng xóm, câu chuyện vệ thị tứ, câu chuyện về thành phó, câu chuyện vệ quôc độ, câu chuyện về đàn 
bà, câu chuyện về đàn ô ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy 
nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện 
trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn Sa-môn Gotama từ bỏ 
không nói những câu chuyện vô ích, tầm thường kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu 
tán thán Như Lai. 


18. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sống 
bàn luận tranh chấp, như nói: “Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi 
có thê biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói của tôi 
mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng; lời nói của ngươi không tương ưng, những điều 
đáng nói trước ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước, chủ kiên của ngươi đã bị 
bài bác; câu nói của ngươi đã bị thách đấu; ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy; nếu 
có thể được, gắng thoát ra khỏi lối bí”. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp 
đã kê trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


19. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như cho các vua, cho các đại thân của vua, cho các vị 
Sát-đế-ly, cho các vị Bả-la-môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: “Hãy đi đến chỗ ấy, 
hãy đi lại chỗ kia; mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia”. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không cho 
đưa các tin tức và tự đứng làm môi giới. Như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


20. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cũng đường, vẫn còn sống 
lừa đảo, nói lời siễm nịnh, gợi ý, đèm pha, lẫy lợi cầu lợi. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không lừa đảo 
và siêm nịnh như trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


(Đại Giới) 


21; Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân 
tướng, dâu chuột căn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột cải v.v... vào lửa, tế vỏ lúa, tê tắm, tế gạo, 
tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chỉ tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, 


Kinh Trường Bộ Page 7 of 466 


khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bọ cạp, 
khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chìm. Còn 
Sa-môn Gotama thì tránh xa những tà hạnh kê trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán 
Như Lai. 


22. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn. còn nuôi 
sống mình bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quân, tướng 
gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đản ông, tướng thiếu 
niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tường đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò 
đực, tướng bò cái, tướng đê, tướng cừu, tướng gia câm, tướng chim cun cút, tướng con cặc kè, tướng vật 
tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. 


- Này các Ty-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


23. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước: Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui quân; vua bản xứ sẽ tấn 
công, vua ngoại bang sẽ triệt thối; vua ngoại bang sẽ tấn công, vua bản xứ sẽ triệt thối; vua bản xứ sẽ 
thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ 
có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ 
những tà mạng kể trên. 


- Này các Tyỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


24. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhụt thực, sẽ có tinh thực; mặt 
trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tình tú sẽ đi đúng 
chánh đạo, các tính tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có 
động đất, sẽ có sắm trời, mặt trăng, mặt trời, các SaO sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có 
kết quả như thế này, nhựt thực sẽ có kết quả như thế này, tỉnh thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng 
mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết 
quả như thế này, các tỉnh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế nảy, sao băng sẽ có kết quả như thế 
này, lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có những kết quả như thế này, 
sâm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có kết quả như thế 
này. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạng kề trên. - Này các Tỷ- 
kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


Bản” Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mắt 
mùa, sẽ được an ôn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bịnh, sẽ không có bịnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón 
tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn Sa-môn Gotama tránh xa các tà hạnh kẻ trên. - 
Này các Tyỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


26. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi 
sông băng những tả mạng. Như sắp đặt ngày lành đê rước dâu hay rê, lựa ngày giờ tôt đê hòa giải, lựa 
ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt đề đòi nợ, lựa ngày giờ tốt đề mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú 
đề giúp người được may mãn, dùng bủa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng 
bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người 
phải bỏ tay xuông, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, thiếu nữ, hỏi thiên 
thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn Sa-môn Gotama 
tránh xa các tà mạng kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


Kinh Trường Bộ Page 8 of 466 


“/70 Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các ảo thuật đề được yên ồn, để khỏi làm các điêu đã hứa, đề 
được che chở khi ở trong nhà đất, đề dương: được thịnh, đề làm người liệt dương, đề tìm đất tốt làm nhà, 
để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xô, bài tiết các nhơ bắn về 
phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tây tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho 
thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bịnh đau mắt, làm thầy thuốc mô xẻ, chữa bịnh 
cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn Sa-môn 
Gotama tránh xa các tà mạng kề trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, đây là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu 
dùng đê tán thán Như Lai. 


28. Này các Tỷ-kheo, lại có những pháp khác, sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tâm của luận lý suông, tế nhị chỉ những người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã tự 
chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán Như 
Lai mới nói đến. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, không thể 
nhận hiểu bởi luận lý suông, tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai 
đã tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết, và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán 
Như Lai mới nói đến? 


(62 loại Tà kiến) 


29. Này các Tỷ-kheo có những Sa-môn, Bà-la-môn, luận bản về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối 
sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều. sở kiến sai khác, với mười tám luận chấp. Và y chỉ theo gì, 
căn cứ theo gì, những Sa-mộn, Bả-la-môn ấy luận bàn về phía quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối 
sơ, y cứ về quá khứ tôi sơ, đề xướng ra nhiều sở kiến sai khác với mười tám luận chấp? 


30. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp răng: “Bản ngã 
về thế giới là thường còn” với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bả-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ 
trương Thường trú luận, và chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp? 


31. Này các Tỷ-kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tĩnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm, nên tâm nhập định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá, khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn 
đời, vô số trăm ngàn đời, nhớ rằng: Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuôi thọ như thế 
này. Từ chỗ ấ ây chết đi, tôi lại được sanh đên chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống tên như thế này, giòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống. như thể này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế 
này. Từ chỗ kia chết đi tôi được sanh tại chỗ này” Như vậy người Ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với những 
đặc điểm và những chỉ tiết. Người ấy nói rằng: “Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc 
như đảnh núi, như trụ đá; còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyên luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy 
chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm... còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền luân hồi, chết đi sanh lại, 
tuy vậy chúng vẫn thường trú”. 


Này các Tỷ-kheo đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận, và chấp răng bản ngã và thế giới là thường còn. 


Kinh Trường Bộ Page 9 of 466 


32. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bà-la-môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, 
và châp răng bản ngã và thê giới là thường còn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn "hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mãn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định, khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời 
sông quá khứ, như một thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, mười 
thành kiếp hoại kiếp; nhớ rằng: “Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này... còn những loại hữu 
tình kia lưu chuyên luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận và chấp rằng, bản ngã và thế giới thường còn. 


33. Trường hợp thứ ba, những Sa-môn hay Bà-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, 
và cho rừng bản ngã và thê giới là thường còn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mãn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời 
sông quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành kiếp hoại 
kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, năm mươi thành kiếp hoại kiếp; nhớ Tăng: “Khi được sanh tại chỗ 
ây, tôi đã sống với tên như thế này, giòng họ như thế này, giai cập như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế 
này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy, chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Từ chỗ ấ ẤY, chết đi, ôi lại 
được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, ăn uống. như thể này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi 
được sanh tại chỗ này”. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chỉ tiết. 
Người ấy nói: “Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá; còn 
những loại hữu tình kia thì lưu chuyên luân hôi, chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Tại sao 
vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập định như vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được 
nhiều đời sông quá khứ, như mười thành kiếp, hoại kiếp... bốn mươi thành kiếp hoại kiếp”. Nhớ rằng: 
“Khi được sanh tại chỗ á Ấy, tôi sống với tên như thế này... tôi được sanh tại chỗ này”. Như vậy người ày 
nhớ nhiều đời quá khứ với những với những đặc điểm và những chỉ tiết. Người ấy nói: “Bản ngã và thế 
giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, trụ đá... còn những loại hữu tình kia thì lưu 
chuyền, luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú”. 


Này các Tý-kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới thường còn. 


34. Trường hợp thứ tư, những Sa-môn, Bà-la-môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và 
chấp bản ngã và thế giới thường còn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đời có Sa-môn hay Bà-la-môn, là nhà suy luận, là nhà thấm sát. Do sự chia chẻ của 
suy luận, và sự tùy thuận theo thấm sát, vị này tuyên bố như thế này: “Bản ngã và thế giới là thường trú, 
bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá, còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyển luân hồi, chết 
đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường còn”. 


Này các Tý-kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. 


35. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bả-la-môn này, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế 
giới là thường còn, với bôn luận châp. Nêu có những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương Thường trú 


Kinh Trường Bộ Page 10 of466 


luận, châp răng: “Bản ngã và thê giới là thường còn”, chúng sẽ châp cả bôn luận châp trên, hay một 
trong những luận châp trên, ngoài ra không có luận châp nào khác nữa. 


36. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ trí như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đên những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai biết như vậy, 
Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm chứng 
được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự điệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và SỰ 
xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp 
thủ. 


37. Những chấp pháp â ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ 
diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp 
ấy, Như Lai đã thắng tri, giác ngộ và tuyên thuyết; và chính những pháp ấy, những ai như thật chân 
chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Tụng Phẩm II 


1. Này các Tyỷ-kheo, lại có những Sa-môn, Bảà-la-môn, chủ trương một phần Thường trú luận, một phần 
Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với 
một hạng hữu tình khác, với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bả-la-môn Ấy, y chỉ gì, căn cứ gì chủ 
trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thê giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, với bốn luận chấp? 


2. Này các Tỷ-kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyền 
hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phân lớn sanh qua cõi Abhassara (Quang Âm 
thiên). Ở tại đấy, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sông bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành 
trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sông như vậy một thời gian khá dài. 


3. Này các Tỷý-kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển 
thành. Trong khi thế giới này chuyên thành, Phạm cung được hiện ra, nhưng trống không. Lúc bấy giờ, 
một hữu tình, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quang Âm thiên, sanh qua 
Phạm cung trồng rỗng ấy. Vị ấy ở tại đây, do ý sanh, nuôi sông bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành 
trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. 


4. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ 
vọng: “Mong sao có các loài hữu tình khác, cũng đến tại chỗ này!” Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác, 
hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ thân Quang Âm thiên, sanh qua Phạm 
cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đây cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hý, tự 
chiêu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy, trong một thời 
gian khá dải. 


5. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, vị hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng: “Ta là Phạm thiên, Đại Phạm 
thiên, Toản năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tê mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình â ấy do 
chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm: Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại 
chỗ này - Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ây đến tại chỗ này”. Các loài hữu tình đến 
sau cũng nghĩ như thế này: “Vị ấy là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đắng Toản năng, Tối thắng, Biến 
nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự 
tại, Tô phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã 
thấy vị này sanh trước ở đây rồi. Còn chúng ta thì sanh sau” 


Kinh Trường Bộ Page I1 of466 


6. Này các Tỷ-kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được 
nhiều uy quyên hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sông ngắn hơn, sắc tướng Ít tốt đẹp hơn và được 
ít quyên hơn. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xây ra. Một trong các loài hữu tình ây, sau khi từ bỏ thân kia 
lại thác sanh đến cõi này, Khi đến cõi này, vị ây xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi 
xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ây, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cân mân, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ 
ây, chớ không nhớ xa hơn đời sông ấy. Vị ấy nói rằng: “Vị kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấn 
Toàn năng, Tôi thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tê 
mị định mạng, đẳng Tự Tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên â Ấy hóa 
sanh. VỊ ây là thường hăng, kiên cô, thường trú, không bị chuyên biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn 
chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên cố, yêu thọ 
và chịu sự biến dịch”. 


Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phân Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


7. Trường hợp thứ hai, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn, y chỉ 8Ì, căn cứ gì, chủ trương một phần 
Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng 
hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác? 


Này các Tỷ-kheo, có những hạng chư Thiên gọi là Khiddàpadosikà (bị nhiễm hoặc bởi dục lạc). Những 
vị này sông lâu ngày, mê say trong hý tiếu dục lạc. Vì sông lâu ngày, mê say trong hý tiếu đục lạc, nên 
bị thất niệm. Do thất niệm, các chư Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thê chúng. 


8. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy, 
lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ây xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cân mân, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sông quá khứ 
ây, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. 


9, Vị ấy nói rằng: “Những chư Thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, chúng sống lâu ngày không mê 
say trong hý tiểu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hý tiểu đục lạc, nên không bị thất niệm. 
Nhờ không thất niệm, nên những chư Thiên ây không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường 
hằng, kiên có, thường trú, không bị chuyền biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm 
hoặc bởi dục lạc, sông lâu ngày mê say trong hý tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hý 
tiếu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cô, 
yêu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này”. 


Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bả-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


10. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bả-la-môn, y chỉ 8Ì, căn cứ gì, chủ trương một phần 
Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng hữu 
tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác? 


Này các Tỷ-kheo, có những hạng chư Thiên gọi là Manopadosikà (bị nhiễm hoặc bởi tâm trí). Chúng 
sông lâu ngày nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí 
của chúng oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên thân chúng mệt mỏi, tâm chúng mệt mỏi. 


Kinh Trường Bộ Page 12 of466 


Các hạng chư Thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể này của chúng. 


11. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các vị hữu tình kia, khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy, 
lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị âYy, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cân mân, nhờ không 

hóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sông quá khứ 
ây, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. 


12. Vị â ây nói rằng: “Những vị chư Thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không 
nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của 
chúng không oán ghét nhau. Vì tâm trí chúng không oán ghét nhau, nên thân chúng không mệt mỏi, tâm 
chúng không mệt mỏi. Những hàng chư Thiên ây không thác sanh từ bỏ thân thê của chúng, sống 
thường hằng kiên có, thường trú, không bị chuyền biến, thường trú như vậy mãi mãi”. Còn chúng ta bị 
nhiễm hoặc bởi tâm trí, sông lâu ngày nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn 
nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh, từ 
bỏ thân này, sống vô thường không kiên có, yêu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


13. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn, Bả-la-môn, y chỉ 8Ì, căn cứ gì chủ trương một phần 
Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng 
hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn, hay Bà-la-môn là nhà suy luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện bác 
của suy luận và sự tùy thuộc theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: “Cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là 
lưỡi, là thân, cái bản ngã ây vô thường, không kiên cô, không thường trú, bị chuyển biến. Cái gọi là tâm, 
là ý, là thức, cái bản ngã ấy là thường còn, bất biến, thường trú, không bị chuyên biến, thường hằng như 
vậy mãi mãi”. 


Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


14. Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bả-la-môn này chủ trương một phần Thường trú luận, một phần 
Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những Sa-môn hay 
Bả-la-môn chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn 
luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


15. Này các Tỷ-kheo, Như Lai biết rằng: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài 
lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ây. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và Sự xuất ly của 
chúng. Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp â ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, những 
ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Kinh Trường Bộ Page I3 of466 


16. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là 
Hữu biên Vô biên với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương 
Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp? 


17. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với 
tư tưởng thê giới là hữu biên. VỊ ấy nói rằng: “Thế ĐIỚớI này là hữu biên, có một đường vòng chung 
quanh. Vì sao vậy? Vì tôi, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là hữu biên. Do đó tôi biết 
rằng thế giới này là hữu biên, có một đường vòng chung quanh”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên và vô biên. 


18. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bả-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô biên 
luận, chấp thế giới là hữu biên và vô biên? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây sống ở trong đời với tư 
tưởng thế giới là vô biên. VỊ ấy nói: “Thế giới này là vô biên, không có giới hạn”. Những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn nào đã nói: “Thế giới này là hữu biên, có một đường vòng xung quanh”, những vị ấy nói 
không đúng sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Tại sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ 
tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. Do đó tôi biết: “Thế giới này là vô biên, không có giới hạn”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, có một số Sa-môn, Bả-la- 
môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, châp thê giới là hữu biên vô biên. 


19. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô 
biên luận, châp thê giới là hữu biên vô biên? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bảà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị Ấy sống ở trong đời với tư 
tưởng thế giới là hữu biên về phía trên, phía dưới và thế giới là Vô biên về phía. bề ngang. Vị ấy nói: 
“Thế giới này là hữu biên và vô biên”. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: “Thế giới này là hữu biên, 
có một đường vòng xung quanh, thì những vị ấy nói không đúng sự thật”. Những Sa-môn, Bả-la-môn 
nào đã nói: “Thế giới này là vô biên không có giới hạn thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Thế giới 
này vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Tại sao vậy? Vì rằng, tôi nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống ở trong đời 
với tư tưởng, thế giới là hữu biên về phía trên, phía dưới, và thế giới là vô biên về phía bề ngang. Do vậy 
tôi biết: “Thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên”. 


Này các Tý-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên. 


20. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô 
biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên? 


Này các Tý-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn là nhà suy luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện 
bác của suy luận và sự tùy thuận theo thấm sát, vị này tuyên bố như sau: “Thế giới này không phải là 


Kinh Trường Bộ Page 14 of466 


hữu biên, cũng không phải là vô biên. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: “Thế giới này là hữu biên 
có Diện hạn xung quanh”, những vị ấy nói không đúng sự thật. Lại những Sa-môn, Bả-la-môn nào đã 

“Thế giới này là vô biên không có giới hạn” những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Lại những vị 
Sạn -môn, Bả-la-môn nảo đã nói: “Thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên”, những vị ấy cũng nói 
không đúng sự thật. Thế giới này cũng không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. 


21. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này chủ trương Hữu biên Vô biên luận với bốn luận 
chấp. Nếu có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu 
biên vô biện, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không 
có luận chấp nào khác nữa. 


22. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đên những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ trí như 
vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ây. Nhờ không chấp trước sở tri Ấy, nội tâm 
được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và SỰ 
xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp 
thủ. 


Những pháp â ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tâm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai 
tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán 
Như Lai mới nói đến. 


25: Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- -môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này 
hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Và những Sa- 
môn, Bà-la-môn ây, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vẫn đề 
khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp? 


24. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn không như thật biết “Đây là thiện” không như 
thật biệt “Đây là bất thiện”. Vị ấy nghĩ: Tôi không như thật biết: “Đây là thiện”, không như thật biết: 
“Đây là bất thiện” và nếu tôi trả lời: “Đây là thiện” hoặc tôi trả lời: “Đây là bất thiện”, thời dục, tham, 
sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi . Nếu dục, tham, sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thê bị sai 
lầm. Nếu tôi sai lầm thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn sẽ thành một chướng ngại cho tôi - 
Như vậy, vì sợ sai lầm, vì chán ghét sai lầm, nên VỊ ấy không trả lời: “Đây là thiện”, cũng không trả lời: 
“Đây là bất thiện”. Khi hỏi đến vấn đề này hay vấn đê khác, vị ấy dùng lời ngụy biện trườn uôn như con 
lươn: “Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không 
nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bả-la-môn 
chủ trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi vân đê này hay vân đê khác dùng những lời ngụy biện trườn uôn 
như con lươn. 


25. Trường họp | thứ hai, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương Ngụy biện luận, 
khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn, không như thật biết “Đây là thiện” , không như thật 
biết “Đây là bất thiện”. Vị ấy nghĩ: Tôi không như thật biết: “Đây là thiện”, không như thật biệt: “Đây là 
bất thiện”. Vì tôi không như thật biết: “Đây là thiện”, không như thật biết “Đây là bất thiện”. Và nếu tôi 
trả lời: “Đây là thiện” hoặc tôi trả lời: “Đây là bất thiện”, thời dục, tham, sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi. 
Nếu dục, tham, sân hoặc hận khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thê chấp thủ. Nếu tôi chấp thủ, thì tôi bị 


Kinh Trường Bộ Page I5 of466 


phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn, thời thành một chướng ngại cho tôi 


Như vậy, vì sợ chấp thủ, vì chán ghét chấp thủ, nên vị ấy không trả lời: “Đây là thiện”, cũng không trả 
lời: “Đây là bất thiện”. Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vẫn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện trườn uốn 
như con lươn: “Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế”. Này các Tỷ-kheo, đó là 
trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Ngụy biện 
luận, khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn. 


26. Trường hợp, thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương ngụy biện luận, 
khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn không như thật biết “Đây là thiện” „ không như thật 
biết “Đây là bất thiện”. Vị ấy nghĩ: Tôi không như thật biệt: “Đây là thiện”, không như thật biết: “Đây là 
bất thiện”. Vì tôi không như thật biết “Đây là thiện” ; không như thật biết “Đây là bất thiện” và nêu tôi 
trả lời: “Đây là thiện” hoặc trả lời: “Đây là bất thiện”, có những Sa-môn, Bả-la-môn, bác học, tế nhị, 
nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc, những Mì này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đá phá các 
tà kiến với trí tuệ của chúng, chúng có thê đọ tài, chất vấn và cật nạn tôi. Nếu chúng đọ tài, chất vấn, cật 
nạn tôi, tôi có thể không giải đáp được cho chúng. Nếu tôi không giải đáp được cho chúng, thì tôi bị 
phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn thời thành một chướng ngại cho tôi - Như vậy, vì sợ bị thử thách, vì 
chán ghét thử thách, nên vị ây không trả lời: “Đây là thiện”, cũng không trả lời. “Đây là bất thiện”. Khi 
bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện trườn uôn như con lươn: “Tôi không nói 
là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như 
thế. Tôi không nói là không không phải như thế”. - Này các Tỷ-kheo, đó là trường, hợp thứ ba, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một sô Sa-môn, chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vần đề này hay vấn đề khác 
dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn. 


27. Trường hợp, thứ tư, lại có những Sa-môn, Bả-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương Ngụy biện luận, 
khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn đần độn ngu si. VỊ này, vì đần độn ngu si, khi bị hỏi vấn 
đề nay hay vấn đề khác, liền dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn: “Anh hỏi tôi có một thế 
giới khác hay không?” Nếu tôi nghĩ “Có một thế giới khác”, tôi có thê trả lời với anh: “Có một thể ĐIỚớI 
khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế. Nếu anh hỏi tÔI: “Không 
có một thế giới khác phải không?” Nếu tôi nghĩ: “Không có một thế giới khác”, tôi có thể trả lời với 
anh: “Không có một thế giới khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi 
không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như 
thế. Nếu anh hỏi tôi “Không có một thế giới khác phải không?” (... như trên... ) “Cũng có và cũng không 
có một thế giới khác?” “Cũng không có và cũng không không, có một thế giới khác?”, “Có loại hữu tình 
hóa sanh?”, “Không có loại hữu tình hóa sanh?” “Cũng có và cũng không có loại hữu tình hóa sanh?” 
“Cũng không có và cũng không không có loại hữu tình hóa sanh?”, “Có kết quả dị thục của các nghiệp 
thiện và ác?”, “Không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác?”, “Cũng có và cũng không có 
kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác?”, “Cũng không có và cũng không không có kết quả dị 
thục của những nghiệp thiện và ác?”, “Như Lai có tồn tại sau khi chết?”, “Như Lai không có tỒn tại sau 
khi chết?”, “Như Lai có và không có tồn tại sau khi chết?”, “Như Lai không có và cũng không không có 
tồn tại sau khi chết?”. Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ : “Như Lai không có và cũng không không có 
tồn tại sau khi chết”. Tôi có thể trả lời : “Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi 
chết”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế. 


Kinh Trường Bộ Page I6 of466 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bả-la-môn 
chủ trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi vân đê này hay vân đê khác dùng những lời ngụy biện trườn uôn 
như con lươn. 


28. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay 
vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Nếu có những Sa- 
môn hay Bả-la-môn nào chủ trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vân đề khác dùng những 
lời ngụy biện trườn uốn như con lượn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận 
chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


29. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ trí như thế này : “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. 
Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa. Và Ngài không chấp sở tri ây. Nhờ không chấp trước sở tri Ấy, nội tâm được 
tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất 
ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ- -kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như 
Lai đã tự chứng trị, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đên. 


30. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới 
do vô nhân sanh với hai luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Vô 
nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh? 


31. Này các Tỷ-kheo, có những chư Thiên gọi là Vô tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời 
chư Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên của mình. Này các Ty-kheo, sự tình này XÂY Ta. Một trong 
loài hữu tình â Ấy, khi thác sanh từ bỏ thân chư Thiên â ấy của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ 
này, VỊ ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, vị ây nhờ nhiệt tâm, nhờ tính tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm 
nhập định. VỊ â ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ xa hơn nữa. VỊ â ấy nói : “Bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì răng tôi trước kia không có, nay tôi có. Từ nơi trạng thái 
không có, tôi trở thành loài hữu tình" 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. 


KXÃ Trường hợp thứ hai, những Sa-môn, Bà-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Vô nhân luận, chấp 
bản ngã và thế giới do vô nhân sanh? 


Này các Ty-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn là nhà biện luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện 
bác của suy luận vả sự tùy thuận theo thâm sát, vị ây tuyên bô : “Bản ngã và thê giới vô nhân sanh”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bả-la-môn 
chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. 


33. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do 
vô nhân sanh với hai luận chấp. Nếu có những Sa- -môn hay Bả-la-môn nào chủ trương Vô nhân luận, 
chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh, chúng sẽ chấp cả hai luận chấp trên hay một trong những luận 
chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Kinh Trường Bộ Page I7 of466 


34. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này : “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, 
Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri Ấy, nội tâm được 
tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khỏi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất 
ly của chúng. Nhờ tuệ trí như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp 
thủ. Những pháp â Ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tâm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy 
Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như thật chân 
chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


35. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối 
SƠ, ÿ CỨ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. trên. Này các Tỷ- 
kheo, nếu có những Sa-môn hoặc Bà-la-môn luận bàn về quá khứ tối SƠ, chấp kiến về quá khứ tối SƠ, y 
cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác, chúng sẽ chấp cả mười tám luận chấp trên hay một 
trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


36. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này : “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. 
Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa. Và Ngài không chấp sở tri Ấy. Nhờ không chấp trước sở tri Ấy, nội tâm được 
tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất 
ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp â ấy, này các Tỷ- -kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tâm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như 
Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 


37. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ 
về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với bốn mươi bốn luận chấp. Và những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, luận bản về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai đề xướng 
nhiều ý kiến sai khác với bỗn mươi bốn luận chấp? 


38. Này các Tý-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có 
tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ 
trương Hữu tưởng luận sau khi chết, với mười sáu luận chấp? 


Những vị này chủ trương : “Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng”. Chúng chủ trương : 
“Bản ngã có sắc và cũng không có sắc ...”, “Bản ngã cũng không có sắc và cũng. không không có 
sắc ...”, “Bản ngã là hữu biên...”, “Bản ngã là vô biên ...”, “Bản ngã là hữu biên và vô biên”, “Bản ngã 
cũng không hữu biên và cũng không vô biên ...”, “Bản ngã là nhất tưởng ...”, “Bản ngã là dị tưởng... 
“Bản ngã là thiểu tưởng ...”, “Bản ngã là vô lượng tưởng ...”, “Bản ngã là thuần lạc ...”, “Bản ngã là 
thuần khổ ...”, “Bản ngã là khổ lạc”. Chúng chủ trương : “Bản ngã là không khổ không lạc, không có 
bệnh, sau khi chết có tưởng”. 


39. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã 
có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bảà-la-môn này chủ 
trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chúng sẽ chấp cả mười sáu luận chấp trên, hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


40. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này : “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 


Kinh Trường Bộ Page I8 of466 


cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ trí hơn 
thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ây. Nhờ không chấp trước sơ tri Ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như 
thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ 
tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp â ây, này 
các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý 
suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác 
ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói 
đên. 


Tụng Phẩm II 


1. Này các Tỷ- -kheo, có một sỐ Sa-môn, Bả-la-môn, chủ trương Vô tướng luận sau khi chết, chấp bản 
ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ 
gì, chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp? 


2. Những vị này chủ trương : “Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng”, “Bản ngã 
không có SẮC . ” “Bản ngã có sắc và cũng không có sắc ...”, “Bản ngã không có sắc và cũng không 
không có sắc ...” “Là hữu biên ...”, “Là vô biên ...”, “Là hữu biên và vô biên ...”. Các vị này chấp bản 
ngã là phi hữu biên và phi vô biên, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. 


3. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản 
ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. - - Này các Tỷ-kheo, nêu có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết, chúng sẽ 
chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác 
nữa. 


4. Này các Tỷ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này : “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như 
vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri Ấy, nội tâm 
được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự 
xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp 
thủ. 


Những pháp â ấy, này các Tỷ- -kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tâm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như 
Lai tự chứng trị, giác ngộ và truyền thuyết; và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán 
thán Như Lai mới nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận sau khi 
chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng với tám luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y 
chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng 
phi vô tưởng với tám luận chấp? 


6. Những vị này châp: “Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chêt phi hữu tưởng phi vô tưởng... “ 
“Bản ngã là vô sắc... “, “Bản ngã có sắc và cũng không có sắc... “, “Bản ngã là phi hữu sắc và cũng phi 
vô sắc... “, “Bản ngã là hữu biên... “, “Bản ngã là vô biên... “, “Bản ngã là hữu biên và vô biên... “ 


7. Những vị này chấp rằng. Bản ngã là phi hữu biên và cũng phi vô biên, không có bệnh, sau khi chết 
phi hữu tưởng phi vô tưởng, với tám luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, 
chủ trương phi hữu tưởng phi vô tưởng, chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong những luận 


Kinh Trường Bộ Page 19 of466 


châp trên, ngoài ra không có luận châp nào khác nữa. 


8. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ tri 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và SỰ xuất ly của chúng. 
Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp 
ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của 
luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự chứng tri, 
giác ngộ và truyền thuyết; và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới 
nói đến. 


9. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, 
sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, 
căn cứ gì, chấp trước sự đoạn diệt, sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp? 


10. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hoặc Bả-la-môn chủ trương lý thuyết và ý kiến: “Vì bản ngã này có 
sắc, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh ra, khi thân hoại bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn 
nữa, nên bản ngã này như thế hoàn toàn đoạn diệt”. Như vậy một số người chủ trương sự đoạn diệt, sự 
tiêu thất và sự hủy hoại của loài hữu tình. 


11. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, 
nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, có sắc, 
thuộc dục giới, ăn các đồ ăn đoàn thực. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, 
tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như 
thế hoàn toàn đoạn diệt”. Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của 
loài hữu tình. 


12. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, có 
sắc, do ý tạo thành, mọi chỉ tiết tay chân lớn nhỏ đều đầy đủ, không khuyết một căn nào. Bản ngã ấy ông 
không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, 
sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt”. Như vậy có một số người chủ 
trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


13. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng chống đối, không ức niệm các dị tưởng, nhận hiệu hư không là vô biên. Đạt 
đến không vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản 
ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn 
đoạn diệt”. Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


14. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tât cả 
không vô biên xứ, nhận hiểu: Thức là vô biên. Đạt đến Thức vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không biết, 
ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt”. Như vậy có một số người chủ trương sự 
đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


15. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 


Kinh Trường Bộ Page 20 of 466 


Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài. tất cả 
Thức vô biên xứ, nhận hiểu: không có sở hữu. Đạt đến Vô sở hữu xứ. Bản ngã ấy ông không biết, ông 
không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt”. Như vậy có một số người chủ trương sự 
đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


1ó. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoải tất cả Vô 
sở hữu xứ, nhận hiểu: Đây là tịch tịnh, đây là mỹ diệu. Đạt đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Bản ngã ấy 
ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát tiêu 
diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt”. Như vậy có một số 
người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


L7. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, 
tiêu thât, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu thất, hủy hoại của loài hữu tình, 
chúng chấp cả bảy luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào 
khác nữa. 


18. Này các Tỷ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri. Như vậy, Ngài tuệ tỉ 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri Ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất _ly của chúng. 
Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những 
pháp â Ấy, này các Tỷ- -kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài 
tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự 
chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết: và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán Như 
Lai mới nói đến. 


19. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước sự 
tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y 
chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hiện tại Niết bàn luận, chấp sự tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu 
tình với năm luận chấp? 


20. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương và quan niệm: “Khi nào bản ngã này tận 
hưởng, sung mãn năm món dục lạc, như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng Niết Bàn của loài hữu tình”. 


21. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ây như ông nói. Tôi không nói bản ngã ây không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì rằng tính 
của dục lạc và vô thường, khổ, biến dịch. Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa, nên ưu, bị, khô, 
muộn, não phát sanh. Khi nào bản ngã ấy ly các dục lạc, ly các ác pháp, đạt đến và an trú vào đệ nhất 
thiền; thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có lạc, do ly dục sanh. Như thế, bản ngã ây đạt đến tôi 
thượng hiện tại Niết Bàn”. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 


22. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ấy như ô ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. VÌ cớ sao? Vì ở 
đây thiền định ấ _ây có tầm, có tứ nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy có tầm và tứ, đạt đến và an trú đệ 
nhị thiền. Thiên định này nội tâm yên tỉnh, trí chuyên nhất cảnh, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định 
sanh. Như thế, bản ngã ây đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn”. Như vậy có người chủ trương tối 
thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 


Kinh Trường Bộ Page 21 of 466 


23. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ấy như ô ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ở 
đây tâm trí có hỷ và bị kích động nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy không tham hỷ, trú xã, chánh 
niệm, chánh trí, thân hưởng lạc mà các bậc thánh gọi là Hỷ niệm lạc trú - đạt đến và an trú đệ tam thiền. 
Như thế, bản ngã ấy đạt đến tôi thượng hiện tại Niết Bàn”. Như vậy, có người chủ trương tối thượng 
hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 


24. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ấy như ô ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toản đạt, đến tối thượng hiện tại Niết bàn. Vì cớ sao? Vì ở 
đây tâm thọ lạc nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy xả lạc và xả khô, diệt trừ hỷ và ưu về trước, đạt 
đến và an trú vào đệ tứ thiền. Thiên này không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như thế, bản ngã ấy 
đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn”. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của 
loài hữu tình. 


25. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương Hiện tại Niết-bàn luận, chấp trước sự tối 
thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có những Sa-môn, 
Bả-la-môn nào chủ trương Hiện tại Niết- bàn luận, chấp sự tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu 
tình, những vị này sẽ chấp cả năm luận chấp trên, hay một trong năm luận chấp trên, ngoài ra không còn 
một luận chấp nào khác nữa. 


26. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ tri 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài 
như thật tuệ tri sự tập khỏi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. 
Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Những 
pháp â ấy, này các Tỷ- -kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài 
tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự 
chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán Như 
Lai mới nói đến. 


27. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn Ấy luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ 
về tương lai, sẽ đề xướng nhiều sở kiến. sai khác với bốn mươi bón luận chấp. Này các Tỷ-kheo, những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, luận bản về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng 
nhiều sở kiến sai khác. Chúng sẽ chấp bốn mươi bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp 
trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


28. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ tri 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài 
như thật tuệ tri sư tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. 
Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


29. Này các Tỷ- -kheo, những Sa-môn, Bả-la-môn ấy luận bàn về quá khứ tối sơ và luận bàn về tương lai, 
luận bàn về quá khứ tôi sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tôi sơ 
và tương lai, đề xướng nhiều sở kiên sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Này các Tỷ-kheo, những Sa- 
môn hay Bảà-la-môn nảo, luận bản về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn vê quá khứ tối sƠ và 
tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tôi sơ và tương lai, đề xướng nhiều 
sở kiến sai khác. Những Mì ấy sẽ chấp sáu mươi hai luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Kinh Trường Bộ Page 22 of 466 


30. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mệnh như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngải tuệ tri 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài 
như thật tuệ tri sự tập khởi sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. 
Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


SIỆ Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy 
Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết, và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 


Kết luận 


32. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và 
thế giới là thường trú với bốn luận chấp. Chủ trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không 
thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị 
tham ái chi phối. 


33. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương một phần Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không 
biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của 
những vị bị tham ái chi phối. 


34. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích dao động, xuyên tạc của những 
vị bị tham ái chỉ phối. 


35. Này các Tý-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề 
này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ trương 
ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là 
sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


36. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những 
vị bị tham ái chỉ phối. 


37. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá 
khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. Chủ trương 
ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là 
sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


38. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động xuyên tạc 
của những vị bị tham ái chi phối. 


39. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 


Kinh Trường Bộ Page 23 of 466 


bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc 
của những vị bị tham ái chỉ phối. 


40. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau 
khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy là 
kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự 
kích thích, đao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 


41. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mắt, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, 
là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bả-la-môn, là sự kích thích, dao động, 
xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


42. Này các Tý-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước 
sự hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc 
của những vị bị tham ái chỉ phối. 


43. Này các Tý-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, 
y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh 
nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích 
thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


44. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bản về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá 
khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Chủ trương ấy là 
kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự 
kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


45. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và 
thế giới là thường trú với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


46. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương một phần Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các 
căn). 


41. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


48. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề 
này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ trương 
ây phát khởi là do sự xúc chạm (của các căn). 


49. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


50. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, luận bản về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá 
khứ tối sơ, y chỉ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. Chủ trương 


Kinh Trường Bộ Page 24 of 466 


ây phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


51. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của 
các căn). 


52. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của 
các căn). 


53. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận 
sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy 
phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


54. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc 
chạm (của các căn). 


55. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hiện tại Niết bàn luận, chấp trước 
sự hiện tại Niệt Bàn của loài hữu tình với năm luận châp. Chủ trương ây phát khởi do sự xúc chạm (của 
các căn). 


56. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, luận bản về tương lai, chấp kiến về tương lai, 
y CỨ VỀ tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát 
khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


57. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bản về quá khứ tối SƠ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá 
khứ tôi sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiên sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Chủ trương ấy phát 
khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


58. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và 
thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên, 
nếu không có cảm xúc. 


59. Này các Tý-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bảà-la-môn chủ trương một phần Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới, là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


60. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên với bôn luận châp. Những vị này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, 
nêu không có cảm xúc. 


61. Này các Tý-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề 
này hay vấn đê khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Những vị này 
không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


62. Này các 1ỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới đo vô nhân sanh với hai luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu 


Kinh Trường Bộ Page 25 of 466 


không có cảm xúc. 


63. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá 
khứ tối sơ, y chỉ về quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều ý ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. Những vị 
này không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


64. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


65. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


66. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau 
khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này không có 
thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


67. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ 
những chủ trương, trên, nếu không có cảm xúc. 


68. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước 
hiên tại Niết Bản của loài hữu tình với năm luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


69. Này các Tý-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, 
y cứ về tương lai, đề xướng nhiều. sở kiến sai khác với bốn mươi bốn luận chấp. Các vị này không có thể 
cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


70. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bản về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá 
khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Những vị này 
không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


71. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và 
thế giới là thường còn với bốn luận chấp; những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương một phần Thường trú 
luận, một phần Vô thường luận; những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Ngụy biện luận; những Sa-môn, 
Bà-la-môn, chủ trương Vô nhân luận; những Sa-môn, Bà-la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, những Sa- 
môn, Bả-la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Vô 
tưởng luận sau khi chết; những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau khi 
chết; những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Đoạn diệt luận; những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương hiện 
tại Niết Bản luận; những Sa-môn, Bà-la-môn luận bản về quá khứ tối sơ; những Sa-môn, Bà-la-môn 
luận bàn về tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Tất cả những vị này có những cảm thọ (những 
chủ trương trên) do sự xúc chạm qua sáu xúc xứ. Do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát khởi; do 
duyên tham ái, thủ phát khởi; do duyên thủ, hữu phát khởi; do duyên hữu, sanh phát khởi, do duyên 
sanh, già, chết, sầu, bi, khô, ưu, não phát khởi. Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ- -kheo như thật biết sự tập khởi, 
sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu chỗ xuất xứ, vị ây sẽ có một sự hiểu biết vượt ra 
ngoài những điêu trên. 


Kinh Trường Bộ Page 26 of 466 


72. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bả-la-môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về 
tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào 
quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng. nhiều sở kiến sai khác tất cả những vị này đều bị bao trùm bởi 
lưới của sáu mươi hai luận chấp này, dầu chúng nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. 


Này các Tỷ-kheo, cũng ví như người đánh cá lành nghề hay người học đánh cá vung lưới trên mặt hồ 
nước nhỏ có mắt SÍt SaO. Người â ây nghĩ: “Những con cá lớn ở trong. hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều 
bị bao phủ trong tâm lưới này, dầu chúng có nhảy vọt lên, chúng vân bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây”. 
Cũng như vậy này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nảo, luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận 
bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, 
đề xướng nhiều sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới của sáu mươi hai luận 
chấp này; dầu có nhảy vọt lên, những vị này vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. 


73. Này các Tỷ-kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến đời sống ' khác đã bị chấm 
dứt. Khi thân của vị này còn tồn tại thời chư Thiên và loài Người còn có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại 
mạng chung, thời chư Thiên và loài Người không thể thấy được. 


Này các Tỷ-kheo, như nhánh có một chùm, xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh â ấy đều bị 
chung một sô phận với nhánh kia. Cũng như vậy này các Tỷ-kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng 
cái khiến đưa đến một đời sống khác đã bị chặt đứt. Khi thân của vị này còn tổn tại thời chư Thiên và 
loài Người có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung thời chư Thiên và loài Người không thể thấy 
được. 


74. Khi nghe nói vậy, đại đức Ananda bạch đức Thế Tôn: 

- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Pháp môn này gọi là gì, bạch Thế Tôn? 

- Này Ananda, pháp môn này gọi là “Lợi Võng”, hãy như vậy mà phụng trì; gọi là “Pháp Võng”, hãy 
như vậy mà phụng trì; gọi là “Phạm Võng”, hãy như vậy mà phụng trì; gọi là “Kiếm Võng”, hãy như 
vậy mà phụng trì; gọi là “Vô thượng Chiến thắng”, hãy như vậy mà phụng trì. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ: -kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi kinh này được 
truyền thuyết, một ngàn thế giới đều rung động. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 27 of 466 


2. KINH SA MÔN QỦA 
(Sàmannaphala Sutfa) 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) 
Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Aljàtasattu 
(A-xà-thế) con bà Vihehi (Vi- đề- hi) vua xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) nhân lễ Bồ Tát vào ngày răm tháng 
tư Komudi (cây súng) đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thân hậu hạ. Lúc 
bấy giờ Ajàtasattu con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bô Tát cảm hứng nói rằng: “Thật khả ái 
thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật 
mỹ miêu thay, này các khanh, đêm răm sáng trăng! Thật êm dịu thay, này các khanh, đêm răm sáng 
trăng! Thật điềm lành thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tín?”. Khi nghe nói vậy, một đại 
thần tâu với AI àtasattu, con bà Videhi vua nước Magadha: “Tâu Đại vương, có Pùrana Kassapa (Phú- la 
Ca-diếp) là vị hội chủ, vị giáo trướng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo 
phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng 
thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Pùrana Kassapa này. Chiêm bái Pùrana Kassapa có thể khiến 
tâm Đại vương được tịnh tín”. Khi nghe nói vậy AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng 
không nói gì. 


3. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà VidehIi, vua nước Magadha: “Tâu Đại vương, có 
Makkhali Gosàla (Mặc- -glà- -lê Cù-xá-lợi) là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiêng tốt, 
có danh vọng khai tô giáo phái, được quần chúng tôn sùng, đồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã 
lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương chiêm bái Makkhali Gosàla này. Chiêm bái vị 
Makkhali Gosàla có thể khiến tâm Đại vương được tịnh tín”. Khi nghe nói vậy. AJàtasattu, con bà 
'VidehI vua nước Magadha yên lặng không nói øì. 


4. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: “Tâu Đại vương, có 
Ajita Kesakambàli (A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la) là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sÙng, đồi dào kinh nghiệm lâu ngày, 
xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Ajita Kesakambàli này. 
Chiêm bái Ajita Kesakambàli có thể khiến tâm Đại vương được tịnh tín”. Khi nghe nói vậy, AJàtasattu, 
còn bà VidehI, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


5. Lại một đại thần khác tâu với AJàtasattu, con bà Videhi vua nước Magadha: “Iâu Đại vương, có 
Pakudha Kaccayana (Bà-phù-đà Ca-chiên-nê) là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, 
xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đên chiêm bái Pakudha Kaccàyana 
này. Chiêm bái Pakudha Kaccayana này có thể khiến tâm Đại vương được tịnh tín”. Khi nghe nói vậy. 
AJàtasattu, con bà VidehI, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


6. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: “Tâu Đại vương, có 
Sanjaya Belathiputta (Tán-nhã-di Tỳ- -la-phê-phát) là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, 
xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đên chiêm bái Sanjaya Belathiputta 
này. Chiêm bái SanJaya Belathiputta này có thê khiên tâm Đại vương tịnh tín”. Khi nghe nói vậy, 
AJàtasattu, con bà VidehI, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


7. Lại một đại thần khác tâu với Alàtasattu, còn bà VidehI, vua nước Magadha: “Tâu Đại vương, có 
Nigantha Nàtaputta (Ni-kiền-tử) là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tôt, có danh 
vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, 


Kinh Trường Bộ Page 28 of 466 


đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Nigantha Nàtaputta này. Chiêm bái 
Nigantha Nàtaputta có thê khiên tâm Đại vương được tịnh tín”. Khi nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà 
'VidehI, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


§. Lúc bấy giờ Jìvaka Komàrabhacca ngồi yên lặng cách Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
không xa bao nhiêu. Khi ây Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nói với Jìvaka 
Komàrabhacca: 


- Này khanh Jìvaka, sao ngươi lại yên lặng như vậy? 


- Tâu Đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng con, có Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 
Giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trắm năm mươi vị. Thế Tôn Gotama có 
tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn”. Đại vương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có thể, nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của Đại 
vương được tịnh tín. 


- Vậy khanh Iìvaka, hãy cho thắng kiệu voi. 
- Vâng, tâu Đại vương. 


9. Jìvaka Komàrabhacca vâng theo lời dạy của Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sai người 
thắng năm trăm con voi cái, và con vương tượng vua thường CỞI, rồi tâu với AJàtasattu, con bà VidehI, 
VUA nước Magadha: '“Tâu Đại vương, các kiệu voi đã sẵn sàng. Ngài hãy làm những gì Ngài xem là phải 
thời”. Khi bây ĐIỜ AJ àtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha biểu các cung phi leo lên năm trăm con 
voi cái mỗi người một con, còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra khỏi 
Ràjagaha, dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao, với oai nghỉ của bậc đại vương, thắng tiến 
đến vườn xoài của Jìvaka Komàrabhacca. 


10. Khi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi, kinh 
hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha sợ hãi, kinh hoàng, tóc 
dựng lên, nói với Jìvaka Komàrabhacca: 


- Này khanh Jìvaka, người phản ta chăng? Này khanh Jìvaka, người lường gạt ta chăng? Này khanh 
Jìvaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này gần một nghìn hai 
trăm năm mươi vị, mà không có một tiếng đằng hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn? 

- Tâu Đại vương, thần không phản lại Ngài, thần không lường gạt Ngài, tâu Đại vương, thần không nạp 
Ngài cho kẻ thù, tâu Đại Vương, hãy đi thắng tới; tâu Đại vương hãy đi thắng tới. Tại chỗ kia trong căn 
nhà tròn chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. 


I1. Lúc bây giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi 
xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi liền nói với Jìvaka Komàrabhacca: 


- Này khanh Jìvaka, Thế Tôn ở tại đâu? 


- Tâu Đại vương, vị ây là Thế Tôn. Tâu Đại VƯƠnG, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng 
phía Nam, ngôi trước mặt chúng Tỷ-kheo. 


12. AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một 


Kinh Trường Bộ Page 29 of 466 


bên. Sau đi đứng một bên, AJảtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha nhìn khắp chúng Tỷ-kheo đang 
yên lặng an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: “Mong hoàng tử Udày¡ibhadda (Ưu-đà-di- 
bạt-đà) cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị Tỷ-kheo này vậy”. 


- Đại vương, hình như tâm trí của Đại vương nặng nhiều về tình thương thì phải? 


- Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udàyibhadda rất nhiều. Mong rằng hoàng tử Udàyibhadda cũng 
được sự trầm lặng như sự trâm lặng của chúng Tỷ-kheo này vậy. 


13. Lúc bấy giờ Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chấp tay vái chào 
chúng Tỷ-kheo, và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Ajàtasaftu, con bà Videhi, vua 
nước Magadha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, con muôn hỏi Thê Tôn một vân đê này, nêu Ngài cho phép con hỏi. 
- Đại vương cứ hỏi tùy theo ý muôn của Đại vương. 


14. - Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật 
sư, quân kỳ binh, nguyên SÚY, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, đõng sĩ can đảm như voi chúa, anh 
hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người. hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm 

vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rô, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ 
chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại từ công nghiệp chức nghiệp của chúng. 
Chúng giúp cho tự thân được sông an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc hạnh 
phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sông an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc 
hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa-môn, Bả-la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng 
đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Thế Tôn, 
Ngài có thể chỉ cho rõ ràng kết quả thiết thực, hiện tại của hạnh Sa-môn chăng? 


15. - Này Đại vương, Đại vương có nhớ đã hỏi câu hỏi ây với các vị Sa-môn, Bà-la-môn khác chăng? 
- Bạch Ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ây với Sa-môn, Bà-la-môn khác. 


- Này Đại VưƠng, hãy nói lại cho nghe, các vị ấy đã trả lời với Đại vương như thế nào, nếu Đại vương 
không thấy gì trở ngại. 


- Bạch Thế Tôn, con không thấy gì trở ngại đối với đức Thế Tôn và các bậc như đức Thế Tôn. 
- Vậy Đại vương hãy nói đi. 


16. - Bạch Thế Tôn, một thời con đến Pùrana Kassapa, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, 
chúc tụng thân hữu và xã giao với Pùrana Kassapa và ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
con nói với Pùrana Kassapa: “Ngài Kassapa, cũng như các công nghệ, chức nghiệp này, như điều tượng 
sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, nguyên SÚY, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, 
dõng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, 
người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà 
toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực, hiện tại 
công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sông an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp 
cho cha mẹ được sông an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng 
giúp cho bạn bè được sông an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thắc 


Kinh Trường Bộ Page 30 of 466 


sanh lên cõi trời. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


17. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Pùrana Kassapa đã nói với con: “Này Đại vương, tự làm hay khiến 
người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nâu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay 
khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến 
người gây sợ hãi, sát sanh, lây của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, 
chận đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một 
bánh xe săc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đóng thịt, thành một chồng chịt, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn 
sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà 
gây ra tỘI ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hãng bố thí, khiến người bồ thí, tế lễ, khiến TIgười 
tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo”. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vệ kết quả hiện tại thiết thực 
của hạnh Sa-môn, Pùrana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái 
xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được 
hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hạnh Sa-môn, Purana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp, bạch 
Thế Tôn, con nghĩ: “Làm sao một người như con lại có thê làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong 
nước con không được vui lòng?” Vì vậy bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói 
của Pùrana Kassapa. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất 
mãn, không công nhận cũng như không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


19. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Makkhali Gosàla (Mạt-già-lê-cù-xá-lợi). Khi đến nơi, con nói lên 
những lời đón chào tụng thân hữu và xã giao với Makkhali Gosàla và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, con nói với Makkhali Gosàla: “Ngài Gosàla, cũng như các công kỹ nghệ chức nghiệp 
như điều tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa- 
môn chăng?” 


20. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Makkhali Gosảla đã nói với con: “Này Đại vương, không có nhơn, 
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không 
có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình được 
thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tỉnh tấn, 
không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả sanh vật, tât cả sinh loại, 
tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tỉnh tấn. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, 
bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác 
sanh của chúng. Có tất cả là một triệu bốn trăm ngàn chủng loại thác sanh, lại có thể sáu ngàn và có 
thêm sáu trăm nữa. Có năm trăm loại nghiệp và có năm nghiệp (theo năm căn), lại có ba nghiệp (về 
thân, khẩu, Ÿ) lại có toàn nghiệp (thân và khẩu) và bán nghiệp (ý), có sáu mươi hai đạo, sau mươi hai 
trung kiếp, sáu giai cấp, tám nhân địa, bốn ngàn chín trăm sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm kẻ du hành, 
bốn ngàn chín trăm chỗ ở của loài Naga, hai nghìn căn, ba nghìn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần giới, 
bảy tưởng thai, bảy vô tưởng thai, bảy tiết thai (sanh từ đốt), bảy loài thiên, bảy loài người, bảy loài quỷ, 
bảy hồ nước, bảy pavutas (rừng hay hồ nhỏ) bảy trăm pavutas bảy vực thắm, bảy trăm JpApatas (vực 
thăm), bảy mộng, bảy trăm mộng, có tám trăm bốn mươi vạn đại kiếp, trong thời gian ây kẻ ngu và 
người hiền sau khi lưu chuyên luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện: với giới hạnh này, với 
kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín muôi những nghiệp chưa 
được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục, không thể đo 
lường khổ và lạc với những vật đo lường, trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, 
thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu 
và người hiền sau khi lưu chuyên luân hồi sẽ trừ tận khổ đau”. 


21. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả 
lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi 
về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại 


Kinh Trường Bộ Page 31 of 466 


của hạnh Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả lời với thuyết luân hỏi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: 
“Làm sao một người như con, lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước con không 
được vui lòng? “Vì vậy, bạch Thế Tôn, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Makkhali 
Gosảàla; không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không 
công nhận cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


22. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Ajita Kesakambàli (A- kỳ-đa-xí-xá-khâm-bà-la) khi đến nơI con nói 
lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Ajita Kesakambảli, và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Ajita Kesakambala: “Ngài Ajita Kesakambàli „ cũng như các 
công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho biết kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


23. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, AjJita Kesakambàli đã nói với con: “Này Đại vương, không có bố 
thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị Sa- 
môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này đời khác và 
truyền dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung, địa đại trở về trả lại cho địa ĐIỚI, 
thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong 
giới, các căn nhập vào hư không. Bồn người gánh quan tài với người năm trong quan tài là năm, gánh 
người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng, các xương trăng như màu bổ câu và 
những vật cúng dường trở thành tro bụi, chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng 
trống không, giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sông. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. ° 


24. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Ajta Kesakambàli đã 
trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, hỏi về trái 
xoài lại trả lời về trái mít. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, Ajita Kesakambàli đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: “Làm sao một 
người như con lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước con không được vui lòng”. Vì 
vậy bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Ajita Kesakambàli. Không tán 
thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


25. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Pakudha Kaccayana (Bà-phù- đả-ca-chiên-diên). Khi đến nơi con 
nói lên những lời đón chảo, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pakudha Kaccàyana và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Pakudha Kaccayana: “Ngài Pakudha Kaccayana, cũng 
như các công nghệ chức nghiệp, như điều tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết 
quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


26. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Pakudha Kaccàyana nói với con: “Này Đại vương, có bảy thân 
không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh 
núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất động không chuyên biến, không xâm lăng nhau. Chúng không 
ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau hoặc cả khổ và lạc. Bảy thân ây là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa 
thân, phong thân, khổ, lạc và thứ bảy là mạng. Bảy thân này khômg bị làm ra, không làm ra, không bị 
sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất 
động không chuyển biến, không xâm lăng, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả 
khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại, hoặc có người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người 
biết hoặc người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưởi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt 
sanh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi”. 


27. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha Kaccàyana 


Kinh Trường Bộ Page 32 of 466 


đả trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về 
trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha Kaccayana đả trả lời một việc khác với một quan điêm 
khác. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: “Làm sao một người như con lại có thể làm một vị Sa-môn, hay Bà- 
la-môn ở trong nước con không được vui lòng”. Vì vậy, bạch Thế Tôn, con không tán thán, không cật 
nạn, bỏ lời nói của Pakudha Kaccayana. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng 
không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi và đứng dậy ra về. 


28. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Nigantha Nàtaputta (Ni-kiền-tử). Khi đến nơi, con nói lên những 
lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Nigantha Nàtaputta và ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha Nàtaputta: “Ngài AggIvessana, các công nghệ chức nghiệp 
như điều tượng sư, ... (như trên) ... Bạch Ngài, Ngài có thê cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn ?” 


29. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vậy, Nigantha Nàtaputta nói với con: “Này Đại vương, một người 
Nigantha (Ni kiền tử) sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại VƯƠN, thế nào là một Tgười 
Nigantha sông chế ngự bởi bốn loại cắm gHIỚI Này Đại VƯƠNg, một Nigantha sông gìn giữ đối với tât cả 
loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sông tây sạch tất cả ác pháp và sông với ý chí gìn giữ đối với tất 
cả ác pháp. Này Đại vương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cắm giới. Này Đại vương, 
vì một Nigantha sông chế ngự bởi bốn loại cắm giới, nên vị ấy được gọi là Gotatto (một vị đã đi đên 
đích), Yatatto (một vị đã điều phục tự tâm) và Thitatto (một vị đã an trú được tự tâm)”. 


30. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi đến kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha 
Nàtaputta đã trả lời với sự. chế ngự bởi bốn loại. cắm giới. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả 
lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết 
quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha Nàtaputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn cắm giới. 
Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: “Làm sao một người như con lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
ở trong nước con không được vui lòng”. Vì vậy, bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn 
lời nói của Nigantha Nàtaputta. Không tán thán không cật nạn, dù không mãn nguyện, cũng không thốt 
ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra vê. 


31. Bạch Thế Tôn, một hôm con đến Sanjaya Belatthiputta (Tán- nhã-di-Tỳ-la-lê-phất). Khi đến nơi, con 
nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya Belatthiputta và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya Belatthiputta: “Ngài Sanjaya, các công nghệ chức 
nghiệp như điều tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn chăng?” 


32. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Sanjaya Belatthiputta đã trả lời với con: “Nếu anh hỏi: “Có một thế 
giới khác hay không?” Nếu tôi nghĩ “Có một thế giới khác”, tôi có thê trả lời với anh: “Có một thê giới 
khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi: “Không 
có một thế giới khác phải không?” Nếu tôi nghĩ: “Không có một thế giới khác”, tôi có thê trả lời với 
anh: “Không có một thế giới khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi 
không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như 
thế. Nếu anh hỏi tôi “Không có một thế giới khác phải không?” (... như trên... ) “Cũng có và cũng không 
có một thế giới khác?” “Cũng không có và cũng không không, có một thế giới khác?”, “Có loại hữu tình 
hóa sanh?”, “Không có loại hữu tình hóa sanh?” “Cũng có và cũng không có loại hữu tình hóa sanh?” 
“Cũng không có và cũng không không có loại hữu tình hóa sanh?”, “Có kết quả dị thục của các nghiệp 
thiện và ác?”, “Không có kết quả đị thục của những nghiệp thiện và ác?”, “Cũng có và cũng không có 
kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác?”, “Cũng không có và cũng không không có kết quả dị 
thục của những nghiệp thiện và ác?”, “Như Lai có tồn tại sau khi chết?”, “Như Lai không có tồn tại sau 


Kinh Trường Bộ Page 33 of 466 


khi chết?”, “Như Lai có và không có tồn tại sau khi chết?”, “Như Lai không có và cũng không không có 
tồn tại sau khi chết?”. Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ : “Như Lai không có và cũng không không có 
tồn tại sau khi chết”. Tôi có thể trả lời : “Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi 
chết”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi NI, nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế.” 


33. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, SanJaya Belatthiputta 
đã trả lời với Ngụy biện luận. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời vệ trái mít , hoặc hỏi 
trái mít lại trả lời trái xoài . Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, SanjJaya Belatthiputta đã trả lời với Ngụy biện luận. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: “Làm 
sao một người như con, lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước con không được vui 
lòng”. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Sanjaya Belatthiputta. 
Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công 
nhận cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


34. Vậy nên bạch Thế Tôn, con cũng hỏi Thế Tôn. bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp. 
Như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, nguyên SOáI, chiến sĩ, thượng 
sĨ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hóa đầu 
quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rô, thợ đồ 
gốm, nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp khác. Chúng hưởng được kết quả thiết thực 
hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sông an lạc, hạnh phúc. Chúng 
giúp cho cha mẹ được sông an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc hạnh phúc. 
Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa-môn, Bả- 
la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hướng phước báo an 
lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn chăng? 


- Đại vương có thể được. Này Đại vương, ta sẽ hỏi Đại vương về vấn đề này. Đại vương hãy trả lời tùy 
theo ý muôn của Đại vương. 


35. Đại vương nghĩ sao? Nếu Đại vương có một người nô bộc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt (của Đại vương). Người ấy 
nghĩ: “Thật hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả dị thục của các công 
đức. Đức vua Ajàtasattu, con của bà Videhi của nước Magadha, là người, tôi đây là người. VỊ vua 
Aljàtasattu con bà Videhi, của nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc, tôi nghĩ không 
khác gì vị thiên thần, còn tôi là người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt (của Vu). Vậy ta hãy 
làm các công đức như vua kia, ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo”. Và 
người nô lệ ây, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân. sông chế ngự lời nói, sông chế ngự ý 
nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiêu về ăn uông, y áo, hoan hỉ sông an tịnh. Nếu những người của Đại 
vương đến tâu với Đại vương. “Đại vương có biệt chăng? Có người nô bộc của Đại vương, làm mọi 
công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái, chú ý từng nét mặt (của Đại vương). Tâu Đại vương, người ây đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sông chế ngự thân, 
chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uông, y áo, hoan hỷ sống trong an 
tịnh”. Này Đại VƯƠnG, Đại vương có nói như sau chăng?: “Người â ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô 
bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, 
lời nói kính ái chú ý từng nét mặt?” 


36. - Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời 


Kinh Trường Bộ Page 34 of 466 


người ấy ngồi xuống ghế, cúng đường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khắt thực, sàng tọa, thuốc men 
trị bệnh và chúng con sẽ ra lệnh đê bảo vệ, che chở người ây đúng theo luật pháp. 


- Này Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực 
hiện tại hạnh Sa-môn? 


- Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn. 
- Này Đại vương đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của hạnh Sa-môn mà Ta đã trình bày. 
37. - Bạch Thế Tôn, có thê cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh Sa-môn? 


- Này Đại VƯƠN, có thê được. Này Đại vương. Ta sẽ hỏi Đại vương về vấn đề này. Đại vương hãy trả 
lời tùy theo ý muốn của Đại vương. Đại vương nghĩ sao? Nếu Đại vương có một người nông phụ, gia 
chủ, nạp thuế má, làm giàu công khô. Người â ây nghĩ: “Thật hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay quả vị thác 
sanh của các công đức, quả vị thục của các công đức. VỊ vua Ajàtasattu, con của bà Videhi, nước 
Magadha, là người, tôi cũng là người. VỊ vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sống. tận hưởng 
đầy đủ năm món dục lạc, tôi nghĩ không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nông phụ, gia chủ, nạp 
thuế má, làm giàu công. khố. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
cà sa, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia tu đạo”. Và người nông phu ấy, một thời khác, cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như 
vậy, người ấy sông chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn 
uông, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của Đại vương đến tâu với Đại Vương: “Đại vương 
có biết chăng? Có người nông phu của Đại vương, người gia chủ, nạp thuế má, làm giảu công khó. Tâu 
Đại vương, người ây đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất Ø1a tu 
đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ây sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng 
với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh”. Này Đại VƯƠng, Đại vương có nói: 
“Người hãy đến lại với ta, hãy làm lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khô”? 


38. - Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại chúng con kính nề người Ấy, đứng dậy trước người Ấy, mời 
người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ây các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc men 


trị bịnh. Và chúng con sẽ ra lệnh đề bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. 


- Này Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy thời đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn chăng? 


- Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn. 
- Này Đại vương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, mà Ta trình bày. 


39. Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh Sa-môn, vi diệu 
hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn vừa kể trên? 


- Này Đại vương có thê được. Này Đại vương, hãy lóng tai nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
- Vâng, Thế Tôn. Vua Ajàtasattu con bà Videhi vua xứ Magadha trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói: 
40. - Này Đại vương, nay ở đời, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 


Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như 
Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm 


Kinh Trường Bộ Page 35 of 466 


cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên Nhơn, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyêt pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn nghĩa, Ngài truyên dạy phạm hạnh hoàn toàn đây 
đủ thanh tịnh. 


41. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. 
Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ây, vị này suy nghĩ: 
“Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng 
khoáng như hư không. Thật rât khó cho một người sông ở gia đình có thê sống theo phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đấp áo cà sa, xuất 
gia, từ bó gia đình”. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bả con quyến thuộc 
nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


42. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân 
nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh 
giác, và biết tri túc. 


43. Đại Vương! Thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Đại Vương, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng, từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc 
của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lẫy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những 
vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


44. Tỷ-kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng 
tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
luật. 


Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh 
chia rẽ ở những người nảy; nghe điều gì Ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở 
những người kia. Như vậy Tỷ-kheo â ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, 
hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa 
hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đên tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới 
luật. 


Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh xa lời nói phù phiêm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn 
giŨ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong 
giới luật. 


45. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây có, dùng một ngày một bữa, không ăn ban 
đêm. Từ bỏ ăn phi thời. Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch. Từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang. Từ bỏ dùng giường cao và giường lớn. Từ bỏ nhận vàng và bạc. Từ bỏ 
nhận các hạt sống. Từ bỏ nhận thịt sống. Từ bỏ nhận đàn bà con gái. Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Từ bỏ 
nhận cừu và dê. Từ bỏ nhận gia câm và heo. Từ bỏ nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái. Từ bỏ nhận ruộng 
nương, đất đai. Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Từ bỏ buôn bán. Từ bỏ các sự 


Kinh Trường Bộ Page 36 of 466 


gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm 
thương tôn, sát hại câu thúc, bứt đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới 
luật. 


46. Trong khi một, số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
làm hại các hạt giống và cây cối như hạt giống từ rễ sanh, hạt giống từ nhánh cây sanh, hạt giống từ đốt 
cây sanh, hạt giông từ chiết cây sanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh. Còn vị ấy thì không 
làm hại hạt giông hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


47. Trong khi một số Sa- -môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
cất chứa và thọ hưởng các đồ vật như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uông, cất chứa vải, cất chứa 
xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ây thì từ bỏ cất chứa các 
vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


48. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
theo các du hí không chơn chánh như múa, hát, nhạc kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trông, 
diễn các tuồng thần tiên, mãi VÕ, đấu voi, đầu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đâu gà, đâu 
chim cun cút, đấu gậy, đấu quyèn, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn vị ấy thì từ 
bỏ các du hí không chơn chánh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


49. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
đánh bài và theo các trò giải trí. Như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi 
trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho SỤp đồng 
thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thôi kèn băng lá, cày với chiếc cày giả, 
nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ 
viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi. bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh 
bài cà các loại giải trí như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


50. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sông 
dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường băng len, vải trải 
giường nhiều tâm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, 
mên băng lông thú cả hai phía mền bằng lông thú một phía, mên có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm khảm 
lớn có thê chứa mười sáu người múa, mên voi, mền ngựa, mễn xe, mền bằng da sơn dương khâu lại với 
nhau, mễn bằng da con sơn dương khâu lại gọi là Kadali, tắm thảm với lều che phía trên, ghế dài có gối 
đầu, gồi chân màu đỏ. Còn vị ây thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy 
là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


51. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống 
dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, ương kem 
đánh mặt, vòng hoa và phân son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống 
thuốc, gươm, lọng, đép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trăng có viên tua dài. Còn vị ấy thì không 
dùng các loại trang sức và mỹ phâm như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


52. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống 
nói những câu chuyện vô ích tầm thường như câu chuyện nói về vua chúa, câu chuyện vê ăn trộm, câu 
chuyện vệ đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu 
chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện 
về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phó, câu chuyện vệ quôc độ, câu chuyện về đàn 
bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy 


Kinh Trường Bộ Page 37 of 466 


nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu 
chuyện về biến trạng của đại vương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không, hiện hữu. Còn vị ây thì từ 
bỏ nói những chuyện vô ích, tầm thường kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


53. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông 
bàn luận tranh chấp như nói: “Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật Ty. Sao ngươi có 
thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vảo tà kiên, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. Lời tôi nói mới 
tương ưng, lời nói của người không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những 
điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách 
đấu. Ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lỗi bí”. 
Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận, tranh chấp kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
luật. 


54. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị Sát- đề- 
ly, cho các vị Bà-la-môn, cho các gia chủ cho các thanh niên và nói rằng: “Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại 
chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia”. Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và đứng làm môi 
giới. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


55. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống 
lừa đảo, nói lời siễm nịnh, gợi ý. dèm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và siêm nịnh như 
trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


56. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân 
tướng, dâu chuột căn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hạt cải v. v... vào lửa, tế vỏ lúa, tế tâm, tế gạo, 
tế thục tô, tế máu, khoa xem chỉ tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa 
cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa răn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa 
chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn vị ấy 
thì tránh xa những tà hạnh kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


57. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng. áo quần, tướng 
gươm kiêm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu 
niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy. tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò 
đực, tướng bò cái, tướng đê, tướng cừu, tướng gia câm, tướng chim cun cút, tướng con cặc kè, tướng vật 
tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của 
vị ấy trong giới luật. 


58. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà mạng, như đoán trước: “Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn 
công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản XỨ SẼ 
bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia”. Còn vị ấy thì 
từ bỏ những tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


59. Trong khi có một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn 
nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước: “Sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt 
trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, các tinh 
tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tỉnh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao bằng, sẽ có lửa cháy các phương 
hướng, sẽ có động, sẽ có sắm trời, mặt trăng mặt trời các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực 


Kinh Trường Bộ Page 38 of 466 


sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ 
có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi 
đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tỉnh tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, SaO 
băng sẽ có kết quả như thê này, lửa cháy các phương sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có kết quả 
như thế này, sâm trời sẽ có kêt quả như thế này, mặt trăng mặt trời các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết 
quả như thế này”. Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống bằng tà mạng kề trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


60. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng tà mạng, như đoán trước: “Sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ 
được an ôn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế 
toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình”. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kế trên. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


61. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà mạng, như sắp đặt ngày lành đề rước dâu hay rễ về nhà, sắp đặt ngày lành đề 
đưa dâu hay rê, lựa ngày giờ tốt đề hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa 
ngày giờ tôt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để 
khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai 
hàm không cử động, dùng bùa chú khiên người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi 
gương sol, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần đề biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, 
cầu Siri thần tài. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
luật. 


62. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo thuật đề được yên ồn, để khỏi làm các điều đã hứa, đề 
được che chở khi ở trong nhà bằng đât, đê dương được thịnh, để làm người liệt đương, để tìm đất tốt làm 
nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xô, bài tiết các 
nhơ bân về phía trên, bài tiết các nhơ bần vệ phía dưới, tây tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc 
mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thây thuốc, mô xẻ 
chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngửa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy 
thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


63. Và như vậy, Đại VƯƠnG, vị Tỷ-kheo ấy, nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào 
về phương diện hộ trì giới luật. Đại vương, như một vị Sát để ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ 
thù địch, không còn thây sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này Đại Vương, Tỷ- 
kheo â ấy nhờ đây đủ giới luật, nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vị 
ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vân đục. Như vậy, này Đại 
vương, Tỷ-kheo đầy đủ giới luật. 


64. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? Này Đại vương, khi mắc thấy sắc, Tỷ-kheo không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... thân cảm xúc... ý nhận 
thức các pháp, vị ấy không, năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự 
nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên 
hưởng lạc thọ nội tâm, không vấn đục. Như vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


65. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại vương, ở đây, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui 
đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, khi duôi tay đêu tỉnh giác; khi 


Kinh Trường Bộ Page 39 of 466 


mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đêu tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này Đại vương, 
Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh giác. 


66. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo biết đủ? Ở đây Tỷ-kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Đại vương, cũng như con chim 
bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Đại vương, vị Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y để che 
thân, với đồ ăn khát thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Như vậy, này Đại vương, là Tỷ- 
kheo biết đủ. 


67. Vị â ấy, V VỚI giới uân cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý 
này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang 
đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ây ngồi kiết già, 
lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 


68. VỊ â ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị 
ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên; với tâm tưởng hướng về ánh 
sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sông 
không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hồi tiếc. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi 
nghỉ ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


69. Này Đại vương, như một người mắc nợ, liên làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, 
người ây không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia 
mặc nợ nên làm các nghệ. nghiệp. Những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ, còn có 
tiền dư để nuôi dưỡng vợ”. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


70. Này Đại Vương, như một người bị bệnh. đau đón, trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. 
Sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người â ấy nghĩ: ° “Ta trước 
kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu 
thông, thể lực khôi phục”. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 


71. Này Đại vương, như một người bị nhốt trong ngục. Người ấy sau một thời gian, được khỏi tù tội, an 
lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ày nghĩ: “la trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được 
khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn”. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 


72. Này Đại vương, như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi 
lại. Người Ấy, sau một thời gian, thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
người được giải thoát, được tự đo đi lại. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, 
lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại”. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


73. Này Đại vương, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy 
những nguy hiểm. Người â ấy, sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ồn, không có 
nguy hiêm. Người ây nghĩ: “Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy 
những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy 
hiểm”. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


74. Như vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo tự mình quán năm triên cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc. Này Đại vương, cũng như không mắc nợ, 


Kinh Trường Bộ Page 40 of 466 


như không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn, này Đại vương, Tỷ-kheo 
quán năm triên cái khi diệt trừ chúng. 


75. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, 
thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ-kheo ly dục, ly ác 
pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ-kheo thắm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thắm nhuằn. 


76. Này Đại vương, như một người. hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm 
trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tăm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn 
với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giỌt. Cũng vậy, này Đại 
vương, Tỷ-kheo thắm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hý lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuằn. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


77. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm Tỷ-kheo ấy thắm nhuằn, tâm ướt làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do định sanh ấy thấm nhuằn. 


78. Này Đại vương, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy 
ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không 
có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thắm nhuần, 
tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy 
không được nước mát lạnh thấm nhuằn. Cũng vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo thấm nhuần tâm ướt, làm 
cho sung mãn tràn đầy thân mình với hý lạc do định sanh, không một chỗ nảo trên toàn thân, không 
được hỷ lạc do định sanh â ây thấm nhuằn. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


79. Lại nữa, này Đại Vương, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là “Xả niệm lạc trú”, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho 
sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ â ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, không được 
lạc thọ không có hỷ ấy thắm nhuằn. 


80. Này Đại vương, ví như trong. hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng 
hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh trong, nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi 
sông dưới nước, từ đâu ngọn cho đến gốc rễ đều thắm nhuần tâm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát 
lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thê sen xanh, sen hồng hay sen trăng không được nước mát lạnh ấy 
thấm nhuần. Cũng vậy, này Đại vương Tỷ-kheo. thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân 
mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nảo trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thấm nhuằn. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


Kinh Trường Bộ Page 41 of 466 


81. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào 
thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ-kheo ấy thắm nhuần toàn thân mình với tâm 
thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm 
nhuằn. 


82. Này Đại vương, ví như một người ngồi, dùng tắm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy. này Đại vương, Tỷ-kheo thắm nhuần toàn thân mình 
với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng 
ấy thắm nhuần. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu, thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


83. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình "thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: Thân này 
của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, 
phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân â ây thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 


84. Này Đại vương, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đế, trong. suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, 
sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi giây được xâu qua hòn ngọc ây, SỢI giây 
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mất cầm hòn ngọc ấy trên 
tay sẽ thấy: Hòn lưu ly bảo châu này, đẹp đề, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, 
không tế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi giây này được xâu qua hòn ngọc Ấy, SỢI giây màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Týỷ- 
kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại 
thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. 
Trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực, hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi điệu và thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. VỊ â ấy tạo 
một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chỉ tiết lớn nhỏ, không thiếu 
một căn nào. 


S6. Này Đại Vương, ví như mọt người rút một cây lau ra ngoàải vỏ. Người â ấy nghĩ: Đây là vỏ, đây là cây 
lau; vỏ khác, cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra. Này Đại Vương, ví như một người rút thanh kiếm từ 
bao kiếm; thanh kiếm khác, bao, kiếm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Này Đại vương, ví 
như một người lột xác một con rắn. Người ấy nghĩ: Đây là con rắn, đây là xác rắn, con răn khác, xác rắn 
khác, và con răn từ nơi xác rắn được lột ra. Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 
không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra. VỊ ây tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng 
là sắc pháp, do ý tạo thành, đầy đủ các chỉ tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 


Kinh Trường Bộ Page 42 of 466 


chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. Vị ấy chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư r không; độn thỏ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; 
đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với bàn tay, 
chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên. 


88. Này Đại vương, ví như một người thợ gốm khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhỏi 
nhuyễn, có thể làm các loại đồ gồm tùy theo sở thích. Này Đại vương, ví như một người thợ ngà khéo 
tay, hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đẽo dũữa có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Này Đại 
vương, ví như người thợ vàng khéo tay hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn có thể làm 
các loại đồ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhụ nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm 
hướng tâm đến các thần thông. Vị ây chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
không; độn thô trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất 
liền; ngồi kiết già đi trên hư không như còn chim; với bản tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Này Đại vương đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ-kheo với thiên nhĩ thanh 
tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần. 


90. Này Đại vương, ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng 
loa, tiếng xập xõa và tiếng kiếng. Người ây nghĩ: “Đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là 
tiếng loa, tiếng xập xõa, tiếng kiếng”. Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, . không 
cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ-kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, 
chư Thiên và Người, xa và gân. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


91. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tyỷ-kheo sau khi đi sâu vào 
tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: 


Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, biết là tâm không có tham. 

Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân. 

Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không có si, biết là tâm không có sĩ. 

Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. 

Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết không phải là đại hành 
tâm. 

Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng, Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. 
Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biệt là tâm không thiền định. 
Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. 


Kinh Trường Bộ Page 43 of 466 


92. Này Đại vương, ví như một người đàn bà, một người đàn ông, một thiếu niên trẻ hay một thanh niên 
ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tắm gương trong sạch, sáng suốt hay một chậu nước trong. Nếu 
mặt có tỳ vét, liền biết mặt có tỳ vết; nếu mặt không có tỳ vết, liền biết mặt không có tỳ vết. Cũng vậy, 
này Đại vương, với tâm định tĩnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Ty-kheo sau khi đi sâu vào 
tâm của chúng sanh, của mọi người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: 


Tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không có tham, biết tâm không có tham. 

Tâm có sân biết tâm có sân. Tâm không có sân, biết tâm không có sân. 

Tâm có si, biết tâm có sỉ. Tâm không có si, biết tâm không có sĩ. 

Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. 

Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải là đại hành tâm, biết không phải là đại hành 
tâm. 

Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. 
Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biệt là tâm không thiền định. 
Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. 


93. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sông 
quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi 
đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: “Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấ Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thê này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây”. Như vậy Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


94. Này Đại vương, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác 
nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ: “Ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi 
đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này. Từ nơi 
làng nọ, ta đã trở về làng của ta”. Như vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ SỬ dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. 
Vị ấy nhớ: “Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra 
chỗ nọ, tại đây, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. 
Như vậy, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu, thù thắng hơn những quả 
thiêt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


95. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ- -kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh. VỊ ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mãn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
chúng: “Này các Hiền giả, những Tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phi báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những 


Kinh Trường Bộ Page 44 of 466 


thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. 
Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. VỊ â Ấy biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của chúng. 


96. Này Đại vương, ví như một tòa lầu có thượng đài, giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên 
ấy, sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài 
thượng. Người ây nghĩ: “Những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người này 
đi qua lại trên đường, những người này ngôi giữa ngã tư, trên đài thượng”. Cũng vậy, này Đại vương với 
tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyẾn, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng sanh. 


Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bắt 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng: Này các Hiền giả, những chúng sanh này làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiên, những người này sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những 
chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những. người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống, chết của 
chúng sanh, vị ấy biết TỐ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người 
may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Này Đại vương, đó là quả thiết thực, hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


97. “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ- -kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. VỊ â ấy biết như thật “đây là khổ”, 
biết như thật “đây là nguyên nhân của khổ”, biết như thật “đây là khổ diệt”, biết như thật “đây là con 
đường đưa đến khổ diệt”, biết như thật “đây là những lậu hoặc”, biết như thật “đây là nguyên nhân của 
lậu hoặc”, biết như thật “đậy là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật “đây là con đường đưa đến sự diệt 
trừ các lậu hoặc”. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát 
khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: Ta đã 
giải thoát. VỊ â ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có 
đời sống nào khác nữa. 


98. Này Đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. 
Một người có mát, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua 
lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: “Đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là 
những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ”. 
Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn 
dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như 
thật: “Đây là khô”, biết như thật “đây là nguyên nhân của khổ”, biết như thật “đây là khổ diệt”, biết như 
thật “đây là con đường đưa đến khô diệt”, biết như thật “đây là những lậu hoặc”, biết như thật “đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật “đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật “đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ây 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết: 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào 
khác nữa. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. Này Đại vương, không có một quả thiết thực hiện tại của 


Kinh Trường Bộ Page 45 of 466 


hạnh Sa-môn nảo vi diệu và thù thắng hơn quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn này. 


99. Được nghe nói vậy, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha bạch Thế Tôn: “Thật là vi diệu 
thay, bạch Thê Tôn! Thật là vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn, như người dựng đứng lại những 
gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những, ai có mắt có thê 
thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay 
con xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp và quy y Tý-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay 
trở đi cho đến mạng chúng, con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 
si, vì vô minh, vì bất thiện, con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chơn chánh, đê đạt vương 
quyên. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ây là một tội để con ngăn chận về tương lai”. 


100. - Đại Vương, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, Đại vương đã hại mạng phụ 
vương, một vị vua chơn chánh, để đoạt vương quyền. Vì Đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội 
đúng với Chánh pháp, Ta nhận tội ấy cho Đại vương. Đó là một sự tiến bộ, này Đại vương, trong luật 
pháp của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với Chánh pháp, và ngăn chận ở tương lai. 


101. Được nghe nói vậy, Aljàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
nay chúng con phải cáo từ, chúng con có nhiều bốn phận, nhiều việc phải làm”. 


- Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ ra là phải thời. 


Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. 


102. Lúc bấy giờ, khi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, tâm vua ấy TÁt ăn năn, này các Tỷ-kheo, tâm vua ấy rất hối lỗi. Nếu vua ấy không 
hại mạng vua cha, một vị vua rẤt chân chánh, thì tại ngay chỗ ngôi này, vua ấy đã chứng được pháp 
nhãn, không trần cấu, không ô uế. 


Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 46 of 466 


3. KINH AMBATTHA (A-MA-TRÚ) 
(Ambattha Sutta) 


Tụng Phẩm I 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Đại chúng 
Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala. Tại đây, Thế 
Tôn ở tại lcchànankala trong khu rừng tên là lcchànankala. 


Lúc bấy giờ, Bà- la-môn Pokkharasàdi ở tại Ukkattha, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ 
cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho đề hưởng một phần lợi tức. 


2. Bà-la-môn Pokkharasàdi nghe đồn: Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, nay 
đang du hành tại nước Kosala, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến Icchànankala, ở 
tại lcchànankala trong khu rừng tên là Icchànankala. Những tiêng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, tự chứng ngộ rôi hiển thị cho mọi loài được biết, Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được yết kiến một vị A- 
la-hán như vậy thì rât quý”. 


+; LIIG bấy giờ, thanh niên Ambattha (A-ma-trú) là đệ tử của Bà-la-môn PokkharasàdI, một vị đọc tụng 
Thánh điên, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Vệ đà với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là 
các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thê luận và Đại nhân tướng. VỊ này độc 
đáo về ba minh và được công nhận như vậy khiến các thân giáo sư phải nói: “Điều gì ta biết, ngươi cũng 
biết; điều gì ngươi biết, ta cũng biết”. 


4. Lúc bấy giờ Bà-la- -môn Pokkharasàdi nói với thanh niên Ambattha: “Này Ambattha thân yêu, Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, nay đang du hành tại nước Kosala, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến tại lcchànankala trú tại Ilcchànankala. Những tiêng đồn tốt 
đẹp sau đây được truyền đi về Sa- -môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, . 
Phật, Thế Tôn. Ngài đã chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiên thị cho mọi loài được biết. Ngài 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, 
thanh tịnh. Nếu được yết kiến một vị A-la- hán như vậy thì rất quý”. Này Ambattha thân yêu, hãy đi đến 
gặp Sa-môn Gotama, và tìm hiểu lời đồn về Tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ 
vậy, chúng ta sẽ được biết về Tôn giả Gotama”. 


5. - Làm thế nào con được biết về Tôn giả Gotama, được biết lời đồn về Tôn giả Gotama như vậy là 
đúng hay không, có phải Tôn giả Gotama là như vậy, hay không phải như vậy? 


- Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về ba mươi hai tướng của vị đại nhân, những ai có 
ba mươi hai tướng ây sẽ chọn trong hai con đường, không có đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị 
Chuyên luân Thánh Vương chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy châu báu. Bảy món báu này là xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ma ni báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn 
một ngàn con trai, là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống, thống 
lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. 
Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambattha thân yêu, ta đã cho con chú thuật. Con đã nhận những chú 


Kinh Trường Bộ Page 47 of 466 


thuật ấy. 
6. - Thưa vâng. 


Thanh niên Ambattha vâng theo lời của Bà-la-môn Pokkharasảdi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà-la- 
môn Pokkharasàdi, hướng thân về phía hữu, cỡi xe ngựa cái và cùng một sô đông thanh niên khác đi đến 
khu rừng Icchànankala. ĐI xe đến chỗ không còn đi được xe, Ambattha liền xuông xe đi bộ và đến tại 
tịnh xá. 


7. Lúc bấy giờ một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambattha liền đến các 
Tỷ-kheo ấy và hỏi: “Các Hiền giả, nay Tôn gả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để yết kiến Tôn 
giả Gotama”. 


8. Các Tỷ-kheo liền nghĩ: “Thanh niên Ambattha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của Bà- 
la-môn Pokkharasàdi, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một 
quý tộc như vậy, không có khó khăn gì”. Những Tỷ-kheo ấy nói với thanh niên Ambattha: “Này 
Ambattha, tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của Ngài. Hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành 
lang, đằng hắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông”. 


9. Thanh niên Ambattha liền đi đến tịnh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, 
đẳng hắng và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambattha bước vào. Các thanh niên 
khác cũng bước theo, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên, còn 
thanh niên Ambattha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang 
ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi. 


10. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với thanh niên Ambattha: 


- Có phải, đối với các bậc Bả-la-môn trưởng lão, đứng tuổi, các bậc giáo sư và tô sư, ngươi cũng nói 
chuyện như vậy, như ngươi đã đi qua lại thôt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Ta đang ngồi, 
hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Ta đang ngồi? 


- Không phải vậy, này Gotama. Phải đi mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu Vị ấy 
đang đi. Phải đứng mà nói chuyện với một vị Bả-la-môn, này Gotama, Tiếu VỊ ấy đang đứng. Phải ngôi 
mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ây đang ngồi. Phải năm mà nói chuyện với 
một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ây đang năm. Chỉ với những vị Sa-môn hèn hạ, trọc đầu, đê tiện, 
đen đủi, sanh từ nơi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi, Gotama”. 


I1. - Này Ambattha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã 
đưa ngươi đến đây. Thanh niên Ambattha này thật vô giáo dục, dầu nó tự cho là có giáo dục. Như vậy là 
vô giáo dục, có gì khác nữa! 


12. Thanh niên Ambattha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ 
Thế Tôn, phi báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và nghĩ: “Sa-môn Gotama có ác ý đối với ta”, liền nói 
với Thế Tôn: 


- Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích ca; này Gotama, ác độc là dòng họ Thích ca; này Gotama, 
khinh suất là đòng họ Thích ca; này Gotama hung dữ là dòng họ Thích ca. Là đê tiện, thuộc thành phần 
đê tiện, dòng họ Thích ca không kính nhường Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường 
Bà-la-môn, không tôn trọng Bả-la-môn . Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng 
pháp. khi dòng họ Thích ca này, những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường 


Kinh Trường Bộ Page 48 of 466 


Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường Bả-la-môn, không 
tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy, thanh niên Ambattha lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. . 
13. - Này Ambattha, dòng họ Thích ca đã làm gì phật lòng ngươi? 


- Này Gotama, một thời ta đi đến Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) có việc phải làm cho thầy ta là Bà-la-môn 
Pokkharasàdi, và đến tại công hội trường của dòng họ Thích. Lúc bấy giờ một số đông dòng họ Thích ca 
và thanh niên Thích ca đang ngồi trên phế cao tại công hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón tay 
thọc cù nôn với nhau, ta nghĩ chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại không ai mời ta 
ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp, khi chúng Thích ca này là những 
hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, 
không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy thanh niên Ambattha lần thứ hai đã buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


14. - Này Ambattha, cũng như con chim cáy, con chim cáy con có thê tự hát thỏa thích trong tô của nó. 
Này Ambattha, Kapilavatthu thuộc dòng họ Thích ca. Thật không xứng để cho Ambattha phải phật lòng 
vì một vấn đề nhỏ mọn này. 


15.- - Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát đề ly, Bả-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà-]a. Này Gotama, trong bốn 
giai cấp này, ba giai cấp Sát-đé-ly, Phệ-xá và Thủ-đà-la là để hầu hạ hạng Bà-la-môn . Này Gotama, như 
vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi chúng Thích-ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành 
phân đê tiện, lại không kính nhường Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, 
không tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy, thanh niên Ambattha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


16. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ: “Thanh niên Ambattha này đã phi báng dòng họ Thích-ca đê tiện một 
cách quá đáng. Nay ta phải hỏi dòng họ của nó”. Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Ambattha: 


- Dòng họ ngươi là gì? 
- Này Gotama, dòng họ ta là Kanhàyana. 


- Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích ca là thầy Của ngươi. 
Và ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ Thích ca. Này thanh niên Ambattha, tổ tiên của Thích ca là 
vua Okkàka. Thuở xưa, này Ambattha, vua Okkàka muôn trao vương vị cho hoàng tử con bà hoàng hậu 
chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra khỏi nước những người con đầu của mình là Okkàmukha, 
Karandu, Hatthiniya, Simipura. BỊ tân xuất khỏi nước, những hoàng tử này đến sống tại một khu rừn 
lớn bên một hồ nước, trên sườn núi Hy-mã-lạp sơn. Vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết 
thống khác, các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình. 


- Này Ambattha, một hôm vua Okkàka nói với vị đại thần tùy tùng: “Này các khanh, các hoàng tử hiện 
nay ở đâu?” - “Bạch Đại vương, có một khu rừng lớn, bên một hô nước trên sườn núi Hy-mã-lạp-sơn. 
Nay các hoàng tử ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử, vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác nên 
ăn nằm với những người chị của mình”. 


- Này Ambattha, vua Okkàka liền cảm hứng thốt lời tụng hân hoan: “Các hoàng tử thật là những Sakya 


Kinh Trường Bộ Page 49 of 466 


(cứng như lõi cây sôi), các hoàng tử thật là những Sakya xuất chúng”. Này Ambattha, từ đó trở đi, các 
hoàng tử được gọi là Sakya và vua Okkàka là vua tổ của dòng họ Thích-ca. Này Ambattha, vua ấy có 
một nữ tỳ lên là Disà. Nữ tỳ này sinh hạ một người con da đen. Vừa mới sinh, Kanha liền nói: “Này mẹ, 
se? rửa cho con; này mẹ hãy tăm cho con; này mẹ hãy gội sạch đồ bát tịnh này. Và con sẽ giúp ích cho 

”, Này Ambattha, vì người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ nên người ta cũng gọi Kanhà là ác quỷ. 
Chúng nói như thế này: “Đứa trẻ này, vừa mới sanh đã nói. Một Kanha vừa mới sanh”. Này Ambattha, 
từ đó trở đi chữ Kanhàyanà được biệt đến. Và Kanha là tổ phụ của dòng họ Kanhàyana. Này Ambattha, 
nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích-ca là thầy của ngươi, và ngươi là con 
một nữ tỳ của dòng họ Thích ca. 


17. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn: 


- Này Gotama, chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Này Gotama, thanh 
niên Ambattha sinh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là 
bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên 
Ambattha có thể biện luận với Tôn giả Gotama về vấn đề này. 


18. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy. 


- Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ: “Thanh niên Ambattha không được sanh vào quý tộc, thanh 
niên Ambattha không thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha không phải là bậc đa văn, thanh 
niên Ambattha không phải là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha không phải là nhà bác học, thanh 
niên Ambattha không, thể biện luận với Tôn giả Gotama về vấn đề này”, thời thanh niên Ambattha hãy 
đứng ra một bên và đề các thanh niên biện luận với Ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ: “Thanh niên 
Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là 
bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên 
Ambattha có thê biện luận với Gotama về vần đề này”, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và đề thanh 
niên Ambattha biện luận với ta về vấn đề này. 


19. - - Này Gotama, thanh niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà 
danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên 
Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thê biện luận với Tôn giả Gotama vê vấn đề này. 
Chúng tôi sẽ đứng im lặng. Thanh niên Ambattha sẽ cùng với Gotama biện luận về vấn đề này. 


20. Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambattha: 

- Này Ambattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi ngươi dầu không muốn, ngươi cũng phải trả lời. 
Nếu ngươi không trả lời, hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay 
tại chỗ, đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các Bà- 
la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tổ 
phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


Nghe nói vậy thanh niên Ambattha giữ im lặng. Lần thứ hai Thế Tôn nói với thanh niên Ambattha: 


- Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các nguồn gốc của dòng họ kanhàyanà không? 
Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


Lần thứ hai thanh niên Ambattha giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Ambattha: 


- Ambattha, nay ngươi phải trả lời, nay không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambattha ai được 


Kinh Trường Bộ Page 50 of 466 


Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm 
bảy mảnh tại chỗ. 


21. Lúc bấy giờ, thần Dạ xoa Vaji Irapàn đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói đứng trên đầu 
của thanh niên Ambattha với ý định: “Nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba, một câu hỏi hợp lý mà thanh 
niên Ambattha không trả lời, thời ta sẽ đánh bề đầu nó ra làm bảy mảnh”. Chỉ có Thế Tôn và thanh niên 
Ambattha mới thấy thần Dạ xoa Vaji IrapànI. Thanh niên Ambattha thấy vị thần â ây liền sợ hãi, hoảng hốt, 
lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự hỗ trợ nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình 
xuông và bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả Gotama nói lại cho. 


- Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị Bả-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư 
nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


- Tôn giả Gotama, con đã có nghe, đúng như Tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó nguồn gốc của dòng 
họ Kanhàyanà. Vị ấy là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà. 


22. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn: 


- Người ta nói thanh niên Ambattha là tiện sanh, người ta nói thanh niên Ambattha là con dòng không 
phải quý phái; người ta nói thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ của dòng họ Thích-ca; người ta nói 
dòng họ Thích-ca là chủ của thanh niên Ambattha. Chúng tôi không nghĩ răng Sa-môn Gotama mà lời 
nói bao giờ cũng chân thực, lại không phải là người có thể tin được. 


23. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng: “Các thanh niên đã phí báng quá đáng thanh niên Ambattha là con 
một nữ tỳ rôi. Nay Ta hãy giải tỏa cho Ambattha”. Rôi Thê Tôn nói với các thanh niên: 


- Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Kanha â ấy 
trở thành một tu sĩ vĩ đại. VỊ này đi về miên Nam, học các chú thuật Phạm thiên, rồi về YẾt, kiến vua 
Okkàka và yêu cầu gả công chúa Khuddarùpi cho mình. Vua Okkàka vừa giận, vừa tức, mắng rằng: 
“Ngươi là ai, con đứa nữ tỳ của ta mà dám xin con gái Khuddarùpi của ta”, và vua liền lắp tên vào cung. 
Nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cât mũi tên xuống. Khi bấy giờ, các thanh niên thị giả, 
các đại thần và tùy tùng đến thưa với ân sĩ Kanhà: - “Đại đức, hãy để cho vua an toàn! Đại đức, hãy đề 
cho vua được an toàn!” - “Nhà vua sẽ được an toàn, và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể 
quốc độ nhà vua sẽ bị hạn, khô héo!” - “Đại đức hãy để cho vua được an toàn! Hãy đề cho quốc độ được 
an toàn!” - “Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn! Nhưng nếu nhà vua băn tên lên trời, thời 
toàn thê quốc độ sẽ không mưa trong bảy năm!” - “Đại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn, hãy đề 
cho quốc độ được an toàn! Và hãy để cho trời mưa!” - “Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an 
toàn và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử. Một sợi lông của thái tử cũng sẽ 
được an toàn!”. 


Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với Okkàka: “Okkàka hãy nhắm cây cung đến phía thái 
tử. Một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn”. 


Vua Okkàka nhắm cây cung đến phía thái tử và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okkàka 
hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt, thuận cho con gái Khuddàrùpi. Này các thanh niên, chớ có phí báng 


thanh niên Ambattha một cách quá đáng là con của một nữ tỳ. Kanha là một vị ấn sĩ vĩ đại. 


24. Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambattha: 


Kinh Trường Bộ Page 51 of 466 


- Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên Sát-đế-ly cưới một thiếu nữ Bà-la-môn . Do sự sum 
họp ây, một người con trai được sinh. Một người sanh từ một thanh niên Sát-đê-ly và một thiêu nữ Bà- 
la-môn có thê thọ lãnh chỗ ngôi hãy nước giữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả Gotama, có thê thọ lãnh. 


- Và những người Bả-la-môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng món đồ ăn cúng 
dường, hay đô ăn cúng cho thiên thân hay đô ăn gửi đên như một tặng phâm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 

- Và những người Bà-la-môn có dạy các chú thuật hay không? 

- Tôn giả Gotama, có dạy. 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? 

- Tôn giả Gotama, mở cửa. 

- Và những người Sát-đề-ly có quán đảnh cho người ấy để thành một Sát-đề-ly không? 

- Tôn giả Gotama, thưa không. 

- Tại sao không? 

- Vì nó không được sinh (là Sát đề ly) từ mẫu hệ. 

25. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một thanh niên Bà-la-môn cưới một thiếu nữ Sát-đé-ly. 
Do sự sum họp này, một người con trai được sanh. Một người sanh từ một thanh niên Bà-la-môn và một 
thiêu nữ Sát-đê-ly có thê thọ lãnh chỗ ngôi hay nước giữa những Bà-la-môn hay không? 

- Tôn giả Gotama, có thê thọ lãnh. 


- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng 
dường, hay đô ăn cúng theo thiên thân hay đô ăn gửi đên như một tặng phâm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 

- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các chú thuật không? 

- Tôn giả Gotama, có dạy. 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa? 

- Tôn giả Gotama, chúng mở cửa. 

- Và những người Sát-đề-ly có làm lễ quán đỉnh cho người ấy để thành một Sát-đế-ly không? 


- Tôn giả Gotama, thưa không. 


Kinh Trường Bộ Page 52 of 466 


- Tại sao vậy? 

- Tôn giả Gotama, vì không được sinh (là Sát đề ly) từ phụ hệ. 

26. - - Này Ambattha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ô ông với đàn ông, thì giai cấp Sát để ly là ưu, 
Bà-la-môn là liệt. Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì những 
người Bà-la-môn cạo đầu một người Bà-la-môn, đánh người ấy với một bị tro, tân xuất ngươi ấy ra khỏi 
nước hay thành phô. Người ây có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả, không được. 


- Và những người Bả-la-môn, có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng 
dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? 


- Tôn giả Gotama, không có mời. 

- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các chú thuật không? 

- Tôn giả Gotama, không dạy. 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa? 

- Tôn giả Gotama, đóng cửa. 

27. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây giả sử do một nguyên nhân gì những người Sát đề ly 
cạo đầu một người Sát để ly, đánh người ấy với một bị tro, tân xuất người ây ra khỏi nước hay thành 
phó, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả Gotama, được thọ lãnh. 


- Và những người Bả-la-môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng những món ăn 
cúng dường, hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 

- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các chú thuật không? 

- Tôn giả Gotama, có dạy: 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa? 

- Tôn giả Gotama, mở cửa. 

- Này Ambattha, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người Sát-đế-ly, đã bị những người Sát- đề- ly 
cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tân xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phó, như vậy, này 
Ambattha, khi người Sát- đề- ly bị đọa lạc tột cùng, các Sát đề ly vẫn giữ phần ưu thắng và các Bà-la-môn 


vẫn ở địa vị hạ liệt. 


28. - Này Ambattha, bài kệ này do Phạm thiên Sanam Kumàra thuyết: 


Kinh Trường Bộ Page 53 of 466 


“Đối với chúng sanh tin tưởng ở giải cấp, Sát-đế-ly chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. 
Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đây đu, vị này chiếm địa vị tôi thăng giữa Người và chư 
Thiên ”. 


Tụng Phẩm II 
1. - Tôn giả Gotama, nghĩa chữ Giới hạnh trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ Tuệ trong bài kệ ấy là gì? 


- Này Ambattha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có 
luận nghị đến giai cấp hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói: “Ngươi bằng ta hay ngươi 
không bằng ta”. Chỗ nào nói đến cưới hỏi hay rước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự 
thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến ngã mạn với lời nói: “Ngươi bằng ta hay không bằng 


Lê) 


ta”. 


Này Ambattha, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp 
trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi rước dâu, những người ây còn rất xa sự thành 
tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết 
giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa dâu, người ấy tức chứng 
ngộ vô thượng trí đức. 


2. - Tôn giả Gotama, thế nào là Giới đức trong bài kệ ấy? Thế nào là Trí tuệ trong bài kệ ấy? 
- Ở đây, này Ambattha, Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc: 


-„ %in xem kinh “Sa-môn quả” - kinh số 2, từ đoạn số 40 đến số 98, tới câu: “Không có đời 
sông nào khác nữa ” chỉ khác danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, câu kết 
là “Như vậy, này Ambattha, là vị Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh ”.) 


Này Ambattha, như vậy gọi là Tỷ-kheo thành tựu trí tuệ, thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí 
tuệ. Này Ambattha, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu 
trí đức này. 


3. Này Ambattha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào 
là bốn? Này Ambattha, ở đấy có Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức 
này, lại mang dụng cụ của nhả đạo sĩ, đi vào rừng sâu và nguyện: “Ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống”. 
Nhất định người nảy chỉ xứng đáng là thị giá của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên 
nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


Lại nữa, này Ambattha ở đây có vị Sa-môn hay Bả-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức 
này, và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng đề sống, lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và 
nguyện: ““Ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sông”. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã 
thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng 
trí đức này. 


Lại nữa, này Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bả-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức 
này, chưa thấu đạt pháp ä ăn trái cây, để sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sông, lại nhen 
lửa tại cuối làng hay sông thờ lửa ấy. Nhất định người này chí xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu 
trí đức. Này Ambattha đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức 
này. 


Kinh Trường Bộ Page 54 of 466 


Lại nữa Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng đề sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây đề sống, chưa 
thấu đạt pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường, sống và nguyện: “Từ 
bốn phương nếu có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường, tùy theo khả năng, tùy theo 
sức lực của ta”. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, 
đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


Này Ambattha đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


4. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí 
đức này không? - Bạch không, Tôn giả Gotama. Con và thầy con là .øÌ, Tôn giả Gotama, để có thê so 
sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô 
thượng trí đức. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ, đi vào rừng sâu và nguyện: “la và thầy ta chỉ 
ăn trái cây rụng mà sống?” 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng đề sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu 
và nguyện: “Ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái cây để sống không?” 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, chưa thấu đạt pháp ä ăn trái cây rụng đề sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sông, 
ngươi có nhen lửa tại cuối làng hay cuôi xóm và sống thờ lửa ấy với thầy ngươi không?” 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống và 
chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với 
lời nguyện: “Từ bốn phương, nếu có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào lại - thì ta sẽ cũng dường tùy theo 
khả năng, tùy theo sức lực của ta không?” 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha. như vậy ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này, Ambattha, 
thế mà những lời này lại do thầy của ngươi, Bà-la-môn Pokkharasàdi thốt ra: “Những hạng Sa-môn giả 
hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với những Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vệ đà”. Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại (cho 
những pháp cao thượng hơn). Này Ambattha, ngươi xem, thầy của ngươi, Bà-la-môn Pokkharasàdi đã 
lỗi lầm như thế nào? 


6. Này Ambattha, Bà-la-môn Pokkharasàdi hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua 
Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi thời 


Kinh Trường Bộ Page 55 of 466 


chỉ nói thầy ngươi ngang qua một tâm màn. Này Ambattha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không 
cho phép thầy ngươi diện kiến, người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh. Này 
Ambattha, ngươi xem thầy của ngươi, Bà-la-môn Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thế nào? 


7. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi nước Kosala hoặc ngồi trên cô voi, hoặc ngồi 
trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tâm thảm xe cùng các vị đại thần hay vương 
tử, luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người Thủ đà hay đầy tớ của một 
người Thủ đà đến. Người này cũng đứng tại chỗ ấy, cũng luận bản quôc sự và nói: “Vua Pasenadi nước 
Kosala đã nói như vậy”. Dầu người ấy nói như lời nói của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua, người 
ấy có thể là vua hay là bị phó vương không? 


- Không thể được, Tôn giả Gotama. 


§. - Này Ambattha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, những vị ấn sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả 
các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm, những Thánh cú mà nay 
những Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ân sĩ ấy 
tên là Atthaka (A sá ca), Vàmaka (Bả-ma), Vàmadeva (Bà-ma -đề-bà), Vessàmitta (Tì-bà- thâm-sá), 
Yamataggi (Gia-bà. -đề-bà), Angirasa (Ương- kỳ-la). Bhàradvàja (Bạt-la-đà thẩm-xà), Vàsettha (Bà-ma- 
sá) Kassapa (Ca- diệp), Bhagu (Bả-cửu). Dầu ngươi có thể nói '“Ta, một đệ tử, học thuộc lòng những chú 
thuật của các vị ây”, chí với điều kiện này, ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị 
của một ẩn sĩ không? Việc này không thể có được. 


9. Ambattha, ngươi nghĩ. thế nào? Ngươi có được nghe những vị Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, những 
vị giáo sư và tô sư nói đến không? thuở xưa những vị ân sĩ, giữa các Bà-la-môn, những tác giả của chú 
thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay những 
Bà-la-môn, cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ấn sĩ ấy tên là 
Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggl, Angirasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. 
Những vị Ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, 
mặc toàn đồ trăng, tận hưởng và tham đắm năm món dục lạc, như người và thầy của ngươi hiên nay 
không? 


- Không có vậy. Tôn giả Gotama. 


10. - Các vị ân sĩ ây có dùng cơm nâu từ gạo trăng thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng 
các món canh, các món đô ăn nhiêu loại không, như ngươi và thây ngươi hiện nay không? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi 
hiện nay không? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


¬ Hay những vị ấy đi trên những xe do những con ngựa cái có bờm, đuôi được bện và dùng những cây 
roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay những VỊ ấy sông được che chở trong những thành lũy có những chiến hào bao bọc, có những cửa 
thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? 


Kinh Trường Bộ Page 56 of 466 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Như vậy, này Ambattha, ngươi và thầy ngươi không phải là một ân sĩ, không giống đời sống của nhà 
ân sĩ. Này Ambattha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về Ta, hãy hỏi Ta và Ta sẽ trả lời. 


11. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu đi kinh hành. Thanh niên Ambattha đi theo sau Thế 
Tôn đang đi kinh hành và tìm đêm ba mươi hai tướng tôt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dải. 

12. Khi bây giò, Thế Tôn nghĩ rằng: “Thanh niên Ambattha này thấy ở nơi ta gần đủ ba mươi hai tướng 
tốt của vị đại nhân trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hải lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài”. 

Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambattha thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế 
Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vàng trán. 
Lúc bẩy giờ, thanh niên Ambattha liền nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama đầy đủ ba mươi hai tướng tôt của vị 
đại nhân, không phải không đầy đủ”. Và nói với Thế Tôn: “Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng 
tôi rât bận, có nhiêu việc cân phải làm”. 

- Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. 

Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo và ra đi. 

13. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi ra khỏi Ukkattha với một đại chúng Bà-la-môn, ngồi tại hoa 
viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambattha. Khi thanh niên Ambattha đi đên hoa viên, đi xe cho đến 
chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà- la-môn Pokkharasàdi đang ngồi. Đến xong, thanh 
niên Ambattha đảnh lễ Bà-la-môn Pokkharasàdi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên Ambattha 
ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói: 

14. - Này Ambattha thân mến, ngươi đã thấy Sa-môn Gotama chưa? 

- Chúng con thấy Tôn giả Gotama rồi. 


- Này Ambattha thân mến, có phải Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi, chớ không phải khác? 


- Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi, chớ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, chớ 
không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, chớ không phải thiếu. 


- Này Ambattha thân mến, con có cùng với Tôn giả Gotama đàm luận không? 
- Con có đàm luận với Tôn giả Gotama. 
- Này Ambattha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào? 


Thanh niên Ambattha liền thuật cho Bả-la-môn Pokkharasàdi rõ tất cả cuộc hội đàm với Tôn giả 
Gotama. 


15. Nghe nói như vậy, Bả-la-môn Pokkharasảdi nói với thanh niên Ambattha: 


- Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta! Ngươi 


Kinh Trường Bộ Page 57 of 466 


thật là nhà tinh thông ba quyền Vệ đà đốn mạt của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, 
khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambattha, ngươi càng công 
kích Tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị Tôn giả Gotama lật tây chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là 
nhà học giả đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà 
tinh thông ba quyền Vệ đà đốn mạt của chúng ta! Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. 


Bả-la-môn Pokkharasàd! tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambattha bổ lộn nhào rồi lập tức 
muôn đi gặp đên Thê Tôn. 


1ó. Khi â Ấy, những người Bà-la-môn này thưa với Bà-la-môn Pokkharasàdi: “Hôm nay thì giờ đã quá trễ 
để đi thăm Sa-môn Gotama. Ngày mai Tôn giả Pokkharasàdi hãy đi thăm Sa-môn Gotama”. 


Tuy vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi vẫn cho làm các món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm tại nhà riêng, 
chở trên các xe, và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukkattha đi ra và đi đến khóm rừng 
Icchànankala. Vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền 
nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Pokkharasàdi nói với Thế Tôn: 


17. - Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Ambattha có đến đây không? 
- Này Bà-la-môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambattha có đến đây. 

- Tôn giả Gotama, Ngài có cùng với thanh niên Ambattha đàm luận không? 

- Này Bà-la-môn, ta có đàm luận với thanh niên Ambattha. 

- Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của Ngài với thanh niên Ambattha như thế nào? 


Cuộc đàm luận với thanh niên Ambattha như thế nào, Thế Tôn kế lại tất cả cho Bà-la-môn 
Pokkharasàdl. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn nói với Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, thanh niên Ambattha thật là ngu si! Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên 
Ambatthal 


- Này Bà-la-môn, cầu cho thanh niên Ambattha được hạnh phúc. 


18. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi tìm đếm ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế 
Tôn. Bà-la-môn thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. 
Đôi với hai tướng tôt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài 
lòng, hai tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. 


19. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ: rằng: “Bà-la-môn Pokkharasàdi thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của 
bậc đại nhân ở nơi Ta, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài”. Thế Tôn liền 
dùng thần thông khiến Bả-la-môn Pokkharasàdi thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le 
lưỡi, rờ đến, liễm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vằng trán. 


Kinh Trường Bộ Page 58 of 466 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi nghĩ rằng: “Sa môn Gotama có đầy ba mươi hai tướng tốt của bậc 
đại nhân, không phải không đầy đủ”, liên nói với Thế Tôn: “Hôm nay xin mời Tôn giả Gotama cùng 
chúng Tỷ-kheo đến dùng cơm với con. Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. 


20. Khi Bà-la-môn Pokkharasàdi được biết Thế Tôn đã nhân lời liền báo thì giờ cho Thế Tôn: Tôn giả 
Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y,„ đem theo ÿ bát, và cùng với chúng Tỷ-kheo 
đi đến cư xá của Bà-la-môn Pokkharasàdi. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà-la- -môn 
PokkharasàdI tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, 
còn các thanh niên Bà-la-môn thì tiếp đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, Bả-la-môn Pokkharasàdi, sau khi 
biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một 
bên. 


21. Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà-la-môn Pokkharasàdi đang ngồi một bên nghe, thuyết về bố 
thí, thuyết về trì giới, thuyệt về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô ô của dục lạc và 
sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà-la- -môn Pokkharasàdi đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phân khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, 
tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tắm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu 
nhuộm, cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà-la-môn 
Pokkharasàdi: “Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt”. 


22. Khi ấy Bà-la-môn Pokkharasàdi, thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu 
trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của đức Bồn sư. Bà-la- 
môn Pokkharasàdi liền bạch Phật: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuông, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiễu phương tiện trình bày, giải thích. Tôn giả Gotama, con, con của con, vợ của con, tùy 
tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ kheo. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Như 
Tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Ukkattha, mong Tôn giả Gotama a cũng đên thăm các 
gia đình Pokkharasàdi. Tại đây, các thanh nam hay thanh nữ Bà-la-môn sẽ đảnh lễ Thê Tôn Gotama, 
hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy chúng sẽ hưởng 
hạnh phúc, lợi ích trong một thời gian lâu dài. 


- Này Bả-la-môn lời ngươi nói thật là chí thiện. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 59 of 466 


4. KINH SONADANDA (CHỦNG ĐỨC) 
(Sonadanda Sutta) 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương- giả), cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara 
(Già-già liên-trì). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sonadanda (Chủng Đức) trú tại Campà, một chỗ dân cư đông 
đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Bimbisara (Tần-bà-ta-la), vua nước 
Magadha (Ma-kiệt-đà) cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. 


2. Các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà được nghe tiếng đồn như sau: “Sa-môn Gotama, dòng họ Thích- 
ca, xuất g1a từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong nước Anga với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm 
vị đã đến tại thành Campà, và tại Campà. Sa-môn Gotama ở trên bờ hồ Gaggara. Tiếng đồn tốt đẹp sau 
đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: “Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và Người - Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài 
đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn. Ngài truyền dạy phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy”. 


Rôi các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà, từng đoàn từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Campà và đên tại hô 
nước Gagøara. 


3. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda đi lên trên lầu để nghỉ trưa, Bả-la-môn Sonadanda thấy các Bà-la- 
môn và gia chủ ở Campà từng đoàn từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Campà và đến tại hồ nước Gaggara. 
Thấy vậy, Bà-la-môn Sonadanda bèn gọi người gác cửa: 


- Này người gác cửa, vì sao các Bả-la-môn và gia chủ ở Campà từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi 
Campà và đến tại hồ Gaggara như vậy? 


- Thưa Tôn giả, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong 
nước Anga với đại chúng Tý-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà, và tại Campà Sa-môn 
Gotama ở trên bờ hồ Gagpgara. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi vệ Thế Tôn Gotama: “Đây là 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Šĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Nay những người ấy đi đến để yết kiến Tôn giả 
Gotama. 


- Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà, khi đến nơi, hãy nói với những Bà- 
lamôn và gia chủ: “Bà-lamôn Sonadanda có nói: “Này các Hiền giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn 
Sonadanda sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa-môn Gotama”. 


- Dạ vâng! 


Người giữ cửa ây vâng theo lời của Bả-la-môn Sonadanda, đi đên các Bả-la-môn và gia chủ ở Campả. 
Khi đên xong, liên nói với các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà: 


- Bả-la-môn Sonadanda có nói: “Này các Hiền giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn Sonadanda sẽ tự thân hành 
đến yết kiến Sa-môn Gotama”. 


4. Lúc bấy giờ, có khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều địa phương khác nhau, đến ở tại Campà vì công 
vụ. Những Bà-la-môn nghe: “Bà-la-môn Sonadanda sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama”. Những Bà-la- 


Kinh Trường Bộ Page 60 of 466 


môn này đến Bà-la-môn Sonadanda, khi đến xong, liền thưa với Bà-la-môn Sonadanda: 
- Có phải Tôn giả Sonadanda sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama? 
- Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


- Tôn giả Canke, chớ có đến yết, kiến Sa-môn Gotama. Thật không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda 
đến yết kiến Sa-môn Gotama. Nếu Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama, thì danh tiếng của 
Tôn giả Sonadanda bị hao tồn, danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của Tôn 
giả Sonadanda bị hao tốn và danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
yết kiến Tôn giả Sonadanda. 


Lại Tôn giả Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ 
phụ không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vân đề huyết thống thọ sanh. Vì Tôn giả 
Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyệt thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị 
một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vân đề huyết thống thọ sanh, do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
đến yết kiến Bà-la-môn Sonadanda. Lại Tôn giả Sonadanda là nhà giàu có, đại phú, sung túc... Lại Tôn 
giả Sonadanda là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ 
nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về 
Thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân. Tôn giả Sonadanda đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng 
người, với màu da thù thắng khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả 
Sonadanda thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ 
phều phảo, giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả Sonadanda là bậc tôn sư của hàng tôn sư nhiều người, 
dạy ba trăm thanh niên Bà-la-môn tụng đọc chú thuật, thanh niên Bà-la-môn từ nhiều phương, từ nhiều 
nước, tha thiết với chú thuật đến với Tôn giả Sanadanda để học thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả 
Sonadanda niên cao, lạp lớn, bậc lão thành, đến tuổi trưởng thượng; còn Sa-môn Gotama thì tuổi trẻ, 
xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Sonadanda được vua Seniya Bimbisara (Tân- bà-ta-la) xứ 
Masadha (Ma-kiệt-đà) kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Sonadanda 
được Bà-la-môn Pokkharasàdi kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả 
Sonadanda sống ở Campà, một địa phương dân chúng đông đúc, có cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung 
túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisàra xứ Magadha. Do điểm 
này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama, thật xứng đáng cho 
Sa-môn Gotama yết kiến Tôn giả Sonadanda. 


6. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói với những Bà-la-môn ấy: 


- Các Hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama, 
trái lại thật không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đên thăm chúng ta. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa- 
môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ không bị 
một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vân đề huyết thống thọ sanh; vì điểm này thật không 
xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến 
Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ đại gia đình quyến thuộc. 


Này các Hiền giả, thật . vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới 
đất lẫn loại trên mặt đất. 


Kinh Trường Bộ Page 61 of466 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama trong tuổi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp 
của thời niên thiêu, đã xuât gia từ bỏ gia đình sông không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama dầu Song thân không đồng ý ý, khóc than, nước mắt thắm ướt 
cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù 
thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc Thánh, có thiện đức, 
đầy đủ thiện đức. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa 
minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiêu người. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã diệt trừ được mọi xao động của 
tâm. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng 
tâm vào chí thiện khi thuyêt pháp với chúng Bả-la-môn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đế-ly thanh 
tịnh. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biên (băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều 
quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn Thiên, Nhân đến quy y Sa-môn Gotama. 

Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc 
Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama nói lời chào đón, thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân trực 
thắng thắn, lời nói có dẫn chứng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính 
nê, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, rất nhiều Thiên, Nhân tín ngưỡng Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào, Sa-môn Gotama cư trú, tại làng ấy, tại thôn ấp 
ây, các loài phi nhân không làm hại loài người. 


Kinh Trường Bộ Page 62 of 466 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối 
thượng trong các giáo tô. 


Này các Hiền giả, danh tiếng của một số Sa-môn, Bà-la- -môn dựa trên những bằng chứng không đâu, 
danh tiếng của Sa-môn Gotama không phải vậy. Danh tiếng của Sa-môn Gotama dựa trên trí đức vô 
thượng của Ngài. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisàra nước Magadha, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng 
đêu quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y 
Sa-môn Gotama. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi cùng với các con, vợ, thị giả, đêu quy y Sa-môn 
Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua Seniya Bimbisàra nước Magadha kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


Này Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, được Bà-la-môn Pokkharasàdi kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lề trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến Campà, nay đang ở tại Campả, trên bờ ao Giaggara. 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, 
chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các Hiền giả, nay Sa-môn 
Gotama đã đến Campà, hiện ở tại Campà trên bờ hồ Gaggara, như vậy Sa-môn Gotama là khách của 
chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do 
điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, thật xứng đáng cho chúng 
ta đến yết kiến Tôn giả Gotama. Này các Hiền giả, đó là những ưu điêm mà ta được biết về Tôn giả 
Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng â ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu 
điểm. 


7. Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn ây nói với Bà-la-môn Sonadanda: 


- Tôn giả Sonadanda đã tán thán Sa-môn Gotama như vậy dầu cho một ai ở xa Tôn giả Gotama đến một 
trăm do tuần cũng đủ cho người ấy cùng gia tộc đi đến yết kiến Sa-môn Gotama, dầu phải đem theo 
lương thực. Do vậy, tất cả chúng tôi sẽ đi đên yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sonadanda cùng với đại chúng Bà-la-môn đi đến bờ hồ Gaggara. 


S. Sự lo lắng sau đây khởi lên trong tâm trí của Bà-la-môn Sonadanda khi đi ngang qua khu rừng: “Nếu 
ta hỏi Sa-môn Gotama một câu và nếu Sa-môn Gotama trả lời với ta như sau: “Này Bà-la-môn, không 
nên đặt câu hỏi như thế . này”. Thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta: “Bả-la-môn Sonadanda là 
ngu sỉ, bất tài, không thể hỏi một câu cho chín chắn”. Nếu hội chúng này khinh miệt ta thời danh tiếng ta 
bị giảm bớt. Và ai bị danh tiếng giảm bớt thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của 
chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có. Nếu Sa-môn Gotama hỏi ta một câu, câu trả lời của ta 
về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn; và nếu Sa-môn Gotama nói với ta như sau: 


Kinh Trường Bộ Page 63 of 466 


“Này Bà-la-môn, câu hỏi ấy nên trả lời như thế này”, thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta: “Bà- 
la-môn Sonadanda là ngu sỉ bất tài không thể làm cho tâm trí Sa-môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời 
câu hỏi ấy”. Nếu hội chúng này khinh miệt ta thì danh tiếng ta bị giảm bớt và ai bị danh tiếng giảm bớt, 
thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiêu, vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta 
được có. Nếu ta đi đến gần như thế này mà ta trở về không gặp Sa-môn Gotama, thời hội chúng nảy sẽ 
khinh miệt ta: “Bà-la-môn Sonadanda là người ngu sỉ bất tài, kiêu mạn, cứng đầu, sợ hãi, không dám 
đến yết kiến Sa-môn Gotama, làm sao đã đi đến gần như thế này mà lại trở về không gặp Sa-môn 
Gotama”. Nếu hội chúng khinh miệt ta, thì danh dự ta bị giảm bớt, và ai bị danh dự giảm bớt thời thâu 
nhận cúng đường bị giảm thiểu. Vì cúng đường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có”. 


9. Lúc bấy giờ Bả-la-môn Sonadanda đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi đến bèn nói lời thân ái, chào đón, 
chúc tụng TÔI ngồi xuống một bên. Các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà, có người đảnh lễ Sa- -môn 
Gotama rôi ngôi xuông một bên, có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Sa-môn Gotama rồi 
ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào Sa-môn Gotama rồi ngồi xuông một bên, có người nói 
tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi xuống một bên. 


10. Lúc ấy Bà-la-môn Sonadanda đang ngồi, tâm trí lo lắng: “Nếu ta hỏi Sa-môn Gotama một câu và 
nếu Sa- -môn Gofama trả lời với ta như sau: “Này Bả-la-môn, không nên đặt câu hỏi như vậy, nên đặt câu 
hỏi như thế này”. Thời như vậy hội chúng sẽ khinh miệt ta: “Bà-la-môn Sonadanda là ngu sĩ, bất tài, 
không thể hỏi một câu cho chín chắn”. Nêu hội chúng này khinh miệt ta thì danh tiếng ta bị giảm bớt. 
Và ai bị danh tiếng giảm bớt thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy 
thuộc với danh tiếng chúng ta được có. Nếu Sa-môn Gotama hỏi ta một câu và câu trả lời của ta về câu 
hỏi ấy có thê không làm cho tâm trí được thỏa mãn, và nếu Sa-môn Gotama nói với ta như thế này; 
“Này Bà-la-môn, câu hỏi ấy không nên trả lời như vậy”. Này Bà-la-môn , câu hỏi ấy nên trả lời như thế 
này, thời như vậy hội chúng này sẽ khinh miệt ta: “Bà-la-môn Sonadanda là người ngu sỉ, bất tài, không 
làm cho tâm trí Sa-môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời (ấy)”. Nếu hội chúng này khinh miệt ta thời 
danh tiếng ta bị giảm bớt. Và ai danh tiếng bị giảm bớt thì thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng 
dường của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta được có. Mong răng Sa-môn Gotama hãy hỏi ta 
câu hỏi thuộc sự truyền bá về ba quyên Vedà. Như vậy chắc chắn ta có thê làm tâm trí của Ngài được 
thỏa mãn với câu trả lời của ta cho câu hỏi ấy”. 


11. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được biết sự phân vân lo lắng của Bà-la-môn Sonadanda với tri giác của 
mình, liền tự nghĩ: “Bà- la-môn Sonadanda này đang phân vân lo lắng. Ta hãy hỏi Bà-la-môn Sonadanda 
với câu hỏi thuộc sự truyền bá về ba quyền Vedà”. 


Rồi đức Thế Tôn hỏi Bà-la-môn Sonadanda: 


: Này Bà-la-môn, những vị Bà-la-môn phải đầy đủ bao nhiêu đức tính mới được gọi là Bảà-la-môn, và đề 
có thể khi nói “tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời nói dối? 


12. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda suy nghĩ: “Thật vậy, điều mà chúng ta mong ước, hy vọng, yêu 
cầu, mong đợi. Mong Sa-môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền về ba quyền, Vedà. Như vậy 
chắc chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ây. Nay Sa-môn 
Gotama hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền bá về ba quyền Vedà. Chắc chắn ta có thể làm cho tâm trí của 
Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy”. 


13. Rồi Bà-la-môn Sonadanda ngồi thắng lưng, nhìn xung quanh hội chúng và bạch đức Thế Tôn: 


- Có năm đức tánh, những vị Bà-la-môn phải đầy đủ mới được gỌI là Bà-la-môn và đề có thể khi nói: 
“Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy chơn chánh, không phải là lời nói dối. Thế nào là năm? Ở đây, này Tôn 


Kinh Trường Bộ Page 64 of 466 


giả, người Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, 
không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy là nhà 
phúng tụng, nhà trì chú, thông hiêu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử 
truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) và 
tướng của vị đại nhân. VỊ ây đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô 
tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh 
cao dày. Và vị ây là người học rộng, sáng suôt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm 
muỗng (để đồ bơ làm lễ tế thần). Này Tôn giả Gotama, đó là năm đức tánh, những vị Bà-la-môn phải 
đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn và để có thể, khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là chơn chánh, 
không phải là lời nói dối. 


14.- - Này Bà-la-môn, trong năm đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có bốn đức tánh thôi, 
mà vẫn có thể gọi là Bà-la- -môn và để có thể khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là lời nói chơn 
chánh, không phải là lời nói đối. 


- Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong năm đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ dung sắc. 
Thật vậy, dung sắc làm được gì? Khi một Tôn giả Bà-la-môn thiện sanh từ mâu hệ và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vân 
đề huyết thống thọ sanh. Vị â y lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, 
lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thông là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, 
biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân. VỊ â ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ 
giới hạnh cao dày. Và vị ây là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người 
câm muỗng. Này Tôn giá Gotama, những đức tánh này, những vị Bà-la-môn phải đầy đủ mới được gọi 
là Bà-la-môn và để có thể, khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời nói 
dối. 


15. - Này Bà-la-môn, trong bốn đức tánh này, CÓ thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có ba đức tánh thôi, 
mà vẫn có thê gọi là Bà-la- -môn và để có thể khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là lời nói chơn 
chánh, không phải là lời nói đối. 


- Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong bốn đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ chú thuật. 
Thật vậy, chú thuật làm được gì? Khi một Tôn giả Bả-la-môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vân 
đề huyết thống thọ sanh. Vị â ây lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, 
lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thông là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, 
biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân, vị ấy lại có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy 
đủ giới hạnh cao dày, vị ây là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị rong những người 
cầm muỗng. - Này Tôn giả Gotama, những đức tính Tây, những vị Bả-la-môn phải đầy đủ mới được gọi 
là Bà-la-môn và đề có thê, khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời nói 
dối. 


16. - Này Bà-la-môn, trong ba đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có hai đức tánh thôi, 
mà vẫn có thể gọi là Bà-la-môn và để có thể khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là chơn chánh, 
không phải là lời nói dối. 


- Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong ba đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ thọ sanh. 
Thật vậy, thọ sanh làm được gì? Khi một Tôn giả Bả-la-môn có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới 
hạnh cao dảy, vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người câm 
muỗng, Những đức tánh này, những vị Bà-la-môn phải đầy đủ mới được gỌI là Bà-la-môn và đề có thê, 
khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “ lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời nói dối. 


Kinh Trường Bộ Page 65 of 466 


17. Khi nghe nói vậy, những vị Bà-la-môn kia nói với Bà-la-môn Sonadanda: 


- Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy! Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy! Tôn giả 
Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sonadanda đã 
ngả theo quan niệm của Sa-môn Gotama. 


18. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói với những vị Bà-la-môn ấy: 


- Nếu các người Bà-lamôn nghĩ: “Bà-la-môn Sonadanda không phải là bậc đa văn, Bà-la-môn 
Sonadanda không phải là nhà hùng biện gIỎI, Bả-la-môn Sonadanda không phải là nhà bác học và Bà-la- 
môn Sonadanda không có thể biện luận với Sa- -môn Gotama về vấn đề này”, thời Bà-la-môn Sonadanda 
hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với Ta. Nếu các người Bà-la-môn nghĩ: “Bà-la-môn Sonadanda 
là bậc đa văn, Bà-la-môn Sonadanda là nhà hùng biện giỏi, Bà-la-môn Sonadanda là nhà bác học, và Bà- 
la-môn Sonadanda có thể biện luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này”, thời các ngươi đứng yên và để 
Bà-la-môn Sonadanda biện luận với Ta. 


19. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Sonadanda bạch với đức Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama hãy đứng yên. Tôn giả Gotama hãy giữ im lặng. Tôi sẽ trả lời cho các vị Bà-la-môn ấy 
đúng với chánh pháp. 


Rôi Bà-la-môn Sonadanda nói với những vị Bà-la-môn ây: 


- Này các Hiền giả, chớ có nói như vậy: “Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, 
khinh bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sonadanda đã ngả theo quan niệm của Sa-môn Gotama”. Này các 
Hiền giả, tôi không có phi báng dung sắc hoặc chú thuật hoặc thọ sanh. 


20. Lúc bấy giờ thanh niên Angaka là người cháu của Bà-la-môn Sonadanda đang ngồi trong hội chúng 
ây. Bà-la-môn Sonadanda nói với những vị Bà-la-môn kia: 


- Này các Hiền giả, các Hiền giả có thấy người cháu tôi, thanh niên Angaka không? 
- Thưa Tôn giả, có thấy. 


- Các Hiền giả, thanh niên Angaka là đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, 
khôi ngô tuần tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, không một ai trong chúng này có thể bằng 
được về dung sắc, trừ Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thanh niên Angaka là nhà trì chú, thông hiểu 
ba tập Vedà, với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thông là thứ năm, thông 
hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân. Chính ta dạy 
cho nó chú thuật. Này các Hiền giả, thanh niên Angaka thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thốn 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Ta biệt 
cha và mẹ nó. Này các Hiền giả nêu thanh niên Angaka giết hại các loại hữu tình, , lấy của không cho, đi 
tư thông với vợ người, nói láo, uống rượu, như vậy này các Hiền giả, nay dung sắc làm được cái gì, thọ 
sanh làm được cái gì? Này các Hiền giả, khi một Bả-la-môn nào có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ 
giới hạnh cao dày, lại là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm 
muỗng; này các Hiền giả, những Bà-la-môn nào đầy đủ hai đức tánh ấy mới được gọi là Bà-la-môn và 
để có thể, khi nói: “Tôi là Bà-la-môn “, lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời nói dối. 


21. - Này Bà-la-môn trong hai đức tánh ấy, có thể bỏ qua một đức tánh, và những người Bà-la-môn đầy 
đủ một đức tánh nào, để có thể khi nói: “Tôi là Bà môn”, lời nói ấy là lời nói chơn chánh, không phải là 


Kinh Trường Bộ Page 66 of 466 


lời nói dôi. 


- Tôn giả Gotama, không thê được. Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh 
được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có 
giới hạnh; người có giới Ï hạnh nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và 
trí tuệ được xem là tôi thắng ở trên đời. Tôn giả Gotama, cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lấy bàn chân 
để rửa bàn chân; cũng vậy, Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được 
trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới 
hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí 
tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. 


22. - Thật như vậy, này Bà-la-môn . Này Bả-la-môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh 
được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có 
giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và 
trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Nhưng này Bà-la-môn, thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ? 


- Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực về vấn đề này. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama 
giải thích ý nghĩa của câu nói ây! 


23. - Này Bà-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. 
- Tôn giả, xin vâng. Bà-la-môn Sonadanda trả lời đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn thuyết như sau: 


- Này Bà- la- -môn, ở đây đức Thế Tôn ra đời, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác... /; giống như kinh “Sa- 
môn quả ”- kinh số 2, đoạn kinh 40-74] ... Này Bà-la-môn, như vậy vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này 
Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


.. Vị Ấy chứng và trú sơ thiền... chứng và trú đệ nhị thiền... đệ tam thiền... chứng và trú đệ tứ thiền... tâm 
hướng đên tri kiên... Này Bà-la-môn như vậy là trí huệ fmhw kinh “Sa-môn quả ”, đoạn kimh 75-98]. 


24. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói với đức Thế Tôn: 


- Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những gì bị quãng ngã xuộông, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi đê những ai có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy chánh pháp 
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Và mong Tôn giả Gotama, ngày mai cùng chúng Tỷ- 
kheo nhận lời mời đên dùng cơm do con mời. 


Đức Thế Tôn ¡ im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về đức Phật và từ biệt. Rồi Bà-la- 
môn Sonadanda khi đêm đã mãn liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thượng vị, loại cứng và loại 
mềm, rồi báo thì giờ cho đức Thế Tôn: “Giờ đã đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sảng”. 


25. Khi â áy đức Thế Tôn buổi sáng đấp y, đem theo bình bát, và cùng chúng Tỷ-kheo đi đến cư xá của 
Bà-la-môn Sonadanda, đi đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà-la-môn Sonadanda tự tay làm cho 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại 


Kinh Trường Bộ Page 67 of 466 


mềm. Lúc bấy giờ Bả-la-môn Sonadanda, sau khi được biết đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay 
và bát, liền lấy một ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Sonadanda bạch đức Thế Tôn: 


26. - Tôn giả Gotama, khi con ở trong hội chúng nếu con từ chỗ ngồi đứng dậy và đánh lễ Thế Tôn 
Gotama thời hội chúng nảy sẽ phỉ báng con. Ai bị hội chúng này phi báng, thời danh tiếng sẽ bị tốn 
giảm, và ai danh tiếng bị tốn giảm, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường tùy thuộc 
vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả Gotama, nếu ở trong hội chúng mà con chấp tay vái chào, mong 
Tôn giả Gotama nhận đấy là con đứng dậy. Tôn giả Gotama, nếu trong hội chúng mà con tháo khăn đầu, 
mong Tôn giả Gotama nhận đấy là con vái chào với đầu của con. Tôn giả Gotama, khi con đi trên xe, 
nêu con xuông xe và đảnh lễ Thế Tôn Gotama, thời hội chúng sẽ phỉ báng con. AI bị hội chúng này phi 
báng, thời danh tiếng bị tốn giảm, và ai bị danh tiếng tôn giảm, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. 
Vì sự cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả Gotama, nêu trong khi con đi xe, con 
hạ cắn roi xuông, mong Tôn giả Gotama nhận đây là con xuống xe. Tôn giả Gotama, nếu trong khi con 
đi xe, con vẫy tay, mong Tôn giả Gotama nhận đấy là con vái chào với đầu của con. 


27. Rồi đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp, giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bảà-la-môn 
Sonadanda hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 68 of 466 


5. KINH KÙTADANTA (CỨU-LA-ĐÀN-ĐÂU) 
(Khtadanta Sutía) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Magadha tên là Khànumata (Khứ-- 
nậu-bà-đé). Và tại đây, đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalatthikà ở Khànumata. Lúc bấy giờ Bà-la-môn 
Kùtadanta ở tại Khànumata, một chỗ dân cư đông đúc, cây có, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương 
địa do vua Bimbisàra (Tần-bà-ta- la) vua nước Magadha câầp, một ân tứ của vua, một tịnh â ấp. Lúc bẩy 
giờ, một đàn tế lớn đang được thiết lập cho Bà-la-môn Kùtadanta, bảy trăm con trâu đực, bảy trăm con 
nghé đực lớn, và bảy trăm con nghé cái lớn, bảy trăm con dê và bảy trăm con cừu đã được dắt đến trụ tế 
lễ, cho đàn tế. 


2. Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata được nghe: “Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia 
tộc Thích-ca, đang du hành trong nước Magadha với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến tại 
Khànumata và trú tại vườn Ambalatthikà ở Khànumata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
Thế Tôn Gotama: “Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư,... Khi đã chứng ngộ, Ngài còn 
tuyên bố sự chứng ngộ ây cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa 
cụ túc, và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng 
một vị A-la-hán như vậy”. Rôi các Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata, từng đoàn, từng đoàn, lũ lượt đi 
ra khỏi Khànumata và đến tại Ambalatthikà. 


3. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kùtadanta đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà-la-môn Kùtadanta thấy các Bà-la- 
môn và gia chủ ở Khảnumata từng đoàn, từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Khànumata và đến tại 
Ambalatthikà. Thấy vậy (Bà-la-môn Kùtadanta) liên gọi người gác cửa: 


- Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata, từng đoàn, từng đoàn, lũ lượt đi ra 
khỏi Khànumata và đến tại Ambalatthikà? 


- Tôn giả, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong nước 
Magadha với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại Khànumata, và tại đầy trú ở Ambalatthikà. 
Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: “Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Nay những người ấy đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


4. Bà-la-môn Kùtadanta liền suy nghĩ như sau: “Ta nghe nói: “Sa-môn Gotama am hiểu ba cách thức tế 
tự và mười sáu tế pháp”. Ta không biết ba cách thức tế tự và mười sáu pháp, và ta muốn cử hành lễ đại 
tế. Vậy ta hãy đến hỏi Sa-môn Gotama ba cách thức tế tự và mười sáu tế pháp”. 


Rồi Bà-la-môn Kùtadanta gọi người giữ cửa kia: 

- Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata, khi đến nơi, hãy nói với những 
Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata như sau: “Bà-la-môn Kùtadanta có nói: “Này các Hiền giả, hãy chờ 
đợi, Bà-la-môn Kùtadanta sẽ thân hành đến yết kiến Sa-môn Gotama”. 

- Dạ vâng. 

Người gác cửa Ấy vâng theo lời bảo của Bà-la-môn Kùtadanta, đi đến các Bà-la-môn và gia chủ ở 


Khànumata, khi đến xong liền nói với Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata: “Bà-la- -môn Kùtadanta có 
nói như vầy: “Này các Hiền giả, hãy chờ đợi Bà-la-môn Kùtadanta sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa-môn 


Kinh Trường Bộ Page 69 of 466 


Gotama””. 


5. Lúc bây giờ có khoảng vài trăm Bả-la-môn ở Khànumata với ý định: “Chúng tôi sẽ dự lễ Đại tế đàn 
của Bà-la-môn Kùtadanta”. Khi các vị Bà-la-môn này nghe: “Bà-la-môn Kùtadanta sẽ đên yêt kiên Sa- 
môn Gotama”, những Bà-la-môn này đên Bà-la-môn Kùtadanta, khi đên nơi liên nói với Bà-la-môn 
Kùtadanta: 


- Có phải Tôn giả Kùtadanta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama? 
- Này các Hiền Giả, đó là ý định của ta, ta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


6. - Tôn giả Kùtadanta chớ có đến yết kiến Sa-môn Gotama. Thật không xứng đáng cho Tôn giả 
Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Nếu Tôn giả Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama, thì danh 
tiếng của Tôn giả Kùtadanta bị hao tồn, danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng 
của Tôn giả Kùtadanta bị hao tôn và danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Trái lại thật xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Kùtadanta. 


- Lại Tôn giả Kùtadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ 
phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào vê vân đề huyết thống thọ sanh. Vì Tôn giả 
Kùtadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị 
một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vân đề huyết thống thọ sinh; do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta đên yết kiến Sa-môn Gotama, trái lại thật xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiến Tôn giả Kùtadanta. 


Lại Tôn giả Kùtadanta là nhà giàu có, đại phú, sung túc... 
Lại Tôn giả Kùtadanta là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghỉ, 
ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về 


Thuận thể (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân. 


Lại Tôn giả Kùtadanta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với mảu da thù thắng, khôi ngô, tuần tú, 
cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. 


Lại Tôn giả Kùtadanta có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. 


Lại Tôn giả Kùtadanta thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói 
không bập bẹ phều phảo, giải thích nghĩa lý minh xác. 


Lại Tôn giả Kùtadanta là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người, dạy ba trăm thanh niên Bà- 
la-môn tụng đọc chú thuật, thanh niên Bà-la-môn từ nhiều phương, từ nhiều nước, thiết tha với chú 


thuật, đến với Tôn giả Kùtadanta đề học thuộc lòng các chú thuật. 


Tôn giả Kùtadanta niên cao lạp lớn, bậc lão thành, đến tuôi trưởng thượng, còn Sa-môn Gotama thì trẻ 
tuôi, xuất gia chưa được nhiều năm. 


Tôn giả Kùtadanta được vua Seniya Bimbisàra (Tần bà ta la) xứ Mangadha (Ma kiệt đà) kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 


Tôn giả Kùtadanta được Bà-la-môn Pokkhatasàdi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng 


Kinh Trường Bộ Page 70 of 466 


vọng. 


Tôn giả Kùtadanta sống ở Khànumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, 
lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisàra xứ Magadha. 
Vì Tôn giả Kùtadanta sống ở Khànumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì 
nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisàra xứ 
Magadha, do điểm này thật không xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama, trái 
lại thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Kùtadanta. 


7. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Kùtadanta nói với những vị Bà-la-môn ấy: 


- Các Hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Goftama, 
trái lại thật không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết. kiến chúng ta. Này các Hiền giả, thật vậy Sa- 
môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, ;huyết thống, thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
bị một vết nhơ nào, không, bị một dèm pha nào về vân. đề huyết thống thọ sanh. Này các Hiền giả, vì Sa- 
môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, “huyết thống. thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vân đề huyết thống thọ sanh. Vì điểm này, thật không 
xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến 
Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại 
trên mặt đât. 


Này các Hiền giả, Sa-môn Gotama trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời 
niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, dầu Song thân không đồng ý ý, khóc than nước mắt thấm ướt 
cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với mảu da thù 
thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới của bậc thánh, có thiện đức, dạy 
đủ thiện đức. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa 
minh bạch, giọng nói không bập bẹ phu phào, giải thích nghĩa lý minh xác. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc tôn sư các hàng tôn sư của nhiều nØười. 
Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã dứt bỏ mọi xao động của tâm. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng 
tâm vào chí thiện khi thuyêt pháp với chúng Bà-la-môn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đế-ly thanh 
tịnh. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. 


Kinh Trường Bộ Page 71 of 466 


Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển (băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều 
quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền bá đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc 
Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân. 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama nói lời chào đón, thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân thực, 
thắng thắn, lời nói có dẫn chứng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được bốn chúng kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ 
trọng vọng. 


Này các Hiên giả, rât nhiêu thiên nhân tín ngưỡng Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy ở tại làng nào, thôn ấp nào, Sa-môn Gotama cư trú, tại làng Ấy, tại thôn ấp Ấy, 
các loài phi nhân không làm hại loài người. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối 


thượng trong các giáo tô. 


Này các Hiền giả, danh tiếng của một số Sa-môn, Bả-la-môn dựa trên những bằng chứng không đâu, 
danh tiêng của Sa-môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisàra nước Magadha, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, 
đại thần đều quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thần 
đều quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thần đều 
quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua Seniya Bimbisàra nước Magadha kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được Bà-la-môn Pokkharasàd! kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến Khảnumata và đang ở tại Ambalatthikà. Những Sa- 
môn, những Bà-la-môn nào dên ruộng làng chúng ta đêu là khách của chúng ta. Đôi với khách, chúng ta 
phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 


Kinh Trường Bộ Page 72 of 466 


Này các Hiền giả, nay Gotama đã đến Khànumata đang ở tại Ambalatthikà, như vậy Sa-môn Gotama là 
khách của chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn  sửng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng 
vọng. Do điểm mày, thật không xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, thật xứng đán 
cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, đó là những ưu điểm, mà ta được biết vê 
Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô 
lượng ưu điểm. 


8. Khi nghe nói vậy, các Bả-la-môn ây nói với Bà-la-môn Kùtadanta: 


- Tôn giả Kùtadanta đã tán thán Sa-môn Gotama như vậy, dầu cho ai ở xa Tôn giả Gotama đến một trăm 
do tuần cũng đủ cho người ấy cùng gia tộc đi đến yết kiến Sa-môn Gotama, dầu phải đem theo lương 
thực. Vì vậy tất cả chúng tôi sẽ đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lúc bấy giờ Bà-la- -môn Kùtadanta cùng với đại chúng Bà-la-môn đi đến Ambalatthikà, đến tại chỗ đức 
Thế Tôn ở, khi đi đến, liền nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng rồi ngồi xuống một bên. Các Bà-la-môn 
và gia chủ ở Khànumata, có người đảnh lễ Sa- -môn Gotama rôi ngôi xuông một bên, có người nói lời 
thân ái chào đón, chúc dụng, với Sa-môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên, có người chấp tay vái chào 
Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người 
yên lặng ngồi xuống một bên. 


9. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Kùtadanta bạch đức Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau: “Sa-môn am hiểu ba cách thức tế tự và mười sáu tế vật”. Tôi 
không biết đến ba tế tự và mười sáu tế vật và tôi muốn cử hành đại tế tự. Tốt đẹp thay nếu Tôn giả 
Gotama giảng cho tôi ba cách thức tế tự và mười sáu tế vật. 


- Này Bà-la-môn, vậy người hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói: 
- Dạ vâng. 
Bà-la-môn Kùtadanta trả lời đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau: 


10. - Này Bà-la-môn, thuở xưa có vị vua tên là Mahàvijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều 
vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ côc, kho tàng sung mãn. Này Bả-la-môn, một hôm 
trong khi vua Mahàvijita đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây được khởi lên: “Ta nay 
đặng vô lượng tài sản thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sông an trú như vậy. Ta hãy tô chức 
đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc lâu ngày”. Này Bà-la-môn, vua Mahàvijita 
liền cho mời vị Bà-la-môn chủ tế và nói: “Này Bà-la-môn, trong khi ta đang ngồi yên lặng tại một tinh 
XỨ, sự suy tư sau đây khởi lên: “Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chỉnh phục đại địa cầu 
và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
ngày”. Này Bà-la-môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thê nào để ta được hưởng 
hạnh phúc an lạc lâu ngày?” 


11. Này Bà-la-môn, khi nghe nói vậy, vị Bả-la-môn chủ tế tâu với vua Mahàvijita như sau: “Đại vương, 
vương quốc (này) chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp làng, đầy rẫy bọn cướp ấp, đầy rây bọn 
cướp đô thị, đầy rấy bọn cướp đường. Trong quôc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, nêu Tôn 
vương đánh thuê má mới, như vậy Tôn vương có ý nghĩ: “Ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng tử 
hình, hoặc bằng cấm có, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng khiển trách, hoặc bằng tân xuất”. Nhưng bọn giặc 

cỏ này sẽ không được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại không bị hình phạt sau lại tiếp tục 
hoành hành vương quốc này. Nhưng nếu theo phương pháp sau đây bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một 


Kinh Trường Bộ Page 73 of 466 


cách hoàn toàn: những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, Tôn vương hãy 
cấp cho những vị ấy hột, giống và thực vật; những VỊ nảo trong quôc độ nhà vua nỗ lực về thương 
nghiệp, Tôn vương hãy cấp cho những vị ây vôn đầu tư; những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về 
quan chức, Tôn Vương hãy cấp cho những vị ấy vật thực và lương bồng. Và những người này chuyên 
tâm vào. nghề riêng của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua. Và ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi 
dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn và dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho 
con nhảy trên ngực, sống chăng khác gì với nhà cửa mở rộng”. - “Vâng, Tôn giả”. 


- Này Bả-la-môn, vua Mahàvijita vâng theo lời khuyên của vị Bà-la-môn chủ tế: những vị nào trong 
quôc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, Tôn vương Mahàvijita cấp cho những vị ấy hột 
giông và thực vật; những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, Tôn vương Mahàvijita 
câp cho những vị ấy vốn đầu tư; những vị nào trong quốc độ nhà vua nô lực về quan chức, Tôn VƯƠng 
Mahàvijita cập cho những vị ấy vật thực và lương bồng. Và những người này chuyên tâm về nghề của 
mình không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua; ngân quỹ nhà vua được đồi dào, quốc độ được an cư lạc 
nghiệp không có tai ương ách nạn và dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng 
khác gì với nhà cửa mở rộng. 


12. Rồi này Bà-la-môn, vua Mahàvijita cho mời vị Bà-la-môn chủ tế Và TÓI: “Này khanh, ta đã trừ diệt 
bọn giặc cỏ nhờ áp dụng phương pháp này, ngân quỹ của ta được dồi dào, quốc độ được an cư lạc 
nghiệp, không Có tai ương ách nạn, và dân chúng hoan hỷ, vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chăn 
khác gì với nhà cửa mở rộng. Này Bà-la-môn, ta muốn tô chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thê 
nào đê ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày?” - “Vậy Tôn vương hãy cho mời tất cả những vị Sát- 
đề-ly trong quốc độ nhà vua cùng với các chư hâu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói: “Này các 
khanh, ta muôn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
ngày”. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua, cùng với quyên thuộc cả tại tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành... tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn vương hãy 
mời những vị ấy và nói: “Này các khanh, Ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta 
được hưởng an lạc hạnh phúc lâu đải”. 


Này Bà-la-môn, vua Mahàvijita nghe theo vị Bà-la-môn chủ tế cho mời tất cả những vị Sát-đế-ly trong 
quôc độ nhà vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói: “Này các khanh, ta 
muốn tô chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày”. - “Tôn 
vương hãy tô chức tế đàn. Đại vương, tế đàn này là hợp thời”. 


Đối với tắt cả những đại thần trong quốc độ nhà vua cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành... tất cả những vị Bà-la-môn và đại gia chủ cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành... tất cả những gia 
chủ phú hảo cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vua Mahàvijita mời những vị ấy và nói: “Này các 
khanh ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
ngày”. - “Đại vương hãy tô chức tế đàn, Đại vương, tế đàn này là hợp thời”. 


Như vậy bón đại chúng đã thừa nhận tế đàn trở thành những yếu kiện cho lễ tế đàn này. 


13. Vua Mahàvijita có tám đức tánh sau đây: Thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh 
cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Đẹp 
trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuần tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu 
cao thượng. Là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đầy rây vàng và bạc, đầy rẫy tài bảo, đầy rầy sản 
nghiệp, ngũ cốc, thương khố sung mãn. Có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân 
như với oai danh (của mình). Một vị có tín tâm, có từ tâm, một thí chú, cửa nhà mở rộng, một giếng khơi 
cho Sa-môn, Bà-la-mộn bần cùng nghèo khó, khất sĩ, một vị làm các công đức. Một vị bác học trong 
mỌI vấn đề. Thông hiểu ý nghĩa của lời nói: “Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩ của lời nói 
này”. Một nhà bác học, tỉnh luyện, sáng suốt và có thê suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. 


Kinh Trường Bộ Page 74 of 466 


Vua Mahàvijita có đầy đủ tám đặc tánh này. Chính tám đặc tánh này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. 


14. VỊ Bà-la-môn chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh: Thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh 
tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào, về vấn đề huyết thông thọ 
sanh - là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, 
chú giải và lịch sử truyền thông là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài vê Thuận thê (tự 
nhiên học) và tướng của vị đại nhân, có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày - một vị bác 
học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ hai. VỊ Bà-la-môn chủ tế có đầy đủ bốn 
đức tánh này, chính bốn đức tánh này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. 


15. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước khi lễ đàn có giảng ba pháp cho vua Mahàvijita: “Trước 
khi muốn làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn vương có sự hối tiếc: “Thật vậy, một phần lớn tài sản của ta sẽ bị 
tiêu hao”, Tôn vương không nên có sự hối tiếc này. Trong khi đang làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn vương có 
sự hối tiếc: “Thật vậy, một phân lớn tài sản của ta bị tiêu hao”. Tôn vương không nên có sự hồi tiếc này. 
Khi đã làm lễ đại tế đàn, nêu Tôn vương có sự hồi tiếc: “Thật vậy, một phần lớn tài sản của Ta bị tiêu 
hao”. Tôn vương không nên có sự hôi tiêc này”. 


Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước khi lễ đàn có giảng ba pháp cho vua Mahàvijita. 


1ó. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước lễ tế đàn để ngăn chặn sự hồi tiếc theo mười cách có thể 
khởi lên đối với người tham dự (lễ tế đàn) đã nói với vua Mahàvijita: “Tôn vương, có những người sát 
sanh đến tại lễ tế đàn và có những người không sát sanh. Ở đây, đối với những người sát sanh, hãy đề 
cho chúng yên. Ở đây, đối với những người không sát sanh, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm 
của chúng được an vui hoan hý. Tôn VƯƠN, có những người lây của không cho đến tại lễ tế đàn và có 
những người không lấy của không cho... có những người tà đâm và có những người không tà dâm, có 
những người nói láo và có những người không nói láo, có những người nói hai lưỡi, và có những người 
không nói hai lưỡi, có những người nói lời độc ác và có những người không nói lời độc ác, có những 
người nói lời phù phiếm và có những người không nói lời phù phiêm, có những người có lòng tham và 
có những người không có lòng tham, có những người có lòng sân và có những người không có lòng sân, 
có những người có tà kiến và có những người có chánh kiến. Ở đây, đối với những người có tà kiến hãy 
đề chúng yên. Đối với những người có chánh kiến, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng 
được an vui, hoan hỷ”. 


Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước lễ tế đàn đã ngăn chận sự hồi tiếc theo mười cách có thê khởi 
lên đôi với những người tham dự (lê tê đàn). 


17. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế khi vua đang làm lễ tế đàn, đã khuyên giáo, tưởng lệ,... kích 
thích và làm tâm (của vua) hoan hỷ với mười sáu phương pháp: “Trong khi Tôn vương đang tổ chức đại 
tế đàn, nếu có người nói: “Vua Mahàyvijita tô chức đại tế đàn nhưng không mời các vị Sát- đề-ly thân tộc 
ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành; Tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy”. Lời nói về Tôn vương như 
vậy không đúng sự thật; Tôn vương đã có mời các vị Sát- đế-ly thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. 
Do vậy, Tôn vương nên biết: “Hãy tổ chức. tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ”. Trong 
khi Tôn vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói: “Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn, nhưng 
không mời các vị đại thần quyên thuộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành... Bà-la-môn đại gia ở tỉnh 
thành và ở ngoài tỉnh thành... cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành. Tôn vương tô chức lễ đại 
tế đàn như vậy”. Lời nói về Tôn vương như vậy không đúng sự thật; Tôn vương đã có mời các vị cư sĩ 
phú hào ở tỉnh. thành và ở ngoài tỉnh thành; Do vậy Tôn vương nên biết: “Hãy tô chức lễ tế đàn một cách 
khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ”. Trong khi Tôn vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói: 
“Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn, nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh 
tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyệt thông thọ 
sanh”. Do vậy Tôn vương nên biết: “Hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ”. 


Kinh Trường Bộ Page 75 of 466 


Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn nếu có người nói: “Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn, 
nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, “huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
bị một vết nhơ nảo, một dèm pha nào về vân đề huyết thống thọ sanh”. Do vậy Tôn vương nên biết: 
“Hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ”. Trong khi Tôn vương đang tổ chức 
đại tế đàn, nếu có người nói: “Vua Mahàvijita tô chức đại tế đàn nhưng không đẹp trai khả ái, làm đẹp 
lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô, tuần tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao. thượng... 
không phải là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đầy rẫy vàng và bạc, đầy rầy tài bảo, đầy rẫy sản 
nghiệp ngũ cốc, thương khố sung mãn.. . không có uy lực, đây đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch 
quân như với oai danh của mình... không có tín tâm, không có từ tâm, không phải một thí chủ, cửa nhà 
mở rộng, một giếng khơi cho Sa-môn, Bà- -la-môn, bần cùng, nghèo khó, khất sĩ, một vị làm các công 
đức .. Không phải là vị bác học trong mọi vấn đề... không thông hiểu ý nghĩa của lời nói: “Đây là ý ý nghĩa 
của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này... không phải là nhà bác học tính luyện, sáng suốt và có 
thê suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại... Tôn vương tô chức lễ đại tế đàn như vậy”. Lời nói 
về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Tôn "vương là nhà bác học, tính luyện, sáng suốt, và có thể 
suy tư vê vân đề quá khứ, vị lai, hiện tại... Do vậy, Tôn vương nên biết: “Hãy tô chức tế đàn một cách 
khiến nội tâm được an vui, hoan hý”. Trong khi Tôn vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói: 
“Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn, nhưng vị Bả-la-môn chủ tế của vua không thiện sanh cả từ mẫu hệ 
và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào 
về vấn đề huyết thống thọ sanh. Tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. “Lời nói về Tôn vương như 
vậy không đúng sự thật. VỊ Bả-la-môn chủ tế của vua thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống 
thọ sanh”. Do vậy, Tôn vương nên. biết: “Hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan 
hỷ”... Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn... Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không phải là 
nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ nguyên, chú giải và 
lịch sử truyền thông là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) 
và tướng của vị đại nhân... Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không có đức hạnh, không có đức độ cao 
dày, đầy đủ giới hạnh cao dày... Nhưng vị Bả-la-môn chủ tế của vua không phải vị bác học, tinh luyện, 
sáng suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ hai, Tôn vương, tổ chức lễ đại tế đàn như vậy”. Lời nói về 
Tôn vương như vậy không đúng sự thật. VỊ Bà-la-môn chủ tế của vua là nhà bác học, tính luyện, sáng 
SUỐI, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ hai. Do vậy Tôn vương nên biết: “Hãy tổ chức tế đàn một cách 
khiến nội tâm được an vui hoan hỷ”. 


Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế, khi vua đang làm lễ tế đàn đã khuyến giáo, tưởng lệ, kích thích và 
làm tâm (của vua) được hoan hỷ bằng mười sáu phương pháp. 


18. Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này, không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà 
heo bị giết, không có các loại sinh vật nào khác vị sát thương, không có cây cối bị chặt đề làm trụ cột tế 
lễ, không có loại cỏ dabbha (cỏ cát tường) bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc 
hay... người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ 
hãi và không làm việc trong than khóc với nước mất tràn đầy mặt mày. Chúng muôn thì chúng làm, 
chúng làm những gì chúng muốn. Tế đàn nay được hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường 
miêng. 


19. Này Bà-la-môn, các Sát-đề-ly thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các đại thần quyến thuộc ở 
tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, các Bả-la-môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú 
hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đem theo nhiêu tiền bạc của cải đến Mahàvijita và thưa: “Đại 
vương, tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để Đại vương dùng, Đại vương hãy lấy dùng”. 
“Này các khanh, tiền bạc của cải rất nhiều được súc tích một cách chính đáng này đối với ta đã vừa đủ. 
Các khanh hãy giữ các của cải ấy cho các khanh; các khanh có thể đem theo nhiều hơn thế nữa !”. 


Các vị bị vua từ khước như vậy đứng qua một bên và bản luận như sau: “Tài sản này của chúng ta, nêu 


Kinh Trường Bộ Page 76 of 466 


chúng ta đem về nhà lại, thật không phải. Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn. Chúng ta hãy tô chức một 
hậu tê đàn”. 


20. Này Bà-la-môn, khi các vị Sát- đế-ly thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía 
Đông hồ tế đàn; các đại thần quyên thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Nam hồ tế 
đàn; các Bà-la-môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Tây hồ tê đàn; các cư Sĩ 
phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Bắc hồ tế đàn. Này Bà-la-môn, trong tế đàn 
của những vị nảy cũng vậy, không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có loại sinh vật nảo 
khác bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm cột trụ tế lễ, không có loại cỏ dabbha (cỏ cát tường) 
bị cắt đề rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc hay những người đưa tin, hay những người làm 
thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với 
nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muôn thì chúng làm, chúng không muốn thì chúng không làm, 
chúng làm những gì chúng muôn, chúng không, làm những gì chúng không muốn. Những tế đàn này 
được hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng. 


Như vậy là bốn sự chấp thuận, vua Mahàvijita thành tựu tám pháp, Bà-la-môn chủ tế thành tựu bốn pháp 
và cả ba tế pháp. Này Bà-la-môn như vậy gọi là ba tế pháp và mười sáu tế vật. 


21. Khi nghe nói như vậy những Bà-la-môn ấy la to hét lớn: “Cao quý thay lễ tế đàn, vẻ vang thay sự 
thành tựu của lễ tế đàn!”. Nhưng Bà-la-môn Kùtadanta ngồi yên lặng. Các vị Bà-la-môn ây hỏi Bả-la- 
môn Kùtadanta: “Vì sao Tôn giả Kùtadanta không tán thánh là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa- -môn 
Gotama?” - “Không phải ta không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa-môn Gotama. Nếu ai 
không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa-môn Gotama thì đầu người ấy sẽ bị tan nát. Nhưng 
ta hiện đang SUy nghĩ: Sa-môn Gotama không nói: “Như vậy ta nghe” hay ' Như vậy đáng phải là thế”. 
Nhưng ngài chỉ nói: “Khi sự việc xảy ra như vậy?”. “Khi ây sự việc xảy ra như thế”. Và ta nghĩ: Chắc 
chắn lúc bấy giờ, Sa-môn Gotama là vua Mahàvijita chủ nhân của lễ tế đàn, hay là vị Bà-la-môn chủ tế 
lễ tế đàn”. Tôn giả Gotama có công nhận là mình đứng ra tô chức lễ tế đàn hay khiến người tô chức lễ tế 
đàn và sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú cõi trời, ở đời này?” 


Này Bà-la-môn, ta công nhận tự mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người ' tổ chức lễ tế đàn, và sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú, cõi trời ở đời này. Lúc bây giờ ta là vị Bả-la-môn chủ 
tế đã đứng ra chủ lễ tế đàn này. 


22. - Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, 
nhiêu lợi ích hơn tê đàn với ba tê pháp và mười sáu tê vật này? 


- Này Bà-la-môn, có một tê đàn khác ít phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiêu lợi ích 
hơn tê đàn với ba tê pháp và mười sáu tê vật này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà Ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này? 


- Này Bả-la-môn, chính là những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, cúng dường cho những VỊ 
xuất gia có giới đức. Tế đàn ấ ây, này Bà-la-môn ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, 
nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này. 


23. Tôn giả Gotama, do nhân 8Ì, do duyên gì mà những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi 
cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức, tế đàn â ây lại ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết 
quả hơn, nhiều lợi ích hơn, tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này? 


Kinh Trường Bộ Page 77 of 466 


- Này Bà-la-môn, các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán không đi đến tế đàn 
như vậy. Vì cớ sao? 


Này Bà-la-môn, vì tại đấy có thấy những sự đánh đập bằng roi gậy, có những sự tứm cổ lôi kéo. Do vậy 
các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán không đi đến tế đàn như vậy. Những bố 
thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức, này Bà-la- 
môn, các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán đi đến những tế đàn như vậy. Vì cớ 
sao? Này Bà-la-môn vì tại đây không thấy những sự đánh đập bằng roi gậy, không có những sự tóm cổ 
lôi kéo. Do vậy các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán đi đến tế đàn như vậy. 
Này Bà-la-môn, do nhân Ấy, do duyên ây, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng 
dường cho những vị xuất gia có giới đức, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, 
nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này. 


24. - Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật và những bố thí thường xuyên những tế đàn thuận lợi này? 


- Này Bà-la-môn có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn. ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn tê đàn với ba tê pháp, mười sáu tê vật và những bô thí thường xuyên, những tê đàn thuận lợi này. 


- Này Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít phiền tạp hơn, ít nhiều hại hơn, nhiều kết quả hơn, 
nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật và những bồ thí thường xuyên, những tế đàn 
thuận lợi này? 


- Này Bả-la-môn, chính là sự xây dựng tính xá cho bốn phương Tăng. Tế đàn á ấy ít phiền tạp hơn, ít 
nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, và những bó 
thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. 


25. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp mười sáu tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự 
cúng dường tỉnh xá này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, những bồ thí thường xuyên, những tê đàn thuận lợi và sự 
cúng dường tỉnh xá này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều 
lợi ích hơn tê đàn với ba tê pháp, mười sáu tê vật, những bô thí thường xuyên, những tê đàn thuận lợi và 
sự cúng dường tinh xá này? 


- Này Bà-la-môn, một ai với tâm thành quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, này Bả-la-môn, tế đàn ấ ây ít 
phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế 
vật, sự bố thí thường xuyên, đàn thí thuận lợi và sự cúng dường tỉnh xá này. 


26. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tỉnh xá và những sự quy y này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, Ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tinh xá và những sự quy y nảy. 


Kinh Trường Bộ Page 78 of 466 


- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ây là gì, mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều 
lợi ích hơn tê đàn với ba tê pháp, mười sáu tê vật ây, sự bô thí thường xuyên, những tê đàn thuận lợi, sự 
cúng dường tính xá và những sự quy y ây? 


- Này Bà-la-môn, một aI với tâm thành thọ trì những giới luật không sát sanh, không thâu đạo, không tả 
dâm, không vọng ngữ, không uông rượu. 


Này Bà-la-môn tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tê pháp, mười sáu tê vật, sự bô thí thường xuyên, những tê đàn thuận lợi, sự cúng dường tính xá 
và những sự quy y này. 


27. - Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, 
nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, 
sự cúng dường tinh xá, những sự quy y và những giới luật này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tinh xá, những sự quy y, những giới luật này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn ấy là 8Ì mà Ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vạt, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tỉnh xá, những sự quy y và những giới luật này? 


- Này Bà-la-môn, ở đây đức Như Lai sanh ra đời, ?ng Cúng, Chánh Đắng Giác... [tương tự như kinh 
“Sa-môn quả”, đoạn kinh 40-98]. Như vậy, này Bả-la-môn vị Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh. 


. chứng và an trú sơ thiền. Này Bà-la-môn tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả 
hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. 


. nhị thiền... tam thiền... chứng và an trú tứ thiền. Này Bà-la-môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu 
hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn những tế đàn trước... . không còn một đời sông khác. Vị ấy 
biết như vậy. Này Bả-la-môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiều hại, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn những tế đàn trước. Này Bà-la-môn, không có một lễ tế đàn nào khác cao thượng hơn, thù thắng 
hơn lễ tế đàn này. 


28. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Kùtadanta thưa với đức Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn Giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng Tôn giả Gotama, con xin trả tự do và sự sống cho bảy trăm con 
bò đực, bảy trăm con bò cái, bảy trăm con dê và bảy trăm con cừu. Mong chúng được ăn cỏ xanh và 
uông nước mát, mong chúng được hưởng gió mát. 


29. Lúc bấy gIỜ, đức Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà-la-môn Kùtadanta như là thuyết về bồ thí, 
thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô ô của dục lạc và sự 
lợi ích của xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết tâm của Bà-la- -môn Kùtadanda đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phân khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, 


Kinh Trường Bộ Page 79 of 466 


tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tắm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen sẽ rất đễ thấm màu 
nhuộm, cũng vậy chính chô ngôi này pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà-la-môn Kùtadanta: 
“Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt”. 


30. Khi ấy Bà-la-môn Kùtadanta thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, 
do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch đức 
Thế Tôn: “Mong Tôn giả Gotama ngày mai cùng chúng Tỷ-kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con 


3) 


mời”. 


Đức Thế Tôn ¡ im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kùtadanta được. biết đức Thế Tôn đã nhận lời, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về đức Phật và từ biệt... Rồi Bà- 
la-môn Kùtadanta khi đêm vừa tàn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thượng VỊ loại cứng và loại 
mềm, rồi báo thì giờ cho đức Thế Tôn: “Giờ đã đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sảng”. 


Khi ấy đức Thế Tôn buổồi sáng đắp Y, đem theo y bát và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến cư xá của Bà-la- 
môn Kùtadanta, khi đi đên liên ngôi trên chỗ đã được soạn sẵn. Bà-la-môn Kùtadanta tự tay làm cho 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị câm đầu, thỏa mãn với những món thượng vị, loại cứng và loại mềm. 
Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kủtadanta, sau khi được biết đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, 
liền lấy, một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Bà-la-môn Kùtadanta ngồi xuống một bên, 
đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà-la-môn Kùtadanta 
hoan hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 80 of 466 


6. KINH MAHÀLI 
(Mahadli Sutta) 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng 
Đại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông SỨ giả Bả-la-môn nước Kosala (Câu- tất-la) và nước Magadha (Ma- 
kiệt-đà), đang ở tại Vesali vì một vài công việc. Những vị sứ giả ấy được nghe như sau: “Này các Tôn 
giả, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca hiện nay đang trú tại Vesall, ở giảng 
đường Trùng Các, rừng Đại Lâm. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài 
là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng 
ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có 
văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh”. Nếu được yết kiên một vị A-la-hán như vậy thì 
rất quý”. 


2. Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha ấy đi đến giảng đường tại rừng Đại Lâm. Lúc bấy 
giờ, đại đức Nàgita là thị giả đức Thê Tôn. Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha ây đi đên 
chô đại đức Nàgtta ở và thưa: 

- Tôn giả Nàgita, hiện nay Tôn giả Gotama ở tại đâu, chúng tôi muốn yết kiến Tôn giả Gotama. 

- Các Hiền giả, nay không phải thời yết kiến đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh. Những sứ giả 
Bà-la-môn ở Kosala và Magadha liền ngồi xuống tại một bên và nói: “Sau khi được yết kiến Tôn giả 
Gotama, chúng tôi mới đi”. 

3. Otthadda (Môi thỏ) người Licchavi cùng với một số đông dân chúng Licchavi cũng đi đến Trùng Các 
giảng đường, rừng Đại Lâm gặp đại đức Nàgtta, đảnh lễ vị này rôi đứng một bên. Otthadda người 


Licchavi thưa với đại đức Nàgtta: 


- Hiện nay đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở tại đâu, chúng con muốn yết kiến đức Thế Tôn, 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


- Màhàli, nay không phải thời yết kiến đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh. 
Otthadda người Licchavi liền ngồi xuống một bên tại chỗ ấy và nói: 
- Sau khi được yết kiến đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác con mới đi. 


4. Khi ấy Sa-di Sìha đến đại đức Nàgita, đảnh lễ đại đức và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Sa-di 
Sìha nói với đại đức Nàgtta: 


- Bạch Đại đức Kassapa (Ca- diếp) một số đông sứ giả Bả-La-môn ở Kosala và Magadha đã đến đây đề 
yết kiến đức Thế Tôn; Otthada người Licchavi cũng đến đây với sỐ đông dân chúng Licchavi để yết kiến 
đức Thế Tôn. Đại đức Kassapa, lành thay, nêu những vị này được yết kiến đức Thê Tôn. 

- Vậy Sìha hãy thưa với đức Thế Tôn. 

- Thưa vâng, bạch Đại đức! 


Sa-di Sìha vâng theo lời dạy của đại đức Nàgtta, đến tại chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi đứng một 


Kinh Trường Bộ Page 81 of466 


bên. Sa-di Sìha sau khi đứng một bên liền bạch đức Thế Tôn: 


- Bạch đức Thế Tôn, một số đông sứ giả Bả-la-môn ở Kosala và Magadha đến đây để yết kiến đức Thế 
Tôn. Otthadda, người Licchavi cùng một số đông dân chúng Licchavi đã đến đây để yết kiến đức Thế 
Tôn. Lành thay nêu những vị này được yết kiến đức Thế Tôn! 


- Nay Sìha, hãy đọn chỗ ngồi trong bóng mát, trước mặt ngôi tịnh xá. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Sa-di Sìha vâng theo lời dạy đức Thế Tôn, sắp đặt một chỗ ngồi trong bóng mát trước mặt ngôi tịnh xá, 
và đức Thế Tôn đi ra khỏi tịnh xá và ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn trong bóng mát, trước mặt ngôi tịnh 
xá. 


5. Rồi các sứ giả Bả-la-môn ở Kosala và Magadha đến tại chỗ đức Phật, nói lên những lời chúc tụng 
thân hữu và xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Otthadda người Licchavi cùng với một sô lớn 
dân Licchavi cũng đến tại chỗ đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, Otthadda người Licchavi thưa với Thế Tôn: 


- Bạch Đại đức, hai ba ngày về trước, Sunakkhatta, dòng họ Licchavi đến chỗ con ở và nói VỚI CON: 
“Này Mahàli, từ khi tôi sông gần đức Phật, không lâu quá ba năm, tôi được thấy những thiên sắc mỹ 
diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không được nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi”. Bạch 
Thế Tôn, những thiên âm mà Sunakkhatta dòng họ Licchavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích 
thú, phân khởi, không hiểu những thiên âm ấy có thật hay không có thật? 


- Này Mahàli những thiên âm mà Sunakkhatta dòng họ Licchavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phân khởi, những thiên âm ây có thật, không phải không có. 


6. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, những thiên âm mà Sunakkhatta, dòng họ Licchavi không 
nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, những thiên âm ây có thật, không phải là không có. 


- Này Mahàii, có Tỷ-kheo tu định nhất hướng, hướng về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ 
diệu, thích thú, phần khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. 
Vì vị này tu định nhứt hướng, hướng về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nên vị này thấy 
được về phía Đông các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không nghe các thiên âm mỹ 
diệu, thích thú, phân khởi. Vì sao vậy? Này Mahàli vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhứt hướng, hướng 
về phía Đông, chỉ với mục đích thấy các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục 
đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. 


7. Lại nữa, này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tu định nhứt hướng, hướng về phía Nam... về phía Tây... về phía 
Bắc... phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng 
không với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vị này tu định nhứt hướng, hướng 
vê phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy các thiên Sắc, mỹ diệu, thích thú, phần khởi, nhưng không 
với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nên vị này thấy được về phía Trên, 
Dưới, Ngang, các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phần khởi, nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phân khởi. Vì sao vậy? Này Mahàili, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhứt hướng, hướng về 
phía Trên, Dưới, Ngang, chỉ với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không 
với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. 


Kinh Trường Bộ Page 82 of 466 


8. Này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tu định nhất hướng, hướng về phía Đông với mục đích nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phẫn khởi nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân 
khởi. Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía Đông với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích 
thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nên vị này 
nghe được về phía Đông các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahàii, vì vị Tỷ- 
kheo nảy trong khi tu định nhút hướng, hướng về phía Đông, chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ 
diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. 


9. Lại nữa, này Mahàli, có Tý-kheo tu định nhứt hướng, hướng về phía Nam... hướng về phía Tây... 
hướng về phía Bắc... phía Trên, Dưới, Ngang với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn 
khởi. Vì vị này tu định nhứt hướng, hướng vê phía Trên, Dưới, Ngang với mục đích nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn 
khởi, nên vị này nghe được, phía Trên, Dưới, Ngang, các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, nhưng 
không thấy được các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahàili, vì Tỷ-kheo này 
trong khi tu định nhứt hướng, hướng về phía Trên, Dưới, Ngang chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ 
diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. 


10. Này Mahàli, có Tỷ-kheo tu định nhị hướng, hướng về phía Đông với mục đích thấy ‹ các thiên sắc mỹ 
diệu, thích thú, phấn khởi và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị tu 
định nhị hướng, hướng về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và 
với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi nên vị này hướng về phía Đông thấy 
được các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và nghe được các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phần 
khởi. Vì sao vậy? Này Mahàili, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng về phía Đông với 
mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, 
thích thú, phân khởi. 


1], Này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tu định nhị hướng, hướng về phía Nam... hướng Tây... hướng về phía 
Bắc... về phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và VỚI 
mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vì vị này tu định nhị hướng, hướng về phía 
Trên, Dưới, Ngang với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phần khởi và với mục đích nghe 
các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phần khởi nên vị này hướng về phía Trên, Dưới, Ngang, thấy các thiên 
sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì cớ sao? Này 
Mahàli, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng về phía Trên, Dưới, Ngang với mục đích 
thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi. Này Mahàli, do nhân này, do duyên này, những thiên âm ây có thật, không phải là không có. 


12. - Bạch Thế Tôn, như vậy có phải muốn chứng được các pháp định thiền định ấy mà các Tỷ-kheo 
sông đời phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Thê Tôn? 


- Này Mahàli, không phải muốn chứng được các pháp thiền định ấy mà các Tỷ- -kheo sống đời phạm 
hạnh, dưới sự chỉ dạy của Ta. Này Mahàli, có những pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. Vì muốn 
chứng được những pháp ấy, các vị Tỷ-kheo sống đời phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Ta. 


13. - Bạch Thế Tôn, những pháp â ấy, cao thượng hơn, thù thắng hơn là gì mà các vị Tỷ-kheo vì muốn 
chứng được những pháp ấy sông đời phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? 


- Này Mahàli, ở đây Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử, thành bậc Dự lưu, không đọa ác thú, chắc chắn đạt 
quả Bô-đê. Này Mahàli, pháp này cao thượng và thù thăng hơn, vì muôn chứng được pháp này, các Tỷ- 
kheo sông phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ta. 


Kinh Trường Bộ Page 83 of 466 


Lại nữa, này Mahàli, Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử làm nhẹ bớt tham, sân, si, thành bậc Nhứt lai, còn phải 
sanh lại trong đời này một lần nữa trước khi diệt hắn khổ đau. Này Mahàili, pháp này cao thượng hơn và 
thù thăng hơn. Vì muôn chứng được pháp này, các Tỷ-kheo sông phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Ta. 
Lại nữa, này Mahàli, vị Tỷ-kheo đã đoạn dứt năm hạ phần kiết sử, thành vị hóa sanh, nhập Niết-bàn tại 
đây, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Này Mahàli, pháp này cao thượng và thù thắng hơn. Vì 
muốn chứng được pháp này, các Tỷ-kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ta. 


Này Mahàli, những pháp cao thượng và thù thắng này, vì muốn chứng được pháp ấy, các Tỷ-kheo sống 
phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ta. 


14. - Bạch Thế Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy? 

- Này Mahàli, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy. 

- Bạch Thế Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy? 

- Đó là con đường Thánh có tám ngành: Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Mahàli, con đường này, đạo lộ này đưa đến sự 
chứng ngộ những pháp ấy. 

15. Này Mahàli, một thời Ta ở Kosambi vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai người xuất gia. 
Mandissa một vị du sĩ và Jàliya đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ Ta ở, nói lên những lời chúc tụng thân 
hữu và xã giao với Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với Ta như sau: 

- Này Hiền giả, mạng căn và thân thê là một hay là khác? 

- Này Hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Vâng, Hiên giả! 

Hai vị xuất gia trả lời Ta như thế và Ta nói như sau: 

16. - Này Hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời, vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác . - (tƯƠng tự như kinh 
“Sa-môn quả”, đoạn kinh 41-82) ... Này Hiền giả, như vậy vị Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh... chứng và 
an trú Sơ thiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vẫn 


đề “Mạng căn và thân thê là một hay khác” không? 


Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân 
thê là một hay là khác”. 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, nhưng Ta không nói: “Mạng căn và thân thể là một hay là khác”. 


17. Chứng và an trú đệ nhị thiền... đệ tam thiền... đệ tứ thiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, 
thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân thể là một hay khác” không? 


Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân 
thê là một hay là khác”. 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta không nói “Mạng căn và thân thể là một hay 


Kinh Trường Bộ Page 84 of 466 


là khác”. 


18. VỊ Tỷ-kheo â ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này Hiền giả, khi vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như 
vậy, vị ấy có săn sàng đề cập đến vẫn đề: “Mạng căn và thân thể là một hay là khác” không? 


Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề: “Mạng căn và 
thân thê là một hay là khác”. 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta không nói “Mạng căn và thân thể là một hay 
là khác”. 


19. VỊ ấy biết: “Sau đời này sẽ không có đời khác nữa” - Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy 
như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân thể là một hay là khác” không? 


Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như Vậy, VỊ ấy sẵn sảng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân thể là một 
hay là khác”. Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta không nói “Mạng căn và thân 
thê là một hay là khác”. 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Otthadda người Licchavi hoan hỷ tín họ lời Thế Tôn dạy. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 85 of 466 


7. KINH JÀLIYA 
(Jàliya Suff4) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, 
Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên những lời chúc tụng thân 
hữu và xã giao với Ngài rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với Ngài như sau: 

- Này Hiền giả, mạng căn và thân thê là một hay là khác ? 

- Này Hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Vâng, Hiền giả! 

Hai vị xuất gia trả lời đức Thế Tôn như thế và Ngài nói như sau: 

2. - Này Hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời, vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác... - (tương tự như kinh “Sa- 
môn quả”, đoạn kinh 41-82) ... Này Hiền giả, như vậy vị Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh... chứng và an trú 
Sơ thiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có săn sàng đề cập đến vấn đề 
“Mạng căn và thân thể là một hay khác” không? 


Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân 
thê là một hay là khác”. 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, nhưng Ta không nói: “Mạng căn và thân thể là một hay là khác”. 


3. Chứng và an trú đệ nhị thiền... đệ tam thiền... đệ tứ thiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, 
thây như vậy, vị ây có săn sàng đê cập đên vân đê “Mạng căn và thân thê là một hay khác” không? 


Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân 
thể là một hay là khác”. 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta không nói “Mạng căn và thân thể là một hay 
là khác”. 


4. VỊ Tỷ- -kheo â Ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này Hiền giả, khi vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như 
vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề: “Mạng căn và thân thê là một hay là khác” không? 


Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề: “Mạng căn và 
thân thê là một hay là khác”. 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta không nói “Mạng căn và thân thể là một hay 
là khác”. 


5. VỊ ây biết: “Sau đời này sẽ không có đời khác nữa” - Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy 
như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân thể là một hay là khác” không? 


Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như Vậy, VỊ ấy sẵn sảng đề cập đến vấn đề “Mạng căn và thân thể là một 
hay là khác”. Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta không nói “Mạng căn và thân 
thê là một hay là khác”. 


Kinh Trường Bộ Page 86 of 466 


Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Hai vị du sĩ hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 87 of 466 


8. KINH CA-DIÉP SƯ TỬ HÓNG 
(Kassapa-Sìhanàda Sutta) 


(Kinh nây còn có tên là Kinh “Đại sư tử hồng” - Mahàsìhanàda SuHa) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. 
Lúc bấy giờ, lõa thể Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức Phật, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với 
đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể Kassapa thưa với Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Gotama, tôi nghe như vầy: “Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt 
sát mọi khô hạnh, mọi lối sống khắc khổ”, có phải những vị ấy nói đúng lời của Tôn giả Gotama? Có 
phải những vị ấy đã vu oan không xác thật cho Tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã tuyên bố như 
pháp, thuận pháp không? Có những chủ trương nào chính và phụ gặp phải cật nạn không Thật sự chúng 
tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả Gotama. 


3. - Này Kassapa, những ai nói: “Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phi báng, mạt sát 
mọi khô hạnh, mọi lối sông khắc khổ”, những vị ấy nói không đúng lời của Ta, đã vụ oan không xác thật 
cho Ta. Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ hạnh, 
sống khắc khổ... Sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ hạnh, sông khắc 
khô... Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào thiện chú, thiên giới, thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy 
một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn... Sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào ác 
sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy 
một số người tu khổ hạnh nhưng sông ít khắc khổ hơn... Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này Kassapa, khi đã biết đúng với sự thật sự lai, khứ, sanh, diệt của 
những người tu khổ hạnh như vậy, làm sao Ta lại chỉ trích mọi khổ hạnh và tuyệt đối phỉ báng mạt sát 
mọi khổ hạnh, mọi lỗi sống khắc khổ? 


4. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn là những nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, 
(nhà thiện xạ) bắn chẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia như đả phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa 
Ta và những vị này, có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng. Có điểm những vị 
này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là phải. Có điểm những vị này công nhận là không 
phải, chúng tôi cũng công nhận là không phải. Có điêm những vị này không công nhận là phải, chúng 
tôi công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này cũng công nhận là phải. Có điểm 
chúng tôi không công nhận là phải, các vị này cũng không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công 
nhận là phải, các vị này không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị 
này công nhận là phải. 


5. Ta đến các vị ấy và nói: “Này các Hiền giả, những điểm bất đồng MẺ hãy để chúng yên như vậy. 
Những điểm đồng ý ý, các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giáo sư với giáo sư, hay 
chúng đệ tử với chúng đệ tử: “Những pháp bất thiện hay được xem là bắt thiện, những pháp lỗi lầm hay 
được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những 
pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không xứng đáng bậc Thánh, giữa những pháp ô nhiễm 
hay được xem là ô nhiễm, giữa quí vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, Sa-môn 
Gotama hay những vị Tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia?” 


6. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị 
này nói: “Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, 
những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 
Thánh hay được xem là không xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa 


Kinh Trường Bộ Page 88 of 466 


những vị hiền giả này, Sa-môn Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn những vị tôn giả, sư 
trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi”. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, 
tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 


7. Này Kassapa, lại nữa các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo Sư với giáo 
sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi 
lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 
pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh 
tịnh, giữa quí vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, Sa-môn Gotama hay những vị 
tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia? 


S. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị 
này nói: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không 
lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay 
được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, Sa-môn Gotama đã 
hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu 
một phần”. Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần 
lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 


9, Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo 
sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “Những pháp bắt thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi 
lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, 
những pháp không. xứng bậc Thánh hay được xem là không xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay 
được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ây, chúng đệ tử của 
Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia?” 


10. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị 
này nói: “Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, 
những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 
Thánh hay được xem là không xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa 
những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gomata đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của 
những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi”. Như vậy, này Kassapa, những vị 
có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi về vẫn đề này. 


T1: Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo 
sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi 
lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 
pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh 
tịnh, giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, chúng đệ tử của Gotama hay 
chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia?” 


l2. Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị 
này nói: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không 
lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay 
được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, giữa những vị hiền giả 
này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn chúng đệ tử của những vị tôn 
giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần thôi”. Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi 
nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vẫn đề này. 


13. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: “Sa-môn 


Kinh Trường Bộ Page 89 of 466 


Goftama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật”. Này Kassapa, con đường 
ấy là gì, phương pháp â ấy là gì khiến ai tuân theo sẽ tự thây và biết: “Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói 
chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật?” Chính là con đường Thánh tám ngành tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Này Kassapa, chính con đường này, chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: “Sa- 
môn Œotama nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật”. 


14. Nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 


- Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được những Sa-môn và Bả-la-môn công nhận là đưa đến 
Sa-môn quả và Bả-la-môn quả: Sống lõa thê, - Sống phóng túng, không theo lễ nghi (như đứng mà đi 
đại tiểu tiện, đứng ăn, không chịu ngôi theo lễ nghì), - Liếm tay cho sạch (sau khi ăn, không chịu rửa), - 
Đi khất thực không chịu bước tới (theo yêu cầu đề thí chủ bỏ đồ ăn vào bát), - Không nhận đồ ăn mang 
đến (cho mình, trước khi đi khất thực), - Không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình. - Không nhận mời đi 
ăn. - Không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo (sợ nồi chảo bị nạo, bị cạy để cúng dường đồ ăn), - Không nhận 
đồ ăn tại ngưỡng cửa (sợ dành riêng cho mình), - Không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy (sợ dành 
riêng cho mình), - Không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo (sợ dành riêng cho mình), - Không 
nhận đồ ăn từ hai người đang ăn (sợ đồ ăn chỉ do một người cho), - Không nhận đồ ăn từ người đàn bà 
có thai (sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi), - Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú 
(sợ sữa đàn bà sẽ bớt đi), - Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao câu (sợ làm trở ngại Sự 81aO 
cấu), - Không nhận đồ ăn đi quyên (bởi tín đồ khi có nạn đói), - Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng 
(sợ chó mắt phần ăn), - Không nhận đồ ă ăn tại chỗ ruôi bu (sợ ruồi mắt phần ăn), - Không ä ăn cá, ăn thịt, 
không uống rượu nấu, rượu men. - Vị ấ ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miệng hay vị ấy chỉ 
nhận ăn tại hai nhà, chí nhận ăn hai miêng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại “bảy nhà, vị ây chỉ nhận ăn bảy 
miếng. Vị ấ ấy chỉ nuôi sống với một bát, nuôi sông chỉ với hai bắt, nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ â Ấy, chỉ 
ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn 
uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 


Này Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được chúng Sa-môn, Bà-la-môn công nhận là đưa đến 
Sa-môn quả và Bả-la-môn quả. VỊ này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn hột cải nivara, ăn da 
vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. 


Này Hiền giả Gotama, những pháp, khổ hạnh này được công nhận bởi những Sa-môn, Bà-la-môn là đưa 
đến Sa-môn và Bà-la-môn quả. VỊ â ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo 
bện bằng từng mảnh da của con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường (kusa), mặc áo vỏ cây, mặc 
áo bằng tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mêền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng 
lông cú. VỊ ây là người sống nhộ râu tóc, là người theo tập tục sống nhồ râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngôi chò hỏ, sông theo hạnh ngồi chò hỏ một cách tinh tấn, 
là người dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống 
nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sông và ngủ 
ngoài trời, theo hạnh bạ đâu năm đấy, sông ăn các uê vật, theo hạnh ăn các uế vật (phân bò, nước tiêu 
bò, tro và đấu), sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (đề gột sạch tội lỗi). 


15. - Này Kassapa nếu một người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghĩ, liếm tay... như vậy 
sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ă ăn một lân, nhưng nếu vị này không tu và không 
chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-la-môn 
vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các 
lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa Tỷ- 


Kinh Trường Bộ Page 90 of 466 


kheo ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bảà-la-môn. 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, này Kassapa nếu Tười ấy chỉ ă ăn lúa tắc, gạo lức, ăn 
hột cải nivàra... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề sông, nhưng nếu VỊ này không tu và 
không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc thời vị ây cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-la- 
môn vị. Này Kassapa, nếu Tỷ- -kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không á ác hại, và với sự diệt tận 
các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ- 
kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


Này. Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn với các vải khác,.. . sống một đêm tắm 
ba lần, theo hạnh xuông nước tắm (để gột sạch tội lỗi), nhưng nếu vị này không tu và không chứng được 
giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-la-môn vị. Này 
Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thủ, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, 
tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo â ấy được 
gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


16. Khi nghe nói đến đây, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: 
- Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh! 


- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn 
hạnh! Này Kassapa, như một người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghị, liếm tay... như 
vậy sông theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nếu sự khó hành, 
sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự 
thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay 
Bả-la-môn hạnh!” Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước 
có thể làm theo những hạnh: “Tôi sông lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay.... như vậy 
sông theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng ăn một lần”. 


Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoải sự thực hành khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn 
hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn 
hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!” Này Kassapa, nêu Tỷ-kheo sông tu tập từ bi tâm, không hận thù, 
không ác hại, và với sự tận diệt các lậu hoặc tự giác chứng. và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, 
ăn trái cây rụng để sông, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ 
tùy thuộc khô hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói: “Khó 
hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh”. Một người cư sĩ, hay con một người cư Sĩ, 
cho đến một người đầy tớ gái đội ghẻ nước có thê làm theo những hạnh: Tôi chỉ ăn cỏ lúa để sông, ăn 
lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rừng đề sống”. Này Kassapa, vì ngoài khổ 
hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn 
thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la- 
môn hạnh!” Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự 
diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này 
Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn! 


Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một đêm 
tắm ba lần, theo hạnh xuông nước tắm (để gột sạch tội lỗi), nếu có sự khó hành, sự rất khó hành của Sa- 
môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, 


Kinh Trường Bộ Page 91 of466 


thời thật không xứng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!” Một 
người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những 
hạnh: “Tôi chỉ mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tăm (để gột sạch tội lỗi)”, này Kassapa, VÌ ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực 
hành khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy 
thật xứng đáng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!” Này Kassapa, 
nếu Tỷ-kheo sông tu tập từ bị tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác 
chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là 
Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


17. Khi nghe nói vậy, lão thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 
- Tôn giả Gotama, khó biết thay một vị Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn! 


- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: “Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bả-la- 
môn!” Này Kassapa, nếu một người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liêm tay... như 
vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uông, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nếu trở thành một 
Sa-môn, nếu trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khô hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh 
này, thời thật không xứng mà nói: “Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” Một 
người cư Sĩ, hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ ,gái đội phẻ nước có thể làm theo nhữn 
hạnh: “Tôi sông lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống theo hạnh tiết chế 
ăn uống, cho đên nửa tháng chỉ ăn một lân”. Này Kassapa, nêu trở thành một Sa-môn, nếu trở thành một 
Mại &” -môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà 
“Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” Một người cư sĩ, hay con một người cư 
sĨ š¡tn0 đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thê làm theo những hạnh này: “Tôi sống lõa thể, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 
chỉ ăn một lần”. Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, vẫn khó biết 
vẫn thật khó biết một người Sa-môn hay một người Bả-la-môn, do vậy thật xứng đáng mà nói: “Khó biết 
thay, một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” Này Kassapa, nêu Tỷ-kheo sông tu tập từ bị tâm, 
không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, vị Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, 
ăn trái cây rụng để sống. Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy 
thuộc khô hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng đáng mà nói: 
“Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” Một người cư sĩ, hay con một người cư SĨ, 
cho đến một người đầy tớ gái đội ghẻ nước có thể làm theo những hạnh: “Tôi chỉ ăn lúa để sông, ăn lúa 
tắc, gạo lức... ăn trái cây, TÊ cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề sông”. Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh 
này, ngoài sự thực khổ hạnh này, vân khó biết một người Sa-môn hay một người Bà-la-môn. Do vậy 
thật xứng đáng mà nói: “Khó biết thay, một Sa-môn! Khó biết thay, một Bả-la-môn”. 


Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu 
hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo 
ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một đêm 
tắm ba lần, theo hạnh xuông nước tắm (để gột sạch tội lỗi). Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, trở 
thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật 
không xứng mà nói: “Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” 


Kinh Trường Bộ Page 92 of 466 


Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo 
những hạnh: “Tôi mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác ... sống một đêm tắm ba 
lần”. Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này vẫn rất khó biết một người Sa-môn hay một người Bà-la-môn. 
Do vậy thật xứng đáng mà nói: “Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” Này 
Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu 
hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo 
ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


18. Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 
- Tôn giả Gotama, thế nào là giới cụ túc? Thế là tâm cụ túc? Thế nào là tuệ cụ túc? 


- Này Kassapa, nay ở đời, Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... (xem Kinh Sa-môn quả, 
đoạn kinh số 40-42)... thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân 
nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sanh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, đầy đủ chánh 
niệm, chánh trí và biết tri túc. 


Này Kassapa, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Kassapa, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật ... (như Kinh Sa-môn quả, 
đoạn kinh số 43-61),.. - Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường vẫn còn tự nuôi sông bằng những tà mạng, như dùng các ảo thuật đê được an ồn, đề khỏi làm các 
điều đã hứa... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 62)... . ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì 
tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới cụ túc của vị Ấy, Và như vậy, này Kassapa, vị Tỷ-kheo ấy, 
nhờ giới luật cụ túc nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. Này Kassapa, như một 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thủ địch, không còn thây sợ hãi chỗ nào về sự thù địch. 
Cũng vậy, này Kassapa, Tỷ-kheo ây nhờ giới luật cụ túc, nên không thấy: sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ 
trì giới luật. VỊ ây nhờ cụ túc giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm thanh tịnh. Như vậy, này 
Kassapa, Tỷ-kheo giới luật cụ túc. 


15, Này Kassapa, thế nào là vị Tỷ-kheo bảo hộ các căn? Này Kassapa, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không 
nằm giữ tướng chung... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn sô 64)... những nguyên nhân gì vì ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- -kheo. chế ngự nguyên nhân â Ấy, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội 
tâm thanh tịnh... Như vậy, này Kassapa Tỷ-kheo hộ trì các căn... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 
64-75)... khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm 
hoan hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tỉnh. Tỷ-kheo ly 
dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ- 
kheo thấm nhuần, tâm ướt làm cho sung mãn tràn đây, thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân không do hý lạc từ ly dục sanh â ây thấm nhuằn. Này Kassapa, như một người hầu 
tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau băng đồng, liền nhồi bột ấy với 
nước, cục bột tắm ấy được thắm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thắm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kassapa Tỷ-kheo thấm nhuân, tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
hỷ lạc đo ly dục sanh ấy thâm nhuằn. Như vậy là tâm cụ túc của vị ấy. 


Lại nữa, này Kassapa, Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 77-79)... đệ tam 
thiền (như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 79- 81)... chứng và trú vào thiền thứ tư... (như Kinh Sa-môn 
quả , đoạn kinh số 81-82)... đó là tâm cụ túc của vị ấy. Này Kassapa, đó là tâm cụ túc. 


Kinh Trường Bộ Page 93 of 466 


20. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: “Thân này 
của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, 
phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc.” 


Này Kassapa, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đề, trong suốt, có tám mặt khéo giũa, khéo mài, sáng 
chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng, Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu nhạt. Một người có mắt câm hòn ngọc ấy ở trên tay sẽ 
thấy: “ Hòn ngọc lưu ly bảo châu này, đẹp đề, trong suốt, có tám mặt, khéo giữa, khéo mài, sáng chói, 
không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng, Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc Ấy, sợi dây màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt”. Cũng vậy, này Kassapa, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chặc, bình thản như vậy, vị Tỷ- 
kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: “Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại 
thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. 
Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc”. Đó là tuệ cụ túc của vị ấy... (như Kinh Sa- -môn 
quả, đoạn kinh số 85-98)... Vị ấy biết: “... không có đời sống nào khác nữa”. Đó là tuệ cụ túc của vị ấy. 
Này Kassapa, đó là tuệ cụ túc. 


Này Kassapa, và không có một giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc nào khác cao thượng hơn, thù thăng 
hơn giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc này. 


21. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà- la-môn chủ trương giới luật. Những vị này dùng nhiều phương 
tiện tán thán giới luật. Này Kassapa, nói về giới luật tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có 
một aI bằng giới luật của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về giới luật, tức là tăng 
thượng giới. 


Này Kassapa, có một SỐ Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương khổ hạnh, yêm ly. Những vị này dùng nhiều 
phương tiện tán thán khổ hạnh, yếm ly. Này Kassapa, nói về khổ hạnh yêm ly tôn kính cao thượng nhất, 
Ta nhận thấy không có một ai bằng được khổ hạnh yêm ly của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy Ta 
hơn trên tất cả về khổ hạnh yếm ly, tức là tăng thượng yếm ly. 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương trí tuệ. Những vị này dùng nhiều phương tiện 
tán thán trí tuệ. Này Kassapa, nói về trí tuệ tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai 
bằng được trí tuệ của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về trí tuệ, tức là tăng 
thượng trí tuệ. 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la- -môn chủ trương giải thoát. Những vị nảy dùng nhiều phương 
tiện tán thán giải thoát. Này Kassapa, nói về giải thoát tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có 
một ai bằng được giải thoát của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên tất cả về giải thoát, 
tức là tăng thượng giải thoát. 


22. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: “Sa-môn Gotama rồng tiếng 
rồng con sư tử nhưng chỉ tại chỗ vắng người, không ở giữa đại chúng”. Nên nói với chúng: “Chớ có nói 
như vậy. Sa-môn Gotama rống tiếng rông con sư tử tại chỗ vắng người và cả giữa đại chúng”. Này 
Kassapa, nên nói với chúng như vậy. 


Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê hỏi: “Sa-môn Gotama rồng tiếng 
rông con sư tử giữa đại chúng, nhưng _ không với tinh thần vô úy... với tỉnh thần vô Úy... và “Không 
có ai hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi gì... và “có người hỏi Sa-môn Gotama”... “Khi có người hỏi, Sa-môn 
Gotama không thể trả lời”... và “Khi có Hới hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho chúng”... và “Dầu cho có 


Kinh Trường Bộ Page 94 of 466 


trả lời, câu trả lời không làm tâm người ta thỏa mãn”... và “Câu trả lời làm tâm người ta thỏa mãn” 
“Nhưng người ta không xem ý kiến của Sa- -môn Gotama là đáng được nghe”.. . “Người ta xem ý kiến 
của Sa-môn Gotama là đáng được nghe”.... “Dầu cho có được nghe, người ta cũng không tin tưởng”.. 
“Người ta nghe có lòng tin tưởng”. . “Dầu cho người ta có lòng tin tưởng, người ta không biểu lộ lòng 
tin tưởng”... “Người ta có lòng tin tưởng và biêu lộ lòng tin tưởng” ... “Dâu cho có biêu lộ lòng tin 
tưởng, người ta không đạt đến chỗ như thực”.... “Người ta đạt đến chỗ như thực”.... “Dầu cho đạt đến 
chỗ như thực, người, ta không đem ra thực hành được”. Nên nói với chúng: “Chớ có nói như vậy. Sa- 
môn Gotama rồng tiếng rống con sư tử, rồng ở giữa đại chúng, rống với tỉnh thần vô úy, có người hỏi 
Sa-môn Gotama, Sa-môn Gotama trả lời khi được hỏi, câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn, 
người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama đáng được nghe, sau khi được nghe người ta tin tưởng, khi có 
lòng tin tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng, người ta đạt đến chỗ như thực, đạt đến chỗ như thực, 
người ta đem ra thực hành”. Này Kassapa, nên nói với chúng như vậy. 


23. Này Kassapa, một thời Ta ở tại ' Vương Xá trên núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ, có người Phạm chí tu 
khổ hạnh tên là Nigrodha đến hỏi về tối thăng khổ hạnh yêm ly. Khi được hỏi về tối thắng khổ hạnh yêm 
ly, Ta đã trả lời. Và khi được Ta trả lời, vị ây phát tâm hoan hỷ như với một hoan lạc tôi thượng. 


- Bạch Đại đức, ai có thê sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, lại không hoan hỷ như với một hoan lạc tối 
thượng? Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! Bạch Đại đức, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối đề những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, 
quy y Tý-kheo Tăng. Bạch Đại đức, con xin xuât gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. 


24. - Này KassaDa, ai trước kia là ngoại đạo, nay, muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bôn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 


- Bạch Đại đức, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp 
và luật này phải sông bốn tháng biệt trú, sau khi sống bốn tháng biệt trú chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho 
xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn năm, nếu 
chúng Tăng đồng ý, mong chúng Tăng xuất gia cho con, thọ đại giới cho con để thành vị Tỷ-kheo. 


Và lõa thê Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Đại đức 
Kassapa ở một mình an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cân mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng 
được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng, ngộ 
và an trú: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sông 
khác nữa”. Đại đức Kassapa liễu tri như vậy. 


Và đại đức Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 95 of 466 


9. KINH POTTHAPÀDA (BÓ-SÁ-BÀ-LÂU) 
(Potthapàda Sufta) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Potthapada (Bố-sá-bà-lâu) cùng với đại 
chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trăm vị, ở tại vườn của hoàng hậu Mallika (Mạt-lê-viên) tên là 
Ekasàlaka có hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. 


2. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y cầm bát vào Sàvatthi khát thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: “Nay 
còn quá sớm đề đi khất thực tại Sàvatthi, Ta hãy đi đến vườn của hoàng hậu Mallika tên là Ekasàlaka, có 
hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận bàn chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda”. Và Thế Tôn đi đến vườn của hoàng hậu Mallika, tên là Ekasảlaka, có hàng rào cây tinduka, 
một hội thảo trường luận về chánh kiến, tà kiến. 


3. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Potthapàda ngồi với đại chúng du sĩ ngoại đạo, đang ồn ào, la lối, lớn 
tiếng bàn luận những vân đề phù phiếm như câu chuyện về vua chúa; câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện về đại thần; câu chuyện về binh lính; các câu chuyện về hãi hùng; câu chuyện về chiến tranh; 
câu chuyện về đồ ăn; câu chuyện về đồ uống: câu chuyện vỆ đồ mặc; câu chuyện VỀ giường nằm; câu 
chuyện về vòng hoa; câu chuyện về hương liệu; câu chuyện về bà con; câu chuyện về xe cộ; câu chuyện 
về làng xóm; câu chuyện về thị trấn; câu chuyện về thành phố; câu chuyện về quốc độ; câu chuyện về 
đàn bà; câu chuyện vê đàn ông; câu chuyện về vị anh hùng; câu chuyện bên lề đường; câu chuyện tại 
chỗ lây nước; câu chuyện về người đã chết; các câu chuyện tạp thoại; câu chuyện về hiện trạng của thế 
giới, hiện trạng của đại dương; câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. 


4. Du sĩ ngoại đạo Potthapàda thấy Thế Tôn từ xa đến, liền khuyến cáo chúng của mình: “Các Tôn giả 
hãy nhỏ tiêng, các Tôn giả hãy đừng làm ô ồn. Nay Sa-môn Gotama đang đến, Ngài ưa mến sự trầm lặng, 
vị Đại đức này tán thán sự trầm lặng. Nếu biết chúng này yên tịnh, Ngài có thê ghé đến đây”. Nghe nói 
vậy, các du sĩ ngoại đạo liền im lặng. 


`ã Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Potthapàda. Và du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: “Thiện tai 
Thế Tôn! Hoan nghênh Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn không quá bộ đến đây. Mời Thế Tôn ngồi. Đây là chỗ 
ngồi đã soạn sẵn”. 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo. Potthapàda lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống 
một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Potthapàda đã ngồi một bên: “Này Potthapàda, vấn đề gì các vị đang 
ngồi thảo luận? Vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn?” 


6. Khi nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi đang ngồi bàn luận, bạch Thế Tôn, lát nữa Thế 
Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, thuở xưa xưa lắm, nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo tụ họp, ngôi hội thảo trong giảng đường nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 


“Này Tôn giả, tăng thượng tưởng diệt tận như thế nào?” Một vài vị trả lời: “Không nhân, không duyên, 
các tưởng của con người sinh và diệt! Khi tưởng sanh con người có tưởng, khi tưởng diệt con người 
không có tưởng”. Như vậy, một vải vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 


Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: “Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, 
tưởng là tự ngã của con người, chính tưởng ấy đến và đi. Khi tưởng ây đên thì con người có tưởng, khi 
tưởng ấy đi thì con người không có tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng 


Kinh Trường Bộ Page 96 of 466 


tưởng. 


Vấn đề này, người khác lại nói như sau: “Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, có 
những Sa-môn, Bà-la-môn có đại thần thông và đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào 
trong người và cũng kéo tưởng ra ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, 
người ấy có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không có tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự 
diệt tận các tăng thượng tưởng. 


Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: “Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, có 
những vị thiên thần có đại thần thông, có đại oai lực, chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong 
người và kéo tưởng ra ngoài người ây. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, người ây có 
tưởng, khi kéo tưởng ra ngoài, người ây không có tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các 
tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con tưởng niệm đến Thế Tôn: “Mong Thế Tôn có mặt ở 
đây! Mong Thiện thệ có mặt ở đây! Ngài rất tỉnh thông những pháp này. Chắc chắn Thế Tôn biết rõ sự 
diệt tận các tăng thượng tưởng”. Bạch Thế Tôn, sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào? 


7. Này Potthapàda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: “Không nhân, không duyên, các tưởng của 
con người sinh và diệt”. Những vị này đã sai lạc ngay từ ban đầu. Vì sao vậy? Này Potthapàda, chính vì 
có nhân, có duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Chính do sự học tập, một loại tưởng sanh, 
chính do sự học tập, một loại tưởng diệt. 


Và Thê Tôn nói: 


- Sự học tập ấy là gì? Này Potthapàda, nay ở đời Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... 
(như kính Sa-môn quá, đoạn kinh sô 40-43 trừ đoạn kết của mỗi đoạn) thân nghiệp, ngữ, nghiệp thanh 
tịnh, mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này 
Potthapàda, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh đầy đủ? Ở đây này Potthapàda, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sông thương xót hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật... (như kinh Sa-mmôn quá, đoạn kinh 
số 43- 62)... như dùng ảo thuật để yên ồn, để khỏi làm các điều đã hứa... ngăn ngừa công hiệu của thuốc. 
Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên... như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


8. Này Potthapàda, và như vậy Tỷ-kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không - thấy sợ hãi từ một chỗ nào về 
phương diện hộ trì giới luật. Này Potthapàda, như một Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ 
thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này Potthapàda, Tỷ- 
kheo â ấy nhờ đây đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. VỊ ây 
nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, này Potthapàda, 
Tỷ-kheo đầy đủ giới luật. 


và „Này Potthapàda, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? Này Potthapàda, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không 
nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt không được chê 
ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- -kheo tự chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trÌ con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị... thân cảm xúc... ý 
nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
gì, vì ý căn không được chế ngự, khiên tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự 
nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên 
hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, này Potthapàda, Tỷ-kheo hộ trì các căn... (như kinh Sa- 
môn quả, đoạn kinh số 65-74)... 


10. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan, nên hỷ sanh; do tâm hoan 


Kinh Trường Bộ Page 97 of 466 


hý, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ-kheo, ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Dục 
tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục sanh khởi lên, vị 
ây có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật, do ly dục sanh. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên, cũng do 
học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: “Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến”. 


11. Lại nữa, này Potthapàda, Tỷ-kheo diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tưởng hỷ lạc vi điệu chơn thật do ly dục sanh xưa 
kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng hỷ lạc vi diệu chơn thật do định sanh khởi lên, vị ấy có tưởng 
hỷ lạc vi diệu chơn thật do định sanh. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên, cũng do học tập một 
tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: “Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến”. 


12. “Lại nữa này Potthapàda, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là “Xả niệm lạc trú”, chứng và trú thiền thứ ba. Tưởng hỷ lạc chơn thật vi diệu do định sanh 
xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng xả lạc vi diệu chơn thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc vị 
diệu chơn thật. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên và cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế 
Tôn nói: “Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến”. 


13. Lại nữa này Potthapàda, Tỷ- -kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ 
tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy xả lạc chơn thật vi diệu xưa kia của vị Ấy được 
diệt trừ. Và khi tưởng xả lạc, xả khổ vi diệu chơn thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc, xả khổ vi điệu 
chơn thật. Như vậy do học tập một tưởng khởi lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: 
“Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến”. 


14. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi sắc tưởng, với sự điệt trừ mọi chướng ngại tưởng, với 
sự không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ rằng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên 
xứ. Như vậy sắc tưởng xưa kia của vị ây được diệt trừ. Và khi tưởng Không vô biên xứ vi diệu chơn thật 
khởi lên, vị ấy có tưởng Không vô biên xứ vi diệu chơn thật. Như vậy do s sự học tập, một tưởng khởi 
lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: “Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến”. 


15. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi Không vô biên xứ, Tỷ-kheo nghĩ rằng: “Thức là vô 
biên” chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy tưởng Không vô biên xứ vi diệu chơn thật xưa kia của vị 
ây được diệt trừ, và khi tưởng Thức vô biên xứ vi điệu chơn thật khởi lên, vị ấy có tưởng Thức vô biên 
xứ vi diệu chơn thật. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên, cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và 
Thế Tôn nói: “Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến”. 


16. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi Thức vô biên xứ, Tyỷ-kheo nghĩ rằng: “Không có vật 

gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy tưởng Thức vô biên xứ vi diệu chơn thật xưa kia của vị ây được 

diệt trừ. Và khi tưởng Vô sở hữu xứ vi diệu chơn thật khởi lên, vị ấy có tưởng Vô sở hữu xứ vi điệu 

tà thật. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên, cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn 
ói: “Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến”. 


L7. Lại nữa này Potthapàda, khi Tý-kheo ở nơi đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này 
đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng tại tưởng tột đỉnh có thê nghĩ: “Tâm còn suy 
tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng 
này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng”. Do không có suy tưởng, 
các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác không khởi lên, vị ấy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này 
Potthapàda, là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. 


18. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Trước đây ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ điệt trừ dần dần 


Kinh Trường Bộ Page 98 of 466 


các tăng thượng tưởng này không? 
- Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch Thế Tôn, nhưng nay con hiểu lời nói của Thế Tôn. 


- Này Potthapàda, khi Tỷ-kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp, tục ổi từ tưởng này đến tưởng khác 
cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này, khi đứng lại tưởng tột đỉnh có thê nghĩ: “Tâm còn suy tưởng, có hại 
cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng khi những tưởng này của ta 
diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên. Vậy ta hãy đừng có suy tưởng”. Và vị này không có suy tưởng. 
Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác cũng không khởi lên. Vị ấy cảm 
thọ sự diệt tận. Như vậy này Potthapàda là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. 


- Như vậy là phải, này Potthapàda! 

19. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỉ nói đến một tưởng tuyệt đỉnh hay nhiều tưởng tuyệt đỉnh? 

- Này Potthapàda, Ta nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh. 

- Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh? 


- Này Potthapàda, tùy theo vỊ ấy cảm thọ sự diệt tận (của một tưởng) sau tưởng khác, vị Ấy đạt tới nhiều 
tuyệt đỉnh sai khác, cái này tiếp theo cái kia cho đến tuyệt đỉnh cuối cùng mà Ta nói đến nhiều tưởng 
tuyệt đỉnh. Này Potthapàda như vậy Ta nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt 
đỉnh. 


20. - Bạch Thế Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau; hay trí khởi trước tưởng khởi sau; hay tưởng và trí 
cùng khởi một lần không trước không sau? 


- Này Potthapàda, tưởng khởi trước trí mới khởi sau, do tưởng sanh, trí mới sanh. VỊ ấy tuệ tri: “Do 
duyên tưởng, trí sanh ra nơi ta”. Này Potthapàda, với lời dạy này cần phải hiểu tưởng sanh trước trí sanh 
sau, tưởng sanh trí mới sanh. 


21. - Bạch Thế Tôn, tưởng có phải là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác? 
- Này Potthapàda, ngươi hiểu tự ngã như thế nào? 
- Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành, và do đoàn thực nuôi dưỡng. 


¬ Này Potthapàda, nếu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng, như 
vậy này Potthapàda, tưởng khác và tự ngã khác. Này Potthapàda, với sự nhận thức này, cần phải hiểu, 
tưởng khác và tự ngã khác. Này Potthapàda, giả sử tự ngã ây là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và 
do đoàn thực nuôi dưỡng, tuy vậy một vài tưởng khác của người ây khởi lên, một vài tưởng khác diệt 
xuống. Này Potthapàda, với sự nhận thức này cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. 


22. - Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. 


- Này Potthapàda, nếu tự ngã là do š sở thành, đầy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, như vậy này 
Potthapàda, với sự nhận thức này, cân phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potthapàda, giả sự tự ngã 
ấy là do ý sở thành, đầy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, tuy vậy một vài tưởng khác của người 
ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potthapàda, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng 
khác, tự ngã khác. 


Kinh Trường Bộ Page 99 of 466 


- Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành. 


23. - Này Potthapàda, nếu tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành, với sự nhận thức này Potthapàda, cần 
phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potthapàda, giả sự tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành, tuy vậy, 
một vài tưởng khác của người khởi lên, một vải tưởng khác diệt xuống. Này Potthapàda, với sự nhận 
thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. 


24. - Bạch Thế Tôn, con có thê hiểu được chăng “tưởng là tự ngã của con người” hay “tưởng khác, tự 
ngã khác”? 


- Này Potthapàda, thật khó cho ngươi biết được “tưởng là tự ngã của con người” hay “tưởng khác, tự 
ngã khác”, vì ngươi có dị kiên, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh nguyện 
khác. 


25. - Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được “tưởng là tự ngã của con người”, hay “ tưởng khác, 
tự ngã khác” vì con có dị kiến khác, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh 
nguyện khác, thời bạch Thế Tôn, thế giới có phải là thường còn không? Chỉ có quan niệm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Thế giới là thường còn, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, 
ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài 
ra là mê muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải thế giới này là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Thế giới là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài 
ra là mê muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội 
không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra 
là mê muội”. 


26. - Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng và thân thể là một, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra 
là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Thân thể và sinh mạng là một, chỉ có quan điểm này là đúng sự 
thực, ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng khác, thân thê khác? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoải ra 
là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Sinh mạng khác, thân thê khác. Chỉ có quan điểm này là đúng sự 


Kinh Trường Bộ Page 100 of466 


thực, ngoài ra là mê muội”. 


27. - Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tồn tại sau khi chết? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài 
ra là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Như Lai tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, 
ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại sau khi chết không? Chỉ có quan điểm này là đúng sự 
thực, ngoài ra là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Như Lai không tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tỒn tại và không tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự 
thực, ngoài ra là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm 
này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết. chỉ có quan điểm 
này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Chỉ có 
quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội”. 


28. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời? 

- Này Potthapàda, câu hỏi này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về Pháp, không thuộc căn 
bản của phạm hạnh, không đưa đến yêm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến 
giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy, Ta không trả lời. 

29. - Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì? 


- Này Potthapàda, Ta trả lời: “Đây là khổ”. Ta trả lời: “Đây là khổ tập”. “Ta trả lời: “Đây là khổ diệt”. 
Ta trả lời: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. 


30. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn trả lời? 


- Này Potthapàda, câu hỏi này thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn bản của phạm hạnh, 
đưa đên yêm ly, đên ly tham, đên tịch diệt, đên thăng trí, đên giác ngộ, đên Niệt bàn. Vì vậy Ta trả lời. 


- Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiên Thệ, như vậy là phải. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Ngài 
làm gì Ngài xem là phải làm. 

Và Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

31. Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo 


Potthapàda và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt; “Potthapàda này là như vậy, những gì Sa-môn 
Gotama nói đều được Potthapàda tán thành: “Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ như vậy 


Kinh Trường Bộ Page 101 of466 


là phải”. Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: 
“Thế giới là thường còn”, hay “Thế giới là vô thường”, hay “Thế giới là hữu biên”, hay “Thế giới là vô 
biên”, hay “Sinh mạng và thân thê là một”, hay “Sinh mạng khác, thân thê khác”, “hay Như Lai có tồn 
tại sau khi chết” hay “Như Lai không tồn tại sau khi chết” hay “Như Lai tồn tại và cũng không tôn tại 
sau khi chết”, hay “Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết”. 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potthapàda nói với các du sĩ ngoại đạo kia: 


- Này các Tôn giả, tôi cũng không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết trình đứt khoát những vấn đề sau 
đây: “Thế giới là thường còn”, hay “Thế giới là vô thường”, hay “Thế giới là hữu biên”, hay “ “Thế giới 
là vô biên”, hay “Sinh mạng và thân thể là một”, hay “Sinh mạng khác, thân thể khác”, hay “Như Lai có 
tồn tại sau khi chết”, hay “Như Lai không có tồn tại sau khi chết”, hay “Như Lai có tồn tại và cũng 
không tôn tại sau khi chết”, hay “Như Lai không có tồn tại và cũng không không tôn tại sau khi chết”. 
Sa-môn Gotama đã tuyên bố một phương pháp như thực, chơn chánh, chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, 
dùng Pháp làm quy tắc. Và khi một vị tuyên bố một phương pháp : như thực, chân chánh, chân thật, dùng 
Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc thì làm sao một người hiểu biết như tôi lại không tán thành? 


32. Hai ba ngày sau, Citta Hatthisàriputta và du sĩ ngoại đạo Potthapàda đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đi đến 
nơi, Citta Hatthisàriputta đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuông một bên, còn du sĩ ngoại đạo Potthapàda, nói 
những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu những du sĩ ngoại đạo liền bao vây xung quanh con 
và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt: “Potthapàda này là như vậy. Những gì Sa-môn Gotama nói 
đều được Potthapàda tán thành: “Bạch Thế Tôn, như vậy là phải, Bạch Thiện Thệ như vậy là phải”. 
Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết trình đứt khoát những vấn đề sau đây: “Thế giới là 
thường còn” ; hay “Thế giới là vô thường”, hay “Thế giới là hữu biên”, hay “Thế giới là vô biên”, hay 
“Sinh mạng và thân thể là một”, hay “Sinh mạng khác, thân thể khác” , hay “Như Lai có tồn tại sau khi 
chết”, hay “Như Lai không tồn tại sau khi chết”, hay “Như Lai có tồn tại và cũng không tồn tại sau khi 
chết”, hay “Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết”. Khi được nói vậy, con nói 
với các du sĩ ngoại đạo kia: “Này các Tôn giả, tôi cũng không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết, trình 
dứt khoát những vân đề sau đây: “Thế giới là thường con”, hay “Thế giới là vô thường”, hay “Thế giới 
là hưu biên”, hay “Thế giới là vô biên”, hay “Sinh mạng và thân thể là một”, hay “Sinh mạng khác, thân 
thể khác” hay “Như Lai có tồn tại sau khi chết”, hay “Như Lai không có tồn tại sau khi chết”, hay “Như 
Lai có tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết” , hay “Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn 
tại sau khi chết”. Sa-môn Gotama đã tuyên bố một phương pháp như thực, chơn thánh, chơn thật, dùng 
Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc. Và khi một vị đã tuyên bố một phương pháp như thực, chơn 
chánh, chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc thì làm sao một người hiểu biết như tôi 
lại có thê không tán thành?” 


33. - Này Potthapàda, những vị du sĩ ngoại đạo ấy là mù, không có mắt, chỉ có ngươi là người có mắt 
độc nhất giữa chúng. Này Potthapàda, có những pháp được Ta truyền thuyết, trình bày một cách không 
dứt khoát. Này Potthapàda, có những pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Này 
Potthapàda, những pháp gì được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát? “Thế giới là 
thường còn”, Này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. 
“Thế giới là vô thường”, này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt 
khoát. “Thế giới là hữu biên” , này Potthapàda... “Thế giới là vô biên”, này Potthapàda... “Sinh mạng và 
thân thể là một” ; ày Potthapàda... “Sinh mạng khác, thận thể khác”, này Potthapàda... “Như Lai có tồn 
tại sau khi chết”, này Potthapàda... “Như Lai không có tồn tại sau khi chết”, này Potthapàda... “Như Lai 
có tồn tại và cũng không có tồn tại sau khi chết”, này Potthapàda ... “Như Lai không có tồn tại và cũng 
không không có tổn tại sau khi chết”, này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một 


Kinh Trường Bộ Page 102 of466 


cách không dứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy lại được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát? 
Này Potthapàda, những pháp này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về pháp, không thuộc căn 
bản của phạm hạnh, không đưa đến yêm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thăng trí, đến 
giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy những pháp ấy được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách không dứt 
khoát. Này Potthapàda, những pháp gì được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? “Đây là 
khổ”, này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên. thuyết trình bày một cách dứt khoát. “Đây là khổ tập” : 
này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách đứt khoát. “Đây là khổ diệt”, này 
Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. “Đây là con đường đưa đến 
khổ diệt”, này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách đứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này 
Potthapàda, những pháp ây thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn bản phạm hạnh, đưa đến 
yêm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết-bàn. Vì vậy những 
pháp ấy được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. 


34. Này Potthapàda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này: 
“Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh”. Ta đến những vị ấy và hỏi: “Có phải quý Đại đức 
có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô 
bệnh”. Khi được Ta hỏi như vậy, những vị ấy công nhận là phải. Ta nói: “Chư Đại đức có sông và đã 
biết đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?”. Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. 
Ta nói với các vị ấy: “Vậy chư Đại đức có tự thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay 
trong một ngày, hay trong nửa đêm hay trong nửa ngày không?”. Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là 
không. Ta nói với các vị ây: “Chư Đại đức có biết một con đường nào, một phương pháp nào có thê đưa 
đến sự chứng ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là 
không? 


Ta nói với các vị ấy: “Chư Đại đức có nghe tiếng nói của chư thiên, đã được sinh vào một thế giới hoàn 
toàn hạnh phúc. “Này các vị, hãy cô gắng khéo thực hành. Này các vị hãy thực chứng một thế giới hoàn 
toàn hạnh phúc. Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc” 
không? Khi được hỏi vậy, các vị ây không trả lời không. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, thời có phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn kia là không chánh xác hợp lý? 


35. Như có một người nói: “Tôi yêu và ái luyến một cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: “Này 
bạn, cô gái đẹp ông yêu và ái luyễn ấy, Ông có biết là người giai câp nào, là Sát- đề-ly, hay Bà-la-môn, 
hay Phệ-xá, hay Thủ-đà?” Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, cô gái 
đẹp Ông yêu và ái luyến ấy, Ông có biết tên gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? Da đen sâm, 
da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, hay thành phố nào?” Khi được hỏi vậy, người ây 
trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải Ông đã yêu và ái luyễn một người Ông 
không biết, Ong không thấy?” Được hỏi vậy vị ấy trả lời phải. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thê nào? Sự 
kiện là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là không chánh xác hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 


36. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bả-la-môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: “Sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh”, Ta đến những vị ấy và hỏi: “Có phải quý 
Đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh”. Khi được hỏi như vậy, những vị ấy công nhận là phải. Ta nói: “Chư Đại đức có sông và đã 
biết, đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. 


Kinh Trường Bộ Page 103 of466 


Ta nói với các vị ấy: “Vậy chư Đại đức có tự nhận cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay 
trong một ngày, hay trong nửa đêm hay trong nửa ngày không?”. Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là 
không. Ta nói với các vị ây: “Chư Đại đức có biết một con đường nào, một phương pháp nào đưa đến sự 
chứng ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không? Ta 
nói với các vị ấy: “Chư Đại đức có nghe tiếng nói của chư thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc: 'Này các vị, hãy có gắng khéo thực hạnh! Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc! Này Các VỊ, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thê giới hoàn toàn hạnh phúc! không?” 
Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không. Này Potthapàda, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, 
thời có phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn kia là không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn sự kiện là như vậy, theo lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 


37. - Này Potthapàda, như một người muốn xây tại ngã tư đường một cái thang đề leo lên lầu. Có người 
hỏi: “Này bạn, Ông muốn xây một cái thang . để leo lên lầu, vậy Ông. có biết lầu á ấy là về hướng Đông, 
hay vê hướng Tây, hay về hướng Bắc, hay về hướng Nam? Nhà lầu â ấy cao hay thấp, hay trung bình?” 
Được hỏi vậy, vị ây trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải, Ông xây một cái thang 
để leo lên một cái lầu mà Ông không biết, không thấy?” Được hỏi vậy, VỊ ây trả lời phải. Này 
Potthapàda ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của người kia là không chánh 
xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 


38. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh”. Ta đến những vị ấy và hỏi: “Có phải quý 
Đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh”. Khi được hỏi vậy, những vị ấy công nhận là phải. Ta nói “Chư Đại đức có sông và đã biết, đã 
thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói 

với các vị ây: “Chư Đại đức có biết một con đường nào, một phương pháp nào có thể đưa đến sự chứng 
ngộ một thê giới hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không. Ta nói với 
các vị ấy: “Vậy chư Đại đức có tự tâm cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay trong một 
ngày, hay trong nửa đêm hay trong nữa ngày không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không”. Ta 
nói với các vị ây: “Chư Đại đức có nghe tiêng nói của chư thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc: Này các vị, hãy có gắng thực hành! Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh 
phúc. Này Các VỊ, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc' không?” Khi 
được nói vậy, các vị ấy trả lời là không. Này Potthapàda, ngươi nghĩ như thế nào? Sự kiện là như vậy, 
thời có phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn, kia là không chánh xác, hợp lý. 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia không chánh đáng, hợp lý. 


39. - Này Potthapàda, có ba loại ngã chấp: thô phù ngã chấp, ý sở thành ngã chấp, vô sắc ngã chấp. Này 
Potthapàda, thế nào là thô phù ngã chấp? Có sắc, do bốn đại hình thành, do đoàn thực nuôi dưỡng là thô 
phù ngã chấp. Thế nào ý sở thành ngã chấp? Có sắc, do ý sở thành, đầy đủ chỉ tiết lớn nhỏ, các căn đầy 
đủ, là ý sở thành ngã chấp. Thế nào là vô sắc ngã chấp? Không có sắc, do tưởng sở thành là vô sắc ngã 
chấp. 


40. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp để diệt thô phù ngã chấp. Nếu các người thực hành theo pháp này 
thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ, với thắng 
trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Này Potthapàda, rất có thê các người nghĩ: “Các 
nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí, 
chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại”. Này Potthapàda, chớ có 


Kinh Trường Bộ Page 104 of466 


nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác 
ngộ, với thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh 
an, chánh niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


41. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt trừ ý sở thành ngã chấp. Nếu các người thực hành theo 
pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ 
và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potthapàda, rất có thể các ngươi nghĩ: “Các nhiễm pháp sẽ diệt 
trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau khô vẫn tôn tại”. Này Potthapàda, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm 
pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, khi ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thăng trí chứng 
đạt và an trú trí tuệ sung mãn quãng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm tỉnh giác là 
lạc trú sanh. 


42. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt trừ vô sắc ngã chấp. Nếu các ngươi thực hành theo 
pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, 
VỚI thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potthapàda, rất có thể các ngươi nghĩ: 
“Các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí 
chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại”. Này Potthapàda, chớ có 
nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác 
ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, chánh 
niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


43. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi chúng tôi: “Này Hiền giả, thô phù ngã chấp ấy là gì mà 
Hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt 
trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại?” 


Khi được chúng hỏi như vậy, chúng tôi trả lời “Này Hiền giả, chính thô phù ngã chấp ấy, chúng tôi 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại”. 


44. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi: “Này Hiền giả, ý sở thành ngã chấp ấy là gì mà Hiền giả 
thuyết pháp đề diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp này được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn, quảng đại?” 


Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: “Này Hiền giả, chính ý sở thành ngã chấp ấy chúng tôi thuyết pháp 
để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng 
trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại”. 


45. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi chúng tôi: “Này Hiền giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì mà 
Hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt 
trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại?”. Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: “Này Hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ấy, 
chúng tôi thuyết pháp đề diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt 
trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại”. 


Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chánh xác, hợp lý? 


Kinh Trường Bộ Page 105 of466 


46. Này Potthapàda, ví như một người xây một cái thang đề leo lên lầu, từ đưới chân lầu ấy. Người ấy 
được hỏi: “Này bạn, Ông xây cái thang đề leo lên lầu, cái lầu ấy về hướng Đông hay hướng Nam, hay 
hướng Tây, hay hướng Bắc? Nhà lầu ấy cao, hay thấp, hay trung bình? Nếu người ấy trả lời: “Này Hiền 
giả, cái lầu mà tôi xây thang để leo lên chính tại dưới chân lầu này”. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế 
nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói ấy là chính xác, hợp chăng? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thời lời nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 


47. - Như vậy, này Potthapàda, và có những người ngoài hỏi chúng tôi: “Này Hiền giả, thô phủ ngã chấp 
là gì?... Này Hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì?... Này Hiền giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì mà Hiền giả 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại?” Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: “Này Hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ấy mà chúng 
tôi thuyết pháp đề diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại”. 


- Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chánh xác, hợp lý? 
- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là nha vậy, thời lời nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 
48. Khi nghe nói vậy, Citta Hatthisàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, trong khi có thô phù ngã chấp, phải chăng không có ý sở thành ngã chấp, không có vô 
sắc ngã chấp? Thô phù ngã chấp khi ây thật có tôn tại. Bạch Thế Tôn, trong khi sở thành ngã chập, phải 
chăng không có thô phù ngã châp, không có vô sắc ngã chấp? Ý sở thành ngã chấp khi ấy thật có tồn tại. 
Bạch Thế Tôn, trong khi có vô sắc ngã chấp, phải chăng không có thô phù ngã chấp, không có ý sở 
thành ngã chấp? Vô sắc ngã chấp khi ấy thật có tồn tại. 


49.- - Này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp Ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không 
thuộc vô sắc ngã, chấp, chính khi ây thuộc thô phù ngã chấp. Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã 
chấp, thời ngã chấp â ây không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc 
ý sở thành ngã chập. Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã chấp â ầy không thuộc thô phù ngã 
chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. Này Citta, nếu có người hỏi 
Người: “Ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở tương lai hay không? Ngươi có 
tồn tại ở hiện tại không?” Này Citta, được hỏi vậy, ngươi trả lời như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: “Ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở 
tương lai hay không? Ngươi có tồn tại ở hiện tại hay không?” Bạch Thế Tôn được hỏi vậy, con sẽ trả 
lời: “Tôi đã có tồn tại ở quá khứ, không phải không tồn tại; tôi sẽ tồn tại ở tương lai, không phải không 
tồn tại; tôi tồn tại ở hiện tại, không phải không tồn tại”. Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi như vậy, con sẽ trả 
lời như vậy. 


50. - Này Citta, nếu có người hỏi lại ngươi: “Quá khứ ngã chấp mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy đối 
với Ngươi là thật có, ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại? Tương lai ngã 
chấp mà Ngươi sẽ có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã 
chấp hiện tại không tồn tại? Hiện tại ngã chấp mà Ngươi hiện có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi là 
thật có, ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp tương lai không tồn tại?” Này Citta, được hỏi vậy, 
Ngươi trả lời thê nào? 


Kinh Trường Bộ Page 106 of466 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: “Quá khứ ngã chấp, mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy đối với 
Ngươi là thật có, ngã chấp tương Ìz lại không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại? Tương lai ngã chấp 
mà Ngươi sẽ có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp 
hiện tại không tồn tại? Hiện tại ngã chấp mà Ngươi hiện có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi là thật 
có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp tương lai không tồn tại?” Bạch Thế Tôn, nêu được hỏi 
vậy, con sẽ trả lời: “Quá khứ ngã chấp mà tôi đã có, ngã chấp ấy đối với tôi là thật có, ngã chấp tương 
lai không tỒn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại? Tương lai ngã chấp mà tôi sẽ có, ngã chấp ấ ầy đối với 
tôi là thật có, ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại. Hiện tại ngã châp mà tôi 
Em có, ngã chấp ấ ấy đối với là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp tương lai không tồn 
°, Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, con sẽ trả lời như vậy. 


51. - Như vậy này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã 
chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi â ây thuộc thô phù ngã chấp. Này Citta, trong khi có ý sở 
thành ngã chấp, thời ngã châp ây không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý sở thành ngã chấp. 
Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã chấp không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở 
thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. 


52. Này Citta, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sinh ra lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra 
thục tô, từ thục tô sanh ra đề hồ. Khi thành sửa thời sữa ấy không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không 
thuộc thục tô, không thuộc đề hồ, chính khi â ấy thuộc sữa; khi thành lạc... khi thành sanh tô... khi thành 
thục tô... khi thành đề hồ thời đề hồ không thuộc sữa, không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không 
thuộc thục tô, chính khi â ấy thuộc đề hồ. 


53. Như vậy này Citta trong khi có thô phù ngã chấp... Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp... 
Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp â ấy không thuộc thô phủ ngã chấp, không thuộc ý 
sở thành ngã chấp, chính khi ấ ây thuộc vô sắc ngã chấp. Này Citta, chúng chỉ là danh tự thế gian, ngôn 
ngữ thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế gian. Như Lai dùng chúng nhưng không chấp trước 
chúng. 


54. Được nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chí đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy yỈ Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


55. Và Citta Hatthisàriputta cũng bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quãng ngã xuông, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn cho con được xuât gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. 


56. Citta Hatthisàriputta được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, 
Đại đức Citta Hatthisàriputta ở một mình, an tịnh, không phóng dật, sông nhiệt tâm, cân mân. Và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 


Kinh Trường Bộ Page 107 of466 


ngộ, chứng đạt và an trú: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm sau đời này sẽ 
không có đời sông khác nữa. Đại đức Citta Hatthisàriputta hiệu biệt như vậy. 


Và đại đức Citta Hatthisảriputfa trở thành một vị A-la-hán nữa. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 108 of466 


10. KINH SUBHA (TU-BÀ) 
(Subha Sutía) 


Tụng Phẩm I 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Đại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đả), vườn 
ông Anàthapindika (Câp Cô Độc), sau khi đức Thê Tôn nhập diệt không bao lâu. Lúc bây giờ thanh niên 
Bà-la-môn Subha Todeyyaputfa ở tại Sàvatthi vì một vài công việc. 


2. Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta gọi một thanh niên Bà-la-môn khác: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, hãy đi đến chỗ Sa-môn Ananda ở, thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Ananda có 
ít bệnh ít não, khinh an, khí lực an ổn: '“Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta hỏi thăm Tôn giả 
Ananda có ít bệnh ít não, khinh an, khí lực an ổn”, và nói thêm: “Hân hạnh thay, nếu Tôn giả Ananda có 
lòng từ mẫn đến tại trú xứ của thanh niên Subha Todeyyaputta”. 


3. - Tôn giả, xin vâng. 


Thanh niên Bả-la-môn vâng lời thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta đến tại chỗ của Tôn giả 
Ananda, sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu xã giao với Tôn giá Ananda rồi ngồi xuông 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn ấy nói với Tôn giả Ananda: “ “Thanh niên 
Bả-la-môn Subha Todeyyaputta hỏi thăm Tôn giả Ananda ít bệnh ít não, khinh an, khí lực an ồn. Hân 
hạnh thay, nếu Tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú xá của thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta”. 


4. Khi được nói vậy Tôn giả Ananda nói với thanh niên Bà-la-môn ây: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc. Ngày mai tôi sẽ 
đến, vừa hợp thời, hợp nghi. 


Rồi thanh niên Bả-la-môn Ấy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến tại chỗ của thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta; khi đên xong, liên thưa với thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta: 


- Chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Tôn giả Ananda: “Thanh niên Bả-la-môn Subha Todeyyaputta 
hỏi thăm Đại đức Ananda có ít bệnh ít não, khinh an, khí lực an ồn. Hân hạnh thay, nếu Tôn giả Ananda 
có lòng từ mãn đến tại trú xá của thanh niên Bà-la-môn, Subha Todeyyaputta”. Này Tôn giả, khi được 
nói vậy Sa-môn Ananda nói với tôi: “Này thanh niên Bả-la-môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi 
mới vừa uống thuốc. Ngày mai, tôi sẽ đến, vừa hợp thời hợp nghi”. Này Tôn giả, sự việc đã như vậy, 
khiến Tôn giả Ananda đã có cơ hội ngày mai đến. 


5. Và Tôn giả Ananda, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, với vị Tỷ-kheo 
người xứ Cetiya làm vị Sa-môn tùy hành, đến tại chỗ ở của thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta, 
sau khi đến, liền ngồi tại chỗ đã soạn sẵn. Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đến trước Tôn giả 
Ananda, sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Tôn giả Ananda, rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta nói với Tôn giả 
Ananda: 


- Tôn giả Ananda đã lâu ngày là thị giả của Tôn giả Gotama, sống gần và ở một bên Ngài. Tôn giả 
Ananda chắc biết Tôn giả Gotama đã tán thán những pháp nào và Ngài đã khích lệ, khuyên đạo, y chỉ 
mọi người theo những pháp ấy. Tôn giả Ananda, những pháp Tôn giả Gotama tán thán là những pháp gì 


Kinh Trường Bộ Page 109 of466 


và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy? 


6. - Này thanh niên Bà-la-môn, Thế Tôn tán thán ba pháp uẫn và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ 
mọi người theo những pháp â Ấy. Ba pháp â ấy là gì? Chính là Thánh giới uân, Thánh định uân, Thánh tuệ 
uấn. Thế Tôn tán thán ba pháp uân ấy. Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp 


Ấy. 


- Tôn giả Ananda, thế nào là Thánh giới uân, Tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, 
y chỉ mọi người theo pháp ây? 


7. - Này thanh niên Bà-la-môn, ở đậy Như Lai sanh ra đời, vị A-la-hán. Chánh Đăng Giác... như vậy này 
thanh niên Bà-la-môn là Tỷ-kheo đây đủ giới đức. (Xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh sô 40 - 63). 


8. - Này thanh niên Bả-la-môn, đó là Thánh giới uân Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ khuyến đạo, 
y chỉ mọi người theo pháp ấy. Và còn pháp uân khác cao thượng hơn cần phải hành trì? 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda, Thánh giới uân này thật viên 
mãn, không phải không viên mãn; Tôn giả Ananda, tôi không thấy Thánh giới uân viên mãn này ở 
những Sa-môn, Bà-la-môn nào ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, và nếu những Sa-môn, Bà-la-môn 
khác có thấy Thánh uẫn này tự nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ây: “Hành trì như vậy là 
đầy đủ, chứng đạt như vậy là đầy đủ. Đó là mục đích Sa-môn hạnh của chúng tôi, không có gì cao 
thượng hơn cân phải hành trì nữa!” Nhưng Tôn giả Ananda còn nói: “Còn pháp uân cao thượng hơn cần 
phải hành trì”. 


Tụng Phẩm II 


1. Tôn giả Ananda, thế nào là Thánh định uẫn, Tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo 
y chỉ mọi người theo pháp ấy? 


- Này thanh niên Bà-la-môn, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn?... Không một chỗ nảo trên toàn thân 
không được hỷ lạc do y dục sanh ấy thâm nhuằn. 


(xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 64 - 76). 

13. Này thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thắm 
nhuằn. Đó là thiền định của vị ấy. 

14. Này thanh niên Bà-la-môn, lại nữa Tỷ-kheo ấy diệt tầm diệt tứ... không thắm nhuân. 

(xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 77-78)... 

Đó là thiền định của vị ấy. 


1ó. Lại nữa, này thanh niên Bà-la-môn, ly hỷ trú xả... không thắm nhuằn. (Xem kinh Sa-môn quả, đoạn 
kinh số 79-82)... Đó là thiền định của vị ây. 


19. Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh định uân Tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, 
khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy và còn pháp uân khác cao thượng hơn cần phải hành trì. 


Kinh Trường Bộ Page I10 of466 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! Thánh định uấn này thật viên 
mãn, không phải không viên mãn; Tôn giả Ananda, tôi không thấy Thánh định uẫn viên mãn này, ở 
những Sa-môn, Bà-la-môn nảo ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, và nếu những Sa-môn khác có thấy 
Thánh định uâẫn này tự nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy: “Hành trì như vậy là đầy đủ. 
Đó là mục đích Sa-môn hạnh của chúng tôi. Không còn gì cao thượng hơn cần phải hành trì nữa” 
Nhưng Tôn giả Ananda còn nói: “Còn pháp uân cao thượng hơn cần phải hành trì”. 


20. Tôn giả Ananda, thế nào là Thánh tuệ uẩn, Tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến 
đạo, y chỉ mọi người theo pháp ây? 


- Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm... và bị trói buộc (xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 
83-84). 


22. Này thanh niên Bả-la-môn, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyn, dễ Sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí, chánh 
kiến, vị ấy biết: “Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi 
dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ấy thức ta nương tựa và bị trói 
buộc”. Đó là trí tuệ của vị Ây. 


23. Với tâm định tĩnh... không thiếu một căn nào (xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 85-86). Đó là trí 
tuệ của vị Ấy. 


25. Với tâm định tĩnh... Sau đời sống hiện tại, không có đời sống nào khác nữa (xem kinh Sa-môn quả, 
đoạn kinh sô 87-98). 


36. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không, phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đưa đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: “Đây là 
khổ”, Tuệ tri như thật: “Đây là nguyên nhân của khổ”, tuệ tri như thật: “Đây là sự diệt khổ”, tuệ tri như 
thật: “Đây là con đường đưa đến diệt khổ”, tuệ tri như thật: “Đây là những lậu hoặc”, tuệ trí như thật: 
“Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, tuệ trí như thật: “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: 
“Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”, nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của 
vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự biết: “Ta đã giải thoát”. VỊ â ấy biết: “Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa”. Đó là trí tuệ của vị ấy. 


37. Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh tuệ uân, Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, 
y chỉ mọi người theo pháp ây. Không còn pháp nào cao thượng hơn cân phải hành trì. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! Tôn giả Ananda, Thánh tuệ uân 
này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thây Thánh tuệ uẫn viên mãn 
này ở những Sa-môn, Bà-la-môn nào ngoài giáo hội này. Không còn pháp nào cao thượng hơn cần phải 
hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giá Ananda! Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối đề những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Tôn giả Ananda, con xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp, và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử, từ nay 
trở đi cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page I11 of466 


11. KINH KEVADDHA (KIÊN CÓ) 
(Kevaddha Sutta) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư SĨ trẻ 
tuôi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế 
Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo thị hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. 
Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. 


Được nghe nói vậy, Thê Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha: 


- Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp này: “Này các Tỷ-kheo các Ngươi hãy thị hiện thượng 
nhân pháp, thần thông biên hóa cho các cư sĩ áo trắng”. 


2. Lần thứ hai, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn. Con chỉ nói: “Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy 
tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ 
giáo cho một Tỷ-kheo thị hiện hạng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ được 
nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa” 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha: 


- Này Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp này: “Này các Tý-kheo, các Ngươi hãy hiện 
thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng”. 


3. Lần thứ ba, cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha Bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn. Con chỉ nói: “Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy 
tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ 
giáo cho một Tỷ-kheo thị hiện " nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ được 
nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa” 


- Này Kevaddha, có ba pháp thần “thông này Ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là ba? Tức 
là biến hóa thần thông, tha tâm thần thông, giáo hóa thần thông. 


4. Này Kevaddha, thế nào là biến hóa thần thông? Này Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo chứng được các 
thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không: độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong 
nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi kiết- già đi trên hư không như con chim; với hai 
bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng; những vật có đại oai thần lực, đại oai thần như vậy, có thê tự 
thân bay đến cõi Phạm thiên. Có người tín thành thấy Tỷ-kheo â ấy chứng hiện các thần thông: một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân: hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua 
núi như đi ngang qua hư không; độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết- -già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ 
mặt trời và mặt trăng; những vật có đại oai thần lực, đại oai thần như vậy, có thê tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên. 


Kinh Trường Bộ Page I12 of466 


5. Người có lòng tín thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: “Này Tôn giả, thật vi diệu 
thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay, đại thần thông, đại oai đức của vị Sa-môn! Chính tôi đã thấy vị Tỷ- 
kheo chứng các thần thông, “một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân,... có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên”. Người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: “Này 
Tôn giả, có một chú thuật gọi là Gandhhàri. Nhờ chú thuật hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân... có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên”. Này Kevaddha, ngươi nghĩ thế nào? Người không có 
lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành như vậy không? 


- Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy. 


- Này Kevaddha chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự biến hóa thần thông mà ta nhàm chán, hồ thẹn, 
ghê sợ biến hóa thần thông. 


6. Này Kevaddha, thế nào là tha tâm thần thông? Này Kevaddha, ở đời có Tỷ- -kheo nói lên tâm, nói lên 
tâm sở, nói lên sự suy tầm nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác: “Như vậy là 
ý của Ngươi”. Có người có lòng tín thành thấy Tỷ- -kheo nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm và nói lên sự 
suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác: “Như vậy là ý của Ngươi, thế này là ý của Ngươi, 
như vậy là tâm của Ngươi”. 


7. Người có lòng tín thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: “Này Tôn giả, thật vi diệu 
thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay đại thần thông, đại oai đức của vị Sa-môn! Chính tôi đã thấy Tỷ- 
kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của 
các người khác: “Như vậy là ý của ngươi, thê này là ý của ngươi, như vậy là tâm của ngươi”. Người 
không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: “Này Tôn giả, có một chú thuật gọi là 
Maniko, nhờ chú thuật này, Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm, và nói lên sự suy tư 
của các loài hữu tình khác, của các người khác... “Thế này là ý của Ngươi, như vậy là tâm của Ngươi”. 
Này Kevaddha, Ngươi nghĩ thế nào? Người không có lòng tín thành có thể nói với Ngươi có lòng tín 
thành như vậy không? 


- Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy? 


- Này Kevaddha chính Ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha tâm thần thông mà Ta nhàm chán, hỗ thẹn, 
ghê sợ tha tâm thần thông. 


8. Này Kevaddha, thế nào là giáo hóa thần thông? Ở đời có Tỷ-kheo giáo hóa như sau: “Hãy suy tư như 
thế này, chớ có suy tư như thê kia; hãy tác ý như thế này, chớ có tác ý như thế kia; hãy trừ bỏ điều này, 
hãy chứng đạt và an trú điều kia”. 


Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


9. Này Kevaddha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán Chánh Biến Tri... (đoạn kinh 9-43 
tương tự như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh sô 40 - 74). 


44. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy hân hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, 
thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. VỊ Tỷ-kheo, ly dục, 
ly ác bắt thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tỷ- 
kheo thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuằn. 


45. Này Kevaddha, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong 


Kinh Trường Bộ Page I13 of466 


thau bằng đồng, liền nhồi bột Ấy. với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với 
nước ướt, thấm ướt cả trong lần ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này 
Kevaddha, Tỷ-kheo thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thắm nhuằn. Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


50.... chứng và trú thiền thứ tư... (như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 77 - 81, trừ câu kết sau chót mỗi 
chương). Này Kevaddha như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


52. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ xử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đên chánh trí, chánh kiến... (như kinh Sa-môn 
quả, đoạn kinh số 83)... Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


53.... sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa... (xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 84 - 98), 
trừ câu kết sau chót của mỗi chương). Này Kevaddha, như vậy là giáo hóa thần thông. 


67. Này Kevaddha, ba pháp thần thông này, Ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Này Kevaddha 
thuở xưa, chính một Tỷ-kheo có khởi nghi vấn như sau: “Trong Tỷ-kheo chúng này - địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?” Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ấy nhập định, và 
trong định tâm, con đường đưa đến Thiên giới hiện ra. 


68. Này Kevaddha, lúc bấy giờ vị Tỷ-kheo ấy đi đến Bốn Thiên vương thiên, khi đến xong, liền nói với 
các vị Bốn Thiên vương thiên: “Này các Hiền giả, bốn đại chủng này: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy Bến Thiên vương thiên nói với vị Tỷ-kheo ấy: “Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biết bốn đại chủng â ấy - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu sau khi biến diệt 
hoàn toàn”. Này Tỷ-kheo, có bốn Đại vương ưu thê hơn và thù thăng hơn chúng tôi. Những vị này có 
thể biết bốn đại chủng này, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. 


69. Này Kevaddha, vị Tý-kheo đi đến bốn vị Đại vương, khi đến xong liền hỏi bốn vị Đại Thiên Vương: 
“Này các Hiên giả, bôn đại chủng này - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu sau khi biên diệt 
hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, cả bốn vị Đại vương nói với vị Tỷ-kheo ấy: “Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biết bốn đại chủng ä ấy - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu sau khi biến diệt 
hoàn toàn. Này vị Tỷ-kheo, có Ba mươi ba thiên ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có 
thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


70. Này Kevaddha, vị _Tỷ-kheo â ấy đi đến các vị Ba mươi ba thiên, khi đến xong, liền hỏi các vị Ba mươi 
ba thiên, “Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, các vị Ba mươi ba thiên nói với vị Tỷ-kheo Ấy: “Này Tỷ-kheo, 
chúng tôi không. được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... . phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tỷ-kheo, có vị Đề thích chư thiên tên là Sakka ưu thế hơn, thủ thắng hơn chúng tôi. Vị này có thê 
biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến điệt hoàn toàn.” 


71. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Đề thích chư thiên tên là Sakka, khi đến xong, liền hỏi Đề thích 
chư thiên tên là Sakka: “Này Hiên giả, bôn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt 
hoàn toàn?”. 


Kinh Trường Bộ Page I14 of466 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đề thích chư Thiên tên là Sakka nói với Tỷ-kheo â ấy: “Này Tỷ-kheo, 
tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn. Này Tỷ- 
kheo, có chư Thiên tên là Yàma (Dạ-ma) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng 
này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


72. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên tên là Yàma (Dạ-ma) xong, liền hỏi chư Thiên Dạ-ma: 
“Này các Hiên giả, bôn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Yàma (Dạ-ma) nói với Tỷ-kheo. “Chúng tôi không được 
biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến điệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có Thiên 
tử tên là Suyàma ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 


73. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Suyàma, sau khi đến liền hỏi Thiên tử Suyàma: “Này 
Hiên giả, bôn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn? 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy Thiên tử Suyàma nói với Tỷ-kheo ấy: “Này Tỷ-kheo, tôi không được 
biệt bôn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn. 


74. Này Kevaddha, Tý-kheo â ấy đi đến chư Thiên Tusità. Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên Tusità: “Này 
các Hiên giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nói vậy chư Thiên Tusità nói với Tỷ-kheo Ấy: “Này Tỷ-kheo, chúng tôi không 
được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có 
Thiên tử tên là Santusita ưu thế hơn, thủ thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa 
đại ... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


75. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Santusita. Khi đến XONB, liền hỏi Thiên tử Santusita: 
“Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Santusita nói với Tỷ-kheo ấy: “Này Tý-kheo, tôi không 
được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đầu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này VỊ Tỷ-kheo có 
chư Thiên tên là Nimmànarati (Hóa lạc thiên) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những vị này có thê biết 
bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


76. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ây đi đến chư Thiên Nimmànarati. Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên 
Nimmànarati: “Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn 
toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Nimmànarati nói với Tỷ-kheo ấy: “Này Tỷ-kheo chúng 
tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ- 
kheo có Thiên tử tên là Sunimmita ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng 
này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


77. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Sunimmita. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Sunimmita. 
“Này Hiên giả, bôn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Sunimmita nói với Tỷ-kheo â ấy: “Này Tỷ-kheo, tôi không 
được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có 
chư thiên gọi là Paranimmitavasavatti (Tha hóa tự tại thiên) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những vị này 


Kinh Trường Bộ Page I15 of466 


có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


78. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên ParanimmitavasavatfI, khi đến xong, liền hỏi chư 
Thiên Paranimmitavasavatti (Tha hóa tự tại thiên): “Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy chư Thiên Paranimmitavasavatti nói với Tỷ-kheo â ây: * "Này Tỷ-kheo, 
tôi không được biết - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có Thiên tử 
tên là Vasavatti ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


79. Này Kevaddha, Tý-kheo ấy đi đến Thiên tử Vasavatti. Khi đến XONg, liền hỏi Thiên tử Vasavatti: 
“Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Vasavatti nói với Tỷ-kheo Ấy. “Này Tỷ-kheo, chúng tôi 
không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ- 
kheo, có chư Thiên gọi là Brahmà Kayikà ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thê biết 
bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


§0. Này Kevaddha, lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ấy nhập định, và trong định tâm, con đường đưa đến Phạm 
thiên giới hiện ra. 


Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên Brahmà Kayikà: “Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - 
địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Brahmà Kayikà nói với Tỷ-kheo Ấy: “Này Tỷ-kheo, 
chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tý-kheo, có vị Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, 
Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Vị này ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thê biết bốn đại chủng 
này địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


- Này Hiền giả, hiện nay Đại Phạm thiên ây ở đâu? 


- Này Tỷ-kheo, chúng tôi không biết Phạm thiên ở đâu, vì sao có Phạm thiên và Phạm thiên từ đầu đến. 
Nhưng này Tý-kheo, khi nào triệu tướng hiện, khi nào ánh sáng sanh, khi nào hào quang hiển, thời 
Phạm thiên xuất hiện. Ánh sáng xanh, hào quang hiển là tướng Phạm thiên xuất hiện từ trước là như 
vậy. 


81. Này Kevaddha, không bao lâu, Đại Phạm thiên xuất hiện. Lúc bấy gIỜ, này Kevaddha, Tỷ-kheo â ấy 
đến Đại Phạm thiên. Khi đến XOng, liền hỏi Phạm thiên: “Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?” - Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đại Phạm thiện 
nói với Tỷ-kheo ấy: “Này Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến 
nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự 
tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh” 


82. Này Kevaddha, lần thứ hai Tỷ-kheo ấy nói với Phạm thiên: “Này. Hiền giả, tôi không hỏi: “Ngài có 
phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đắng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, 
Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và 
sẽ sanh”. Này Hiền giả, tôi hỏi: “Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 


Kinh Trường Bộ Page I16 of466 


biên diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, lần thứ hai, Đại Phạm thiên â ấy nói với Tỷ-kheo ấy: “Này Tỷ-kheo, ta là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đâng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh”. 


83. Này Kevaddha, lần thứ ba, Tỷ- -kheo â ấy nói với Phạm thiên: “Này Hiền giả, tôi không hỏi: “Ngài có 
phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đắng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, 
Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và 
sẽ sanh”. Này Hiền giả, tôi hỏi: “Này Hiền giả, bốn đại chủng ấy, - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 
biến diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, khi bấy giờ Đại Phạm thiên cầm đay Tỷ-kheo ấy, kéo ra một bên rồi nói với Tỷ-kheo: 

“Này Tỷ-kheo, chư Thiên Brahmà Kayikà xem rằng không có gì Phạm thiên không thấy, không có gì 
Phạm thiên không hiểu, không có gì Phạm thiên không chứng. Do vậy, trước mặt chúng, ta không có trả 
lời: “Này Tỷ-kheo, ta không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn”. Do vậy, này Tý-kheo, Ngươi đã làm sai, Ngươi đã lầm lẫn, khi Ngươi bỏ qua Thế Tôn, 

hướng đến người khác để trả lời câu hỏi ấy. Này Tỷ-kheo, Ngươi hãy đi đến Thế Tôn hỏi câu hỏi ấy, và 
hãy thọ trì những gì Thế Tôn trả lời”. 


84. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ẤY, như nhà đại lực sĩ duỗi ra cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi 
Ta, biến mắt ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Ta. Này Kevaddha, lỷ-kheo â ấy đảnh lễ Ta và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, 
bốn đại chủng này, - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?”. 


85. Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Ta nói với Tỷ-kheo Ấy: “Này Tỷ-kheo, thuở xưa các hải thương 
khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con chim có thê thấy bờ. Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa 
không trông thấy bờ, các nhà hải thương liền thả con chim có thể thấy bờ. Con chim bay về phía Đông, 
bay về phía Nam, bay về phía Tây, bay về phía Bắc, bay lên Trên, bay về các hướng Trung gian. Nêu 
con chim thấy bờ xung quanh, con chim liền bay đến bờ ấy. Nếu con chim không thây bờ xung quanh, 
con chim bay trở về thuyền”. Cũng vậy, này Tý-kheo, Ngươi đã tìm cho đến Phạm thiên giới mà không 
gặp được câu trả lời cho câu hỏi ây, nên nay trở về với Ta. Này Tỷ-kheo, câu hỏi không nên hỏi như sau: 
“Bạch Thế Tôn, bốn đại chủng ấy - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 
toàn?”. Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói như sau: 


“Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh không có chân đứng? 
Chỗ nảo cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?” và đây là câu trả lời cho câu hỏi này: 


“Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại 
không có chân đứng. 


Ở đây, cũng vậy dài, ngắn, tế, thô, tịnh và bắt tịnh. 

Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. 

Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận”. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Kevaddha, cư sĩ trẻ tuổi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page I17 of466 


12. KINH LOHICCA (LÔ-HI-GIA) 


(Lohicca Sutta) 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao bọc). Lúc bấy 
giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại Sàlavatikà, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ côc phong phú, 
vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho để hưởng một phần lợi tức. 


2. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca khởi lên ác kiến sau đây: “Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
chứng được thiện pháp, sau khi chúng được thiện pháp không nên nói cho người khác biệt, vì có ai lại 
làm giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới 
khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?”. 


3. Bả-la-môn Lohicca nghe đồn: “Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đang du 
hành tại nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ- -kheo khoảng năm trăm vị, nay đã đến Sàlavatikà. Những 
tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giỚI, Phạm thiên giới, 
VỚI Các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự mình chứng ngộ với thắng trí rồi hiển thị 
cho mọi loài được biết. Ngài thuyết, pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, trình bày phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, thanh tịnh. Lành thay, nếu được yết kiến một vị A-la-hán như vậy”. 


4. Bà-la-môn Lohicca nói với Bhesika, người hớt tóc: 


- “Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đến Sa-môn Gotama thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có được ít 
bệnh ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không: “Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm 
Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không?” và nói thêm: “Mong Thế 
Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai đên dùng cơm cùng với đại chúng Tỷ-kheo!”. 


5. - Tôn giả, xin vâng! 


Bhesika người hớt tóc vâng theo lời của Bà-la-môn Lohicca đến với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên. Bhesika người hớt tóc bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm “Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung 
mãn, lạc trú không?” và nói thêm: “Mong đức Thế Tôn nhận lời mời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai 
đến dùng cơm với đại chúng Tỷ-kheo”. 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 


6. Bhesika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, đi đến Bà-la-môn Lohicca, khi đã đến, liền thưa với Bà-la-môn Lohicca: 


- Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi 
thăm Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn không” và nói thêm: “Mong 
Thế Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai đến dùng cơm với đại chúng Tỷ-kheo” và Thế Tôn 
nhận lời. 


7. Rồi Bà-la-môn, Lohicca sau khi đêm â ấy đã mãn, làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng 
và loại mềm rồi nói với Bhesika, người hớt tóc: 


Kinh Trường Bộ Page I18 of466 


- Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đến Sa-môn Gotama, khi đã đến, hãy báo giờ cho Sa-môn Gotama: 
“Bạch Thê Tôn, cơm đã săn sàng”. 


- Tôn giả, xin vâng! 


Bhesika người hớt tóc, vâng theo lời của Bà-la-môn Lohicca, đi đến Thế Tôn, khi đã đến, liền đảnh lễ 
Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Bhesika người hớt tóc báo thời giờ cho Sa-môn 
Gotama: “Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã săn sàng”. Khi ấy Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát 
và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến Sàlavatikà. 


§. Lúc bấy giờ, Bhesika, người hớt tóc, đang đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Bhesika, người hớt tóc bạch Thế 
Tôn: 


- Bà-la-môn Lohicca có khởi lên ác kiến sau đây: “Ở đời có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện 
pháp, sau khi chúng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biệt, vì có ai lại làm giúp cho ai 
được? Ví như một người, sau khi cắt sợi dây trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự 
thành tựu là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai được ?” Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế 
Tôn có thể giúp Bà-la-môn Lohicca trừ ác kiến ấy! 


- Này Bhesika, việc ấy có thể được. Này Bhesika, việc ấy có thể được. 

9. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại cư xá của Bà-la-môn Lohicca, khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Bà-la-môn LohIcca tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị câm đâu, thỏa mãn với những món 
thượng VỊ, loại cứng loại mêm Bà-la-môn Lohicca, sau khi biệt Thê Tôn dùng cơm xong, tay đã rời khỏi 
bát, liên lây một ghê ngôi thâp khác và ngôi xuông một bên. Rôi Thê Tôn nói với Bà-la-môn Lohicca: 

- Này Lohicca, có thật chăng, Ngươi khởi lên ác kiến như sau: “Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại 
làm giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới 
khác nữa. Ta nói sự thành tựu ây là ác pháp, tham pháp. Vì có a1 lại làm giúp cho ai được?” 

- Vâng phải, Tôn giả Gotamal 

10. - Này Lohicca, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải Ngươi ở tại Sàlavatikà? 

- Vâng phải, Tôn giả Gotamal 

- Này Lohicca, nếu có người nói: “Bà-la-môn Lohicca sống ở Sàlavatikà. Hãy để Bà-la-môn Lohicca 
hưởng một mình mọi sản phẩm của Sàlavatikà, không cho một ai khác”. Người nói vậy là người gây 
chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào Ngươi, có phải không? 


- Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại. 


- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho 
những người kia? 


- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. 


- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm? 


Kinh Trường Bộ Page 119 of466 


- Tôn giả Gotama, hại tâm! 
- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? 
- Tôn giả Gotama, là tà kiến! 


- Này Lohicca, Ta nói răng, một người tà kiên sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay 
súc sanh. 


11. Này Lohicca, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua Pasenadi Kosala (Ba-tư-nặc-câu-tát-la) ở tại Kasi - 
Kosala (Ca-Thi Câu-tát-la) không? 


- Tôn giả Gotama, vâng phải! 


- Này Lohicca, nếu có người nói: “Vua Pasenadi Kosala sống ở Kasi-Kosala. Hãy để vua Pasenadi 
Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi - Kosala, không một ai khác”. Người nói như vậy có 
phải là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy thuộc vào vua Pasenadi Kosala, có phải không? 


- Tôn giả Gotama, là người đã gây chướng ngại. 


- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho 
những người kia hay là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia. 


- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. 

- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm? 
- Tôn giả Gotama, hại tâm! 

- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? 

- Tôn giả Gotama, là tà kiến! 


- Này Lohicca, ta nói răng, một người tà kiên sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc 
sanh. 


12. Này Lohicca, nếu có người nói: “Bà-la-môn Lohicca sông ở Sàlavatikà. Hãy để Bà-la-môn Lohicca 
hưởng một mình mọi sản phẩm của Sàlavatikà, không cho một ai khác”. Người nói vậy là người gây 
chướng ngại cho ai tủy thuộc vào Ngươi; đã là người gây chướng ngại, người ây không có từ tâm nghĩ 
đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm; và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. 


13. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có người nói: “Ở đời có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện 
pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người ta biết, vì có ai lại làm giúp cho ai 
được?. Ví như một người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành 
tựu là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai được?”. Người nói vậy gây chướng ngại cho 
những thiện nam tử đên với pháp luật do đức Như Lai giảng dạy và chứng được những quả vị thù thắng 
đặc biệt như Dự lưu, Nhất lai, Bất lai hay A-la-hán quả. Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho những 
vị đang làm cho thành tựu sư tái sanh lên các cõi trời đê được sanh làm chư Thiên. Đã là người gây 
chướng ngại, người ấy không có từ tâm nghĩ. đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm; và đã an trú hại tâm 
tức thuộc về tà kiến. Và này Lohicca, ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú 


Kinh Trường Bộ Page 120 of466 


sau đây: địa ngục hay súc sanh. 


14. Này Lohicca, nếu có người nói: “Vua Pasenadi Kosala sống ở tại Kasi-Kosala. Hãy để vua Pasenadi 
Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi -Kosala, không cho một ai khác”. Người nói vậy là 
người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào người ấy. Đã là người gây nguy hiểm, người ấy không 
tha thiệt đến hạnh phúc. Đã không tha thiết đến hạnh phúc, người ấy an trú hại tâm; và an trú hại tâm tức 
thuộc về tà kiến. 


15. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có ai nói: “Ở đời có vị Sa-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng 
được thiện pháp, không nên nói cho người khác, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người cắt 
SỢI dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp. 
Vì có ai lại làm giúp cho ai được?” Người nói vậy gây chướng ngại cho người thiện nam tử đến VỚI 
pháp luật do đức Như Lai giảng dạy và chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự lưu, Nhất 
lai, Bất lai hay A-la-hán quả. Người nói vậy gây nguy hiểm cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái 
sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư Thiên. Đã là người gây chướng ngại, người ây không có từ 
tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm; và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiên”. Và này Lohicca, 
Ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sinh. 


16. Này Lohicca, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của 
vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Thế nào là ba? 


Này Lohicca, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả, vị này thuyết 
pháp cho các đệ tử: “Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người!” 
Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu 
biết và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cân phải được khiến trách: “Đại 
đức không chứng mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình hướng 
đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ây, Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử: “Như thế này là 
lợi ích cho các người. Như thế này là hạnh phúc cho các người”. Những đệ tử này không nghe lời dạy 
của Đại đức, không để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sông trái ngược VỚI ĐiáO 
pháp của vị bốn sư. Như người tán tỉnh cô gái muốn xa mình, hay ôm hôn cô gái muốn né mặt mình, ta 
nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?” 


Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ 
trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lâm. 


17. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi TgưỜI. xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ây, vị này 
thuyết pháp cho các đệ tử: “Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 
người!”. Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy, lóng tai ghi nhận và trú tâm phát xuất từ hiểu biết, 
nhưng sông trái ngược với giáo pháp của vị bồn sư. Đạo sư như vậy cần phải được khiến trách; Đại đức 
không chứng mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng 
đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử: “Như thế này là 
lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người”. Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại 
đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp CỦa VỊ bốn SƯ. 
Như người bỏ ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc nhỏ cỏ cho ruộng của người. Ta nói cử chỉ ấy là ác 
pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?” Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng 
bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm. 


18. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuât 


Kinh Trường Bộ Page 121 of466 


gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này 
thuyết ,pháp cho các đệ tử: “Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 
người”. Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị Ấy, không lóng tai nghi nhận, không trú tâm xuất 
phát từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bốn sư. Đạo sư như vậy cân phải được khiến 
trách: “Đại đức không chứng được mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại đức thuyết pháp cho các 
đệ tử: “Như thế này là lợi ích cho các ngươi! Như thế này là hạnh phúc cho các ngươi!” Những đệ tử 
này nghe lời dạy của Đại đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo 
pháp của vị bốn sư. Như người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt mình, ta nói 
cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?” 


Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 
của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. 


19. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch đức Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng bị chỉ trích? 
- Này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích. 

- Tôn giả Gotama, ở đời, thế nào là đạo sư không đáng bị chỉ trích? 


20. - Này Lohicca, ở đời, đức Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn... (như 
kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 40 - 74, với những thay đối cần thiết). 


54. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan, nên hoan hý sanh; do tâm 
hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh Tỷ-kheo ly 
dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ- 
kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh ấy thắm nhuằn. 


55. Này Lohicca, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong 
thau băng đồng, liền nhi bột ấ ây với nước, cục bột ấy thấm nhuần nước ướt nhào trộn với nước ướt, 
thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt - cũng vậy này Lohicca, Tỷ-kheo 
thấm nhuằn, tắm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy trên thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được hÿ lạc do ly dục sanh ấy thâm nhuằn. 


Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy, thời này Lohicca, vị đạo 
sư không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích â ấy sẽ không xác thực, 
không chân chánh, không hợp pháp, và có lỗi lầm. 


56. Này Lohicca, lại nữa, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm... thiên thứ ba... chứng và trú thiền thứ tư (như kinh 
Sa-môn quả, đoạn kinh sô 77 - 84, với những thay đổi cần thiết). 


Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nảo chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy, thời này Lohicca, vị đạo 
sư như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích â ấy sẽ không xác 
thật, không chân chánh, không hợp pháp, và có lỗi lầm. 


Kinh Trường Bộ Page 122 of466 


62. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. VỊ ây biết như thật, “Đây là 
khổ”... không có đời sống nào khác nữa (như linh Sa-môn quả, đoạn kinh số 97 - 98). 


Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy, này Lohicca, vị đạo sư 
như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một đạo sư như vậy, sự chỉ trích ây sẽ không xác thật, 
không chơn chánh, không hợp pháp, và có lỗi lầm! 


78. Khi nghe như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch đức Thế Tôn: 


- Như người nắm được tóc của một người sắp sửa TƠI VàO VỰC thắm của địa ngục, nhắc bổng và đặt 
người ây trên đất liên, cũng vậy Tôn giả Gotama đã nắm được tóc khi con sắp sửa rơi vào vực thăm của 
địa ngục, nhắc bồng và đặt con trên đất liền. Thật vi điệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotama!l Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt 
có thê thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã được đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bảy, nay con 
xin quy y đức Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 123 of466 


13. KINH TEVHJJA (TAM MINH) 
(Tevijja Sutta) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị và đi đến một làng. Bả-la-môn ở Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasakata, 
Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Aciravati (A-trí-la-phạt-để), phía Bắc làng Manasàkata. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú hào ở tại Manasàkata như Bảà-la-môn Canki (Thường- 
già), Bà-la-amôn Tàrukkha (Đa-lê-xa) Bà-la-môn Pokkharasàti (Phí-giả-la-bả-la), Bả-la-môn Jảnussoni 
(Sanh Lậu), Bà-la-môn Todeyya (Đạo-đê-da) và nhiêu Bà-la-môn trứ danh, đại phú hảo khác. 


3. Lúc bấy giờ, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa Vàsettha (Bà- tất-sá) và 
Bhàradvàja (Bạt-la-đà-phạn-xà) trong khi đi bách bộ đề tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ tư duy. 


4. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo. Đó là con đường do Bà-la-môn Pokkharasàti giảng dạy; 


5. Thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng dạy. 


6. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha không thể thuyết phục được thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja và 
thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja, cũng không thê thuyết phục được thanh niên Bà-la-môn Vàsettha. 


7. Khi ấy thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói với thanh niên Bà-la-môn Bhảradvàja: 


- Này Bhàradvàja, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, nay trú ở Manasảkata, tại 
một vườn xoài trên bờ sông Aciravati, phía Bắc làng Manasàkata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Tôn giả Gotama: “Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Này 
Bhàradvàja, hãy đến Sa-môn Gotama và hỏi Sa-môn Gotama về nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời 
như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Tôn giả, xin vâng! 
Thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa trả lời với thanh niên Bà-la-môn Vàsettha. 


§. Lúc bấy giờ hai thanh niên Bà-la-môn Vàsettha và Bhàradvàja đến Thế Tôn, khi đã đến liền nói 
những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên, khi ngồi xuống một bên, 
thanh niên Bả-la-môn Vàsettha bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi trong khi đi 
bách bộ để tĩnh dưỡng vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. Tôi nói như vầy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường do Bả-la- 
môn Pokkharasàti giảng dạy”. Thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja nói như vầy: “Đây là trực đạo, đây là 
chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường 
do Bà-la-môn Tàrukkha giảng dạy”. Tôn giả Gotama , đó là sự tranh luận, sự luận chấp, đó là sự bất 


Kinh Trường Bộ Page 124 of466 


đồng ý kiến. 


9. Này Vàsettha, Ngươi nói như vậy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bả-la-môn Pokkharasàti giảng dạy”. 
Còn thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja nói như vầy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng , dẫn đến 
cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường do Bả-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy”. Này Vàsettha, ở nơi đây tranh biện về vấn đề gì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vẫn 
đề gì? 


10. - Tôn giả Gotama, về vấn đề chánh đạo và tà đạo. Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy 
nhiêu con đường sai khác như các vị Bà-la-môn Addhàriyà, các vị Bà-la-môn Tittiriyà, và các vị Bà-la- 
môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandavà, các vị Bà-la-môn Bràhmacariyà - tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Tôn giả Gotama, như gân 
làng hay gần trị trần có nhiều con đường sai khác, nhưng, tất cả con đường này đều dẫn đến làng. Cũng 
vậy, Tôn giá Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác - như các Bả-la-môn 
Addhariyà, các vị Bà-la-môn Tittiriyà, các vị Bà-la-môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandàvà, các vị 
Bà-la-môn Bràhmacariyà. Tât cả con đường này hướng đên, dân đên cộng trú với Phạm thiên cho những 
ai thực hành theo. 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: “Chúng dẫn đến?” 

- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến”. 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: “Chúng dẫn đến”. 

- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến”. 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: “Chúng dẫn đến”. 


- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dân dên”. 


12. - Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nảo trong những Bả-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà tận mặt đã 
thấy Phạm thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


- Thế nào Vàsettha? Có tôn sư nào của các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm 
thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


- Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào cho đến bảy đời tôn sư và đại tôn sư của những vị Bả-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt nhìn thây Phạm thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


13. - Thế nào, này Vàsettha. Những vị tu sĩ thời cổ trong các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà, những 
VỊ sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì 
tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những vị Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và 
ngâm giảng như các vị Atthaka (A-sá-ca) Vàmaka (Bà-ma), Vàmadeva (Bà-ma-đề-bà), Angirasa (Ương- 


Kinh Trường Bộ Page 125 of466 


kỳ-sá), Bhàradvàja (Bạt-la-đà-phan-xà), Vàsettha (Bà-tất-sá), Kassapa (Ca-diệp), Bhagu (Bà-cữu), 
những vị này có nói: “Chúng tôi biệt, chúng tôi thây chỗ ở Phạm thiên, chỗ đên Phạm thiên, chỗ đi 
Phạm thiên?” 


- Tôn giả Gotama, không có vị nảo. 


14. - Này Vàsettha, như vậy Ngươi nói không có một Bà-la-môn nào trong những vị tinh thông ba tập 
Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên - không có một tôn sư nào của các Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà 
đã tận mặt thấy Phạm thiên, không có một đại tôn sư nào của ác Bà-la-môn tinh thông ba tập và đã tận 
mặt thấy Phạm thiên - không có một Bả-la-môn nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mắt thấy Phạm thiên, trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những vi trì tụng thần chú mà xưa kia những 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn tính thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmtta, 
Yamataggl, Angirasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: “Chúng tôi 
biết, chúng tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu”. Như vậy các bà 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã nói: “Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy: “Đây là trực đạo, đây là chánh 
đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. 


Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tỉnh 
thông ba tập Vedà là không chánh xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


15. - Này Vàscttha, những Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa đến 
cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”, thật không thể có sự kiện ấy. Này Vàsettha, ví như một 
chuỗi người mù ôm lưng: nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng 
cũng không thấy. Như vậy, này Vàsettha lời nói của những Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà, người 
đầu không thấy, giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy, giông như lời nói mù quáng. 
Lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà như vậy là lời nói đáng chê cười, là lời nói suông, 
là lời nói không tưởng, là lời nói trông rồng. 


ló. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà như phần đông 
nhiều người khác - có thể thây mặt trăng, mặt trời không, trong khi các vị nảy câu khẩn, tán thán, vừa đi 
xung quanh, vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn? 


- Thưa vâng, Tôn giả Gotama, các Bả-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người khác 
có thể thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
đánh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. 


17. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà - như phần đông 
nhiều người khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khân, tán thán, vừa đi xung quanh, 
vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng mặt trời mọc và lặn, những vị này có thê thuyết dạy con đường 
đưa đến sự cộng trú với mặt trăng mặt trời không? Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến 
cộng trú với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo? 


- Tôn giả Gotama, không thê được! 


Kinh Trường Bộ Page 126 of466 


18. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người 
khác, thây mặt trăng, mặt trời trong khi các vị này cầu khân tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn, những vị này không có thê thuyết, dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng mặt trời: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cọng trú với 
mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo”. Ngươi cũng nói các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà 
không thê tận mắt thấy được Phạm thiên, các tôn sư, các Bả-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thể 
tận mắt thấy được Phạm thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thê tận mắt 
thấy được Phạm thiên, các Bà-la- -môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bả-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm thiên. Ngươi cũng nói trong những tu sĩ thời cô 
trong các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, được hát lên, được trì tụng, 
được ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, Anigirasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, không 
có một vị nào đã nói: “Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm 
thiên sẽ đi đâu”. Như vậy các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà đã nói: “Chúng tôi không biết, chúng 
tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy: 
“Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo”. Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh xác, hợp lý?” 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, này Vàsettha! Những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không biết, không thấy. con đường 
đưa đến cọng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến 
cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. Thật không có sự kiện â Ấy. 


19. Này Vàsettha, như có người. nói: “Tôi yêu và ái luyến một cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: 
“Này bạn, cô gái đẹp mà Ông yêu và ái luyến ấy, Ông có biết là người giai câp nào, là Sát- đề-ly, hay Bà- 
la-môn, hay Phệ-xá, hay Thủ-đà?” Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, 
cô gái đẹp Ông yêu và ái luyến ấy, Ông có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? 
Da đen sâm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, âp nào, hay thành phố nào?” Khi được 
hỏi vậy, người ây trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải Ông đã yêu và đã ái luyến 
một người Ông không, biết, không thấy?” Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàscttha, Ngươi nghĩ thế 
nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý? 


Vâng phải, Tôn giả Gotama. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia không chánh xác, hợp lý. 


20. - Cũng vậy, này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không, thể tận mắt 
thấy được Phạm thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được 
Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la- -môn tinh thông ba tập 
Vedà, không thê tận mắt thấy được Phạm thiên. Ngươi cũng nói những tu sĩ thời cổ trong các Bà-la-mộn 
tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các thần 
chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà 
cũng hát lên, cũng trì tụng và giảng dạy như các vị Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggl, 
Angirasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: “Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu”. Như vậy các Bảà-la-môn tỉnh 
thông ba tập Vedà đã nói: “Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến sự cộng trú 
với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường â ấy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? 
Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý? 


Kinh Trường Bộ Page 127 of466 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, Vàsettha, những Bả-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến 
cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”, thật không có sự kiện ấy. 


21. Này Vàscttha, như một người muốn xây tại ngã tư đường một cái thang để leo lên lầu. Có người hỏi: 
“Này bạn, Ông muốn xây một cái thang để leo lên lầu, vậy Ông có biết lầu á Ấy là về hướng Đông, hay về 
hướng Tây, hay về hướng Bắc, hay về hướng Nam? Nhà lâu ây cao hay thấp, hay trung bình?”. Được 
hỏi vậy, vị ây trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải Ông xây một cái thang đề leo 
lên một cái lầu mà Ông không biết, không thấy?”. Hỏi vậy, vị ây trả lời phải. Này Vàsettha, ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói người kia không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy thời lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 


22. - Cũng vậy, này Vàsettha. Ngươi nói rằng các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thấy được Phạm thiên, các tôn sư các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được 
Phạm thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên, các Bả-la-môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà 
không thể tận mắt thấy được Phạm thiên. Người cũng nói trong những â ân sĩ thời cỗ trong các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được bình tán và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, Vamaka, Vàmadeva, Vessàmttta, 
Yamataggi, Angirasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: “Chúng tôi 
biết, chúng tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu?” Như vậy các Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedà đã nói: “Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến 
sự cộng trú với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường â ấy: “Đây là trực đạo, đây là chánh 
đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. Này Vàsettha, ngươi 
nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà là 
không chánh xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chính xác hợp lý. 


23. - Lành thay, Vàsettha. Những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến 
cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. Thật không có sự kiện ấy. 


24. Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thê uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người đứng bờ bên này kêu bờ bên kia và nói: “Bờ bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy lại đây”. 
Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì 
tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ bên này không? 


- Tôn giả Gotama, không thể vậy. 
25.- Cũng vậy, này Vàsettha, những Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành 


người Bà-la-môn, tuân theo những pháp không tác thành người Bả-la-môn, những vị này đã nói: “Chúng 
tôi cầu khẩn Indra (Nhân-đà-la), chúng tôi cầu khẩn Soma (Tô-ma), chúng tôi cầu khẩn Vanena (Bà-lưu- 


Kinh Trường Bộ Page 128 of466 


va), chúng tôi cầu khẩn Isàna (Y-sa-na), chúng tôi cầu khân Pajàpati (Sanh chủ), chúng tôi cầu khẩn 
Brahmà (Phạm thiên), chúng tôi cầu khẩn Mahiddhi (Ma-hi- đè), chúng tôi cầu khẩn Yama (Dạ- ma). Này 
Vàsettha, những Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà ây, loại bỏ những pháp tác thành người Bà-la-môn - 
vì kêu gọi, vì câu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán, sau khi thân hoại mạng chung, những vị ây sẽ cộng trú 
với Phạm thiên - Thật không có sự kiện â ẫy. 


26. - - Này Vàsettha, như sông AciravafI này, đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thê uống được. Có 
người đên, có sự việc bên bờ bên kia, tiến đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ 
bên kia. Người này đứng bên bờ này kêu bờ bên kia và nói: “Bờ bên kia hãy lại đây! Bờ bên kia hãy lại 
đây!” Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khân, vì hy 
vọng, vì tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ bên này không? 


- Tôn giả Gotama, không thể vậy. 


27. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi dây 
chuyên, SỢI dây thăng trong giới luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp do mắt cảm nhận 
khả ái, mỹ miều, thích thú, hâp dẫn, câu hữu với dục, ái lạc; những tiếng do tại cảm nhận... những hương 
do mũi cảm nhận... những vị do lưỡi cảm nhận.. những xúc do thân cảm nhận khả ái, mỹ miêu, thích 
thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc. Này Vàsettha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy, được xem là sợi 
dây chuyên, sợi dây thắng trong giới luật của bậc Thánh. Này Vàsettha, năm pháp khiến dục lạc tăng 
thịnh ấy, các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm 
của chúng, không nhận thức sự không thoát ly của chúng, đã tận hưởng năm pháp ây. 


28. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành người Bà-la- 
môn, tuân theo những pháp không tác thành người Bà-la-môn, chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không 
thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự không thoát ly của chúng, tận hưởng chúng, bị trói buộc 
bởi sự trói buộc của dục lạc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên, thật không có sự 
kiện ấy. 


29.- - Này Vàsettha, như sông AcIvarafI này, đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thê uống được. Có 
người đên, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người này ở bên bờ này trùm đầu và nằm ngủ. Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có 
thể từ bên này của sông Aciravati đến bờ bên kia không? 


- Tôn giả Gotama, không có thê được. 


30. - - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm triền cái được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng 
được gọi là màn che, cũng được gọi là triển phược trong giới luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? Dục 
cái, sân cái, hôn trầm thụy miên cái, trạo hối cái, nghi cái. Này Vàsettha, năm triền cái này được gọi là 
chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. Này 
Vàsettha, các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà, bị chướng ngại, bị triên phược, bị che đậy, bị trói buộc 
bởi năm triền cái này, Này Vàsettha, thật vậy, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, loại bỏ những 
pháp tác thành người Bả-la-môn, tuân theo những pháp không tác thành người Bả-la-môn, bị chướng 
ngại, bị triên phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triên cái, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú 
với Phạm thiên - Thật không thê có sự kiện ấy. 


31. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe những Bà-la-môn niên cao lạp trưởng, tôn sư và 
đại tôn sư cùng nhau nói chuyện không? Phạm thiên có dục ái hay không dục ái? 


- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 


Kinh Trường Bộ Page 129 of466 


- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, có tự tại. 


32. - Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà có dục ái hay không dục 
á1? 


- Tôn giả Gotama, có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không có sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, không có tự tại. 

33. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là có tham ái, Phạm thiên 
không có tham ái. Giữa các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là có tham ái với Phạm thiên không có 
tham ái, có thể có một sự cọng hành, cọng trú không? 

- Tôn giả Gotama, không thê có được. 


34. - Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà có dục ái ấy sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên - Thật không thê có sự kiện ấy. 


35. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà có hận tâm, Phạm thiên 
không có hận tâm... các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà là có sân tâm, Phạm thiên không có sân tâm... 
các Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà là có nhiễm tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm... các Bà-la- 


Kinh Trường Bộ Page 130 of 466 


môn tinh thông ba tập Vedà không có tự tại, Phạm thiên có tự tại. 


Giữa các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, không có tự tại với Phạm thiên có tự tại có thể có một sự 
cọng hành, cọng trú không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 


36. - Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, những vị Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên - Thật không thê có sự kiện ây. 


Này Vàsettha, ở đời các Bà-la-môn dầu có tỉnh thông ba tập Vedà, khi các vị này ngồi (với sự tự tín), 
thật sự đang chìm (trong bùn lầy), và khi đang chìm (trong bùn lầy) phải sống trong thất vọng, lầm 
tưởng răng đã đến cảnh giới an lạc hơn. Do vậy đối với những Bà-la-môn tinh thông Vedà sự tinh thông 
ây được gọi là bãi sa mạc không có nước, sự tỉnh thông ây cũng được gọi là rừng rậm không có đường 
lôi, sự tinh thông ấy cũng được gọi là sự bất hạnh. 


37. Khi nghe vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha bạch Thế Tôn: 
- Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa-môn Gotama biết con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 


- Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có người sinh trưởng ở Manasàkata, nhưng chưa bao giờ rời 
khỏi chỗ này. Có người hỏi con đường đưa đến Manasàkata. Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh 
trưởng ở Manasàkata, chắc không có gì nghi ngờ hay khó khăn thì phải? 


- Tôn giả Gotama, thật không có gì nghỉ ngờ hay khó khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người ấy sinh 
trưởng ở Manasàkata đều biết rõ tất cả con đường đưa đến Manasàkata. 


38. - Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh trưởng Manasàkata, còn có thê nghỉ ngờ và có khó khăn hỏi 
đến con đường đưa đến Manasàkata nhưng đối với Như Lai thì không có nghỉ ngờ hay khó khăn gì khi 
hỏi đến Phạm thiên giới hay con đường đưa đến Phạm thiên giới! Này Vàsettha, Ta biết đến Phạm thiên, 
Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm thiên giới. 


39. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha bạch Thế Tôn: 


- Tôn giá Gotama, tôi đã nghe: “Sa-môn Gotama, giảng dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm 
thiên”. Lành thay, nếu Sa-môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên! Mong 
Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà-la-môn! 


- Này Vàsettha, vậy hãy lóng nghe và khéo tác ý kỹ? Ta sẽ nói: 


40. Này Vàsettha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức 
Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người lại tuyên thuyêt điều Ngài đã chứng ngộ. 
Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ thanh tịnh. 


41. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sinh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. 
Sau khi ¡nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tin ngưỡng ây, vị này Suy nghĩ: 
“Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng 


Kinh Trường Bộ Page 131 of466 


khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đặp áo cà sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình”. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến 
thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


42. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sông chế ngự VỚI Sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai 
nghỉ chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân 
nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh. Mạng sông trong sạch, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm, 
tỉnh giác và biết tri túc. 


43. Này Vàsettha, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? 


Ở đây, này Vàscttha, Tỷ-kheo từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh... do lạc thọ, tâm được định tĩnh... chứng 
và trú thiền thứ nhất, ... (như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 43-75). 


76. Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu VỚI tỪ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


77. Này Vàscttha, như người lực sĩ thôi tù và khiến tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn, cũng vậy này Vàsettha, đôi với mọi hình thức của sự sông, không có ai là vị ây bỏ qua hay bỏ sót 
mà không biên mãn với tâm giải thoát, câu hữu với từ. Này Vàsettha, đó là con đường đưa đên cộng trú 
với Phạm thiên. 

78. Lại nữa, này Vàsettha, vị Tỷ-kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi... với tâm 
câu hữu với hỷ... biến mãn một phương với tâm câu hữu VỚI Xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

79. Này Vàscttha, như người lực sĩ thôi tù và khiến tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn, cũng vậy này Vàscttha, đối với mọi hình thức của sự sống, không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót 
mà không biến mãn với tâm giải thoát, cùng khởi với xả. Này Vàsettha, đó là con đường đưa đến cộng 
trú với Phạm thiên. 

80. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Tỷ-kheo an trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? 

- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 

- Có hận tâm hay không có hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không có sân tâm? 


- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 


- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 


Kinh Trường Bộ Page 132 of466 


- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 
- Có tự tại hay không có tự tại? 
- Tôn giả Gomata, có tự tại. 


S1. Này Vàsettha, Ngươi nói Tỷ-kheo không có dục ái, Phạm thiên không có dục ái. Giữa Tỷ-kheo 
không có dục ái với Phạm thiên không có dục ái, có thể có một sự cọng hành, cọng trú không? 


- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Tỷ-kheo sau khi tâm thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm 
thiên. Thật có thê có sự kiện ấy. 


Này Vàsettha, Ngươi nói Tỷ-kheo không có hận tâm, Phạm thiên không có hận tâm... Tỷ-kheo không có 
nhiêm tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm. Tỷ-kheo có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa Tỷ-kheo có 
tự tại với Phạm thiên có tự tại, có thê có một sự cọng hành, cọng trú không? 


- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Tỷ-kheo sau khi thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm thiên. 
Sự kiện ấy thật có thê có. 


82. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn Vàsettha và BharadvàJa bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giá Gotamal Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã 


được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. 


Và nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tý-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận chúng con làm đệ tử; từ này trở đi cho đên mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 133 of 466 


14. KINH ĐẠI BÓN 
(Mahàpadàna Suffa) 


Tụng Phẩm I 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) Từng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, số đông các Tỷ-kheo đi 
khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngôi và tụ họp lại Hoa Lâm viên đường, pháp thoại thuộc về 
tiền thân được khởi lên: “Đây là tiền thân, đây là tiền thân”. 


2. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá loài người nghe được câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo. 
Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm viên đường. Khi đến xong, Ngài ngồi trên ghế đã 
soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn hỏi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tyỷ-kheo, câu chuyện gì, các người đang ngôi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các 
người? 


Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp tại Hoa Lâm 
viên đường, pháp thoại về tiền thân được khởi lên: “Đây là tiền thân, đây là tiền thân”. Bạch Thế Tôn, 
đó là câu chuyện đang được bàn đến giữa chúng con thời Thế Tôn đến. 


3. - Này các Tỷ-kheo, các người có muốn nghe pháp thuộc thoại về tiền thân không? 


- Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời; bạch Thiện Thệ, thật là đúng thời để Thế Tôn giảng pháp thoại thuộc 
về tiên thân. Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, các người hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
- Dạ vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


4. - Này các Tỷ-kheo, chín mươi mốt kiếp về trước, Thế “Tôn Vipassì (Tỳ-bà-thi), bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, ba mươi mốt kiếp về trước, Thế Tôn Sikhì (Thi-khí) bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, cũng trong ba mươi mốt kiếp ấy, Thế Tôn Vessabhù (Tỳ-xá- 
bà) bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo cũng trong tiền kiếp ấy, Thế Tôn 
Kakusandha (Câu-lâu-tôn) bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. Này các Tý-kheo, cũng trong tiền 
kiếp ấy, Thế Tôn Konàgamana (Câu-na-hàm) bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, 
cũng trong tiền kiếp á ây, Thê Tôn Kassapa (Ca-diếp) bậc A-la- hán, Chánh Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ- 
kheo, cũng trong tiên kiếp ấy, nay Ta, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


5. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipasì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sanh thuộc chủng tánh Sát-đề-ly, 
sanh trong giai cập Sát- đế-ly. Này các lỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thuộc 
chủng tánh Sát-đề-ly, sanh trong giai cấp Sát- đề-ly. Này các ĐC -kheo, Thế Tôn Vessabhù, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thuộc chủng tánh Sát-đé-ly, sanh trong giai cấp Sát-đé-ly. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thuộc chủng tánh Bà- la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la- 
môn. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc chủng tánh Bà-la- 
môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 


Kinh Trường Bộ Page 134 of466 


Giác thuộc chủng tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các Tỷ-kheo, nay Ta là bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuộc chủng tánh Sát-đê-ly, sanh trong giai cấp Sát-đề-]y. 


6. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipasì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna (Câu- 
Iy-nhã). Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna. 
Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhù, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna. Này 
các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kassapa. Này các 
Tỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamara, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kassapa. Này các Tỷ- 
kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A- la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kassapa. Này các Tỷ-kheo, 
nay Ta là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thuộc danh tánh Gotama (Cù-đàm). 


7. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tuổi thọ loài người là 
tám vạn năm. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tuổi thọ loải 
người là bảy vạn năm. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 'Vessabhù, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuổi thọ loài người là sáu vạn năm. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, tuổi thọ loài người là bốn vạn năm. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 
Konàgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, tuôi thọ loài người là ba vạn năm. Này các Tỷ-kheo, 
trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tuôi thọ của loài người là hai vạn năm. 
Này các Tỷ-kheo, nay tuổi thọ của Ta không bao nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng một trăm năm 
hay hơn một chút. 


S. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây ,pàtali 
(bà-bà-la). Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, giác ngộ dưới gôc cây 
pundarika (phân- đà-ly). Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhù, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ 
dưới gôc cây sirisa (thi-lợi-sa). Này các Tý-kheo, Thế Tôn Konàgamana. bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, giác ngộ dưới gôc cây udumbara (ô-tam-bả-la). Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới ốc cây migrodha (ni-câu-luật-đà). Này các Tyỷ-kheo, nay Ta là bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác giác ngộ dưới gốc cây assattha (bát-đa-la). 


9. Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử của Thế Tôn 'Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tên là Khanda (Kiển-trà) và Tissa (Đề-xá). Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử của Thế Tôn 
Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tên là Abhibhù (A-ty-phù) và Sambhava (Tam-bà-bà). Này các 
Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vessabhu, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tên là 
Sona (Phù-du) và Uttara (Uất-đa- la). Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là Vidhùra (Tỳ-lâu) và Sanjìva (Tát-m). Này các Tỷ- 
kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Konàgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Bhiyyosa (Thư-bàn-na) và Uttara (Uất- đa-la). Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là Tissa (Đề- -xá) và Bhàradvàja (Bà-la-bà). Này các 
Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Ta là Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Moggallàna (Mục-kiền-liên). 


10. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội: một 
Tăng hội sáu mươi tám triệu Tỷ-kheo, một Tăng hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassì bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có ba Tăng hội như vậy, 
tất cả đều là bậc Lậu tận. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có ba Tăng hội: một Tăng 
hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội bảy vạn Tỷ-kheo. 


Này các Tyỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội như vậy, tất 


Kinh Trường Bộ Page 135 of466 


cả đều là bậc Lậu tận. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vessabhù, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội: một 
Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội bảy vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội sáu vạn Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vessabhù, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có ba Tăng hội như 
vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội 
bôn vạn Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có một Tăng hội 
như vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Konàgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác có một Tăng hội ba 
vạn Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Konàgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội 
như vậy, tât cả đêu là bậc Lậu tận. 


Này các Tyỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội hai vạn 
Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ- -kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội như 
vậy, tất cả đều là bậc A- la-hán. Này các Tỷ kheo, nay trong thời của Ta có một Tăng hội một ngàn hai 
trăm năm mươi Tỷ-kheo, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


11. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có vị thị giá Tỷ-kheo tên là 
Asoka (A-dục), vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các _Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác có vị thị giá Tỷ-kheo tên là Khemankara (Nhẫn Hành), vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ- 
kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Upasannaka (Tịch 
Diệt) vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Vuddhija (Thiện Giác), vị này là thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Thê 
Tôn Konàgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Sotthija (An Hòa), VỊ này 
là vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả 
Tỷ- -kheo tên là Sabbamitta (Thiện Hữu), VỊ này là vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, nay Ta có vị thị 
giả Tỷ-kheo tên là Ananda (A-nan), vị này là vị thị giả đệ nhất. 


12. Này các Tỷ-kheo, phụ vương của Thế Tôn Vipassì bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên là Bandhumà 
(Bàn-đầu); mẫu hậu tên là Bandhumati (Bàn-đầu-bà-đề). Kinh thành của vua Bandhumà tên là 
Bandhumati. Này các Tỷ-kheo, phụ vương Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là Aruna 
(Minh Tướng); mẫu hậu tên là Pabhãvatĩ (Quang Huy); kinh thành của vua Aruna tên là Pabhàvatì. 


Này các Tý-kheo, phụ vương Thế Tôn Vessabhù, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là Suppatita 
(Thiện Đăng), mâu hậu tên là Yasavati (Xứng Giớn); Kinh thành của vua Suppatita tên là Anopama (Vô 
Du). 


Này các Tỷ-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, tên là 
Aggidatta (Tự Đắc); mẫu thân Bà-la-môn tên là Visàkhà (Thiện Chi). Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ vua 
trị vì tên là Khema (An Hòa); kinh thành vua Khema tên là Khemavatì (An Hòa). 


Kinh Trường Bộ Page 136 of466 


Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế Tôn Konàgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên 
là Yannadatta (Đạt Đức) mẫu thân Bà-la-môn tên là Uttarà (Thiện Thăng; Này các Tỷ-kheo, lúc bây giờ, 
vua trị vì tên là Sobha (Thanh Tịnh); kinh thành của vua Sobha tên là Sobhavatì (Thanh Tịnh). 


Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Brahmadatta (Phạm Thị) mâu thân Bà-la-môn tên là Dhanavati (Tài Chủ). Này các Tỷ-kheo, lúc bây giờ 
vua trị vì tên là Kikì (Hâp Tỳ); kinh thành vua Kikì là Baranasì (Ba-la-na1). 


Này các Tỷ-kheo, nay phụ vương của Ta tên là Suddhodana (Tịnh Phạn); mẫu hậu của Ta tên là Màyà 
(Ma-da); kinh thành tên là Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Giảng xong Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 
13. Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu cuộc đàm thoại sau đây khởi lên giữa những Tỷ-kheo ấy: 


- Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các liền giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của 
Như Lai! Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như 
vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là 
như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá 
khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự 
luân hồi, đã thoát ly mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh 
cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như 
sau: “Các bậc Thế Tôn ấ ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là 
như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy? Hay là 
chư Thiên mách bảo Như Lai và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ, các vị 
này đã nhập Niết bàn đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã 
thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị nảy, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ 
đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: 
“Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như 
vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như thê này?” 


Như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những Tỷ-kheo ấy. 


14. Bấy giờ Thế Tôn, vào buổi chiều tối, sau khi xuất định, liền đến Hoa Lâm viên đường, ngồi trên chỗ 
đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xong, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay các Ngươi ngồi luận bàn vấn đề gì? Đề tài gì đã được luận bàn giữa các Ngươi? 
Khi được hỏi vậy, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi ra chăng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây đã khởi lên giữa chúng con: “Này 
các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các hiền giả thật kỳ diệu thay đại thần lực, đại oai lực của Như Lai! 
Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn 
các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh 
của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến 
hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh 


Kinh Trường Bộ Page 137 of466 


là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí 
hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. Này các Hiền giả, quý VỊ nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai 
khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, 
những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân 
hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, 
cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như 
sau: “Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là 
như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy?” Hay là 
chư Thiên mách bảo Như Lai và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ, các vị 
này đã nhập Niết bàn đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã 
thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị nảy, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ 
đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: 
“Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như 
vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như thế này?” Bạch Thế 
Tôn, như vậy là vấn đề bàn luận giữa chúng con, khi Thế Tôn đến. 


15. - Này các Tỷ-kheo, như vậy là pháp giới ấy được khéo chứng đạt bởi Như Lai, và nhờ chúng đạt 
pháp giới này, Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các 
chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng 
nhớ đên chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh 
là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như. vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ 
hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thể nào? 
Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư 
Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã 
châm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ 
đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến 
Tăng hội như sau: “Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như 
vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là 
như vậy”. 


Này các Tyỷ-kheo, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: 


16. - Này các Tỷ-kheo, cách đây chín mươi mốt kiếp về trước, Thế Tôn Vipassì bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng ' Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc chủng tánh 
Sát-đế-ly, sanh trong giai cấp Sát-đé-ly. Này các Tỷ kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A la hán, Chánh Đăng 
Giác thuộc danh tánh Kondanna. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ đến tám vạn năm. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác 
ngộ dưới gốc cây Patali (Ba-ba-la). Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassì, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên là Khanda (Kiển-trà) và Tissa (Đề-xá). Này các Tỷ-kheo, trong thời 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có ba Tăng hội: một Tăng hội sáu mươi tám vạn Tỷ- 
kheo, một Tăng hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- -kheo, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Asoka (A-dục), vị này là vị thị giả 
đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Phụ Vương Thế Tôn Tỳ-bà-thi, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tên là 
Bandhumà (Bàn-đầu), mẫu hậu tên là Bandhumatì (Bàn-đầu-bà-đề), kinh thành của Bandhumà tên là 
Bandhumati. 


Kinh Trường Bộ Page 138 of466 


17. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy, Bồ-tát Vipassì, sau khi từ giã cảnh giới Đâu-suất thiên, chánh 
niệm tĩnh giác nhập vào mâu thai. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi Bồ-tát Vipassi từ giã cảnh 
giới Đâu- suất thiên, chánh niệm tĩnh giác nhập vào mẫu thai, khi â ấy một hào quang vô lượng, thân diệu, 
thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư Thiên, thế giới 
của các Ma vương và Phạm thiên và thế giới ở đưới gồm các vị Sa-môn, Bả-la-môn, các vị hoàng tử và 
dân chúng. Cho đến các cảnh ĐIỚI ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u ám, những cảnh giới 
mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thê chiếu thấu, trong những cảnh 
giới ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sông tại 
những chỗ ấy, nhờ hào quang ây mới thấy nhau và nói: “Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây”. 
Và mười ngàn thế giới chuyên động, rung động, chuyên động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu 
ấy, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thê giới. Pháp nhĩ là như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ -tát nhập mẫu thai, bốn vị Thiên tử đứng canh gác bốn 
phương trời và nói: “Không cho một ai, người hay không phải loài người, được hãm hại vị Bô-tát. Pháp 
nhĩ là như vậy”. 


18. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bề- tát giữ giới một cách 
hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cấp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, 
rượu nấu. Pháp nhĩ là như vậy. 


19. Này các Tý-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ- tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không khởi dục 
tâm đối với một nam nhân nào, và không vị phạm tiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào dầu người này 
có tâm ái nhiễm đối với bà. Pháp nhĩ là gì vậy. 


20. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát . nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát có được năm món 
dục lạc đầy đủ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục lạc ấy. Pháp nhĩ là như vậy. 


2L: Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bề-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không bị một bệnh 
tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ 
mọi bộ phận và chân tay. 


Này các Tỷ-kheo, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giữa, 
trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ây, 
dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên 
bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng: “Đây là viên ngọc lưu ly, thanh tịnh thuần nhất, có tám 
cạnh, khéo cắt khéo giũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây xâu 
qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lạt”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không một bệnh tật 8ì. Bà sống với tâm hoan hý, với thân 
khoan khoái. Bà thấy trong bảo thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Pháp nhĩ là như 
vậy. 


22. Này các Tý-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi sanh vị Bồ-tát bảy ngày, mẹ vị Bồ-tát mệnh chung và 
sanh lên cảnh trời Đâu suât. Pháp nhĩ là như vậy. 


23. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người. đàn bà khác mang bầu thai trong bụng 
chín tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ-tát sanh vị Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát 
mang vị Bồ-tát trong bụng mười tháng trời mới sanh. Pháp nhĩ là như vậy. 


24. Này các đặn -kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác, hoặc ngồi, hoặc nằm mà 
sanh con, mẹ vị Bồ-tát sanh vị Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát đứng mà sanh vị Bô-tát. Pháp 


Kinh Trường Bộ Page 139 of466 


nhĩ là như vậy. 


25. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, chư Thiên đỡ lấy Ngài 
trước, sau mới đền loài người. Pháp nhĩ là như vậy. 


26. Này các Tý-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bồ-tát không đụng đến 
đất. Có bốn Thiên tử đỡ lây Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng hậu 
sanh một bậc vĩ nhân”. Pháp nhĩ là như vậy. 


27. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
không bị nhiễm ô bởi nước nhót nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiêm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bât cứ vật bât tịnh nào, thanh thịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, như viên ngọc ma-ni bảo châu đặt trên một tâm vải Ba-la-nai. Hòn ngọc không làm 
nhiễm ô ô tâm vải Ba-la-nạai, tắm vải Ba-la-nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai 
đều thanh tịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, hai dòng nước từ hư không 
hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho vị Bô-tát và cho bà mẹ. 
Pháp nhĩ là như vậy. 


29. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. VỊ Bồ-tát khi sanh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai 
chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi 
phương, lớn tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: “Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc 
tối tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời 
này nữa”. Pháp nhĩ là như vậy. 


30. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, khi â ấy một hào quang vô 
lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư 
Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, các 
vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nên tảng, tối tăm, u ám, 
những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu, 
trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra. Và các 
chúng sanh sống tại những chỗ Ấy, nhờ hào quang ây mới thấy nhau mà nói: “Cũng có những chúng 
sanh khác sông ở đây”. Và mười ngàn thế giới chuyên động, rung động, chuyền động mạnh. Và hào 
quang vô lượng thần diệu ấy thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Pháp nhĩ là như vậy. 


31. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassì sinh ra, vua Bandhumà được báo tin: “Đại vương đã được 
sinh một hoàng tử”. Này các Tỷ-kheo, khi thấy hoàng tử xong, vua Bandhumà liền cho mời các vị Bà- 
la-môn đoán tướng và nói: “Này các Hiền giả, hãy xem tướng cho Hoàng tử”. Này các Tỷ-kheo, khi 
xem tướng Hoàng tử Vipassì xong, các vị Bà-la-môn đoán tướng tâu với vua Bandhumà: “Đại vương 
hãy hân hoan; Đại vương đã sinh một bậc vĩ nhân! May mắn thay cho Đại vương, đại hạnh thay cho Đại 
vương đã được một Hoàng tử như vậy sanh trong gia đình. Tâu Đại vương, Hoàng tử này có đầy đủ ba 
mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân. AI có đủ ba mươi hai tướng tốt này sẽ chọn hai con đường này 
thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua Chuyển luân Thánh 
vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món 
báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, 
gia chủ báu và thứ bảy là tương quân báu. Vị này có đến hơn một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, lực 


Kinh Trường Bộ Page 140 of 466 


sĩ, chính phục quân thù. VỊ này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, 
không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ 
thành bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời”. 

32. “Đại vương, ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân là gì mà Hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt 
này sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sông tại gia đình, vị này sẽ trở thành 
vua Chuyển luân Thánh vương dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho 
quốc lộ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị Tây, tức là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ này có đến hơn một ngàn thái tử, 
những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. VỊ này chính phục cõi đất này cho đến hải biên và trị 
nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nêu vị này từ bỏ gia đình, xuât gia sông 
không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán. Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. 


“Đại vương, Hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc Đại 
nhân. 


“Đại vương, dưới hai bàn chân của Hoàng tử này, có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tăm xe, với trục xe, 
vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đây đủ, tướng này được xem là tướng của bậc Đại nhân. 


“Đại vương, Hoàng tử này có gót chân thon dài... (như trước) 

“Đại vương, Hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dải... 

“Đại vương, Hoàng tử này có tay chân mềm mại... 

“Đại vương, Hoàng tử này có tay chân có màn da lưới... 

“Đại vương, Hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò... 

“Đại vương, Hoàng tử này có ống chân như con đê rừng... 

“Đại vương, Hoàng tử này đứng thăng, không co lưng xuống có thê rờ từ đầu gồi với hai bàn tay... 
“Đại vương, Hoàng tử này có tướng mã âm tàng... 

“Đại vương, Hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng... 

“Đại vương, Hoàng tử này có da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào... 

“Đại vương, Hoàng tử này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông... 


“Đại vương, Hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thắng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như 
thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt... 


“Đại vương, Hoàng tử này có thân hình cao thẳng... 
“Đại vương, Hoàng tử này có bảy chỗ tròn đây... 


“Đại vương, Hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử... 


Kinh Trường Bộ Page 141 of466 


“Đại vương, Hoàng tử này không có lõm khuyết giữa hai vai... 


“Đại vương, Hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàng (nigrodha: ni-câu-luật). Bề cao của thân 
ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân... 


“Đại vương, Hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn... 

“Đại vương, Hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén... 

“Đại vương, Hoàng tử này co quai hàm như con sư tử.. 

“Đại vương, Hoàng tử này có bốn mươi răng... 

“Đại vương, Hoàng tử này có răng đều đặn... 

“Đại vương, Hoàng tử này có răng không khuyết hở... 

“Đại vương, Hoàng tử này có răng cửa (thái xỉ) trơn láng... 

“Đại vương, Hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài... 

“Đại vương, Hoàng tử này có giọng nói tuyệt điệu như tiếng chim ca-lăng-tần-già (Karavika)... 

“Đại vương, Hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm... 

“Đại vương, Hoàng tử này có lông mi con bò cái... 

“Đại vương, Hoàng tử này giữa hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ... 

“Đại vương, Hoàng tử này có nhục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc Đại nhân... 

33. “Đại vương, Hoàng tử có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân, với ba mươi hai tướng tốt 
này, Hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, Hoàng tử 
sẽ trở thành vua Chuyển luân Thánh vương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món 
báu trở thành sở hữu của Ngài, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ bảy 
là tướng quân báu. VỊ này có đến hơn một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chính phục quân 
thù. VỊ này chính phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, 
không dùng đao. Nếu Hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, Hoàng tử sẽ thành bậc A- 


la-hán, Chánh Đẳng Giác, vén lui màn vô minh che đời”. 


Này các Tỷ-kheo, Vua Bandhumà ra lệnh cúng dường các vị Bà-la-môn đoán tướng ây, các áo vải mới 
và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muôn. 


34. Này các Tyỷ-kheo, rôi vua Bandhumà ra lệnh cúng dường vị các vị Bà-la-môn đoán tướng ây, các áo 
vải mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muôn. 


34. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumà cho nuôi những người vú cho hoàng tử Vipassì. Người cho bú, 
người tắm, người lo bồng ăm, người mang trên nách. Này các Tỷ-kheo, một lọng trắng ngày đêm được 
che trên hoàng tử Vipassì, và lệnh được truyền ra: “Không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi, hay sương 
làm phiền hoàng tử”. Hoàng tử Vipassì được mọi người âu yếm. Này các Tỷ-kheo, cũng như hoa sen 


Kinh Trường Bộ Page 142 of466 


xanh, hoa sen hông, hay hoa sen trăng được mọi người yêu thích. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hoàng tử 
'Vipassì được mọi người âu yêm, gân như được ăm từ nách này qua nách người khác. 


35. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassì được sinh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều 
hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các Tỷ- -kheo, giống như con chim ca-lăng-tân-già sinh trong núi Hy-mã- 
lạp sơn, giọng chim rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, 
Hoàng Tử Vipassì phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. 


36. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassì sanh ra, Thiên nhãn hiện ra với Ngài, do nghiệp báo sanh, và 
nhờ Thiên nhãn ấy, Ngài có thê nhìn khắp chung quanh đến một do tuần, ban ngày cũng như ban đêm. 


37. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassì sanh ra, Ngài nhìn thắng sự vật với cặp mắt không nhập 
nháy, như hàng Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì hoàng tử Vipassì nhìn không nhấp nháy, nên này các 
Tỷ-kheo, hoàng tử được gọi tên là “Vipassì” - “VỊ đã nhìn thây”. Này các Tỷ-kheo, khi vua Bandhumà 
ngôi xử kiện, vua cho đặt hoàng tử Vipassi ngồi bên nách mình để xử kiện. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử 
Vipassì ngồi bên nách vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện đến nỗi tự mình cũng 
có thể phán đoán xử kiện. Này các Tỷ-kheo, do hoàng tử Vipassì “có thể quan sát và xử kiện đúng luật 
pháp” và danh từ “Vipassì” càng được dùng để đặt tên cho Ngài. 


38. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumà cho xây dựng ba tòa lâu đài cho hoàng tử Vipassì, một cho 
mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa lạnh, và năm món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Này 
các T. -kheo, hoàng tử Vipassi sống bón tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa, được hâu hạ mua 
vui với các nữ nhạc sĩ, và không một lần nào, Ngài bước xuống khỏi lầu. 


Tụng Phẩm II 


1. - Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho 
gọi người đánh xe: “Này khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyền để 
xem phong cảnh” - “Thưa vâng, ,Hoàng Tử”. Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử 
Vipassì, cho thắng các cỗ xe thù thắng rồi bạch hoàng tử Vipassì: ““Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã 
thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp thòi”. 


Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


2. Này các Tý-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến vườn ngự uyên, thấy một người già nua, lưng 
còng như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run Tây, khổ não, không còn đâu là tuôi trẻ. Thấy vậy hoàng tử 
hỏi người đánh xe: “Này khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác?” - 

“âu Hoàng tử, người đó là một ngƯỜI . được gọi là già vậy”. - Này khanh, sao người ấy được gọi là một 


người già?” - “Tâu Hoàng tử, người ấy gọi là già vì nay người ây sống không bao lâu nữa”. - “Này 
khanh, vậy rồi Ta có bị già không, một người chưa qua tuổi giả” - '“Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con 
nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua ` tuôi già!” - “Này khanh, thôi nay thăm vườn 


ngự uyên như vậy là vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Ty-kheo, 
hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. Và ai 
sanh ra cũng phải già yêu như vậy!”. 


3. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi người đánh xe và hỏi: “Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không, tại vườn ngự uyên? “Này khanh, Hoàng tử có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyên?”. - “Tâu 


Kinh Trường Bộ Page 143 of 466 


Đại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyên. Tâu Đại vương, Hoàng tử không có hoan hỷ, 
tại vườn ngự uyên” - “Này khanh, khi đến vườn ngự uyên, Hoàng tử đã thấy gì?” - “Tâu đại ,VƯƠng, 
Hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyên, thấy một người giả nua, lưng còng như nóc nhà, chống gậy 
vừa đi vừa run rây, khổ não không còn đầu là tuổi trẻ. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con: Này khanh, người 
đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người khác? Sao thân người. đó không giông các người 
khác?” - “Tâu Hoàng tử, người ây được gọi là vậy” - “Này khanh, sao người ấy được gọi là người giả? - 
'“Tâu Hoàng tử, người ây gọi là giả, vì nay người ây sông không bao lâu nữa”. - “Này khanh, vậy rôi Ta 
có phải bị giả không, một người chưa qua tuôi giả?” - '“Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta 
tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuôi già” - "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”. - “Thưa vâng, Hoàng Tứ!”. Tâu Đại vương, con vâng lời 
Hoàng tử Vipassì, cho đánh xe trở về cung. Tâu Đại vương, Hoàng tử trở về cung, đau khổ, sầu muộn và 
suy nghĩ. “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy”. 

4. Này các Tý-kheo, khi â ấy vua Bandhumà suy nghĩ. “Không thể đề cho hoàng tử Vipassi từ chối không 
trị vì. Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia. Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumà lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều 
hơn nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà- 
la-môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng đầy đủ 
sung túc năm món dục lạc. 


5. Này các Tỷ-kheo hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi 
người đánh xe... (ương tự như đoạn kinh II I). 


6. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, khi đang đi đến vườn ngự uyễn, thấy một người bệnh hoạn, khổ 
não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cân có người khác 
dìu dắt. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe. “Này khanh, người này đã làm gì, mà mắt của nó Ti Ng 
giống mắt của những người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?” 
““Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy”. - “Này khanh, sao người ấy được Nội 
là một người bệnh?” - “âu Hoàng tử, người ấy được gọi là một người bệnh vì người ấy chưa thoát khỏi 
căn bệnh của mình” - “Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một người chưa bị bệnh?” - “Tâu Hoàng 
tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật”. - “Này khanh, 
thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, 
hoàng tử Vipassì về trong cung, đau khô, sâu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! Và ai 
sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!” 


7. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi người đánh xe và hỏi: “Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không tại vườn ngự uyên? Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyên?” - “Tâu Đại vương, 
Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyên. Tâu Đại vương, Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự 
uyên” - “Này khanh, khi đi đến vườn ngự uyên, Hoàng tử đã thấy gì?” - “Tâu Đại vương, Hoàng tử 
trong khi đến vườn ngự uyễn thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiêu tiện, đại 
tiện của mình, cần có người khác nâng, đỡ, cân có người khác dìu dắt. Thầy vậy, Hoàng tử hỏi con: “Này 
khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của người khác, giọng nói của nó không 
giống giọng nói của những người khác?” - “Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là môt người bệnh” 
Vậy: - “Này khanh, sao người ây được gọi là một người bệnh?” - “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là 
người bệnh, vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình!” - “Này khanh, vậy rôi ta có bị bệnh không, môt 
người chưa bị bệnh?” - ““Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng 
ta chưa bị bệnh tật”. - “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyền như vậy vừa rồi! Hãy cho đánh xe trở 


Kinh Trường Bộ Page 144 of 466 


về cung”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. Con vâng theo lời Hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Tâu Đại 
vương, Hoàng tử vê trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! Và ai 
sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!”. 

- Này các Tỷ-kheo, khi â ây vua Bandhumà suy nghĩ: “Không thể để cho Hoàng tử Vipassi từ chối không 
trị vì! Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia! Không thê để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhuma, lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ 
năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì không thê xuất 
gia, để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì 
sống tận hưởng, đầy đủ, sung túc năm món dục lạc. 


9, Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho 
gọi người đánh xe: “Này khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyền để 
xem phong cảnh”. - “ “Ihưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì, cho thắng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: “Tâu hoàng tử, các cỗ xe thủ thăng đã thắng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là 
hợp thời”. 


Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


10. - Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến vườn ngự uyên, thấy một số đông người, 
mặc sắc phục khác nhau, và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: “Này 
khanh, vì sao đám đông người ây mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng” - “Tâu 
Hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh chung” - “Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe đến gần người 
vừa mới mệnh chung!” - “Thưa vâng, tâu Hoàng tử.” 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung. 
Này các Tỷ-kheo, khi thấy thây người chết, hoàng tử Vipassì hỏi: “Này khanh, sao người ây được gọi là 
người đã chết?” - “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người đã chết vì nay bà mẹ, ông cha, các người 
bà con ruột thịt khác không thấy người ấy nữa; và người ây cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay những 
người bà con ruột thịt khác!” - “Này khanh, vậy Ta chưa chết, rồi có bị chết không? Phụ vương, Mẫu 
hậu hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng, và Ta sẽ không thấy Phụ vương, 
Mẫu hậu hay những bà con ruột thịt chăng?” - “Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tuy nay 
chưa chết nhưng rồi sẽ cũng bị chết. Phụ Vương, Mẫu hậu hay các người bà con ruột thịt khác sẽ Nà h, 
thấy Hoàng Tử, và Hoàng tử sẽ không thấy Phụ vương. Mẫu hậu hay các người bà con ruột thị khác”. 
“Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyền như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về cung”. - “Thưa 
vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử 
Vipassì về trong cung, đau khô, sâu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Và ai sanh ra cũng 
phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chêt như vậy!”. 


11. Này các Tỷ-kheo, khi Ấy, vua Bandhumà cho gọi người đánh xe và hỏi: “Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không, tại vườn ngự uyễn? Hoàng tử có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyên?”- “Tâu Đại VƯƠng, 
Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyền. Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyên”. - “Này 
khanh đi đến. vườn ngự uyên, Hoàng tử đã thấy gì?” - “Tâu Đại vương, Hoàng tử trong khi đang đi đến 
vườn ngự uyên, thấy một số đông người, mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy 
vậy Hoàng tử hỏi con: “Này khanh, vì sao đám đông người ấy, mặc sắc phục khác nhau và đang dựng 


Kinh Trường Bộ Page 145 of466 


một dàn hỏa táng?” - “Tâu Hoàng tử, vì có một người mới mệnh chung”. - “Này khanh, vậy ngươi hãy 
đánh xe lại gân người vừa mới mệnh chung”. - “Thưa vâng, tâu Hoàng tử”. Con vâng theo lời Hoàng tử, 
cho đánh xe đến gần người vừa mới mệnh chung. Khi thấy thây chết, Hoàng tử hỏi con: “Này khanh, 
SaO người ấy được gọi là người đã chết?” - “Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người. đã chết, vì nay bà 
mẹ, ông cha hay những bà con ruột thịt khác không thây người ây nữa! Và người ây cũng không thấy bà 
mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác”. - “Này khanh, vậy Ta chưa chết rồi có bị chết 
không? Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng? Và Ta sẽ 
không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác chăng?” - “lâu Hoàng tử, 
Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng rồi cũng sẽ bị chết. Phụ VƯƠng, Mẫu hậu hay 
những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy hoàng tử, và hoàng tử sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu 
hậu hay các người bả con ruột thịt khác” - “Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy vừa rồi. 
Hãy cho đánh xe trở về cung”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. Con vâng theo lời hoàng tử Vipassi cho đánh 
xe trở về cung. Hoàng tử về trong cung đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! 
Và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như vậy!”. 


12. Nay các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: “Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối 
không trị vì! Không thê đê cho hoàng tử Vipassì xuât gia. Không thê đê cho lời các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 


- Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumà lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì, đầy, đủ năm món dục lạc nhiều 
hơn nữa, để hoàng tử Vipassì có tế trị vì, để hoàng tử Vipassì không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà- 
la-môn đoán tướng không đúng sự thật. Và này các Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassì sống tận hưởng, đầy đủ, 
sung túc năm món dục lạc. 


13. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho 
gọi người đánh xe: “Này khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyên đề 
xem phong cảnh”. - ““[hưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì, cho thắng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: “Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem 
là hợp thòi”. 


Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


14. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường đi đến ngự uyên thấy một vị xuất gia, đầu trọc, đắp 
áo cà sa. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: “Này khanh, người này đã làm gì, mà đầu người ấy lại 
khác đầu của những người khác, và áo của người ây cũng khác áo của những người khác?” - “Tâu 
Hoàng tử, người ây được gọi là người xuất gia!” - “Này khanh, sao người ấy được gọi là người xuất 
gia?” - “âu Hoàng tử, xuất gia nghĩa là khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, 
khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh!” - 
“Này khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử Vipassì, đánh xe đến gần người xuất gia. Này 
các Tỷ-kheo, rồi hoàng tử Vipassi hỏi vị xuất gia: “Thưa Hiền giả, Ngài đã làm gì, mà đầu của Ngài 
không giống những người khác, và áo của Ngài không giống các người khác?” - “Thưa Hoàng tử, tôi là 
một người xuất gia!” - “Thưa Hiền giả, thế nào gọi là người xuất gia?” - “Thưa Hoàng tử, tôi là người 
được gọi là xuất gia, vì tôi khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành 
công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh”. - “Thưa Hiền 
giả, lành thay hạnh xuất gia của Ngài, lành thay khéo tu phạm hạnh, khéo tu tính hạnh, khéo hành thiện 


Kinh Trường Bộ Page 146 of466 


nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng 
sanh”. 


LỘ. Này các Tỷ-kheo, rồi hoàng tử Vipassì bảo người đánh xe: “Này khanh, hãy lây xe này và cho đánh 
xe về cung. Còn Ta ở nơi đây, sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. Người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì lấy xe và đánh xe VỆ cung. 
Còn hoàng tử Vipassì, chính tại chỗ ấy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
g1a đình. 


16. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô Bandhumatì có một đại chúng tám vạn bốn ngản người 
nghe tin: “Hoàng tử Vipassì đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình”. Khi nghe tin, các vị ấy suy nghĩ: “Pháp luật như vậy không phải tầm thường, xuất gia như vậy 
không phải tâm thường, vì hoàng tử Vipassì trong pháp luật ấy đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình”. Nay hoàng tử Vipassì đã cạo bỏ râu tóc, đấp áo cà sa, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình tại sao chúng ta lại không?” Này các Tỷ-kheo, rôi đại chúng tám vạn 
bốn ngàn người ấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, dưới sự 
lãnh đạo của Bồ-tát Vipassì. Rồi Bồ-tát Vipassì cùng với đồ chúng, du hành, đi ngang qua những làng, 
thị xã và đô thị. 


17. Này các to -kheo, trong khi yên lặng tịnh cư, Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Sao Ta lại sông bị bao vây 
bởi đồ chúng này. Tốt hơn là Ta sống một mình, lánh xa đồ chúng này!” 


Này các Tỷ- -kheo, sau một thời gian Bồ-tát Vipassì sống một mình, lánh xa đồ chúng, tám vạn bốn ngàn 
VỊ xuất ø1a này đi một ngả, Bồ-tát Vipassì đi một ngả. 


18. Này các Tỷ-kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng, Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Thế giới 
này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới khác. 
Không một ai biết một con đường giải thoát khỏi sự đau khổ này, thoát khỏi già và chết”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt, già chết mới có mặt? Do duyên gì, già 
chết sanh?”. Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên 
sau đây: “Do sanh có mặt, nên già, chêt có mặt. Do duyên sanh, già chêt sanh”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ- tắt . VipassÌ suy nghĩ: “Cái gì có mặt, sanh mới có mặt? Do duyên gì, sanh phát 
khởi?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến sau 
đây: “Do hữu có mặt nên sanh mới có mặt. Do duyên hữu, nên sanh phát khởi”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- tát . Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt, hữu mới có mặt? Do duyên gì, hữu phát 
sanh?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau 
đây: “Do thủ có mặt nên hữu mới có mặt. Do duyên thủ, hữu phát sanh”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt thủ mới có mặt? Do duyên gì, thủ phát 
sanh?”. Này các Tyỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau 
đây: “Do ái có mặt, thủ mới phát sanh”. 

Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt, ái mới có mặt. Do duyên gì, ái phát 
sanh?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau 


đây: “Do thọ có mặt, ái mới có mặt. Do duyên thọ, ái phát sanh”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt, thọ mới có mặt. Do duyên gì, thọ mới 


Kinh Trường Bộ Page 147 of466 


phát sanh?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: “Do xúc có mặt, thọ mới có mặt. Do duyên xúc, thọ mới phát sanh”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt, xúc mới có mặt. Do duyên gì xúc mới 
phát sanh?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên 
sau đây: “Do lục nhập có mặt, xúc mới có mặt. Do duyên lục nhập, xúc mới phát sanh “. 


Này các độ: -kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên gì, lục 
nhập mới phát sanh?” Này các Ty-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh 
mình kiến sau đây: “Do danh sắc có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên danh sắc, lục nhập mới phát 
san 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì có mặt, danh sắc mới có mặt? Do duyên gì, danh 
sắc mới phát sanh?” Này các Tỷ-kheo, TÔI Bồ- tát Vipassl, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh 
minh kiến sau đây: “Do thức có mặt, danh sắc có mới có mặt. Do duyên thức, danh sắc mới phát sanh”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi suy nghĩ: “Cái gì có mặt, thức mới có mặt. Do duyên gì, thức mới 
phát sanh?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: “Do danh sắc có mặt, thức mới có mặt. Do duyên danh sắc, thức mới phát sanh”. 


19. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như sau: “Thức này xoay trở lui lại, từ nơi danh sắc, 
không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, hay 
từ biệt cõi này, hay sanh lại ở cõi khác, nghĩa là do duyên danh săc, thức sanh; do duyên thức, danh sắc 
sanh; do duyên danh săc, lục nhập sanh; do duyên lục nhập, xúc sanh; do duyên xúc, thọ sanh; do duyên 
thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh sanh; do duyên sanh, 
lão, tử, sầu bi, khổ ưu não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẫn này”. 


“Tập khởi, tập khởi”. Này các Tỷ-kheo, từ nơi Bồ-tát Vipassì, khởi sanh pháp nhãn từ trước chưa từng 
được nghe, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. 


20. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, già chết không có mặt? Cái 
gì diệt, giả chêt diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh 
minh kiến sau đây: “Do sanh không có mặt, già chết không có mặt, do sanh diệt, già chết diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, sanh không có mặt? Cái gì diệt, 
sánh diệt!. Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: “Do hữu không có mặt, sanh không có mặt, do hữu diệt, sanh diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, hữu không có mặt? Cái gì diệt, 
hữu diệt?”. Này các Tỷ-kheo, rôi Bôồ-tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: “Do thủ không có mặt, hữu không có mặt, do thủ diệt, hữu diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, thủ không có mặt? Cái gì diệt, 
thủ diệt?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên 
sau đây: “Do ái không có mặt, thủ không có mặt, do ái diệt, thủ diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- tắt Vipassi suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, ái không có mặt? Cái gì diệt, ái 
diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau 
đây: “Do thọ không có mặt, ái không có mặt, do thọ diệt, ái diệt”. 


Kinh Trường Bộ Page 148 of466 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, thọ không có mặt? Cái gì diệt, 
thọ diệt?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên 
sau đây: “Do xúc không có mặt, thọ không có mặt, do xúc diệt, thọ diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt xúc không có mặt? Cái gì diệt, 
xúc diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: “Do lục nhập không có mặt, xúc không có mặt, do lục nhập diệt, xúc diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassi suy nghĩ: “Do cái gì có mặt, lục nhập không có mặt? Cái gì diệt, lục 
nhập diệt”. Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: “Do danh sắc không có mặt, lục nhập không có mặt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, danh sắc không có mặt? Cái gì 
diệt danh sắc diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh 
minh kiến sau đây: “Do thức không có mặt, danh sắc không có mặt, do thức diệt, danh sắc diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái gì không có mặt, thức không có mặt? Do cái gì diệt, 
thức diệt?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bồ-tát Vipassi, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên 
sau đây: “Do danh sắc không có mặt, thức không có mặt, do danh săc diệt, thức diệt”. 


21. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Ôi, Ta đã chứng được con đường đưa đến Bồ-đè, 
nhờ pháp tu quán. Nghĩa là, do danh sắc diệt, thức diệt; do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc diệt, lục 
nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt; do thủ 
diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, ưu, bi, khổ, sầu, não diệt. Như vậy, toàn bộ 
khổ uấn diệt”. 


“Diệt, diệt”. Này các Tỷ-kheo, từ nơi Bồ-tát Vipassì, khởi hành pháp nhãn từ trước chưa từng được 
nghe, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. 


22. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassl, sau một thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm uẫn: “Đây 
là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, 
đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành diệt! Đây là 
thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt”. 


Và đối với Ngài, sau khi sống quán pháp sanh diệt trong năm thủ uẩẫn, chẳng bao lâu các lậu hoặc được 
tiêu trừ và Ngài được giải thoát. 


Tụng Phẩm III. 


I. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác liền suy nghĩ: “Nay Ta hãy 
thuyết pháp”. 


Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác suy nghĩ: “Pháp này do Ta chứng 
được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới 
hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái 
dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý “Y tánh duyên khởi pháp” (/4a- 
Daccaydfa paficca samuppada); thật khó mà thấy được định lý tật cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được 
trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các người khác không 
hiểu Ta, thời như vậy thật khổ não cho Ta!” 


Kinh Trường Bộ Page 149 of466 


2. Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, những bài kệ bất khả tư 
nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên: 


Sao nay Ta lại nói lên cháảnh pháp mà Ta đã chứng ngộ rất khó khăn? 
Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân chỉ phối. 
Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phú rất khó thấy pháp này. 

Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy, vi tế. 


Này các Tỷ-kheo, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề tâm của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, hướng vê vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp. Khi bấy giờ, một trong các vị 
Đại Phạm thiên, khi biết được tư tưởng của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, nhờ tư 
tưởng của mình, liền suy nghĩ: “Than ôi, thế giới sẽ bị tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong, nếu tâm của 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp!” 


3. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm thiên â Ấy, như một nhà lực sĩ duỗi thăng cánh tay đã co lại, hay co lại 
cánh tay duôi thăng, cũng vậy vị ấy biến mất từ thế giới Phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Này các Tỷ-kheo, TỒi Vị Đại Phạm thiên đắp thượng y trên 
một bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, chặp tay hướng về Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có 
những chúng sanh ít bị bụi trân che phủ sẽ bị nguy hại nêu không được nghe chánh pháp. (Nêu được 
nghe), những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp”. 


4. Này các Tỷ-kheo, được nghe nói vậy, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nói với vị 
Đại Phạm thiên: “Này Phạm thiên, Ta đã suy nghĩ như sau: “Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn 
quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái 
dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y tánh duyên khởi pháp; thật khó mà thấy được 
định lý tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn Nếu 
nay Ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật mệt mỏi cho Ta, thời như vậy 
thật khổ não cho Ta”. Này Phạm thiên, khi ấy những bài kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng nghe 
khởi lên nơi Ta: 


Sao nay Ta lại nói lên chánh pháp mà Ta đã chứng ngộ rất khó khăn? 
Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân chỉ phối. 

Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phú rất khó mà thấy, được pháp này. 
Một pháp ấi ngược dòng, vỉ diệu, thâm sâu, khó thấy, vi tế. 


Này Phạm thiên, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề, tâm của Ta hướng về vô vi thụ động, không 
muốn thuyết pháp. 


5. Này các Tỷ-kheo, lần thứ hai vị Đại Phạm thiên ấy... (øJ trên)... 


6. Này các Tỷ-kheo, lần thứ ba, vị Đại Phạm thiên â ấy bạch Thế Tôn .Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác: “Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiên Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít bị 
bụi trần che phủ sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp, những vị này có thê thâm hiểu chánh 
pháp!” 


Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác biết được lời khuyên thỉnh của VỊ 
Phạm Thiên, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, nhìn đời với Phật nhãn. Này các Tý-kheo, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi 


Kinh Trường Bộ Page 150 of466 


đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng dễ dạy khó 
dạy, và một số Ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động 
lỗi lầm. Như trong hô sen xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng 
sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước; có 
một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới nước, sông vươn lên tới mặt 
nước, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới nước vươn lên 
khỏi mặt nước, không bị nước làm đẫm ướt. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, nhìn quanh thế giới với Phật nhãn. Ngài thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, 
nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng dễ dạy khó dạy, 
một số ít thấy sự nguy hiểm phải tính sanh thê giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. 


7. Rồi vị Đại Phạm thiên, với tâm mình biết được tâm tư của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, liền nói với Ngài, bài kệ sau đây: 


Như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh dân chúng phía dưới. 

Cũng vậy Ngài Sumedha lên lầu chánh pháp, bậc biến nhãn, thoát ly sầu muộn. 
Nhìn xuống quân chúng, âu lo sẵu muộn bị sanh già áp bức. 

Hãy đứng lên, bậc anh hùng, bậc chiến thắng ở chiến trường! 

Vị trưởng đoàn lữ khách, đẳng thoát ly mọi nợ nân! 

Thể Tôn hãy đi khắp thể giới hoằng dương chánh pháp. 

Có người nhờ được nghe, sẽ thâm hiểu diệu nghĩa! 


Này các Ty-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác trả lời vị Đại Phạm thiên với bài 
kệ sau đây: 


Cửa bất diệt đã được mở rộng, 

Hồi những ai được nghe, hãy từ bỏ tà kiến của mình. 

Vì nghĩ đên mệt mỏi hoài công, này Phạm Thiên. 

1a không muốn giảng Chánh pháp vì điệu cho loài người! 


Này các Tý-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên với ý nghĩ: “Ta đã là người mở đường cho Thế Tôn Vipassì, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuyết pháp”, rồi đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến 
mắt tại chỗ. 


8. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác suy nghĩ: “Ta thuyết pháp 
cho ai trước tiên? Ai sẽ mau hiểu chánh pháp này?” 


Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác suy nghĩ: “Nay vương tử 
Khanda (Kiển-trà) và con vương sư Tissa (Đề. xá) trú ở kinh đô Bandhumati (Bàn- đầu-bà-đề) là bậc trí 
thức đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời. Nay ta hãy thuyết pháp cho vương tử 
Khanda và con vương sư TIssa trước tiên, hai vị này sẽ sớm thâm hiêu chánh pháp này”. 


Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác như một nhà lực sĩ duỗi thắng cánh tay đã co lại, 
hay co lại cánh tay duỗi thăng, biến mất từ cây Bồ đề, hiện ra tại vườn Lộc Uyên Khenma, kinh đô 
Bhadhumatl. 


9. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác gọi người giữ vườn: “Này 
bạn, hãy vào kinh đô Bandhumati, nhắn với vương tử Khanda và con vương sư Tissa răng Thế Tôn 
Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến kinh đô Bandhumati, hiện trú ở Lộc Uyên Khema và 
muốn gặp hai vị!” - “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. 


Kinh Trường Bộ Page I5I of466 


Này các Tỷ-kheo, người giữ vườn vâng theo lời dạy của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, vào kinh đô Bandhumatì và thưa với vương tử Khanda và con vương sư Tissa: “Thưa quý vị, Thê 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến kinh đô Bandhumati và hiện ở Lộc Uyên Khema. 
Ngài muôn gặp quý vị!” 


10. Này các Tỷ-kheo, Vương tử Khanda và con Vương sư Tissa cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự 
mình leo lên một cỗ xe thù, thắng rồi cùng với các cỗ xe thủ thắng khác, cho xe ra khỏi kinh thành 
Bandhumati, đi đến Lộc Uyên Khema, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến trước 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Khi đến nơi, hai vị này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. 


I1. Rồi Thế Tôn ! Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bó thí, thuyết 
về trì giới, thuyết vê các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng, và sự lợi 
ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của hai vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, 
cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại mà được chư Phật đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tắm vải thuần tịnh không có tỳ vết, rất dễ thắm màu nhuộm, cũng vậy, vương tử Khanda và 
con vương sư Tissa, chính tại chỗ ngồi này chứng được Pháp nhãn xa trần ly cấu: “Phàm pháp gì đã 
sanh rôi cũng phải diệt”. 


12. Hai vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự, diệt tận, 
chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 'Vipassì, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: “Thật di diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! 
Như người dựng đứng lại những gì bị quãng ngã xuông, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy 
chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng con 
quy y Thế Tôn và quy y Pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với Thế Tôn, 
mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới”. 


13. Này các Tỷ-kheo, vương tử Khanda và con vương sư Tissa được xuất gia với Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
giảng dạy hai vị này, khuyến khích làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết-bàn. Và hai vị này nhờ Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác giảng dạy, khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ 
với pháp thoại, không bao lâu tâm trí không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


14. Này các Tỷ-kheo, trong khi kinh thành Bandhumati có đại chúng khoảng tắm vạn bốn ngàn vị được 
nghe: “Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã đến kinh thành Bandhumati và ở tại Lộc 
Uyễn Khema. Vương tử Khanda và con vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn, Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác”. Khi nghe vậy, 
Các vị này tự nghĩ: “Chắc chắn, pháp luật này không thể tầm thường, SỰ xuất gia này không thể tầm 
thường, vì vương tử Khanda và con vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. Vương tử Khanda và con vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Tại 
sao chúng ta lại không làm vậy?” 


Này các Tỷ-kheo, rồi đại chúng â ấy gồm khoảng tám vạn bốn ngàn vị đi ra khỏi kinh thành Bandhumatl 
đến Lộc Uyễn Khema, chỗ Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở, Khi đến nơi, các vị này 


đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


15. Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về 


Kinh Trường Bộ Page 152 of466 


trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích 
của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, cao 
thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đề cao, tức là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
như tâm vải thuần tịnh, không có tỳ vết rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bổn ngàn vị này, 
chính tại chỗ ngồi này, chứng được pháp nhãn xa trần ly cấu: “Phàm pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt”. 


16. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhâ_p vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: “Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn, Như người dựng đứng lại, những gì bị quăng xuông, phơi bày ra những gì bị che kín, chí đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, 
chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng 
con quy y Thế Tôn và quy y Pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với Thế 
Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới!”. 


17. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bón ngàn vị này được xuất gia với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị 
này, khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, 
sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết Bàn. Và những vị này, nhờ Thế Tôn Vipassì bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan kỷ với pháp 
thoại, không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


18. Này các Tỷ-kheo, nay tám vạn bốn ngàn các vị xuất gia từ trước, được nghe: “Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành Bandhumatl, ở tại Lộc Uyễn Khema và thuyết pháp”. 
Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia này, đi đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác ở. Khi đến nơi, các vị này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 


19. Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về 
trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích 
của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, cao 
thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
như tâm vải thuần tịnh, không có tỳ vết, rất dễ thắm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bôn ngàn vị xuất gia 
này, chính tại chỗ ngôi này, chứng được pháp nhãn xa trần ly cấu: “Phàm pháp gì đã sanh ra rồi cũng 
phải diệt”. 


20. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiệu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: “Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, Bạch Thế 
Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tối đề những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy 
chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng con 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia 
với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới!” 


21. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị này, 
khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết Bàn. Và những vị này nhờ Thê Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, 
không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


Kinh Trường Bộ Page 153 of466 


22. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh đô 
Bandhumati, Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, trong khi yên lặng 
tịnh cư đã suy nghĩ như sau: “Nay đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh 
thành Bandhumati. Sao Ta lại không khuyến dạy các vị Ty: -kheo ấy: “Này các Tý-kheo, hãy đi cùng 
khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, 
vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy 
thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ 
đời sông phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nêu không được nghe 
chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nê ếu được nghe), sẽ thâm hiểu chánh pháp. Cứ sáu năm, hãy đến tại kinh đô 
Bandhumati để tụng đọc giới bổn”. 


23. Này các Tỷ-kheo, một vị Đại Phạm thiên khác, với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn 
Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Như một vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đã 
duỗi ra, vị này biến mắt ở cõi Phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Này các Tỷ kheo, lúc bấy giờ vị Đại Phạm thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chắp tay 
hướng đến Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác và bạch Ngài: “Như vậy là phải, bạch Thế 
Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô Bandhumati: “Này các Tỷ-kheo hãy đi cùng khắp, vì hạnh 
phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì 
an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng 
chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ phạm hạnh 
hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị 
nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm hiệu chánh pháp”. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các vị Tỷ- 
kheo. Sau sáu năm, các vị này đến kinh đô Bandhumati đề tụng đọc giới bổn”. 


Này các Tý-kheo, Đại Phạm thiên thuyết như vậy. Sau khi nói xong, vị này đảnh lễ Thế Tôn Vipassi, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, lưng bên hữu hướng vê Ngài và biên mất tại chỗ. 


24. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, vào buổi chiều xuất định 
đứng dậy và nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng, ý nghĩ sau đây khởi lên: “Nay đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh thành Bandhamati. Sao Ta lại không 
khuyên dạy các Tỷ-kheo ấy: “Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc 
cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, loài 
Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, nghĩa lý đầy . đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sông phạm hạnh hoản toàn thanh tịnh. 
Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được 
nghe), sẽ thâm hiểu chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới 
bôn”. 


25. Này các Tý-kheo, một Đại Phạm thiên khác với tâm tư của mình, biết được tâm tư của Ta. Như một 
vị lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra, vị này biến mắt ở cõi Phạm thiên và hiện 
ra trước mắt Ta. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chấp tay hướn 

đến Ta và bạch với ta: “Như vậy là phải, Bạch Thế Tôn! Như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ! Bạch Thê 
Tôn! Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô 
Bandhumati: “Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai 
người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa lý đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít 
nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp, sẽ bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm hiểu chánh 


Kinh Trường Bộ Page 154 of466 


pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các Tỷ-kheo. Sau sáu năm các vị này sẽ đến kinh đô 
Bandhumati để tụng đọc giới bốn”. Này các Tỷ- -kheo, vị Đại Phạm thiên thuyết như vậy. Sau khi nói 
xong, vị này đảnh lễ Ta, lưng bên hữu hướng về Ta và biến mất tại chỗ. 


26. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến dạy các ngươi: “Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho 
đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho 
loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng chánh 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sông phạm hạnh 
hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe giảng chánh pháp sẽ 
bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm hiểu chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại kinh đô 
Bandhumatì đề tụng đọc giới bổn”. 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy, một phần lớn trong ngày ấy đã lên đường đi khắp quốc độ. 


27. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ tại Jambudìpa (Diêm phù đề) có tám vạn bốn ngàn túc xá. Khi một 
năm vừa mãn, chư Thiên tuyên bố: “Này Hiền giả, một năm vừa mãn, nay còn lại năm năm. Sau năm 
năm, hãy đến tại kinh đô Bandhamati để tụng đọc giới bốn!” 


Hai năm đã mãn, chư Thiên tuyên bố: “Này Hiền giả, hai năm vừa mãn, nay còn lại bốn năm. Sau bốn 
năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumatì đề tụng đọc giới bồn!”. 


Ba năm đã mãn, chư Thiên tuyên. bố: “Này Hiền giả, ba năm đã mãn, nay còn lại ba năm. Sau ba năm, 
hãy đến tại kinh đô Bandhumati đề tụng đọc giới bỗn!”. 


Bốn năm đã mãn, chư Thiên tuyên bố: “Này Hiền giả, bốn năm đã mãn, nay còn hai năm. Sau hai năm, 
hãy đến kinh đô Bandhumatì đề tụng đọc giới bổn!” 


Năm năm đã mãn, chư Thiên tuyên bố: “Này Hiền giả, năm năm đã mãn, nay còn lại một năm. Sau một 
năm, hãy đến tại đô Bandhumati đề tụng đọc giới bôn!” 


Sáu năm đã mãn, chư Thiên tuyên bố: “Này Hiền giả, sáu năm đã mãn. Nay đã đến ngày đi đến kinh đo 
Bandhumati để tụng đọc giới bổn”. 


Này các Tyỷ-kheo, các Tyỷ-kheo Ấy, một số vị với thần lực của mình, một số với thần lực của chư Thiên 
trong ngày ây đã đi đên kinh đô Bandhumatì đê tụng đọc giới bôn. 


28. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giữa chúng Tỷ-kheo, tụng đọc 
giới bôn này: 


“Chu Phật dạy Niễt-bàn là đệ nhất. 

“Nhân nhục, khô hạnh, kham nhân, là đệ nhất. 
“Người xuất gia hại người xuất gia khác. 

“Hại người khác như vậy không xứng gọi là Sa-môn. 


“Mọi điều ác không làm, hướng tâm các thiện nghiệp. 
“Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy. 


Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong giới bốn. 
“Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình. 
“Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy ”. 


Kinh Trường Bộ Page I5Š of466 


29. Này các Tỷ-kheo, một thời ta ở tại Ukkhattha (Úc-Già La), trong rừng Subhaga, dưới gốc cây ta-la 
vương. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta an lặng tịnh cư, tư tướng sau đây khởi lên: “Có một trú xứ, một 
loại chúng sanh rât dễ đến mà Ta từ trước không đến ở trong một thời gian khá lâu! Đó là chư Thiên 
Suddhàvàsa (Tịnh Cư thiên). Vậy nay Ta hãy đến chư Thiên ở Tịnh Cư thiên!” 


Này các Tỷ-kheo, như một lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại, hay có lại cánh tay đã duỗi ra, Ta biến mất ở 
Ukkattha, trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Ta-La vương và hiện ra trước chư Thiên ở Tịnh Cư thiên. 
Trong đại chúng chư Thiên ây một sô vài ngàn chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên, 
chư Thiên ây đã nói với Ta như sau: 


“Này Hiền giả, nay đã được chín mươi mốt kiếp, từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác ra đời. Này Hiền giả, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sanh, thuộc chủng tánh Sát 
Đề Ly. Này Hiền giả, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh Kondanna 
(Câu- -Ly-Nhã), Này Hiền giả, trong thời Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ 
dưới gôc cây Pàtali (Ba-ba-la). Này Hiền giả, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác tên là Khanda (Kiển-trà) và Tissa (Đề-xá). Này Hiền giả, trong thời Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có ba Tăng hội, một Tăng hội sáu trăm tám mươi vạn Tỷ-kheo, 
một Tăng hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo. Này Hiền giả, Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có vị thị giá Tỷ-kheo tên Asoka (A-dục), vị này là vị thị giả đệ nhất. Này 
Hiền giả, phụ vương Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tên là Bandhuma, mẫu hậu tên 
là Bandhumatì (Bàn-đầu-bà-đề). Kinh thành của vua Bandhuma tên là Bandhumatì. Này Hiền giả, Thế 
Tôn Vipassl, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế này, tỉnh tấn 
như thế này, giác ngộ như thế này, chuyên pháp luân như thế này. Này Hiền giả, chúng con là những 
người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã diệt trừ dục vọng và đã 
sanh ra tại chỗ này”. 


30. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên ấy, một số vài ngàn chư Thiên (....... ) một số vài 
trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng một bên, chư 
Thiên ấy đã nói với Ta: “Này Hiền giả, trong tiên kiếp này, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nay ra đời. Này Hiền giả, Thế Tôn, thuộc chủng tánh Sát- đề -ly, thuộc gia tộc Sát- đề-ly. Này Hiền giả, 
Thế Tôn thuộc danh tánh Gotama (Cù-đàm). Này Hiền giả, Thê Tôn tuổi thọ không bao nhiêu, ít oi, tuôi 
thọ loài người khoảng một trăm năm hay hơn một chút. Này Hiền giả, Thế Tôn giác ngộ dưới gốc cây 
assattha (bát-đa- la). Này Hiền giả, Thế Tôn có hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử tên là Sảàriputfa và 
Moggallàna (Xá- lợi- phất và Mục kiền-liên). Này Hiền giả, Thế Tôn có một Tăng hội một ngàn hai trăm 
năm mươi vị, Này Hiền giả, Tăng hội này của Thế Tôn gồm toàn những vị đã diệt trừ lậu hoặc. Này 
Hiền giả, Thế Tôn có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Ananda (A-nan), vị này là thị giá đệ nhất. Này Hiền giả, 
phụ vương của Thế Tôn tên là Suddhodana (Tịnh Phạn), Hoàng hậu là Màyà (Ma- -g1a) kinh đô là 
Kapilavatthu (Ca- lên -la-vệ). Này Hiền giả, Thế Tôn xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế này, tỉnh 
tân như thế này, giác ngộ như thế này, chuyển pháp luân như thế này. Này Hiền giả, chúng tôi là những 
người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn, đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này”. 


31. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với chư Thiên Avihà (Vô Nhiệt thiên) đến chư Thiên Atappà (Vô 
Phiền thiên). Này các Tỷ-kheo, rồi cùng với chư Thiên Avihà và chư Thiên Atappà đến chư Thiên 
Sudassà (Thiện Kiến thiên). Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với chư Thiên Avihà, chư Thiên Atappà và 
chư Thiên Sudassa đến chư Thiên Sudassi (Thiện Hiện thiên). 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với chư Thiên Avihà, chư Thiên Atappà, chư Thiên Sudassà và chư Thiên 
Sudassì đên chư Thiên Akanitthà (Sắc Cứu Kính thiên). Này các Tỷ-kheo, lại trong Đại chúng chư 
Thiên ấy, một số vài ngàn chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ- -kheo, sau 
khi đứng một bên, chư Thiên ấy đã nói với Ta như sau: “Này Hiền giả, nay đã được chín mươi mốt kiếp, 
từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời... (0 đoạn kinh số 29)“. 


Kinh Trường Bộ Page 156 of466 


32. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên ấy, một số vài ngàn chư Thiên (như trước) một số 
vài trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng một bên, 
chư Thiên â ấy đã nói với Ta như sau: “Này Hiền giả, trong tiền kiếp này đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác nay ra đời... (wb đoạn kinh số 30)“. 


33. Này các Tỷ-kheo, như vậy Như Lai khéo chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, 
những vị này đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau 
khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng 
nhớ đến tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các bậc Thế Tôn này, 
sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như 
vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. 


Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 157 of466 


15. KINH ĐẠI DUYÊN 
(Mahàmidlàna Sufta) 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là 
Kammassadhamma (Kiếm- -ma- -sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. 


- Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda chớ có nói vậy! Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thủy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không. thâm hiểu giáo pháp này mà 
chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ô kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy 
babaja (ba-ba-la) không thê nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. 


2. Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Già và chết do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Già và 
chết do duyên gì?” Hãy đáp: “Già và chết do duyên sanh”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Sanh có duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Sanh do duyên 
gì?” Hãy đáp: “Sanh do duyên hữu”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Hữu có do duyên nào không? Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Hữu do duyên 
gì?” Hãy đáp: “Hữu do duyên thủ”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi. “Thủ có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Thủ do duyên 
gì?” Hãy đáp: “Thủ do duyên ái”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Ái có đuyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Ái do duyên gì?” 
Hãy đáp: “AI do duyên thọ”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Thọ có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Thọ do duyên 
gì?” Hãy đáp: “Thọ do duyên xúc”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Xúc có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Xúc do duyên 
gì?” Hãy đáp: “Xúc do duyên danh sắc”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Danh sắc có duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Danh sắc do 
duyên gì? Hãy đáp: “Danh sắc do duyên thức”. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Thức có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Thức do 
duyên gì?” Hãy đáp: “Thức do duyên danh sắc”. 


3, Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do duyên danh 
sắc, xúc sanh; do duyên xúc, thọ sanh; do duyên thọ; ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; do duyên thủ, hữu 
sanh; do duyên hữu, sanh sanh; do duyên sanh, lão tử sanh, do duyên lão tử, sầu, bi, khổ, ưu não sanh. 
Như vậy là toàn bộ khổ uấn tập khởi. 


4. Trước đã nói: “Do duyên sanh; lão tử sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên 
sanh; lão tử sanh”? Này Ananda, nếu sanh không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như chư Thiên hay 
Thiên giới, Càn-thát-bà hay Càn-thát-bà-giới, Dạ-xoa hay Dạ Xoa giới. Quỷ thần hay Quỷ thần giới, loài 


Kinh Trường Bộ Page I58§ of466 


Người hay Nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc giới, loài chim hay điều giới, loài trùng xà hay trùng xà 
giới. Này Ananda, nêu không có sanh cho tât cả, do sanh diệt thời lão tử có thê hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lão 
tử, tức là sanh. 


5. Trước đã nói: “Do duyên hữu, sanh sanh ra”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên 
hữu, sanh sanh ra”? Này Ananda, nếu hữu không có bất cứ loại nào giới nào, bất cứ chỗ nào xứ nảo, như 
dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu. Nếu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt thời sanh có thể hiện hữu 
không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của sanh, 
tức là hữu. 


6. Trước đã nói: “Do duyên thủ, hữu sanh”. Này Ananda, phải. hiểu như thế nào câu hỏi: “Do duyên thủ, 
hữu sanh”? Này Ananda, nêu thủ không có bất cứ loại nảo, bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới 
cắm thủ hay ngã chấp thủ. Nếu không có thủ cho tất cả, do thủ diệt thời hữu có thê hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hữu, 
tức là thủ. 


7. Trước đã nói: “Do duyên á ái, thủ sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên ái, thủ 
sanh”? Này Ananda, nêu ái không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị 
ái, xúc ái hay pháp ái. Nếu không có ái cho tất cả, do ái diệt thời thủ có thể hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thủ, 
tức là ái. 


§. Trước đã nói: “Do duyên thọ, ái sanh”. Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ 
nào, như nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở 
sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. Nếu không có thọ cho tất cả, nêu thọ diệt thời ái có thể hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của ái, 
tức là thọ. 


9. Này Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, tìm cầu sanh; do duyên tìm cầu, lợi sanh; đo 
duyên lợi, quyết định (sở dụng của lợi) sanh; do duyên quyết định, tham dục sanh; do duyên tham dục, 
đam trước sanh; do duyên đam trước, chấp thủ sanh; do duyên chấp thủ, hà tiện sanh; do duyên hà tiện, 
thủ hộ sanh; do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh 
đấu, tranh luận, đấu khâu, khâu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. 


Kinh Trường Bộ Page 159 of466 


10. Trước đã nói: “Do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất thiện pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, 
. đấu, tranh luận, đấu khâu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu 

“Do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất thiện pháp, như chấp, trượng, chấp kiếm, tranh đấu, 
nà luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khâu, vọng ngữ” Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, nêu thủ hộ diệt thời một số ác, bất thiện pháp như 
chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thê hiện hữu 
được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của một 
số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiêm, tranh đâu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, 
vọng ngữ, tức là thủ hộ. 
I1. Trước đã nói: “Do duyên hà tiện, thủ hộ sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 


duyên hà tiện thủ hộ sanh”? Này Ananda, nếu hà tiện không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nêu 
không có hà tiện, cho tất cả, nêu hà tiện diệt thời thủ hộ có thê hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thủ 
hộ, tức là hà tiện. 
12. Trước đã nói: “Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 


duyên chấp thú, hà tiện sanh”? Này Ananda, nếu chấp thủ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu 
không chấp thủ cho tất cả, nếu chấp thủ diệt thời hà tiện có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hà 
tiện, tức là châp thủ. 


13. Trước đã nói: “Do duyên đam trước, chấp thủ sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 


“Do duyên đam trước, chấp thủ sanh”? Này Ananda, nếu đam trước không có bắt cứ loại nào, bất cứ chỗ 
nào, nêu không có đam trước cho tất cả, nêu đam trước diệt thời chấp thủ có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của chấp 
thủ, tức là đam mê. 


14. Trước đã nói: “Do duyên tham dục, đam trước sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
“Do duyên tham dục, đam trước sanh”? Này Ananda, nếu tham dục không có bắt cứ loại nào, bất cứ chỗ 
nảo, nếu không có tham dục cho tất cả, nếu tham dục diệt thời đam trước có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của đam 
trước, tức là tham dục. 


Kinh Trường Bộ Page 160 of466 


15. Trước đã nói: “Do duyên quyết định, tham dục sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
“Do duyên, quyết định tham dục sanh”? Này Ananda, nếu quyết định không có bất cứ loại nào, bất cứ 
chỗ nào, nếu không có quyết định cho tất cả, nếu quyết định diệt thời tham dục có thể hiện hữu được 
không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tham 
dục tức là quyết định. 


16. Trước đã nói: “Do duyên lợi, quyết định sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 
duyên lợi quyết định sanh”? Này Ananda, nếu lợi không có không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, 
nếu lợi không có cho tất cả, nếu lợi diệt thời quyết định có thê hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
quyết định, tức là lợi. 


17. Trước đã nói: “Do duyên tầm cầu, lợi sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên 
tầm cầu, lợi sanh”? Này Ananda, nếu tầm cầu không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu tầm cầu 
không có cho tất cả, nếu tầm cầu diệt thời lợi có thê hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lợi, 
tức là tầm cầu. 


18. Trước đã nói: “Do duyên ái, tầm cầu sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên 
ái, tầm cầu sanh”? Này Ananda, nếu không có bắt cứ loại nảo, bắt cứ chỗ nào, nếu ái không có cho tất 
cả, nếu ái diệt thời tầm cầu có thể hiện hữu được không?- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tầm 
câu, tức là ái. 


Này Ananda, như vậy hai phương diện (của ái) tuy hai nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ (làm duyên 
sanh). 


19. Trước đã nói: “Do duyên xúc, thọ sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên 
xúc, thọ sanh”? Này Ananda, nếu xúc không có bất cứ loại nào, bắt cứ chỗ nào, như nhãn xúc, nhĩ xúc, 
tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, nếu xúc không có cho tất cả, nếu xúc diệt thời thọ có thể hiện hữu 
không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thọ, 
tức là xúc. 


20. Trước đã nói: “Do duyên danh sắc, xúc sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 
duyên danh sắc, xúc sanh”? Này Ananda, nêu những hình, những sắc, những tướng, những mạo, nhờ đó 


Kinh Trường Bộ Page I6I of466 


mà danh thân và sắc thân thi thiết; nêu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, 
thời danh mục xúc trong sắc thân có thê hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy nhờ đó mà sắc thân được thi thiết, 


nêu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thời hữu đối xúc trong danh thân có 
thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, những hình, những. sắc, những tướng, những mạo nhờ đó mà danh thân và sắc thân được 


thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thời danh mục xúc hay hữu 
đối xúc có thê hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo nhờ đó mà danh sắc được thi thiết, nếu 
những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có thì xúc có thê hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của xúc, tức là danh sắc. 


21. Trước đã nói: “Do duyên thức, danh SẮC, sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 


duyên thức, danh sắc sanh”? Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh 
sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng 
thái này, trạng thái khác không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc có 
thể lớn hơn, trưởng thành và thành mãn được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của danh sắc, tức là thức. 


22. Trước đã nói: “Do duyên danh sắc, thức sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 
duyên sanh sắc thức sanh ““'? Này Ananda, nếu thức không an trú được trong danh sắc, thời trong tương 
lai, có thê hiện hữu sự hình thành của sanh, lão, tử, khổ, tập không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Kinh Trường Bộ Page 162 of466 


- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của thức, tức là danh sắc. 


- Này Ananda, trong giới hạn con người được sanh, con người được giả, con người được chết, con người 
được diệt, hay con người được tái sanh, trong giới hạn ây là danh mục đạo, trong giới hạn â ấy là ngộn 
ngữ đạo, trong giới hạn ấy là thi thiết đạo, trong giới hạn ấy là tuệ giới, trong giới hạn ây là lưu chuyển 
luân hồi hiện hữu trạng thái này trạng thái khác nghĩa là danh sắc và thức. 


23. Này Ananda, có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã? Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bồ là có sắc và 
hạn lượng trong câu: “Ngã của tôi có sắc và hạn lượng”. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bó là có sắc 
và vô lượng trong câu: “Ngã của tôi có sắc và vô lượng”. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không 
có sắc và có hạn lượng trong câu: “Ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng”. Này Ananda, hoặc ngã 
được tuyên bồ là không có sắc và vô lượng trong câu: “Ngã của tôi không có sắc và vô lượng”. 


24. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, người này tuyên bố hoặc 
ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc như thế này: “Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ 
uốn nắn cho như vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có hạn 
lượng như vậy là quá đủ ri. 


Này Ananda, có người tuyên, bố ngã có sắc và vô lượng người này tuyên bó hoặc ngã có sắc và vô lượng 
trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc như thế này: “Ngã của tôi không phải 
như vậy, tôi sẽ uốn năn cho như vậy”. dày Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã 
có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rôi. 


Này, Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã không 
có sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai... hoặc ngã 
không, có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc như thế này: “Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ 
uôn năn cho như vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố về tà kiên ngã có sắc và vô 
lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy, là có bấy nhiêu lời tuyên bố về ngã. 


25: Này Ananda, có bao nhiêu lời không tuyên bố về ngã? Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố 
là có sắc và có hạn lượng trong câu: “Ngã của tôi có sắc và có hạn lượng”. Này Ananda, hoặc ngã không 
được tuyên bồ là có sắc và vô lượng Jong câu: “Ngã của tôi có sắc và vô lượng”. Này Ananda, hoặc ngã 
không được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu: “Ngã của tôi không có sắc và có hạn 
lượng”. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bó là không có sắc và vô lượng trong câu: “Ngã của 
tôi không có sắc và vô lượng”. 


26. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng, người này không tuyên bố, hoặc 
ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc không 
như thế này: “Ngã của tôi không phải như vậy,, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy”. Này Ananda, sự việc là như 
vậy thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc và vô lượng, người này không tuyên bố hoặc ngã có 
sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc không như thể này. 
“Ngã của tôi không phải như vậy, tôi SẼ uốn nắn cho như vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời 
không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố, hoặc ngã 
không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc không như thế này: “Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy”. Này Ananda, 


Kinh Trường Bộ Page 163 of 466 


sự việc là như vậy thời lời không tuyên bô vê tà kiên ngã không có sắc và có hạn lượng như vậy là quá 
đủ rôi. 


Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng, người này không tuyên bố ngã 
không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc 
không như thế này: “Ngã của tôi không phải như vậy,, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy”. Này Ananda, sự việc 
là như vậy thời lời không tuyên bồ về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, như vậy là có bây nhiêu lời không tuyên bố về ngã. 


27. Này Ananda, dưới bao nhiêu hình thức, ngã được quan niệm? Này Ananda, ngã được quan niệm như 
thọ trong câu: “Ngã của tôi là thọ”. Hay trái lại: “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có 
cảm thọ”. Này Ananda, hoặc ngã được quan niệm như trong câu: “Ngã của tôi không phải là thọ, cũng 
không phải là không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. Như vậy, 
nảy Ananda, ngã được quan niệm. 


28. Này Ananda, ai nói: “ngã của tôi là thọ”. Người â ấy cần được trả lời: “Này Hiền giả, có ba loại cảm 
thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khô bắt lạc thọ. Trong ba loại thọ này, loại nào ông xem là ngã?” 


Này Ananda, khi cảm giác một lạc thọ, chúng ta không cảm giác một khổ thọ, không cảm giác một bất 
khô bắt lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một lạc thọ thôi. Này Ananda, khi cảm giác một khổ thọ, chúng ta 
không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, khi ấ ấy chỉ cảm giác một khổ thọ 
thôi. Này Ananda, khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không 
cảm giác một khổ thọ, khi ấy chỉ cảm giác một bất khổ bất lạc thọ thôi. 


29. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananda, khổ thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên 
khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananda, bất khổ bất lạc 
thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là 
pháp diệt tận. Khi cảm giác một lạc thọ mà nói răng: “Đó là ngã của tôi”, thời khi lạc thọ ây diệt mắt 
người ấy cũng nghĩ rằng: “Ngã của tôi cũng diệt”. Khi cảm giác một khổ thọ mà nói rằng: “Đó là ngã 
của tôi”, thời khi khổ thọ ấy diệt mắt người ấy cũng nghĩ rằng: “Ngã của tôi cũng diệt”. Khi cảm giác 
một bất khế bắt lạc thọ mà nói rằng: “Đó là ngã của tôi”, thời khi bất khổ bắt lạc thọ ấy diệt mắt, người 
ấy cũng nghĩ rằng: “Ngã của tôi cũng diệt”. 


Vậy những ai nói rằng: “Ngã của tôi là thọ”, người ấy sẽ xem ngã của mình như một cái gì trong hiện 
tại, cái gì ấy là vô thường, lạc khổ xen lẫn, là pháp sanh diệt. Do vậy, này Ananda, không thê chấp nhận 
quan niệm “Ngã của tôi là thọ”. 


30. Này Ananda, ai nói như sau: “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ”, người 
ây cân được trả lời: “Này Hiên giả, chỗ nào không có một cảm thọ gì cả, chỗ ây có thê xem là “Tôi có” 
được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không có cảm thọ”. 


31. Này Ananda, ai nói như sau: “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm 
thọ; ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”, người ây cân được trả lời: “Này Hiên giả 


Kinh Trường Bộ Page 164 of466 


nêu tât cả mọi loại cảm thọ đêu đoạn diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào cả, khi thọ đã 
tận diệt, thời ở tại chỗ ây, có thê nói: “ Tôi là như vậy” chăng?” 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không phải không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. 


32. Này Ananda, khi có một vị Tyỷ-kheo không quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không phải 
thọ, không quan niệm: “Ngã của tôi là thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”, khi ấy vị này sẽ không 
chấp trước một điều gì ở trên đời, vì không chấp trước nên không sợ hãi; vì không sợ hãi nên hoàn toàn 
tự mình tịch diệt. VỊ ây biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này 
không còn đời nào khác nữa. 


Này Ananda, với vị Tỷ-kheo có tâm giải thoát như vậy, nếu có ai nói vị Tỷ-kheo â ấy có tà kiến như sau: 
“Như Lai có tồn tại sau khi chết” thời thật hoàn toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: “Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết”, thời thật hoàn toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: “Như Lai có tồn tại và không 
có tồn tại sau khi chết”, thời thật hoàn toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: “Như Lai không có tồn tại 
và không không có tồn tại sau khi chết”, thời thật hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dầu có 
bao nhiêu danh mục, bao nhiêu danh mục đạo, dầu có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu 
có bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, đầu có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ giỚI, dầu có bao 
nhiêu luân chuyền, bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu biết tất cả, vị Tỷ-kheo được giải thoát. Với vị 
Tỷ-kheo thăng trí giải thoát như vậy mà nói rằng vị Tỷ-kheo ấy không biết, không thấy, thời thật là một 
sự phi lý. 


33. Này Ananda, có bảy trú xứ của thức và hai xứ. Thế nào là bảy? Này Ananda, có những loại hữu tình, 
thân dị loại và tướng dị loại, như loài Người, một số chư Thiên và một số trong địa ngục. Đó là trú xứ 
thứ nhất của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tình, thân dị loại nhưng tưởng nhất loại, như các vị Phạm Chúng thiên 
được sanh vào cõi ây, nhờ sơ Thiên. Đó là trú xứ thứ hai của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tình, thân nhất loại nhưng tưởng dị loại, như các vị Quang Âm thiên 
(Abhassarà). Đó là trú xứ thứ ba của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tình, thân nhất loại và tưởng cũng nhất loại, như các vị Biến Tịnh thiện 
(Subhakinna). Đó là trú xứ thứ tư của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình, vượt ra khỏi tất cả sắc 
tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối tưởng, không suy tư đến mọi đị loại tưởng, chỉ có tưởng “Hư không là vô 
biên”, được sanh vào cõi Hư không vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ năm của thức. Này Ananda, có những 
loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi Không vô biên xứ, chỉ có tưởng “Thức là vô biên”, được sanh vào 
cõi Thức vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ sáu của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tình, hoàn toàn vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng “Vô sở 
hữu”, được sanh vào cõi Vô sở hữu xứ. Đó là trú xứ thứ bảy của thức. 
Hai xứ là Vô tưởng hữu tình xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


34. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất có thân dị loại và tưởng dị loại này, như loài Người, một số 
chư Thiên và một sô hữu tình trong địa ngục. Này Ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự 
tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của 


Kinh Trường Bộ Page 165 of466 


trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, trong thức trú xứ thứ hai ... thứ ba ... thứ tư... thứ năm ... thứ sáu ... Này Ananda, trong 
thức trú xứ thứ bảy, hoàn toàn vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng “Vô sở hữu”, được sanh vào 
cõi Vô sở hữu xứ. Này Ananda nếu có ai hiểu được trú XỨ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn 
diệt, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiệu 
được sự xuất ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, với Vô tưởng hữu tình xứ này, này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự 
tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của 
trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, với Phi tưởng phi phi tưởng xứ này, này Ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu 
được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự 
xuất ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, bởi bảy thức trú xứ và hai xứ này, nếu có vị Tỷ- -kheo đã như chơn hiểu được tập khởi, 
đoạn trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm, xuất ly của chúng, nhờ không còn chấp thủ, vị này được giải thoát. Này 
Ananda, vị Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ giải thoát. 

35. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám? 

Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ nhất. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là sự giải thoát thứ hai. 


Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là sự giải thoát thứ ba. 


Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với 
suy tư “hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải thoát thứ tư. 


Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư “thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ; đó 
là giải thoát thứ năm. 


Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là sự 
giải thoát thứ sáu. 


Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải thoát thứ bảy. 


Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải thoát thứ 
tám. 


Kinh Trường Bộ Page 166 of 466 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


36. Này Ananda, khi một vị Tỷ-kheo thuận thứ thể nhập tám giải thoát này, có thể nhập và có thể xuất 
khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muốn, chỗ nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn - và với 
các lậu hoặc được đoạn trừ, vị Tỷ-kheo chứng và an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không còn 
lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thâu đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một Câu 
giải thoát nào khác cao hơn và thù thắng hơn Câu giải thoát này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 167 of466 


16. KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 
(Mahàparinibbàna Sutfa) 


Tụng Phẩm I 


1. Như vày tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương X4), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 
Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà-thể, con bà Vi- đề-hi), vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà), 
muốn chính phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: “Ta quyết chinh phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy 
quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu điệt dân Vajjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại 
vong”. 


2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ-xá), đại thần nước 
Magadha: 


- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an. Ngài có thiểu 
bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: “Bạch Thế Tôn, Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước 
Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú”. Và 
khanh bạch tiếp: “Bạch Thế Tôn, Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục dân 
Vajjì, vua tự nói: “Ta quyết chinh phạt dân Vajjì này, đầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết 
làm cỏ dân Valjì; ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vOng”. Thế Tôn trả lời khanh 
thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. 


- Đại vương, xin vâng! 


3. Bà-lamôn Vassakara, đại thần. nước Magadha vâng theo lời dạy của Ajàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha cho thắng những cô xe thù thăng, tự mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cô xe ây đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, 
vấn an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Ajàtasattu 
Vedehiputta. Vua nước Magadha muốn chinh phục dân xứ Vajjì. Vua tự nói: “Ta quyết chỉnh phạt dân 
Vajjì này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta 
sẽ làm cho dân VaJJì bị hoại vọng”. 

4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì thường hay tụ họp vả tụ họp đông đảo với nhau không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo. 

- Này Ananda, khi nào dân VaJJì thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này Ananda, dân 
Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy ø1ảm. Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì tụ họp trong niệm 


đoàn kết giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết. 


- Này Ananda, khi nào nghe dân Vajjì tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 


Kinh Trường Bộ Page 168 of466 


việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, 
Ngươi có nghe dân Vajjl Jì không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật 
lệ đã được ban hành, sông đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thời xưa không? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajiì Jjì không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sông đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa. 


- Này Ananda khi nào dân Vajjì, không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa 
thời, này Ananda, dân VaJJì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, Ngươi có nghe dân 
Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cũng dường các bậc trưởng lão Vajjì và nghe theo lời dạy của những 
vị này không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cũng dường các bậc trưởng lão 
VaJjì và nghe theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì và 
nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này 
Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì không có băt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ VaJJì phải 
sông với mình không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì 
phải sông với mình. 


¬ Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, Ngươi có 
nghe dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cũng dường các tự miễu của Vajjì ở tỉnh thành và ngoài 
tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajjì 
ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 


quy pháp. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajjì ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phê các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy 
pháp, thời này Ananda, dân VaJJì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, Ngươi có nghe 
dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại VaJjì khiến các vị A-la-hán chưa đến 
sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sông an lạc không? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đên sẽ đên trong xứ, và những vị A-la-hán đã đên được sông an lạc. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại VajjÌ khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những VỊ 
A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


5. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Masadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở Vesàli tại tự miếu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp bắt 
thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất thôi được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì được 


Kinh Trường Bộ Page 169 of466 


giảng dạy bảy pháp bất thối này, thời Bà-la-môn, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp bắt thôi này, thời dân Vajjì nhất định được cường 
thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối. Tôn giả Gotama, AI àtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thê đánh bại dân Vajjì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao hay 
kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. 


- Này Bả-la-môn, Người hãy làm những gì Người nghĩ là hợp thời. 


Bà-la-môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và từ biệt. 


6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đi và tập họp tại giảng đường tất cả những vị Tỷ-kheo sống gần Ràjagaha (Vương 
Xâ). 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập họp tắt cả những vị Tỷ-kheo sống gần Vương Xá rồi 
đi đên Thê Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


Rôi Thê Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với các vị 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và 
làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sông đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo 
thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, 
bậc thây của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Kinh Trường Bộ Page 170 of466 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời 
sông khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí 
chưa đên muôn đên ở, và các bạn đông tu thiện chí đã đên ở, được sông an lạc, thời này các Tyỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp bât thôi này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bày pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Những vị Tỷ-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không 
đam mê làm thê sự, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không 
đam mê phiêm luận, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quân tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam 
mê quân tụ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời 
nảy các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không 
cộng hành với ác dục vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả vị thấp 
kém và những quả vị thù thăng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy g1ảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp bât thôi này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


8. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Kinh Trường Bộ Page 171 of466 


Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tỉnh tấn, có 
chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp bất thôi này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Týỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

9, Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 

- Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ tập niệm giác chi, tụ tập trạch pháp giác chi, tu tập tính 
tân giác chi, tu tập khinh an giác chị, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chị, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp bất thôi này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tý-kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 

- Xin vâng bạch Thế Tôn! 

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh 
tưởng, tu tập nguy hiêm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp bât thôi này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 

- Này các, Tỷ-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người vả 
văng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các Tyỷ-kheo, chúng Tyỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng 


người gìn giữ khâu nghiệp từ hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


Kinh Trường Bộ Page 172 of466 


Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng 
người, gìn giữ ý nghiệp từ hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới 
đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bình bát khất thực, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Ty-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống. với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, 
trong sự thọ trì những giới luật đúng với Sa-môn hạnh, những giới luật không bị gây vụn, không bị sứt 
mẻ, không. bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, 
không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, 
trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng 
đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nảo sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nảo các vị Tỷ- 
kheo được dạy sáu pháp bắt thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ- 
kheo: “Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu”. 

13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài gọi tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Ambalatthikà. 


14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn 
các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu. 

15. Thế Tôn ở Ambalatthikà cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Nalandà. Tại đây, 


Kinh Trường Bộ Page 173 of466 


Thế Tôn ở Pavarikambavana (Ba-ba-lợi Âm-bà-lâm). 


ló. Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và xuống một bên. Tôn giả 
Sàriputta bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại không thê có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê vĩ đại hơn, sáng suôt hơn Thê Tôn vê phương 
diện chánh giác. 


- Này Sànputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật đã rồng tiếng rồng con SƯ 
tử: “Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể 
có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác”. Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá 
khứ, Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của Ngươi: “Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới 
đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những VỊ này với tâm của Ngươi: “Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm 
Ta với tâm của Ngươi. “Thế Tôn có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh 
trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, như vậy Ngươi không có tha tâm thông đối với các vị Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá 
khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy, này Sàriputfa, vì sao Ngươi lại thốt ra những lời đại ngôn, lời nói 
gan dạ, rồng lên tiếng rỗng con sư tử: “Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê vĩ đại 
hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác”? 


17. - Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối VỚI Các VỊ Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
tương lai và hiện tại. Nhưng con biết truyền thông về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một 
thành trì tại Biên cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố và chỉ có một 
cửa ra vào. Tại đây có một người gác cửa thông minh, biệt tài và nhiều kinh nghiệm, không cho vào các 
người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Người này trong khi đi tuần trên con đường chạy vòng 
quanh thành trì ấy có thê không thây các chỗ nối hay khe hở của tường, cho đến chỗ một con mèo có thê 
lọt ra được, nhưng người ây chỉ cân biết rằng các sinh vật to lớn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi 
vào hay đi ra bởi cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, 
tất cả các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này đã diệt trừ Năm Trin cái, 
những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bồn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy 
Giác chi, đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng. Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này đã diệt trừ Năm Triển cái, những nhiễm tâm khiến cho trí 
tuệ yêu ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, đã chứng được Vô 
thượng Chánh Đăng Giác. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ Năm Triền Cái, những nhiễm tâm 


Kinh Trường Bộ Page 174 of466 


khiến cho trí tuệ yết ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chị, đã chứng 
được Vô thượng Chánh Đăng Giác. 


18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 


¬ Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn 
các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu. 


19. Thế Tôn ở Nalandà cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi gọi tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Pàtaligàma. 


20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pàtaligàma được nghe Thế Tôn đã đến làng Pàtaligàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, các cư sĩ 
ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con” 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 


21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía 
hữu hướng về Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ 
ngồi, đặt ghè nước, chuẩn bị dầu đèn rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 


22. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa 
chân bước vào nhà, ngồi xuông, lưng dựa và bức tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ- 
kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngôi xuống, lưng dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt phía 
Tây, đối diện Thế Tôn. 


23. Thê Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 
- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiêm cho những ai phạm giới, sông trái giới luật. Thê nào là năm? 


Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống 
phóng đật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm ĐIỚI, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều nguy hiểm 
thứ hai cho những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc Sát Đề Ly, 
hoặc Bả-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ây đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Đó là điều 
nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 


Kinh Trường Bộ Page 175 of466 


Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sông trái giới luật sẽ chêt với tâm hôn rôi loạn. Đó là điêu 
nguy hiêm thứ tư cho những ai phạm giới, sông trái giới luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh 
vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điêu nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái 
giới luật. 


Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 
24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giỚI, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống 
không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sông theo giới luật được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ 
hai cho những aI g1ữ giới, sông theo giới luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Đề Ly, 
hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ây đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rồi. 
Đó là sự lợi ích thứ ba cho những aI g1ữ giới, sông theo giới luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sông theo giới luật sẽ chêt với tâm hôn không trôi loạn. Đó là 
sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sông theo giới luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được 
sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


25. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pàtaligàma cho đến khuya, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
khiến tâm hoan hỷ rôi bảo các cư sĩ ây: 


- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng 
riêng. 


26. Lúc bây giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha đang dựng thành trì để ngăn chặn 
dân Vajjì. Một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. Chỗ nào có thiên 
thần có đại oai lực tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực, hướng đến sự 
xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các 
đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc hạ đăng tụ họp, các 
vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thân bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá. 


27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở Pataligama? 


Kinh Trường Bộ Page 176 of466 


- Sunidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại thần xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama đê ngăn chận dân VaJjì. 


28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì ở Pataligama để ngăn chận dân Vajjì. Này Ananda ở 
đây với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân Ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pataligama. Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị ây khiến tâm các vua chúa, các đại thần 
có đại oai lực, hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị ấy 
khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nảo các thiên 
thần bậc hạ đăng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đăng hướng đến sự Xây 
dựng các trú xá. Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ nào các nhà thương mãi qua lại, chỗ ây 
sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất tên goi là Pàtaliputta, một trung tâm thương mãi. Nhưng này Ananda, 
Pàtaliputta sẽ bị ba hiểm nạn về lửa, về nước hay chia rẽ bất hòa. 


29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước Magadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong liền nói 
những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ Magadha, 
Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: “Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà chúng con hôm 
nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo”. Thế Tôn im lặng nhận lời. 


30. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liền đi về nhà ở, 
cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng VỆ loại cứng và loại mềm, rồi cử người đến tin Thế Tôn: 
“Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sảng”. 


Rồi Thế Tôn buôi sáng đắp y, mang theo y bát cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị thần 
xứ Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời chúng Tỷ-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunidha và 
Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha liền lây chiếc ghê thấp khác và ngồi xuống một bên. 


31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần thứ Magadha đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc bài 
kệ cảm tạ: 


Tại chô nào người sáng suốt lây làm chỗ trú xứ. 
Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm hạnh. 


Và san sẽ công đức với Chư Thiên trú tại chỗ ấy. 
Được tôn kính, chúng sẽ tôn kính lại. 
Được trọng vọng, chúng sẽ trọng vọng lại. 


Chúng sẽ mến thương người ấy như người mẹ thương mẾn con. 
Và những ai được thiên thán thân mên luôn luôn được thấy may mãn. 


Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra vê. 


32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha đi sau lưng Thế Tôn và nói: 
- “Hôm nay Sa-môn Gotama đi ra cửa nào cửa ấy sẽ được đặt tên là Gotama; Sa-môn Gotama lội qua 


sông từ bến nào, bến ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Và cửa Sa-môn Gotama đi ra được đặt tên là cửa 
Gotama”. 


Kinh Trường Bộ Page 177 of466 


5. Rồi Thế Tôn đi đến sông Gangả (sông Hằng). Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ đến 
nỗi con quạ có thê uống được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè 
để qua bờ bên kia. Thê Tôn mau lẹ như người lực sĩ duỗi cánh tay được co lại hay co cánh tay đã duỗi 
ra, biến mất từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với chúng Tỷ-kheo. 


34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột 
bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của cảnh này, lúc ấy bèn ứng khâu lời cảm khái: 


“Những ai làm câu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất sũng đâm ao, trong khi người phàm 
phu đang cột bè. 
Những người ây thật là những vị trí tuệ được giải thoát ” 


Tụng Phẩm II 
1. Rồi Thé Tôn gọi tôn giả Ananda: “Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kotigàma” 


- “Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotigàma. Tại đây, Thê Tôn ở tại Kotigàma. 


2. Thê Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bốn Thánh để mà chúng ta phải lưu 
chuyên luân hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. Bôn Thánh đê ây là gì? 


Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


Này các Tý-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Diệt Thánh đề mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Diệt Đạo Thánh đế mà chúng ta phải 
lưu chuyền luân hồi lâu năm, 


Ta và các Ngươi. Này các Tỷ- -kheo khi Khổ Thánh đề này được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khổ Tập 
Thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khổ Diệt Thánh đề này được giác ngộ, được thông 
hiểu; khi Khổ Diệt Đạo Thánh để này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt 
dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa. 


3. Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ lại nói thêm: 
- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên có sự luân chuyên lâu ngày trong nhiều đời. Khi 
những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được 


đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigama, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


Kinh Trường Bộ Page 178 of466 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn 
các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu. 


5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigama cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nadika. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến. Nadika, tại ngôi 
nhà gạch (GinJakàvasatha). 


6. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ- -kheo Salada mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nảo, hậu thế trạng thái như 
thế nào? Tỷ- -kheo ni Nandà mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nảo, hậu thế trạng thái như thế 
nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại Nàdika đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như 
thế nào? Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại Nàdika đã được sanh ở cõi nảo, hậu thế trạn 
thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại Nàdika đã được sanh cõi nào, hậu thê 
trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Nikata... Bạch Thế Tôn, cư 
sĩ Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... Bạch Thể Tôn, cư sĩ Santuttha..., Bạch Thế Tôn cư sĩ 
Bhadda... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Subhadda đã mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế 
trạng thái như thế nào? 


7. Này Ananda, Tỷ- -kheo Sàtha diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, 
cư sĩ Sudatfa, diệt trừ ba kiết sử làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả Nhứt lai sau khi trở lại đời này 
một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda nữ cư sĩ Sujata diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhứt 
định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. Này Ananda cư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ 
Kalinga... Này Ananda cư sĩ Nikata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... Này Ananda, cư sĩ Tuttha... Này 
Ananda, cư sĩ Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này Ananda, cư sĩ Subhadda đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh (thiên giới), và từ đó nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. Này 
Ananda, hơn năm mươi cư sĩ mệnh chung tại Nàdita, đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, hóa sanh (thiên giới) 
và từ đó nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn chín mươi chín nam nữ cư sĩ 
mệnh chung tại Nàdika, diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham, sân si, chứng quả Nhứt lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung tại Nadika, 
diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. 


8. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con người phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này thời Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, 
vì vậy ta sẽ giảng Pháp kính (Gương chánh pháp) để Thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu 
muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi 
bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh 
giác”. 


9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự 


Kinh Trường Bộ Page 179 of466 


tuyên bố về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”. Này 
Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối với đức Phật: “Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn”. Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: “Chánh pháp được Thê Tôn khéo giảng dạy, thiết 
thực, vượt , ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự mình thâm 
hiểu”. Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: “Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu hành, chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, 
đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng được chấp tay, là phước điên vô thượng ở trên 
đời, cụ túc giới hạnh, được bậc Thánh mên chuộng, được viên mãn không mảy mún, được vẹn toàn 
không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, 
không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng dẫn đến thiền định”. 


Này Ananda, chính Pháp kính này mà Thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự 
tuyên bố về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bảng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác”. 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdika, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn 
các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu. 


11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdika cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Vasali. Ở đây, Thế 
Tôn trú tại vườn Ambapàll. 


12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của Ta cho các 
Ngươi. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo an trú chánh niệm? Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với thân, quán 
thân, tinh tắn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị ở trên đời, đối với các cảm thọ... đối 
với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tỉnh tắn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ ở 
trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh niệm. 


13. Này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo tỉnh giác? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, 
đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng- 
giả- -lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; 
tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tý-kheo sống tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải sống an trú chánh niệm tỉnh giác. Đó là lời dạy 
của Ta cho các Ngươi. 


Kinh Trường Bộ Page I80 of466 


14. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: “Thế Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta”. Dâm 
nữ Ambapàli liền cho thắng các cô xe thù thăng, tự leo lên một chiếc, cùng VỚI Các cổ xe thù ¡ thắng xuất 
phát ra khỏi Vesàli và đi đên vườn xoài. Nàng cỡi xe cho đến chỗ còn có thê cỡi xe được, rồi xuông xe 
đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho 
dâm nữ Ambapàli đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hÿ. 


Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, 
liền bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và từ biệt. 


15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: “Thế Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli”, liền cho 
thắng các cỗ xe thủ thắng leo lên xe rôi xuất phát ra khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. Có những vị 
Licchavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức mảu xanh. Có những vị 
Licchavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Có những vị 
Licchavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Có những vị Licchavi toàn 
trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. 


16. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm với các thanh niên Licchavi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe. Các Licchavi nói với dâm nữ Ambapàli: 


- Này Ambapàli, tại sao nàng lại đánh xe va chạm với các thanh niên Licchavi, trục xe chạm với trục xe, 
bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe? 


- Này quý Công tử của tôi, tôi vừa mới mời Thế Tôn cùng chúng Tỷ-kheo ngày mai đến dùng cơm. 
- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm ấy đổi lấy một trăm ngàn. 


- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng với các đất phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 


Các vị Licchavi này tức tôi búng ngón tay và nói: 


- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đả thắng! Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này phông tay trên. Và các vị 
Licchav1 này cùng đi đên vườn Ambapàli. 


17. Thế Tôn từ xa thấy các vị Liechavi liền nói với các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo nếu có vị Tỷ-kheo 
nào chưa thấy các chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên, hãy ngó chúng Licchavi, hãy nhìn chúng 
Licchavi. Này các Tỷ-kheo chúng Licchavi cũng giống như chúng Tam thập tam thiên”. 


18. Các vị Licchavi ấy cỡi xe cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế 
Tôn, khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi 
đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ. 


Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ liền 
bạch Thế Tôn: 


Kinh Trường Bộ Page I8I of466 


- Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 
- Này các LicchavIi, ngày mai Ta đã nhận lời mời dùng cơm của dâm nữ Ambapàll rôi. 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: “Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đả thắng! Chúng ta 
bị cô thiêu nữ xoài này phông tay trên... “ 


Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
bên hữu hướng về đức Phật và từ biệt. 


19. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn canh, liền cho sửa soạn tại vườn của mình các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mêm và cho báo tin Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng”. 
Thế Tôn buổi sáng đấp y, đem theo y bát, cùng với chúng Tỷ-kheo đến tại túc xá của đâm nữ Ambapàili, 
sau khi đến liền ngôi xuống chỗ đã soạn sẵn. Rồi dâm nữ Ambapàli tự tay thân hành mời chúng Tỷ-kheo 
với đức Phật là vi thượng thủ, dùng các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 

Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ AmbapàlI lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuông một bên, dâm nữ Ambapàli bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường 
ngôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ”. 


Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ambapali, khích lệ, làm cho phần khởi, 
khiên tâm hoan hỷ, rôi đứng dậy ra vê. 


20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm củng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn 
các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu. 

21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến làng Baluvà. Và 
Thê Tôn trú tại làng nảy. 


22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ Kheo hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesàli tại chỗ có bạn bẻ quen thuộc và thân 
tín. Còn Ta sẽ an cư ở đây, tại làng Baluvà. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ an cư mùa mưa xung quanh Vesảli tại chỗ có bạn bè 
quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng Baluvà. 


23. ,Irong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như 
muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta 


Kinh Trường Bộ Page 182 of466 


thán. Thế Tôn tự nghĩ: “Thật không hợp lẽ nếu Ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận Ta, 
không từ biệt chúng Tỷ-kheo. Vậy Ta hãy lầy sức tỉnh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn 
và tiếp tục sông”. Và Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục bệnh ấy duy trì mạng căn. 


24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế 
đã soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bây giờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn, 
bạch Thế Tôn, thấy Thế đôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yêu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không 
thấy rõ phương hướng, dầu cho, bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng, Thế Tôn sẽ không diệt độ, 
nêu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. 


25. Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, 
không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, 
Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). Này 
Ananda, những ai nghĩ rằng: “Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo”; hay “chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo 
huấn của Như Lai” thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, Như 
Lai không nghĩ rằng: “Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay “chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta” 
thời nay Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo? Này Ananda, Ta nay đã già, đã 
thành bậc trưởng thượng, đã đến tuôi lâm chung, đã đến tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già 
mòn, sở đĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chẳng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì sự sông 
giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả 
tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai 
được thoải mái. 


26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, 
chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ 
nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị Ty-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự 
mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ trên đời. Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. 

Này Ananda, những aI sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp, làm chỗ nương 
tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là những vị tối thượng trong 
hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. 


Tụng Phẩm II 


1. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở 
Vesảli, ăn xong và trên đường khât thực trở vê Ngài nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy lấy tọa cụ. Ta muốn đi đến điện thờ Càpàla, để nghỉ trưa. 


Kinh Trường Bộ Page 183 of466 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. 


2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài ngồi trên chỗ đã soạn. sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái thay 
điện thờ Càpàla. 


3. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, fu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền 
vững, điêu luyện, thiện xảo, thời nếu muốn người ây có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. 
Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có thê sống đến một kiếp hay phần kiếp 
còn lại. 


4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế 
Tôn; tôn giả không thỉnh câu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện Thệ 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”. Vì tâm tôn giả bị Ma 
vương ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái thay 
điện thờ Capala"” Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp hay phần 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế 
Tôn, Tôn giả không thỉnh câu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”. Vì tâm của tôn giả bị Ác 
ma ám ảnh. 

6. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ là phải thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn 
và ổi ra. 


7. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, Ác ma liền đến chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đứng một bên. 
Sau khi đứng một bên, Ác ma nói với Thê Tôn. 


Kinh Trường Bộ Page 184 of466 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thê tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có thể chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu”. 


§. Bạch Thế _Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn, đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì Chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khới lên đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, đã 
có thể truyền bá Chánh pháp. thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch 
Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo ni 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sáng suôt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn duy trì Chánh pháp, 
thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý, 
chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách, và giải thích rõ ràng Chánh 
pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thần diệu”. Bạch Thế Tôn, nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, đầy đủ Chánh pháp và tùy 
pháp, sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bó, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có 
thể chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, và có thê truyền bá Chánh pháp thần điệu. Như vậy, nay 
Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có ký luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách, và giải thích rõ rằng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu”. Bạch Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể 
tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi 
nào có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp 
một cách thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt độ. 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta giảng 
dạy chưa thành tựu, thịnh đạt, phô biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài 
người”. Bạch Thế Tôn, nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phố biến, quảng 
bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thé Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 


9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: “Này Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đâu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ”. 


10. Và tại điện thờ Capala, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống lâu 


Kinh Trường Bộ Page 185 of466 


hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc 
lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thê Tôn nhận hiêu ý nghĩa của sự kiện ây, liên thôt câu kệ cảm 
khái như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn, 

Tu sĩ từ bỏ, không kéo dài. 

Nội tâm chuyên nhất trú thiên định. 

Như thảo áo giáp đang mang mặc. 
11. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: “Thật là kỳ điệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 
rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sắm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chân động như vậy?”. 


12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ điệu! Bạch Thế Tôn thật là hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động như 
vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sâm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chân động như vậy? 


13. - Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên khiến đại địa chấn động. Thế nào là tám? Này Ananda, 
đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Này Ananda, đến thời đại phong 
khởi lên, gió lớn khi thổi làm nỗi sóng nước, và khi nước nổi sóng thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ 
nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. 


14. Lại nữa này Ananda, có vị Sa-môn hay Bả-la-môn có thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư 
Thiên có đại thần thông, có đại uy lực; những vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị 
ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyên động mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại 
địa chấn động. 


15. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát ở cõi Tusita (Đâu suất) từ bỏ thân, chánh niệm, tỉnh giác, nhập 
vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyền động, chắn động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên 
thứ ba khiến đại địa chắn động. 


1ó. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, tỉnh giác, ra khỏi mẫu thai, khi â Ấy quả đất này rung 
động, chuyền động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chân động. 


17. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác, khi â Ấy quả đất 
rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm khiến đại địa chắn động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe Pháp, khi ấy quả đất này rung động, chuyển 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên thứ sau, khiên đại địa chân động. 


19. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai, chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ, không duy trì mạng sống, khi ây 
quả đât này rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiên đại địa 
chân động. 


20. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y Niết Bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên thứ tám, khiến đại địa chấn động. Này Ananda, do 
tám nhân này, tám duyên này, khiến đại địa chấn động. 


Kinh Trường Bộ Page 186 of466 


21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nảo là tám. Chúng Sát-đế-Ly, chúng Bà-la-môn, chúng Cư sĩ, 
chúng Sa-môn, chúng Bôn Thiên vương, chúng Tam thập tam thiên, chúng Ma, chúng Phạm thiên. 


22. Này Ananda, Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Sát -đề- -ly hơn một trăm lần. Tại đây trước khi Ta ngồi, 
trước khi Ta nói chuyện, và trước khi cuộc đôi thoại bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đế- ly như thế nào, 
dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói chúng như thế nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và với bài 
pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. Khi Ta đang nói, chúng 
không biết: “Kẻ nói ây là ai, là chư Thiên chăng, là Người chăng?” sau khi Ta giảng dạy, khích lệ, làm 
cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến mắt, chúng không biết: 
“Kẻ biến mắt ấy là ai, là chư Thiên chăng, là Ngươi chăng?”. 


23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la-môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên VƯƠng... chúng Tam thập tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 
lần, tại đây trước khi Ta ngồi, trước khi Ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc của 
chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, ølọng nói 
của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 
Khi Ta đang nói, chúng không biết: ° “Kẻ nói ây là ai, là chư Thiên chăng, là Người chăng?” Sau khi Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, Ta biến mắt. Khi Ta biến mất, chúng không 
biết: “Kẻ biến mắt đó là ai, là chư Thiên chăng, là Người chăng?” Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là tám? 


25. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp, xâu. Vị ấy nhận thức rằng: 
“Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ nhất. 


26. Một vị quán tưởng nội SẮC, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thây”, đó là thăng xứ thứ hai. 


27. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ ba. 


28. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thăng xứ thứ tư. 


29. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc 
xanh, ánh sáng xanh - như bông gai màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa 
Ba-la-nai, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị 
này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh ánh 
sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ năm. 


30. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng màu 
vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng - như bông Kanikàra màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh 
sáng vàng - như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như vậy 
VỊ này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng, vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ 
sáu. 


31. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình 
sắc đỏ, ánh sáng đỏ - như bông bandhuJìvaka màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng 
đỏ - như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng 


Kinh Trường Bộ Page 187 of466 


đỏ. Như vậy vị này quán tưởng vô, sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ tướng sắc đỏ, hình sắc 
đỏ, ánh sáng đỏ, vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ 
bảy. 


32. Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các, loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc 
trắng, ánh sáng trắng - như sao mai Osadhi màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng - 
như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu drắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng. Như 
vậy VỊ này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc 
trắng, ánh sáng trắng, vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ 
thứ tám. Này Ananda như vậy là tám thắng xứ. 


33. Này Ananda, tám giải thoát. Thế nào là tám? 

Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ nhất. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là sự giải thoát thứ hai. 
Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là sự giải thoát thứ ba. 


Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với 
suy tư “hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải thoát thứ tư. 


Vượt khỏi hoản toàn Không vô biên xứ, với suy tư “thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ; đó 
là giải thoát thứ năm. 


Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là sự 
giải thoát thứ sáu. 


Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải thoát thứ bảy. 


Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải thoát thứ 
tám. 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, một thời Ta ở tại Uruvelà, trên bờ sông Neranjara, dưới gốc cây Ajapàlanigrodha khi 
Ta mới thành đạo. Này Ananda, lúc bấy giờ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi đến xong liền đứng một bên. 
Này Ananda, sau khi đứng một bên, Ác ma nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thê Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ”. 


35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 


- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo của ta chưa thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống 
chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có truyền bá Chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo mi của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suôt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 


Kinh Trường Bộ Page I88§ of466 


sông chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý chưa có thê tuyên bó, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có ký luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tủy pháp, 
sống chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố diễn giảng trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sắn sảng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sông theo chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố diễn giảng trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê truyền bá chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm hạnh mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, phổ 
biên, quảng bá, biên mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài Người. 


36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác ma đến Ta, sau khi đến liền đứng một bên. Này 
Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


“Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có ký luật, săn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu”. Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành 
những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có ký luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh 
pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thê tuyên bố, 
diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo 
khởi lên, đã có thể chất vấn và hành phục một cách khéo léo, đã có thể truyền bá Chánh pháp một cách 
thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. 


Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: “Này Ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo m 
của Ta... ; khi nào những cư sĩ của Ta... ; khi nào phạm hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh 
đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài Người”. Bạch Thế Tôn, nay 
phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được 
khéo giảng dạy cho loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ”. 


37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 


“Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay Như Lai 
sẽ diệt độ”. 


Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy 
trì mạng sông lâu hơn nữa). 


Kinh Trường Bộ Page 189 of466 


38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích 
cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc 
cho loài Trời và loài Người. 


- Thôi đi, này Ananda, đừng có thỉnh cầu Như Lai nữa. Này Ananda, nay thỉnh cầu Như Lai không còn 
kịp thời. 


39. Lần thứ hai, tôn giả Ananda... Lần thứ ba, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích 
cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người. 


- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tin! 
- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như Lai đến ba lần. 


40. - Bạch Thế Tôn, chính con được tận mặt, đích thân nghe: Thế Tôn dạy như sau: “Này Ananda, những 
ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo 
thời, nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã 
tu bốn thần túc... Như Lai có thê sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại”. 


- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 


- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự gợi 
ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, Ngươi không thỉnh câu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người”. Này Ananda, nêu Ngươi thỉnh Như Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi. 


41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đấy Ta nói với ngươi: 
“Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái thay núi Linh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu 
bón thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, 
nếu người ấy muốn, có thê sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại”. Dầu vậy, này Ananda, 
Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi không 
thính câu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến 
trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”. Này Ananda, nếu Ngươi câu thỉnh Như Lai, 
Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thê nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi”. 


Kinh Trường Bộ Page 190 of466 


42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại Nigrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang Sattapanmi trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành Vương 
Xá, tại hang đá Kàla, trên núi Isigili... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng Sita trong hang đá 
Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, Trúc Lâm, 
hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại rừng Jivakambavana... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Maddakucchi ở Lộc Uyên. 


43. Này Ananda, tại đây Ta nói: “Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, khả ái thay hang Sattapanm! trên núi Vebhara, khả ái 
thay hang đá Kàla trên núi Isigili, khả ái thay hang đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay suối 
nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hồ con sóc ở tại Trúc Lâm, khả ái thay rừng Jìvakambavana, khả ái 


?{ 


thay vườn Nai ở tại Maddakucchi”! 


44. “Này Ananda, những aI đã tu bón thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền 
vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. 
Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muôn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp 
còn lại”. Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thê nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ 
ràng của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh câu Thế Tôn: “Bạch Thê Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn 
kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”. Này Ananda, 
nêu Ngươi câu thính Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai 
có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi”. 


45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ Udena. Tại đấy, này Ananda, Ta cũng nói. “Này 
Ananda, khả ái thay Vesảli, khá ái thay điện thờ Udena. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập 
nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, 
có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bón thần túc, tu tập 
nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, Như Lai 
có thê sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại”. Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu SỰ 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, Ngươi không thính cầu Như Lai: “Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
lời Trời và loài Người”. Này Ananda, nêu Ngươi câu thính Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu 
thính, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là 
khuyết điểm của Ngươi. 


46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàli tại điện thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesảli tại điện thờ Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 


47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả 
ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái thay điện thờ Sattamba, khả ái thay điện 
thờ Buhuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái thay đền Càpàla. Này Ananda, những ai đã tu bốn 
thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu 
muốn, người ầy CÓ thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như Lai đã tu bốn thần 
túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, 
nếu muôn, Như Lại có thê sông đến một kiếp hay phần kiếp còn lại”. Dầu vậy, này Ananda, Ngươi 
không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, Ngươi không thính 
câu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đên trọn 
kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 


Kinh Trường Bộ Page 191 of466 


vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”. Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như Lai; Như 
Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thê nhận lời. Này Ananda, như 
vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi. 


48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta đã từng tuyên bố rằng mọi vật ưu ái, thân hình đều phải 
bị thay đổi, trở về hư không, biến địch? Này Ananda, làm sao có thể được như vây: Những gì sanh khởi, 
tồn tại, hữu vi, chịu sự biên hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật không có sự trạng ấy. Này 
Ananda, những gì Như Lai đã từ bỏ, dứt khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, hành. Như Lai 
đã nói và nói một cách dứt khoát: “Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu hôm nay, Như 
Lai sẽ diệt độ”. Nói rằng Như Lai vì muốn sống mà phản lại lời tuyên bố trên thời thật không có sự trạng 


ây. 

Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đến, Thế Tôn 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đi mời tất cả Tỷ-kheo sông ở gần Vesảli tụ họp tại giảng đường này. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đi mời tất cả vị Tý-kheo sống ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rôi đi đên chỗ Thê Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thê 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


50. Thế Tôn liên đi đến giảng đường và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với các vị 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo 
học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho loài Trời và loài Người. Này các Tý-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các 
Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh 
cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bến Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, 
Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này 
do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tân lên để tự giải 
thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 


Kinh Trường Bộ Page 192 of466 


Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao, 

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình. 

Tự mình làm sở y cho chỉnh mình, 

Hãy tinh tán, chánh niệm, giữ giới luật, 
Nhiếp thúc ỷ chỉ, bảo hộ tự tâm. 

Ai tỉnh tấn trong pháp và luật này 

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. 


Tụng Phẩm IV 


1. Ñài Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở 
'Vesàli, ăn xong và trên đường khât thực trở vê, Thê Tôn nhìn Vesàli với cái nhìn của con voi chúa rôi 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, lần này là lần cuối cùng, Như Lai nhìn Vesàli. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng 
Bhandagàma. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhandagàma. Tại 
đây, Thê Tôn ở tại Bhandagàma. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn Pháp mà Ta và các Ngươi lâu đời 
phải trôi lăn trong biển sanh tử. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ không 
chứng đạt Thánh Giới mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỷ-kheo, 
chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Định mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong 
biển sanh tử. Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng 
đạt Thánh giải thoát mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỷ-kheo, khi 
Thánh Giới được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh 
Tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái 
một đời sông tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, nay không còn 
một đời sông nào nữa. 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô thượng 
GŒofama danh xưng đã chứng ngộ. 

Đảng Giác Ngộ giảng pháp chúng Tỷ-kheo. 
Đạo Sư diệt khó, pháp nhãn, tịnh lạc. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 
- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 


cùng tu với Định sẽ đưa đên quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đên giải thoát hoàn toàn 
các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiên lậu), vô minh lậu. 


Kinh Trường Bộ Page 193 of 466 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... Ambagama... Jambugama..., hãy đi đến Bhoganagara. 
6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhoganagara. 

7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, Ngài nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bốn Đại giáo pháp, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: 


8. - Này các Tỷ-kheo, có thê có Tỷ- -kheo nói: “Này Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân 
lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các 
Ngươi không. nên tán thán, _èkhông nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy 
báng, môi môi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đôi 
chiêu với Luật. Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, 
không tương ứng với Luật thời các Ngươi có thê kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời 
Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem 
so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật và nếu chúng phủ hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các 
Ngươi có thê kết luận: “Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo 
chơn chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thứ nhất, các Ngươi hãy thọ trì. 


9. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: “Tại trú xứ kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với 
các Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là 
Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không. nên tán thán, „ Không nên 
hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, môi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, phải 
được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với 
Kinh, không tương ứng với Luật thời các Ngươi có thê kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải 
là lời Thế Tôn, và Tỷ- -kheo ấy đã thọ giáo Sai lầm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. 
Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật và nếu chúng phủ hợp với Kinh, tương ứng với luật, 
thời các ngươi có thê kết luận: “Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã 
thọ giáo chơn chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 


10. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tyỷ-kheo nói: “Tại trú xứ kia có nhiều Ty-kheo Thượng tọa ở, những 
vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng 
những vị Thượng tọa ây, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo Ấy. 
Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so 
sánh với Kinh, đem đôi chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và nếu không phù 
hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các 
Ngươi có thê kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn và Tỷ-kheo â ấy đã thọ giáo 
sai lầm”. Và, này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bó chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ- 
kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ 
trì. 


Kinh Trường Bộ Page 194 of466 


11. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Fại trú xứ kia, có một vị Thượng tọa, vị này là bậc đa 
văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh 
thọ; như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi 
không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo â ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi 
mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đối chiêu với Luật. 
Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng 
với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và 
Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo. sai lầm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với 
Kinh, đem đối chiêu với Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ngươi có 
thể kết luận: “Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tyỷ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, bốn Đại giáo pháp này, các Ngươi hãy thọ trì. 

12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

¬ Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn 
các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu. 

13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Và Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Pàvà, tại vườn xoài 
của Cunda, một người thợ sắt. 


14. Thợ sắt Cunda nghe: “Nay Thế Tôn đã đến Pàvả và hiện đang Ở trong vườn xoài của ta”. Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hÿ. 


15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoa hỷ, 
liền bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo”. Thế Tôn im lặng nhận lời. 


16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía 
hữu hướng vê Ngài và từ biệt. 


17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ SÙkara- maddave (một loại mộc nhĩ), và báo tin cho Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, giờ 
đã đến, cơm đã sẵn sàng”. 


18. Và Thế Tôn buổi sáng: đắp y, mang theo y bát, cùng VỚI chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt Cunda, khi 
đến xong liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi. Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng và 
loại mềm, hãy đọn cho chúng Tỷ-kheo. 


Kinh Trường Bộ Page 195 of466 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ sắt Cunda vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 


19. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 

- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại. Ngươi hãy đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không thấy một 
ai ở cõi Trời, cõi Người, ở Ma giới, ở Phạm thiên giới, không một người nào trong chúng Sa-môn và 
chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thê tiêu hóa được, trừ Như Lai. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho thợ sắt Cunda đang ngồi xuống một 
bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


20. Sau khi dùng cơm của thợ sắt Cunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh ly huyết, đau đớn gần như 
đến chết, và Thế Tôn chánh niệm tĩnh giác, nhẫn nại, chịu đựng cơn bệnh. 


Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ sắt Cunda. 
Cơn bệnh khóc liệt "bồng khởi lên, gần như chết đến nơi. 
Sau khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 
Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 
Điều phục bệnh hoạn, Tì hé Tôn dạy rằng: 
“Ta đi đến thành Kusinàra ”. 
21. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc cây và nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ, này Ananda. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo Sanghàti lại. 
22. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy đem nước cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát và muốn uống nước. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành 


Kinh Trường Bộ Page 196 of466 


nông cạn, khuấy động vả vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ 
chịu, mát mẻ, trong sáng, dê đên và khả ái. Tại đó, Thê Tôn có thê uông nước và làm dịu mát chân tay. 


23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát và muốn uống nước. 
Lần thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cô xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành 
nông cạn, khuấy động và vân đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ 
chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uông nước và làm dịu mát chân tay. 


24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát và muốn uống nước. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, khuấy 
động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vân đục. 


25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: “Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay thần túc và uy lực của Như Lai. Con 
sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vân đục này, khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng 
lặng và không vẫn đục”. Sau khi dùng bát lây nước, tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vân đục này, khi con đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn 
đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ dùng nước! 


Và Thê Tôn uông nước. 


26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đên Pàvà. 


Pukkusa, dòng họ Mallà thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Pukkusa, dòng họ Mallà, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn thật là hy hữu, trạng thái trầm tĩnh của một vị xuất gia! 


27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma đang đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và 
ngồi xuống một gốc cây, không xa con đường để nghỉ trưa. Bạch Thê Tôn, lúc ây có khoảng năm trăm 
cô xe ổi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. Bạch Thế Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy, 
đến chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: “Tôn giả có thấy khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi qua 
không?” - "Này Hiền giả, ta không thấy”. - “Tôn giả có nghe tiếng không?” - “Này Hiền giả, ta không 
nghe tiếng”. - “Có phải Tôn giả đang ngủ không?” - “Này Hiền giả, không phải ta đang ngủ”. - “Vậy có 
phải Tôn giả đang thức tỉnh?” - “Này Hiển giả, ta đang thức tỉnh”. - “Tôn giả đang thức tỉnh nhưng 
không thấy khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gân một bên, cũng không nghe thấy tiếng. Bạch 
Tôn giả, cái áo của Tôn giả cũng bị lắm bụi”. - “Này Hiên giả, phải, áo ta bị lắm bụi”. 


Kinh Trường Bộ Page 197 of4ó6 


Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ: “Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu sự trầm tĩnh của vị xuất gia. Trong 
khi giác tính, còn thức nhưng không thấy năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không 
nghe tiếng”. Sau khi tỏ sự thâm tín đối với ngài Alàra Kàlàma, vị ấy từ biệt. 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì khó làm hơn, cái gì khó thực hiện hơn? Một người 
trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thấy năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không 
nghe tiếng. Hay một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, trong 
khi điện quang chớp lòa, sắm sét vang động, mà không thấy, cũng không nghe tiếng? 


29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm ngàn cỗ xe, cũng không thể so sánh được. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào 
ào, trong khi điện quang chớp lòa, sắm sét vang động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 


30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà đập lúa. Lúc bấy giờ trời mưa, mưa tầm tã ào ào, điện 
quang chớp lòa, sâm sét vang động, có hai anh em nông phu, và bôn con bò đực bị sét đánh chết. Này 
Pukkusa, một số đông người từ Atumà đi ra đến tại chỗ hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét 
đánh chết... 


31. Này Pukkusa, lúc bấy gIỜ Ta từ nhà đập lúa đi ra và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, 
Này Pukkusa, có một người từ nơi đám đông â ấy đi ra, đến chờ Ta, đảnh lễ và đứng một bên. Và Ta nói 
với người ấy đang đứng một bên: 


32: - “Này Hiền giả, vì sao có số đông người tụ họp như vậy?” - Bạch Thế Tôn vừa rồi trời đang mưa, 
mưa tâm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có hai anh em nông phu, và bốn con bò đực 
bị sét đánh chết. Do vậy mà có sô đông người ây tụ họp tại đây. Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ 
nào?” - “Này Hiền giả, lúc ấy Ta ở tại đây”. “Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy gì cả sao?” - “Này Hiền 
giả, Ta không thấy gì”. - “Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao?” - “Này Hiền giả, Ta không 
nghe tiếng gì?” - “Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải không?” - “Này Hiền giả, không phải ta 
đang ngủ”. - “Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải không?” - “Này Hiền giả, phải”. - “Bạch 
Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong khi trời mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sắm sét 
vang động, có hai anh em nông phu và bôn con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngài không thấy, cũng 
không nghe gì”. - Này Hiền giả, phải như vậy”. 


33. Này Pukkusa, người ây liền tự nghĩ: “Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của vị xuất gia, khi 
thức tỉnh, dầu có mưa tầm tã ào ào, điện quang chói lòa, sắm sét vang động, có hai anh em nông phu và 
bốn con bò đực bị sét đánh chết mà không thây gì, không nghe gì hết”. Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở 
nơi Ta, người ấy đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về phía Ta và từ biệt. 


34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, sự tin tưởng của con đối với ngài Alàra, Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luồng gIÓ 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuốn. Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch Thế Tôn! 
Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những, gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối đề những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy 
y Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người khác: “Này bạn, hãy đem đến một cặp áo màu kim 


Kinh Trường Bộ Page 198 of466 


sắc, vàng chói và sẵn sàng để mặc”. - “Iôn giả, xin vâng”. Người â ấy vâng lời Pukkusa, dòng họ Mallà 
và đem đến một cặp áo màu kim sắc, „ vàng chói và sẵn sàng để mặc. 


Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng để mặc ấy cho 
Thế Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc. Mong Thê Tôn vì thương xót con 
mà thâu nhận cho. 


- Này Pukkusa, hãy đắp cho Ta một áo và đắp cho Ananda một áo. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một áo cho Ngài và đắp một áo cho tôn giả Ananda. 


36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm 
hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phần 
khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn 
và từ biệt. 


37. Khi Pukkusa, dòng họ Mallà đi chưa được bao lâu, tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 
chói và sẵn sảng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn, và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu 
sắc sáng chói của áo như bị lu mờ đi. Và Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn thật là hy hữu, sự thanh tịnh và sáng chói màu da của 
Như Lai! Bạch Thế Tôn, khi con đặt trên thân Thế Tôn, cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để 
mặc này, màu sắc sáng chói của áo như bị lu mờ đi. 


- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường hợp, màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và sáng 
chói. Thê nào là hai? Này Ananda, trong đêm Như Lai chứng vô thượng Chánh Đẳng Giác và trong đêm 
Như Lai sắp diệt độ, nhập Niết- bàn giới, không còn dư y sanh tử nữa. Này Ananda, đó là hai trường 
hợp, màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và sáng chói. 


38. Này Ananda, hôm nay khi canh cuối cùng đã mãn, tại Upavattana ở Kusinàrà, trong rừng Sàla của 
dòng họ Mallà, giữa hai cây sàla song thọ, Như Lai sẽ diệt độ. Này Ananda, chúng ta hãy đi đên sông 
Kakutthà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 

Cặp áo kim sắc này. 

Pukkusa mang đên. 

Đấp áo kim sắc này, 


Da Đạo Sư sáng chói. 


39. Rôi Thê Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên con sông Kakutthà, xuông sông tăm và uông nước 
rôi lội qua bờ bên kia, đi đên rừng xoài và tại đây, nói với đại đức Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bốn cho Ta. Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 


Kinh Trường Bộ Page 199 of4ó6 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo Sanghàti làm bồn. 


40. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như dáng điệu con sư tử, hai chân để đrên nhau, chánh 
niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi phải thời. Và đại đức Cundaka ngồi phía trước Thế 
Tôn. 


41. 


Đức Phật tự đi đến 

Con sông Kakutthà. 

Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 

Vị Đạo Sư mỏi mệt 

Đi dân xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thương 
Ngự trị ở trên đời 

Tăm Xong, HIÔNg nWỚC XOHG, 
Lội qua bên kia sông. 

Bậc Đạo Sư đi trước, 
Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diện giảng. 
Chánh pháp thật vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rừng xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka: 

“Hày gáp tư áo lại, 

Trải áo cho ta năm. 

Nghe dạy, Cundaka 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gáp tư và trải áo, 

Một cách thật mau kẹ. 

Bác Đạo Sư năm xuông 
Thân mình thật mệt mỏi. 
Tại đây Cundaka, 

Ngôi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, rất có thê có người làm cho thợ sắt Cunda hối hận: TNày Hiền giả Cunda, thật không lợi 
ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho Ngươi, vì Như Lai dùng bữa ăn cuôi cùng từ Ngươi cúng dường, và 
nhập diệt”. Này Ananda, cần phải làm tiêu tan sự hối hận ây của thợ sắt Cunda: “Này Hiền giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường, và nhập diệt. Này Hiền 
giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn: “Có hai sự cúng dường ä ăn uống 
đồng một quả báo, đồng một dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uông khác? 
Thế nào là hai? Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô thượng Chánh Đắng Chánh Giác, hai là bữa 
ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết-bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. Hai bữa ă ăn này đồng một quả 
báo, đồng một dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành 
động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng tuôi thọ; nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng sắc 


Kinh Trường Bộ Page 200 of 466 


đẹp; nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được hưởng an lạc; nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ 
được hưởng danh tiêng; nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ đợưc hưởng cõi trời, nhờ hành động này, 
đại đức Cunda sẽ được hưởng uy quyên”. 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu tan hối hận. 
43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt lời cảm khái như sau: 


Công đức người bồ thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
Trừ được tâm hận thù. 
Không chát chứa, chê ngựa, 
Kẻ chí thiện từ bỏ. 

Mọi ác hạnh bắt thiện, 

Diệt trừ tham, sản, sĩ. 

lâm giải thoái thanh tịnh. 


Tụng Phẩm V 
1. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông Hirannavati, đến ở Kusinàrà - Upavatama - rừng 
Sàlà của dòng họ Màilà. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên kia sông Hirannavati, tại Kusinàrà Upavattana, 
rừng Sàlà của dòng họ Mallà, khi đi đên nơi liên nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy trải chỗ nằm, đầu hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ: này Ananda, Ta nay 
mệt mỏi, muôn năm nghỉ. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giá Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ nằm, đầu hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. Và 
Thế Tôn nằm xuống, về phía hông bên phải, như đáng nằm con sư tử, hai chân để lên nhau chánh niệm 
và giác tỉnh. 


2. Lúc bẩy ĐIỜ, cây sàlà song thọ trổ hoa trái mùa, tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo 
khắp và tung vãi trên thân Như Lai đề cúng dường Ngài. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không 
rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường, Ngài, nhạc trời 
trên hư không trồi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như 
Lai. 


3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 


Kinh Trường Bộ Page 201 of466 


_— Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trỗ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi 
lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trồi dậy để cúng đường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng đường Như Lai. 


Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như 
Lai. Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nỉ, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy 
pháp, sông chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, 
đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tôi thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các 
Người phải học tập như vậy. 


4. Lúc bấy giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt Thế Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả 
Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt Ta.” 


Tôn giả Ananda, liền tự suy nghĩ: “Đại đức Upavàna này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu 
ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng 
một bên, chớ có đứng trước mặt Ta”. Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: 
“Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta”. 


5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
Ta.” Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: “Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, 
chớ có đứng trước mặt Ta”? 


-- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. 
Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 
Mallà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đầy những 
Thiên thần có uy lực tụ họp. Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: “Chúng ta từ rất xa đến 
chiêm ngưỡng Như Lai. Thật rất là hy hữu, các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở 
đời, và tôi hôm nay, trong canh cuối cùng, Như Lai sẽ nhập diệt. Và nay Tỷ-kheo có oai lực này lại ¡ đứng 
ngang trước Thế Tôn, khiến chúng ta không thê chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút cuối cùng”. Này 
Ananda, các chư Thiên than phiền như vậy. 


6. -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư Thiên nào? 
- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, ỚI 
đâu bù tóc rôi, khóc than với cánh tay duốôi cao, khóc than thân bô nhoài dưới đât, lăn lộn qua lại: “Thê 


Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm”. 


Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với tâm tư thế tục những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, 
khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: 


“Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm”. 


Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: “Các hành 
là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác được?” 


Kinh Trường Bộ Page 202 of 466 


7. -- Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tỷ-kheo sau khi thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡn 
Như Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thê 
Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo 
tu hành điêu luyện. 

8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn? 


“Đây là chỗ Như Lai đản sanh”. Này Ananda, đó là thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và 
tôn kính. 


“Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện 
tín cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


“Đây là chỗ Như Lai chuyên Pháp luân vô thượng”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. 


“Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần 
phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, 
các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến VỚI niềm suy tư: “Đây là chỗ Như Lai đản 
sanh”, “Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác”, “Đây là chỗ Như Lai 
chuyền Pháp luân vô thượng”, “Đây là chỗ Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn”. 


Này Ananda, và những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, 
thời những vị ây, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên. 


9. -- Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào? 

-- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 

-- Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như thế nào? 

-- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 

-- Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, thời phải như thế nào? 

-- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 

10. -- Bạch Thế Tôn, chúng con phải xử sự thân xá-lợi Như Lai như thế nào? 

- Này Ananda, các Ngươi đừng có lo lắng vấn đề cung kính thân xá-lợi của Như Lai. Này Ananda, các 
Người hãy nỗ lực, hãy tỉnh tấn hướng vệ tự độ, sống không phóng dật, cần mẫn, chuyên hướng về tự độ. 

Này Ananda, có những học giả Sát-đế-ly, những học giả Bà-la-môn, những học giả gia chủ thâm tín 
Như Lai, những vị này sẽ lo cho sự cung kính cúng dường thân xá-lợi của Như Lai. 


11. -- Bạch Thế Tôn, cần phải xử sự thân Như Lai như thế nào? 


-- Này Ananda, xử sự thân Chuyên luân Thánh Vương như thế nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai như 
vậy. 


Kinh Trường Bộ Page 203 of 466 


-- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyền luân Thánh vương như thế nào? 


-- Này Ananda, thân của Chuyên luân Thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới 
xong, lại được vấn thêm với vải gai bện. Sau khi vấn vải gai bệnh, lại vấn thêm với vải mới, và tiếp tục 
như vậy cho đến năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu bằng sắt, hòm 
sắt này được một hòm sắt khác đậy kín. Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được xây dựng lên, 
thân của vị Chuyển luân Thánh VưƠng được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại ngã tư đường, tháp của vị 
Chuyền luân Thánh vương được xây dựng lên. Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyên luân Thánh 
VƯƠng. 


Này Ananda, pháp táng thân vị Chuyên luân Thánh vương như thế nào, pháp táng thân Thế Tôn cũng 
như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường. Và những ai đem tại chỗ ấy vòng hoa, 
hương, hay hương bột nhiều màu, đảnh lễ tháp, hay khởi tâm hoan hỷ (khi đứng trước mặt tháp), thời 
những người ây sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. 


12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng được xây tháp. Thế nào là bốn? Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác xứng đáng xây tháp. Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. Đệ tử Thanh Văn của Như 
Lai xứng đáng xây tháp. Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm 
của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp của Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. “ Do 
tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này 
Ananda, vì lý do này, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ 
hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp của Thế Tôn Độc Giác Phật”. “ Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, đệ tứ Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Trị.” Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư 
Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 


Này Ananda, vì lý do gì, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp của vị Pháp vương trị vì đúng pháp.” Do tâm hoan hỷ như 
vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý 
do này, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây tháp. 
Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây tháp. 


13. Rồi tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc: ““Fa nay vẫn còn là kẻ hữu 
học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa!” 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
-- Này các Tỷ-kheo, Ananda ở tại đâu? 


-- Bạch Thê Tôn, tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc: “ “Ta nay vẫn còn 
- Ị?? 


là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! 


Kinh Trường Bộ Page 204 of 466 


Thê Tôn liên nói với một Tỷ-kheo: 


-= Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với Ananda: “Này Hiền giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi 
Hiện giả.” 


-- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


VỊ .Iý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: “Này 
Hiền giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả.” - “Thưa vâng, Hiền giả. “ Tôn giả Ananda vâng lời vị 
Tỷ-kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 


14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 


-- Thôi vừa rồi, Ananda, chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Này Ananda, Ta đã tuyên bố trước với 
ngươi rằng mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này Ananda làm sao được có 
sự kiện này: “Các pháp sanh, trú, hữu vi, biến hoại đừng có bị tiêu điệt?” Không thể có sự kiện như vậy 
được. Này Ananda, đã lâu ngày, ngươi đối với Như Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, 
có một không hai, vô lượng với khẩu nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng 
với ý nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. Này Ananda, ngươi là người tác 
thành công đức. Hãy có gắng tỉnh tân lên, ngươi sẽ chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu. 


15. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


_— Này các Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế Tôn này 
đều có những thị giả tối thắng như Ananda của Ta. Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
thời vị lai, những bậc Thế Tôn này cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của Ta vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và hiểu TỐ: “Nay đúng thời để các Tỷ- -kheo yết kiến Thế Tôn, 
nay đúng thời để các Tỷ-kheo ni, nay đúng thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời để các nữ cư SĨ, nay 
đúng thời để các vua chúa, để các đại thần, để các ngoại đạo sư, để các đệ tử các ngoại đạo sư yết kiến 
Thế Tôn!” 


16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ cựu, hy hữu. Thế nào là bốn? 


Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Tỷ-kheo đến yết kiến Ananda, chúng ä ấy sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ấ ây sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nếu Ananda 
làm thinh thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ- -kheo ni..., chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết kiến Ananda, chúng 
ầy sẽ được hoan hỷ, vì được yết kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, chúng â ây sẽ được hoan hỷ vì 
bài thuyết pháp và nếu Ananda làm thinh thời này các Tỷ-kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vị Chuyên luân Thánh vương có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Sát-đề-ly... chúng Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Chuyên luân Thánh vương, chúng sẽ được hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyên luân Thánh 
vương và nếu vị Chuyên luân Thánh vương nói chuyện, chúng ấ ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện, và 


nếu vị Chuyền luân Thánh vương làm thinh thời chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tỷ-kheo... chúng 


Kinh Trường Bộ Page 205 of466 


Tỷ-kheo ni... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết. kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được 
yết kiến Ananda. và nếu Ananda thuyết pháp chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bải thuyết pháp, và nêu 
Ananda làm thỉnh, thời này các Tỷ-kheo chúng nữ cư sĩ ây sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu như vậy. 
17. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi (Kiều- thương-di), Bàrànasi (Ba-la-nai). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ ây. Tại chỗ â ấy, có đại chúng Sát-đế- ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rât 
tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá-lợi Như Lai. 


-- Này Ananda, chớ có nói như vậy, này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô 
thị này phụ thuộc. 


18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là Chuyển luân 
vương, trị vì như pháp, là vị pháp vương, thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô của vua Mahasudassana, tên là Kusảvatì (Câu-xá- 
bà-đè), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do tuần, phía Bắc và phía Nam rộng đến bảy đo tuần. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvatì này rất phôjn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh đô 
Kusàvati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, nhân chúng sung mãn. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvatì này, ngày đêm vang dậy chín loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, 
tiếng xe, tiếng trồng lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ 


mười là lời kêu gọi: “Hãy uông đi, hãy ăn đi”. 


19. Này Ananda, hãy đi vào Kusinàrà và nói với dân Mallà Kusinàrà: “Này các Vàsetthà, đêm nay, vào 
canh cuôi cùng, Như Lai sẽ diệt độ”. 


- Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hồi hận: “Như Lai 
đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai”. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đắp y, đem theo y bát và cùng một vị khác làm bạn đồng hành đi vào 
Kusinàrà. 
20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công sự. Tôn giả Ananda 


đên tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà. Sau khi đên, tôn giả liên nói vói dân Mallà ở Kusinàrà: 


- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. Này 
Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hối hận: “Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà 
chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai”. 


21. Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liên đau đón, sâu 


Kinh Trường Bộ Page 206 of 466 


muộn, tâm tư khô não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm” 


Và dân Mallà cùng Với con trai, con gái và vợ đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàlà của dòng họ Mallà và đến chỗ tôn giả Ananda. 


22. Tôn giả Ananda tự nghĩ. “Nếu ta để dân Mallà ở Kusinàrà đảnh lễ Thế Tôn từng người một, thời 
đêm sẽ tàn trước khi Thê Tôn được tât cả dân Mallà đảnh lê. Vậy ta hãy đê dân Mallà ở Kusinàrà đảnh 
lễ theo từng gia tộc”. 

- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ chúng, bạn bẻ đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh một, khiến dân Mallà ở Kusinàrà đảnh lễ Thế Tôn. 


23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: “Tối 
nay canh cuôi cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ”. 


Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: “Ta nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử 
nói rằng: “Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh 
cuối cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ”. Nay có nghĩ vấn này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa-môn 
Gotama có thê thuyết pháp và giải được nghỉ vấn cho ta”. 


24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, khu rừng Sàla của dân Mallà, đến tại chỗ tôn giả 
Ananda và thưa với tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói Jắng: “Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là hy hữu, và đêm nay, vào canh cuôi cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ”. Nay có nghĩ vận này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thể thuyết 
pháp giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 

Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: 

- Thôi đi Hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu Như Lai. Thế Tôn đang mệt. 

Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda ... Lần thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 

- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói JTắng: “Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là hy hữu, và đêm nay, vào canh cuôi cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ”. Nay có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thể thuyết 
pháp giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 

Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: 


- Thôi đi Hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu Như Lai. Thế Tôn đang một. 


25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liền nói với 
tôn giả Ananda: 


- Thôi Ananda, chớ có ngăn trở Subhadda, Ananda, hãy để cho Subhadda được phép yết kiến Như Lai. 


Kinh Trường Bộ Page 207 of 466 


Những gì Subhadda hỏi Ta là hỏi để hiểu biết chớ không phải để phiền nhiễu Ta. Và những gì ta trả lời 
các câu hỏi, Subhadda sẽ hiệu ý nghĩa một cách mau lẹ. 


Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: 
- Này Hiền giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho phép Hiền giả. 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosảla, AJ 1a Kesakambalì, Pakadha Kaccàyana, SanJaya Belatthiputta, Nigantha 
Nàthaputta, tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác 
ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? 


- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: “Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị 
đã tự cho như vậy, hay tât cả chưa giác ngộ, hay một sô đã giác ngộ và một sô chưa giác ngộ”. Này 
Subhadda, Ta sẽ thuyêt pháp cho Ngươi. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 
Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


27. - Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có (đệ nhất) Sa- 
môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. 
Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo thời ở đây có (đệ nhứt) Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có 
Bát Thánh Đạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ 
tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này 
Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. 


Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

1a là du sĩ tụ Trí, tu Đức. 


Ngoài lãnh vực này, không có Sa-môn (đệ nhứt) cũng không có Sa-môn đệ nhị, cũng không có Sa-môn 
đệ tam, cũng không có Sa-môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này 
Subhadda, nếu những Tỷ-kheo sông chơn chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. 


28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quãng ngã xuông, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối đê những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy À Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ- 
kheo Tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn. Con xin thọ đại giới. 


Kinh Trường Bộ Page 208 of466 


- Này Subhadda, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia muốn thọ đại giới trong Pháp, Luật này 
phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, các vị Tỷ-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất gia, 
cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 


29. - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong 
Pháp và Luật này phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo nêu 
đồng ý ý sẽ cho xuât gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn 
năm, nếu các vị Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 

Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananada, hãy xuất gia cho Subhadda. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 


- Thật là lợi ích, thưa Tôn giả Ananda, thật là thiện lợi, thưa Tôn giả Ananda, được thọ lễ quán đảnh làm 
đệ tử trước mặt bậc Đạo Sư! 


Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia được thọ đại giới VỚI Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, 
đại đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống nhiệt tâm, cân mân. Và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sông khác nữa. 


Và đại đức Subhadda trở thành một A-la-hán nữa. Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế độ. 


Tụng Phẩm VI 
1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng: “Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng 
ta không có Đạo sư (giáo chủ)”. Này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp và 
Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ây sẽ là Đạo Sư của các 
Ngươi. 


2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau là Hiền giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô 
như vậy. Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị Tỷ-kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, 
hoặc băng tiếng Hiền giả. Vị Tỷ-kheo niên thiểu, hãy gọi vị Tý-kheo niên lão là Thượng tọa (Bhante) 
hay Đại đức. 


3. Này Ananda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta diệt độ có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ 
tiết. 


4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ, hãy hành tội Phạm đàn (Brahmadanda) đối với Tỷ-kheo Channa. 


Kinh Trường Bộ Page 209 of 466 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm đàn? 


- Này Ananda, Tỷ-kheo Channa muốn nói gì thì nói. Chúng Tỷ-kheo sẽ không nói, sẽ không giảng dạy, 
sẽ không giáo giới Tỷ-kheo Channa. 


5. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ hay phân vân gì về đức Phật, ,Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo các Người hãy hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: “Bậc Đạo Sư có mặt 
trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn”. 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lần thứ hai, Thế Tôn.... Một lần thứ ba, Thế Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghỉ nEỜ hay phân vân gì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, 
đạo hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, các ngươi hãy hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: “Bậc Đạo Sư có 
mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn”. 


Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 
Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc Đạo Sư mà không hỏi, thời này các Tỷ-kheo, 
giữa bạn đông tu, hãy hỏi nhau. 


Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 
6. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong 
chúng Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đôi với Phật, Pháp, chúng 
Tăng, đạo hay phương pháp. 


- Này Ananda, ngươi có tín nhiệm nên nói vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong 
chúng Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghỉ ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng 
Tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, trong năm trăm Tỷ-kheo này, Tỷ-kheo thấp nhất đã chứng 
được quả Dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh giác. 


7. Và Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: “Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có 
phóng dật”. 


Đó là lời cuối cùng Như Lai. 


8. Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiền. Xuất SƠ thiền, Ngài nhập Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập Tam 
thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên xứ. Xuất 
Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức vô biên xứ. Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu 
xứ. Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ngài nhập Diệt thọ tưởng định. 


Kinh Trường Bộ Page 210 of 466 


Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 
- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 
- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập Diệt thọ tưởng định. 


9. Rồi xuất Diệt thọ tưởng định, Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ định. Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ định. Xuất 
thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô biên xứ định. Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị 
thiền, Ngài nhập định Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập 
định Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ. 


10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sắm 
trời vang động. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Chúng sanh ở trên đời, 
Từ bỏ thân ngũ uân 

Bậc đạo sư cũng vậy, 
Đáng Tuyệt luân trên đời. 
Bậc Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt 

Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiệp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Anuruddha, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Không phải thở ra vào 

Chính tâm trú chánh định 

Không tham ải tịch tịnh 

Tu sĩ hướng diệt độ 

Chính tâm tịnh bát động 

Nhân chịu mọi cảm thọ 

Như đèn sáng bị tắt 

Tam giải thoát hoàn toàn. 
Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 

Thật kinh khủng bàng hoàng, 

Thật râu tóc dựng ngược, 


Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bậc Giác ngộ nhập diệt. 


Kinh Trường Bộ Page 211 of466 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, 
có vị thì khóc than, thân năm nhoài dưới đât, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệt 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm”. Còn những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, 
những vị này an trú chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại, Suy tư: “Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi 
sự kiện ây?” 


11. Lúc bấy giờ, tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ-kheo: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các Hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các Hiền giả, 
làm sao có thê được như vây: “Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự 
biến dịch? Thật không có sự trạng ấy”. Này các Hiền giả, chính chư Thiên đang trách đó. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến hạng chư Thiên nào? 


- Hiền giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than 
VỚI đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân bổ nhoải dưới đât, lăn lộn qua lại: 
“Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm” 


Hiền giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù 
tóc rồi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm”. Còn những 
chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm suy tư: “Các hành là vô 
thường, làm sao có thể khác được?” 


12. Tôn giả Anuruddha và tôn giả Ananda luận bàn về Chánh pháp suốt cả đêm còn lại. Rồi tôn giả 
Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà: “Này Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
ngươi nghĩ phải làm”. 


- Tôn giả, xin vâng! 


Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi sáng đắp y, đem theo y bát cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 


Lúc bây giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giá Ananda đến 
tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi đến liên nói với dân Mallà ở Kusinàrà: “Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm”. 


Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy liền đau đớn sầu 
muộn, tâm tư khổ não, kẻ thì khóc than với đầu bùủ tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm”. 


13. Rồi dân Mallà ở Kusinảrà ra lệnh cho những người làm: “Các người hãy gom góp hương, tràng hoa 
và tất cả nhạc khí ở Kusinàrà”. 


Rôi dân Kusinàrà đem theo hương, tràng hoa, tât cả nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đên Upavattana, 
tại rừng Sảlà của dòng họ Mallà, đên tại chỗ thân xá lợi của Thê Tôn, rôi chúng ở lại cả ngày tôn trọng, 


Kinh Trường Bộ Page 212 of 466 


cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
những bảo cái băng vải và tràng hoa Mandala. 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “Hôm nay, nếu thiêu thân xá lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá lợi của Thế Tôn”. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn trọng, 
cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
những bảo cái bằng vải và tràng hoa Mandala, ngày thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, 
ngày thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu cũng như vậy. 


14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa hát, nhạc, tràng hoa, hương, Tiay chúng ta hãy chở thân xác 
xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành về phía Nam và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy”. 


Lúc bấy giờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo mới với ý định khiêng nỗi thân xá lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì tám vị tộc trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nôi thân xá lợi Như Lai, nhưng không khiêng nôi được? 


- Này Vàsetthà, vì ý định của các Ngươi khác, ý định của chư Thiên khác. 
15. - Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 
- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 


“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, 
tràng hoa, hương. Nay chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành về phía Nam và làm lễ thiêu 
thân tại chỗ ây”. 


Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: “Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương hương của Chư thiên nay 
chúng ta hãy khiêng thân xá lợi Thế Tôn về hướng Bắc phía Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía 
Bắc, hãy khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía Đông, khiêng đến phía Đông của thành. 
Sau khi khiêng qua cửa phía Đông, hãy khiêng đến phía Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là 
Makuta-bandhana và chúng ta sẽ thiêu thân Thê Tôn tại chỗ ấy”. 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý định của chúng con cũng vậy. 


ló. Lúc ấy, khắp cả Kusinàrà cho đến đống bụi, đống rác, được rải la liệt lên đến đầu gối toàn hoa 
Mandaràva. Rồi chư Thiên và các dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài Người, 
liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía Bắc của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liền khiêng 
qua Trung tâm của thành, rồi hướng vê phía Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi khiêng qua 
cửa phía Đông, liền khiêng đến phía Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là Makuta-bandhana và 
đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. 


17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 


- Bạch Tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân xá lợi Như Lai? 


Kinh Trường Bộ Page 213 of 466 


- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyển luân Thánh vương như thế nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyên luân Thánh vương phải như thế nào? 


- Này cá Vàsetthà, thân Chuyên luân Thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới, lại 
được vấn thêm với vải gai bện. Sau khi vấn với vải gai bện, lại vấn thêm VỚI vải mới và tiếp tục như vậy 
cho đến năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt trong một hòm dầu bằng sắt, hòm sắt này được 
một hòm sắt khác đậy kín. Xong một giản hỏa gồm mọi loại hương được xây dựng lên, thân vị Chuyên 
luân Thánh vương được đem thiêu trên giàn hỏa này, và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân Thánh 
vương này được xây dựng lên. Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị Chuyên luân Thánh vương. 


Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị Chuyếb luân Thánh vương như thế nào, pháp táng thân của Thế 
Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường. Và những ai đem đến tại chỗ 
ấy vòng hoa, hương, hay hương bột nhiềumàu, đảnh lễ tháp hay khởi tâm hoan hỷ (khi đứng trước mặt 
tháp) , thời những người ây sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. 


18. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người làm công: 
- Hãy đem lại tất cả vải gai bện của Mallà . 


Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vấn tròn thân Thế Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại 
vấn thêm với vải gai bện. Sau khi vấn với vải gai bện lại vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho 
đến năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai vào trong một hòm dầu bằng sắt, đậy hòm sắt 
này vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn 
hỏa. 


19. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mallà Kassapa đang đi giữa đường từ Pàvà đến Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị. Rồi Tôn giả Mallà Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc cây. 


Lúc bây giờ có một tà mạng ngoại đạo lây một hoa Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 
đường đên Pàvà. 


Tôn giả Mallà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ đàng xa đến. Thấy vậy, tôn giả liền hỏi tà mạng 
ngoại đạo ây: 


- Này Hiền giả, Hiền giả có biết bậc Đạo sư chúng tôi không? 


- Này Hiền giả, tôI có biết. Sa-môn Gotama đã diệt độ cách hôm nay một tuần. Từ chỗ Ấy, tôi được hoa 
Mandàrava này. 


Lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc 
than, thân năm nhoài dưới đât, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm”. Còn những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị bnày an 
trú chánh niệm, tỉnh giác nhẫn nại suy tư: “Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ây?” 


20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã lớn tuổi đang ngồi trong hội chúng này. Subhadda được 
xuât gia khi đã lớn tuôi nói với những Tỷ-kheo ây: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toản vị Đại Sa- 


Kinh Trường Bộ Page 214 of 466 


môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy với những lời: “Làm như thế này không hợp với các Ngươi. 
Làm như thế này hợp với các Ngươi”. Nay những gì chúng ta muôn, chúng ta làm, những gì chúng ta 
không muốn, chúng ta không làm. 


Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các Hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các Hiền 
giả, làm sao có thê được như vầy: Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có 
sự biến dịch? Thật không có sự trạng ấy. 


21, Lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo mới với ý định châm lửa thiêu giàn hỏa Thế 
Tôn nhưng châm lửa không cháy. 


Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân 8Ì, do duyên gì, bốn vị tộc trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thê Tôn, nhưng châm lửa không cháy? 


- Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên khác. 
- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 


- Này các vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: ““Iôn giả Mahà Kassapa nay đang đi giữa đường giữa 
Pàvà và Kusinàrà cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Giàn hỏa Thế Tôn chỉ được đốt 
cháy khi tôn giả Mahà Kassapa cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn”. 


- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy làm y như vậy. 


22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai, "chấp tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh giàn hỏa ba 
lần, cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


Năm trăm vị Tỷ-kheo â Ấy choàng áo phía một bên vai, chấp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh 
giàn hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


Và khi tôn giả Mahà Kassapa và năm trăm vị Tỷ-kheo đánh lễ xong, thời giàn hỏa Thế Tôn tự bắt lửa 
cháy. 


23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
xương, thảy đều cháy sạch không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. 


Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch không CÓ tro, không có than, cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa khớp xương, tât cả đều cháy sạch 
không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Và năm trăm tâng lớp vải gai bện, cả hai lớp 
trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một dòng nước từ hư không chảy xuống tưới tắt giàn hỏa Thế 
Tôn, và một dòng nước từ kho nước (hay từ cây sảlà) phun lên tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, và các người 
Mallà ở Kusinàrà dùng nước với mọi loại hương tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn. 


Kinh Trường Bộ Page 215 of466 


Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế Tôn trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, 
dùng cây cung làm bức thành xung quanh và trong bảy ngảy tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cũng dường 
với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


24. Vua nước Magadha tên là AJàtasattu Vedehiputta nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà. Vua liền 
gởi một sứ giả đến các người Mallà ở Kusinàrà “Thế Tôn là người Sát-đề- ly, ta cũng là người Sát- đề-ly. 
Ta cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta cũng dựng tháp và tô chức nghỉ lễ đối với xá lợi 
Thế Tôn”. 


Những người Licchavì ở Vesàli nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: “Thế Tôn là người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- đề- ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với xá-lợi 
Thế Tôn”. 


Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gỞI một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: “Thế Tôn là người Sát- đế-ly, chúng tôi cũng là người Sát- đề-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghỉ lễ với 
xá-lợi Thê Tôn”. 


Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusimàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: “Thế Tôn là người Sát- đế-ly, chúng tôi cũng là người Sát- đề-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghỉ lễ đối 
với xá lợi Thế Tôn”. 


Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà , liền gỞI một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: “Thế Tôn là người Sát- đế-ly, chúng tôi cũng là người Sát- đề-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ đối 
với xá lợi Thế Tôn.” 


Bả-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các người 
Mallà ở Kusinàrà: “Thế Tôn là người Sát-đế- ly, tôi là người Bả-la-môn. Tôi cũng xứng đáng được một 
phần xá lợi Thế Tôn. Tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghỉ lễ đối với xá-lợi Thế Tôn”. 


Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã diệt độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà ở 
Kusinàrà: “Thế Tôn là người Sát- đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- đề-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng 
được một phần xá-lợi Thê Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thê 
Tôn”. 


25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà liền tuyên bố giữa đại chúng: 
- Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho phần xá lợi nào của Thế Tôn. 
Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 


Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 
Phật dạy chúng ta phải kham nhân. 
Thật không tốt nếu có tranh giành. 
Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kêt nhát tâm, 
Hoan hỷ chia xá lợi tăm phản. 


Kinh Trường Bộ Page 216 of466 


Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tin Pháp nhãu... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi ra tám phần đồng đều. 
- Xin vâng, các Tôn giả. 


Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng ấy, phân chia xá-lợi Thế Tôn thành tám phần đồng đều rồi thưa hội 
chúng: 


- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tổ chức các nghỉ 
lễ cho cái bình. 

Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 

26. Và người Moriyà ở Pipphalivana nghe tin Thế Tôn đã diệt độ liền gởi một sứ giả đến các người 
Mallà ở Kusinàrà: “Thế Tôn là người Sát- đế-ly, chúng tôi cũng là người Sát- đề- ly. Chúng tôi cũng xứng 
đáng được hưởng một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với 
xá-lợi Thế Tôn”. - “Nay không, còn phần xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi Thế Tôn đã được phân chia, hãy 


lấy tro còn lại”. Rồi các vị này lấy than tro còn lại. 


27. Và vua nước Magadha tên là Ajàtasattu, con bà Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại Vương 
Xá và tô chức lễ cúng đường. 


Những người Licchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại Vesàli và tổ chức lễ cúng 
dường. 


Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng trên xá-lợi Thế Tôn tại Kapilavatthu và tổ chức lễ 
cúng dường. 


Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Allakappa và tô chức lễ cúng 
dường. 


Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại Ràmagama và tô chức lễ 
cúng dường. 


Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại Vethadìpa và tổ chức lễ cúng 
dường. 


Những người Mallà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại Pàvà và tổ chức lễ cúng đường. 


Những người Màillà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp trên xá-lợi Thế Tôn tại Kusinàrà và tổ chức lễ cúng 
dường. 


Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình (dùng đề đong chia xá-lợi) và tổ chức lễ cũng dường. 
Những người Moriyà ở Pipphalivana cũng xây dựng tháp trên những than tro và tổ chức lễ cúng đường. 


Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình (dùng để đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên tro 
(xá-lợn). 


Kinh Trường Bộ 


Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 


28. 


Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phán. 

Bảy phán được cúng dường. 
Tại Jambudipa. 

Một phán Long vương cúng. 
Tại Ràmagàma. 

Một răng Phát được cúng, 
Tại cối Tam Thiên giới, 

Một tại Gandhàra, 

Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long Vương. 
Tự mình riêng cúng dường. 
Quả đát được chói sáng, 

Với hào quang xá-lợi, 

Với lê vật cúng dường. 
Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 
Xá-lợi đáng Pháp Nhấn. 

Như vậy được cúng dường, 
Bởi những bác tôn trọng 
Cung kính lê cúng dường, 
Bởi những bác tôn trọng 
Cung kính lê cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tôi thượng nhơn. 
Các người hãy chấp tay, 
Cung kính lê cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bác Như Lai. - 
Trải nhiêu nhiều trăm Kiêp, 
May lăm được một phán. 


-00000- 


Page 217 of466 


Kinh Trường Bộ Page 218 of466 


TẠP II l 
17. KINH ĐẠI THIỆN KIÊN VƯƠNG 
(Mahàsudassana Suffa) 


Tụng Phẩm I 
1. Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) Ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng Sà la của 
giòng họ Mallà, giữa hai cây Sàla song thọ, khi ngài sắp nhập Niệt bàn. 


2. Lúc ấy, tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngày ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagahà (Vương 
Xá) Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi (Kiêu-thưởng-di), Bàrànasi (Ba-la-nal). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại những chỗ ấy. Tại những chỗ ấ ấy có đại chúng Sát đề ly, có đại chúng Bà la môn, có đại chúng 
Gia chủ tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá-lợi Như Lai. 


3. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô 
thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Mahà-Sudassana (Đại Thiện Kiến). Vị này là 
Chuyên Luân vương trị vì như pháp, là vị Pháp vương, thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc 
dân, đầy đủ bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô của vua Đại Thiện Kiến, tên là 
Kusàvati (Câu-xá-bả- đè), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do tuần, phía Bắc và phía Nam rộng 
đến mười bảy do tuần. Này Ananda, kinh đô Susàvati này rất phôn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, 
Thiên chúng sung mãn, thực thẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư 
Thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng 
vậy này Ananda, kinh đô Kusàvati này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, Thiên chúng 
sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusàvati này ngày đêm vang dậy mười loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng 
ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiềng tỳ bà, tiếng hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và 
tiêng thứ mười là lời kêu gọi: “Hãy uông đi, hãy ăn đi!”. 


4. Này Ananda, kinh đô KusàvatI có bảy bức thành bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một 
loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh, một loại bằng san hô, một loại bằng xa cừ, một loại bằng mọi 
thứ báu. 


5. Này Ananda, kinh đô Kusảàvati có bốn loại cửa: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng 
lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tại mỗi cửa, có dựng bảy cột trụ, bê cao khoảng ba hay. bốn lần thân 
người. Một cột trụ băng vàng, một cột trụ bằng bạc, một cột trụ bằng lưu ly, một cột trụ bằng thủy tỉnh, 
một cột trụ bằng san hô, một cột trụ bằng xa cừ, một cột trụ bằng mọi thứ báu. 


6. Này Ananda, kinh đô Kasàvati có bảy hàng cây tàla bao học, một hàng bằng vàng, một hàng bằng 
bạc, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng xa cừ, một hàng bằng san hô, một hàng bằng xa cừ, một hàng 
băng mọi thứ báu. Cây tàla bằng vàng, có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây băng bạc. Cây tàla bằng 
bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây tàla bằng lưu ly, có thân cây bằng lưu ly, có 
lá và trái cây bằng thủy tính. Cây tàla bằng thủy tinh, có thân cây băng thủy tỉnh, có lá và trái cây bằng 
lưu ly. Cây tàla băng san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng xa CỪ. Cây tàla bằng xa cừ, 
có thân cây bằng xa cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Cây tàla bằng mọi loại báu, có thân cây băng mọi 
loại báu, có là và trái cây bằng mọi loại báu. Này Ananda, khi những cây tàla này được gió rung chuyên, 


Kinh Trường Bộ Page 219 of 466 


một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê lý khởi lên, cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ 
thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái đáp ý mê ly. Cũng vậy, Ananda, khi những hàng 
cây tàla này được gió rung chuyên, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc 
bấy giờ, nêu ở tại kinh đô KusàvatI có những kẻ cờ bạc, rượu chè, họ sẽ nhảy múa theo những âm điệu 
của những hàng cây tàla này khi được gió thôi. 


7. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, có đủ bảy món báu và bốn Như ý đức. Thế nào là bảy? 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, vào ngày Bồ-tát trăng rằm sau khi tắm rửa, lên cao điện đề trai giới, 
thời Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xe, với vành xe, trục xe, đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua 
Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Ta nghe như vây: Khi một vị vua Sát- đề-ly, đã làm lễ quán đảnh vào ngày 
Bồ-tát trăng rằm, sau khi tắm rửa, lên cao điện trai giới, nếu có Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn 
cọng xe, với vành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ấy là Chuyên Luân vương. Như vậy ta 
có thể là Chuyên Luân vương”. 


§. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm 
bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báu và nói: Này xe báu hãy lăn khắp, này xe báu hãy chinh 
phục!”. Và này Ananda, xe báu lăn về hướng Đông và vua Đại Thiện Kiến cùng VỚI bốn loại binh chủng 
đi theo sau. Và này Ananda, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy vua Đại Thiện Kiến an trú cùng với bốn 
loại binh chúng. 


9. Này Ananda, các địch vương ở phương Đông đến yết kiến vua Đại Thiện Kiến và nói: “Hãy đến đây, 
Đại vương! Hoan nghênh, đón mừng Đại vương! Tâu Đại vương, tất cả đêu thuộc của Ngài. Đại vương 
hãy giáo huấn cho chúng tôi!”. 


Vua Đại Thiện Kiến nói rằng: “Không được sát sanh. Không được lấy của không cho. Không được tà 
dâm. Không được nói láo. Không được uông rượu. Hãy ăn uông cho thích nghữ”. 


Này Ananda, tất cả địch vương ở phương Đông đều trở thành chư hầu vua Đại Thiện Kiến. 


10. Này Ananda, rồi xe báu lăn xuống biển lớn ở phương Đông rồi nôi lên rồi lăn về phương Nam..., lặn 
xuông biển lớn ở phương Nam, rôi nôi lên và lặn vê phương Tây... lặn xuống biển lớn ở phương Tây, 
rồi nôi lên và lặn về phương Bắc và vua Đại Thiện Kiến cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Này 
Ananda, chỗ nào xe báu dừng lại chỗ ấy vua Đại Thiện Kiến an trú cùng với bốn loại binh chủng. 


Này Ananda, các địch vương ở phương Bắc đến yết kiến vua Đại Thiện Kiến và nói: “Hãy đến đây, Đại 
vương! Hoan nghênh đón mừng Đại vương! Tâu Đại vương tất cả thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo 
huấn cho chúng tôi!”. 


Này Ananda, tất cả địch vương ở phương Bắc đều trở thành chư hầu của vua Đại Thiện Kiến. 


Này Ananda, xe báu ấy sau khi chỉnh phục trái đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô KusàvatI, và 
đứng trước pháp đình, trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua Đại Thiện Kiến”. 


Này Ananda, như vậy là sự xuât hiện xe báu của vua Đại Thiện Kiên. 


12. Lại nữa này Ananda, voi báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, thuần trắng, bảy xứ kiên cường, có 
thần lực, phi hành trên hư không và tên là Uposatha (Bố- tát). Thấy voi báu, vua Đại Thiện Kiến sanh 
tâm hoan hỷ và nghĩ: “Lành thay được cỡi con voi này nêu nó chịu sự điều ngự”. Và này Ananda, như 
một con hiền tượng quí phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báu ấy tự đến đề chịu sự điều ngự. Này 


Kinh Trường Bộ Page 220 of 466 


Ananda, thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến để thử voi báu này, sáng sớm cỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải 
biên rồi về lại kinh đô Kusàvati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua 
Đại Thiện Kiến. 


13. Lại nữa này Ananda, ngựa báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, thuần trắng, đầu đen như quạ, 
bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa báu, vua HẺ 
Thiện Kiến sanh tâm hoa hỷ và nghĩ: “Tốt đẹp thay được cỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự”. 

này Ananda, như một con hiền mã quý phái, chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến đề chịu 
sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến để thử ngựa báu này, sáng sớm cỡi ngựa, đi 
khắp quả đất cho đến hải biên rồi về lại kinh đô Kusàvati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự 
xuất hiện ngựa báu của vua Đại Thiện Kiến. 


14. Lại nữa, này Ananda, châu báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến. Châu báu ấy là lưu ly châu, 
sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó đũa, khó mài, thanh tịnh, trong SuỐt, hoàn hảo mọi phương diện. 
Này Ananda, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này Ananda, thuở xưa, vua 
Đại Thiện Kiến để thử châu báu này đã cho dàn bảy bôn binh chúng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và 
có thê tiễn quân trong đêm tối âm u. Này Ananda, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm 
việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này Ananda như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Đại Thiện Kiến. 


15. Này Ananda, nữ báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, mỹ ' miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu 
da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, 
vượt trên dung sắc loài Người, sánh đến dung sắc chư Thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báu này êm mịn 
như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này trở thành ấm áp, khi trời nóng, trở 
thành lạnh mát. Này Ananda, thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này 
Ananda, nữ báu này dậy trước và di ngủ sau vua Đại Thiện Kiến, mọi hành động làm vua thỏa thích, yên 
lành khả ái. Này Ananda, nữ báu này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Đại Thiện Kiến 
huống nữa là về thân thẻ. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của vua Đại Thiện Kiến. 


16. Lại nữa, này Ananda, gia chủ báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, chứng được thiên nhãn, do 
nghiệp dị thục sanh và nhờ thiên nhãn này có thê thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Gia 
chủ báu này đến vua Đại Thiện Kiến và nói: “Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý 
thích nghi tài sản Đại vương”. 


Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiên muôn thử gia chủ báu này, liên cõi thuyên, chèo gia giữa 
sông Hãng và bảo gia chủ báu: 


- Này Gia chủ, ta cần vàng. 
- Tâu Đại vương, Đại vương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. 
- Này Gia chủ, Ta cần vàng ngay tại đây. 


Này Ananda, khi ây gia chủ báu thọc hai tay xuông nước nhắc lên một ghè đây cả vàng ròng rôi tâu với 
vua Đại Thiện Kiên: 


- Tâu Đại vương, như vậy đã đủ chưa. Tâu Đại vương, làm như vậy đã được chưa? 
Vua Đại Thiện Kiến trả lời: 


- Này Gia chủ, như vậy là đủ. Này Gia chủ, làm như vậy là được rồi. Này Gia chủ, cúng dường như vậy 


Kinh Trường Bộ Page 221 of466 


là được rồi. 
Này Ananda, như vậy là sự xuât hiện gia chủ báu của vua Đại Thiện Kiên. 


17. Lại nữa, này Ananda, tướng quân báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, có học thức, thông minh, 
sáng suốt, có khả năng khuyến cáo. Vua Đại Thiện Kiến khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lui thì lui, khi 
đáng dừng thì dừng lại. 


VỊ này đến tâu vua Đại Thiện Kiến: 

- Tâu Đại vương, Đại vương chớ có âu lo, Thần sẽ có vấn Đại VƯƠng. 

Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của vua Đại Thiện Kiến. 
Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bảy báu như vậy. 


18. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, có đầy đủ bốn Như ý đức. Thế nào là bốn? Này Ananda, 
vua Đại Thiện Kiến đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyện luân, thấy xa hơn mọi người. Này 
Ananda, đó là Như ý đức thứ nhất của vua Đại Thiện Kiến. 


19. Này Ananda, lại nữa, vua Đại Thiện Kiến sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này Ananda, 
đó là Như ý đức thứ hai của vua Đại Thiện Kiên. 


20. Lại nữa này Ananda, vua Đại Thiện Kiến ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không 
quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Nãy Ananda, đó là Như ý 
đức thứ ba của vua Đại Thiện Kiến. 


21. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà-la- -môn và Gia chủ ái kính và yêu mến. 
Này Ananda, như người cha được các người con ái kính và yêu mến, cũng vậy này Ananda, vua Đại 
Thiện Kiến được các vị Bà-la- -môn và Gia chủ ái kính và yêu mên. Này Ananda, như những người con 
được người cha ái kính và yêu mến, cũng vậy này Ananda, các vị Bà-la- -môn và Gia chủ được vua Đại 
Thiện Kiến ái kính và yêu mến. Thuở xưa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đi đến hoa viên cùng với 
bốn loại binh chủng. Này Ananda, các vị Bà-la-môn và Gia chủ đến vua Đại Thiện Kiến và tâu rằng: 
“Tâu Đại vương, hãy cho đi chậm chậm đề chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn...” Này Ananda, 
nhưng vua Đại Thiện Kiến lại ra lệnh cho người đánh xe: “Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm để 
ta có thê thấy các vị Bà-la-môn và Gia chủ lâu đài hơn”. Này Ananda, như vậy là Như ý đức thứ tư của 
vua Đại Thiện Kiến. 


22. Và này Anada, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Nay ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây 
tàla, cứ cách khoảng một trăm cung tầm!”. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho Xây các hồ sen giữa các hàng cây tàla, cứ cách khoảng một trăm 
cung tầm. Này Ananda, những hồ sen ây được lát bằng bồn loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng 
bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tính. Này Ananda, trong bốn loại hồ sen ấy có bốn loại tâm 
cấp, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại ¡bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng 
vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có 
chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ 
bằng thủy tỉnh. Tầm cập băng thủy tính có cột trụ bằng thủy tỉnh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. 
Này Ananda, những hồ sen ấy được hai hàng bằng bạc. Hàng lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có 
chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Hàng lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ 


Kinh Trường Bộ Page 222 of 466 


bằng vàng. 


23. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trong những hồ sen này ta sẽ cho đem trồng các 
loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp bốn mùa để những ai muốn làm tràng hoa có thê lây 
dùng”. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đem trồng các loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen 
trắng khắp bốn mùa đề làm những tràng hoa bằng các thứ bông ấy. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những người 
hầu tắm cho những người qua kẻ lại”. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đặt những người hầu 
tắm trên bờ những hồ sen này đề tắm cho những người qua kẻ lại. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những vật bố 
thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, áo quân cho những ai cần áo quần, xe cộ cho 
những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, đàn bà cho những ai cân đàn bà, bạc cho những ai cần 
bạc và vàng cho những al cần vang”. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, trên bờ những hồ sen Ấy, cho 
đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, áo quần cho những ai cân áo 
quân, xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, đàn bà cho những ai cần đàn bà, bạc 
cho những ai cần bạc, và vàng cho những ai cần vàng. 

24. Này Ananda, các Gia chủ, Bà-la-môn đem theo nhiều tiền bạc đến vua Đại Thiện Kiến và tâu vua: 


- Tâu Đại vương, chúng tôi có đem nhiều tiền của này để Đại vương dùng. Mong đại vương hãy thâu 
nhận lây. 


- Này các Khanh, ta có đầy đủ nhiều tiền bạc do đánh thuế đúng pháp đem lại. Hãy giữ tiền bạc của 
Khanh lại, và đem theo nhiêu nữa cho các Khanh! 


Các vị này khi bị vua từ chối, liền đứng qua một bên và suy nghĩ: “Nếu nay chúng ta đem tiền của này 
về nhà chúng ta thời thật không phải. Chúng ta hãy xây dựng nhà cửa cho vua Đại Thiện Kiến”. 


Các vị ây liên đên vua Đại Thiện Kiên và tâu: 
- Đại vương, chúng tôi định xây dựng nhà cửa cho Đại vương. 
Này Ananda, vua Đại Thiện Kiên im lặng nhận lời. 


25. Này Ananda, Thiên chủ Sakka biết được tư tưởng của vua Đại Thiện Kiến với tư tưởng của mình, 
liên gọi Thiên tử VIssakamma (Tỳ-thủ-yêt-ma) và nói: 


- Này Vissakamma, hãy đến đây và xây dựng một lâu đài cho vua Đại Thiện Kiến, đặt tên là Dhamma 
(Pháp). 


- Xin vâng, Tôn giả. 
Này Ananda, Thiên tử Vissakamma vâng lời Thiên chủ Sakka, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang 
co, hay co lại cánh tay duối ra, Thiên tử Vissakamma biến mất từ chư Thiên ở Tavatimsa và hiện ra 


trước mặt vua Đại Thiện Kiến. Rồi này Ananda, Thiên tử Vissakamma tâu với vua Đại Thiện Kiến: 


- Đại vương, tôi sẽ xây dựng một lâu đài tên là Dhamma cho Đại vương! 


Kinh Trường Bộ Page 223 of 466 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Và này Ananda, Thiên tử Vissakamma xây dựng lâu 
đài tên là Dhamma cho vua Đại Thiện Kiên. 


26. Này Ananda, lâu đài Dhamma này, về hướng Đông và hướng Tây bề dài đến một do tuần, và về 
hướng Bắc và hướng Nam, bề rộng đến nửa do-tuân. 


Này Ananda, nền nhà của lâu đài Dhamma cao cho đến ba thân người và làm bằng ba loại gạch, một loại 
bằng vàng, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến tám vạn bốn ngàn cột trụ bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một 
loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tỉnh. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có hai mươi bốn tầm cấp bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại 
bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tỉnh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có 
chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ băng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp 
bằng thủy tỉnh có cột trụ băng thủy tỉnh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có tám vạn bốn ngàn phòng ốc bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một 
loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tính. Trong phòng ốc bằng vàng có chỗ năm 
bằng bạc được trải ra. Trong phòng ôc băng bạc, có chỗ năm bằng vàng được trải ra. Trong phòng ô ốc 
bằng lưu ly có chỗ nằm bằng ngà được trải ra. Trong phòng ô ốc bằng thủy tính, có chỗ năm bằng san hô 
được trải ra. Tại cửa phòng ốc bằng vàng, có dựng lên một cây tảla bằng bạc, với thân cây bằng bạc, với 
lá và trái cây bằng vàng. Tại cửa phòng ốc bằng bạc, có dựng lên một cây tàla bằng vàng, với thân cây 
bằng vàng, với lá và trái bằng bạc. Tại cửa phòng ốc bằng lưu ly, có dựng lên một cây tàla bằng thủy 
tinh, với lá và trái cây bằng thủy tỉnh, có dựng lên một cây tàla bằng lưu ly, với thân cây bằng lưu ly, với 
lá và trái cây bằng thủy tỉnh. 


27. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trước cửa phòng lầu Đại Trang Nghiêm, ta hãy 
cho dựng lên một rừng cây tàÏa toàn băng vàng, và tại đây ta sẽ an tọa ban ngày. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến trước cửa phòng lầu Đại Trang Nghiêm, cho dựng lên một rừng cây 
tàla toàn bằng vàng và tại đây, vua ngồi an tọa ban ngày. 


28. Này Ananda, lâu đầu Dhamma được hai dãy lan can bao bọc, một dãy bằng vàng, một dãy bằng bạc. 
Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chăn ngang và đầu trụ băng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ 
bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. 


29. Này Ananda, lâu đầi Dhamma có hai màn lưới thông linh, một màn bằng vàng, một màn bằng bạc. 
Màn lưới bằng vàng có chuông linh bằng bạc, màn lưới bằng bạc có chuông linh bằng vàng. Này 
Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được gió rung chuyền, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, 
đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra âm 
thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy này Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được gió 
rung chuyền, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ nếu tại 
kinh đô Kusàvati có những kẻ cờ bạc, rượu chẻ, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những màn lưới 
chuông linh này khi được gió thi. 


30. Này Ananda, lâu đầi Dhamma khi xây xong, thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa (vì quá nguy 
nga tráng lệ). Này Ananda, như trong tháng cuôi mùa mưa, khi bâu trời quang đảng, không bị mây che 
lâp, mặt trời mọc lên giữa hư không, khó mà nhìn xem vì hai mắt bị chói lòa. Cũng vậy, này Ananda, 


Kinh Trường Bộ Page 224 of 466 


thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Dhamma xây xong. 


31. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Irước mặt lâu đài Dhamma, ta hãy cho xây hồ 
sen tên gọi là Dhamma!”. 


Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho xây một hồ sen tên là Dhamma trước mặt lâu đài Dhamma. 


Này Ananda, hồ sen Dhamma, về hướng Đông và hướng Tây bề dài đến một do tuần, và về hướng Bắc 
và hướng Nam bề rộng đến nửa do tuần. 


Này Ananda, hồ sen Dhamma có bốn loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng 
lưu ly, một loại băng thủy tinh. 


Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai mươi bốn tầm cấp bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại 
bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tỉnh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có 
chắn ngang và đầu trụ băng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ và đậu trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu 
trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tỉnh. Tầm 
cấp bằng thủy tỉnh có cột trụ bằng thủy tỉnh, có chắn ngang và đầu trụ băng lưu ly! 


Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai loại lan can bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc. Lan 
can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ 
bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. 


32. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bảy hàng cây tàla bao bọc, một hàng cây bằng vàng, một hàng cây 
bằng bạc, một hàng cây bằng lưu ly, một hàng cây bằng thủy tỉnh, một hàng cây băng san hô, một hàng 
cây bằng xa cừ, một hàng cây bằng mọi thứ báu. Cây tàla bằng vàng có thân cây bằng vàng, có lá và trái 
cây bằng bạc. “Cây tàla băng bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây tảla bằng lưu ly 
có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái câ bằng thủy tính. Cây tàla bằng thủy tính, có thân cây bằng thủy 
tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Cây tàla bằng san hô có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng 
xa cừ. Cây tàla bằng xa cừ có thân cây bằng xa cử, có lá và trái cây bằng san hô. Cây tà la bằng mọi thứ 
báu có thân cây bằng mọi thứ báu, có lá và trái cây bằng mọi thứ báu. Này Ananda, khi những hàng cây 
tàla này được gió rung chuyền, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm 
loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp MÃ mê 
ly. Cũng vậy này Ananda, khi những hàng cây tàla này được gió rung chuyên thời một âm thanh vi diệu, 
khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ nếu ở kinh đô Kusàvati có những kẻ cờ bạc rượu 
chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những hàng cây này khi được gió thôi. 


33. . Này Ananda, khi lâu đài Dhamma và hồ sen Dhamma được xây xong, lúc bấy giờ vua Đại Thiện 
Kiến cúng dường cho các vị Sa-môn được tôn kính và các vị Bà-la-môn được tôn kính mọi sự dục lạc 
cần thiết rồi vua lên lâu đài Dhamma. 


Tụng Phẩm II 


1. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Quả này của ta do nghiệp gì, báo này của ta là do 
nghiệp gì mà hiện tại ta có thần lực như vậy, có oai lực như vậy?”. 


Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Quả này là do ba loại nghiệp, báo này là do ba loại 
nghiệp mà hiện tại ta có thân lực như vậy. Đó là Bô thí, Tự điêu, Tự chê”. 


2. Này Ananda tồi vua Đại Thiện Kiến đi đến cao đường Đại Trang Nghiêm, đứng trước cửa và nói lớn 


Kinh Trường Bộ Page 225 of 466 


tiếng cao hứng ngữ sau đây: 


Hãy dừng lại, tư tưởng dục vọng! 
Hãy dừng lại, tư trởng sân hận! 
Hãy dừng lại, tư tưởng não hại! 
Đên đáy thôi, tư trởng dục vọng! 
Đến đáy thôi, tư trởng sân hận! 
Đến đây thôi, tư trởng não hại! 


3. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến bước vào cao đường Đại Trang Nghiêm, ngồi trên sàng tọa bằng 
vàng, ly dục, ly ác pháp chứng và an trú trong thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tâm với tứ. Rồi diệt tầm và tứ, chứng và an trú trong thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Rồi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú vào thiền thứ ba. Rồi xả lạc xả khổ, diệt hÿ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và an trú vào thiền thứ tư không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


4. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm, bước vào cao đường bằng 
vàng, ngồi trên sàng tọa bằng bạc, an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại vô biên, không hận không sân... với tâm câu hữu với bị... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm 
câu hữu với xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên không hận không sân. 


3. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có tám vạn bốn ngàn kinh thành, và kinh thành Kusàvati (Câu-xá- 
bà-đề) là đệ nhât. 


Tám vạn bôn ngàn lâu đài, và lâu đài Dhamma là đệ nhât. Tám vạn bôn ngàn cao đường, và cao đường 
Đại Trang Nghiêm là đệ nhât. 


Tám vạn bốn ngàn sảng tọa, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với những tắm 
nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tâm da thú trăng của con sơn dương được che bởi 


những tán che cao và hai đầu có gôi màu đỏ. 


Tám vạn bốn ngàn con voi, với những trang sức bằng vàng, được che chở bằng lưới vàng, và tượng 
vương Uposatha (Bô-tát-đà) là đệ nhât. 


Tám vạn bốn ngàn con ngựa, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới vàng, và 
mã vương Valàhaka (Vân Mã vương) là đệ nhất. 


Tám vạn bốn ngàn cổ xe, với những tắm tham bằng da sư tử, bằng đa cọp, bằng da báo, bằng vai vàng, 
với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng và cô xe tên Vejayanta (Nhạc 
thanh xa hay Chiến thắng kỳ) là đệ nhất. 

Tám vạn bốn ngàn châu ngọc và bảo châu là đệ nhất. 


Tám vạn bốn ngàn phụ nữ và hoàng hậu Subhaddà (Thiện Hiền phi) là đệ nhất. 


Tám vạn bôn ngàn gia chủ và gia chủ báu là đệ nhât. 


Kinh Trường Bộ Page 226 of 466 


Tám vạn bốn ngàn người giòng Sát-đế-ly và tướng quân báu là đệ nhất. 

Tám vạn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay (Dukùla), với sừng đầu nhọn bịt đồng. 

Tám vạn bốn ngàn vải Koti (Cu-chi) với sắc chất tinh diệu, như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung. 
Tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa (Thàlipàka), buổi sáng buổi chiều có cũng dường cơm. 

6. Lúc bấy giờ, này Ananda, có tám vạn bốn ngàn voi sáng chiều đến phục vụ cho vua Đại Thiện Kiến. 
Rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Nay tám vạn bốn ngàn con voi này sáng chiều đến phục vụ cho ta. 
Nay ta hãy để cho chúng đến, cứ cách một trăm năm thời bốn vạn hai ngàn con đến”. 


Này Ananda, rôi vua Đại Thiện Kiên bảo Tướng quân báu: 


- Này Hiền giả, nay tám vạn bốn ngản con voi này, sáng chiều đến phục vụ ta. Nay hãy để cho chúng 
đến, cứ cách một trăm năm, mỗi lần cho bốn vạn hai ngàn con đến. 


- Tâu Đại vương, vâng! 


Này Ananda, vị tướng quân báu vâng lời vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, từ đó về sau, cứ mỗi một 
trăm năm, bốn vạn hai ngàn con voi lân lượt đến với vua Đại Thiện Kiến. 


7. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm, hoàng hậu Subhaddà suy nghĩ: 
“Cách đây đã lâu, ta được thây vua Đại Thiện Kiên. Vậy nay ta hãy đi đê thăm vua Đại Thiện Kiên”. 


Này Ananda, rôi hoàng hậu Subhaddà nói với các cung nữ: 


- Các Ngươi hãy gọi đầu, mặc áo vàng. Cách đây đã lâu, chúng ta được thấy vua Đại Thiện Kiến. Vậy 
nay chúng ta sẽ đi yết kiến vua Đại Thiện Kiến. 


- Tâu Hoàng hậu, vâng! 


- Này Ananda, các cung nữ vâng lời hoàng hậu Subhaddà (Thiện Hiền phi), gội đầu, mặc áo vàng và đi 
đến hoàng hậu Subhaddà. 


Này Ananda, rồi hoàng hậu Subhaddà cho gọi Tướng quân báu: 


- Này Khanh, hãy cho sắp đặt bốn loại binh chủng. Cách đây đã lâu chúng ta được thấy vua Đại Thiện 
Kiến. Vậy nay chúng ta sẽ đi yết kiến vua Đại Thiện Kiến. 


- Tâu Hoàng hậu, vâng! 


Này Ananda, tướng quân báu vâng lời hoàng hậu Subhaddà, cho sắp đặt bốn loại binh chủng và tâu 
Hoàng hậu: 


- Tâu Hoàng hậu, bốn loại binh chủng đã sắp đặt xong. Hãy làm gì Hoàng hậu nghĩ là phải thời. 
8. Này Ananda, hoàng hậu Subhaddà cùng với bốn loại binh chủng và các cung nữ đi đến lâu đài 


Dhamma, leo lên lâu đài ấy, đến tại cao đường Đại Trang Nghiêm và đứng dựa vào cánh cửa của cao 
đường này. 


Kinh Trường Bộ Page 227 of 466 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Nay tiếng gì ồn ào như vậy, như cả một quần chúng đông 
đảo?” Vua bèn bước ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và thấy hoàng hậu Subhaddà đang đứng dựa 
vào cửa. Thấy vậy, vua liền nói với hoàng hậu Subhaddà: 


- Hoàng hậu hãy đứng ở đây, chớ có vào! 
9. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiên liên bảo một người hâu cận: 


- Ngươi hãy nhắc giường bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây 
sàla băng vàng. 


- Tâu Đại vương, vâng! 


Này Ananda, người ấy vâng lời dạy của vua Đại Thiện Kiến, nhắc sàng tọa bằng vàng ra khỏi cao đường 
Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây sảla băng vàng. 


Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiên năm xuông, trong dáng điệu con sư tử, vê phía bên hữu, một chân 
đặt dài trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. 


10. Này Ananda, hoàng hậu Subhaddà suy nghĩ: “Các căn của vua Đại Thiện Kiến thật là sáng suốt, màu 
da thật là thanh tịnh, trong sáng. Mong rằng vua Đại Thiện Kiến chớ có mệnh chung!”. 


Rôi hoàng hậu tâu với vua Đại Thiện Kiên: 


- Tâu Đại vương, tám ván bốn ngàn kinh thành này với kinh thành Kusảàvati là đệ nhất, đều thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn lâu đài này với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. 
Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này với cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn sàng tọa này, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên có, được 
trải với những tâm nệm lông dài, với vải có thêu bông, hoa và với những tâm da thù thắng của con sơn 
dương, được che với những tán che cao và hai đầu có gỗi màu đỏ, những sảng tọa này đều thuộc của Đại 
vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất, những con voi này đều thuộc của Đại vương. 
Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới bằng vàng, và mã vương Valàhaka là đệ nhất, những con ngựa này đêu thuộc của Đại vương. 
Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cỗ xe này, với những tâm thảm bằng da sư tử, bằng đa cọp, bằng da 
báo, băng vải vàng với những trang SỨC bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, Và CÔ xe 
tên Vejayanta là đệ nhất. Những cô xe này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối 
với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Kinh Trường Bộ Page 228 of 466 


Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ nhât, đêu thuộc Đại vương. Đại 
vương hãy khởi tâm ái dục đôi với chúng. Đại vương hãy ái luyên đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn gia chủ này và gia chủ báu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người giòng họ Sát- đề-ly này và tướng quân báu là đệ nhất, đều thuộc 
của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịt đồng này 
đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời 
sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn vải Kơti với sắc chất tỉnh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải 
nhung đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến 
đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn loại cháo sữa, và buôi chiêu có cúng dường cơm nảy đêu thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đôi với chúng. Đại vương hãy ái luyên đời sông! 


11. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến nghe hoàng hậu Subhaddà nói vậy liền trả lời: 


- Đã từ lâu Hoàng hậu nói với ta với những lời dễ chịu, hòa ái và dịu dàng. Thê mà nay, trong lần cuỗi 
cùng này, Hoàng hậu lại nói với ta băng những lời không dê chịu, không hòa ái, không dịu dàng! 


- Tâu Đại vương, thiếp phải đối với Đại vương thế nào? 
- Này Hoàng hậu, Hoàng hậu phải nói với ta như thế này: 


“Tất cả mọi sự vật khả ái, khả lạc đều thay đổi, không có thực thể, chịu sự biến hóa. Đại vương chớ có 
mệnh chung với tâm quyên luyễn của chúng. Đau khô thay, sự mệnh chung với tâm còn ái luyên. Đáng 
trách thay, sự mệnh chung còn ái luyến. 


““Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn kinh thành này với kinh thành Kusàvati là đệ nhất, đều thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đôi với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sông! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn lâu đài này với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại 
vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này VỚI CaO đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời 
sông! 


“Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn sảng, tọa này, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được 
trải với những tâm nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tâm da thù thắng của con sơn 
dương, được che chở bởi những tán che cao và hai đầu có gối màu đỏ, những sảng tạo này đều thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ tâm ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sống! 


'“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới bằng vàng và tượng vương Uposatha là đệ nhất, những con voi này đêu thuộc của Đại vương. 


Kinh Trường Bộ Page 229 of 466 


Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đôi với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sông! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này với những trang sức bằng vàng, được che chở với lưới 
bằng vàng và mã vương Valàhaka là đệ nhất, những con ngựa này đều thuộc của Đại vương. Đại vương 
hãy từ bỏ lòng ái dục đôi với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! 


'“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, với những tắm thảm bằng da sư tử, bằng ‹ da cọp, bằng da báo, 
với những đồ trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng và cỗ xe tên 'Vejayanta là 
đệ nhất. Những cô xe này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyễn đời sống! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. 
Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyễn đời sống! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn phụ nữ này là phụ nữ báu àI là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. 
Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sông! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người thuộc giòng họ Sát-đề- ly này là tướng quân báu là đệ nhất, 
đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyễn đời 
sông! 


'“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịt 
đồng này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ ái dục đối với họ. Đại vương chớ chó ái luyễn 
đời sông! 


““Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn vải KotI với sắc chât tinh diệu như vải gal, vải bông, vải lụa và vải 
nhung này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đôi với chúng. Đại vương chớ có 
ái luyên đời sông! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và buối sáng buổi chiều có cúng dường cơm này đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyễn đời 
sông! 


12. Này Ananda, khi nghe nói vậy, hoàng hậu Subhaddà buôn khóc, rơi nước mắt và tâu với vua Đại 
Thiện Kiến: 


- Tâu Đại VƯƠng, tất cả mọi sự vật khả á ái, khả lạc đều thay đổi, không có thực thể, thực sự biến hóa. Đại 
vương chớ có mệnh chung với tâm quyến luyến chúng, Đau khổ thay, sự mệnh chung với tâm còn ái 
luyến! Đáng trách thay, sự mệnh chung với tâm còn ái luyến! Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn lâu đài 
này với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với 
chúng. Đại vương chớ có ái luyến . đời sống! Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn cao đường này VỚI cao 
đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với 
chúng. Đại vương chớ có ái ¡ luyến đời sống! Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn sảng tọa này, bằng vàng, 
bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên có, được trải với những tâm nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa và 
với những tâm da thủ thắng của con sơn dương, được che với những tán che cao và hai đầu có gối màu 
đỏ, những sảng, tọa này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức 
bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con 
voi này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đôi với chúng. Đại vương chớ có ái 
luyến đời sống! Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với những trang sức bằng vàng, cờ 


Kinh Trường Bộ Page 230 of 466 


vàng, được che chở với lưới bằng vang và mã vương Valàhaka là đệ nhất. Những con ngựa này đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy tử bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời 
sống! Tâu Đại VƯƠng, tám vạn bốn ngàn cỗ xe này, với những tắm thảm bằng da sư tử, bằng đa cọp, 
bằng da báo, với những đồ trang SỨC bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng và cỗ xe tên 
'Vejayanta là đệ nhất. Những cỗ xe này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối 
với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn châu ngọc này với 
bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn phụ nữ này và phụ nữ báu là đệ nhất đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! Tâu Đại vương, tám vạn 
bốn ngàn gia chủ này và gia chủ báu là đệ nhất đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái 
dục đôi với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người giòng họ Sát- đề- ly này với tướng quân báu là đệ nhất, đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời 
sống! Tâu Đại VƯƠNg, tám vạn bôn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịt 
đồng này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái 
luyên đời sống! Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn vải Koti với sắc chất tinh diệu, như vải gai, vải bông, 
vải lụa, vải nhung này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyên đời sống! Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và buồi sáng buổi 
chiều có cúng dường cơm này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. 
Đại vương chớ có ái luyến đời sống! 


13. Này Ananda, không bao lâu, vua Đại Thiện Kiến mệnh chung. Này Ananda, giống như một người 
gia chủ hay con một người gia chủ, sau một bữa cơm thịnh soạn trở nên buồn ngủ, cũng tương tự như 
vậy cảm giác của vua Đại Thiện Kiến khi mệnh chung. Này Ananda, sau khi mệnh chung, vua Đại 
Thiện Kiến sanh lên thiên phú cõi Phạm thiên. Này Ananda, trải tám vạn bốn ngàn năm, vua Đại Thiện 
Kiến sống. sung sướng đời sông của một hoàng tử, trải tám vạn bốn ngàn năm làm một phó VƯơng, trải 
tám vạn bốn ngàn năm làm một vị quốc vương, trải tám vạn bốn ngàn năm làm gia chủ, sống phạm hạnh 
trong lâu đài Dhamma. Ngài tu tập bốn Thần túc như vậy, sau khi thân hoại mạng chung. Ngài được 
sanh lên cõi Phạm thiên. 


14. Này Ananda, các ngươi có thể nghĩ: ““Thời Ấy, vua Đại Thiện Kiến là một vị khác”. Này Ananda, 
chớ có quan niệm như vậy. Thời ây chính Ta là vua Đại Thiện Kiên. 


Tám vạn bồn ngàn kinh thành với kinh thành Kusàvati là đệ nhất ấy thuộc của Ta. 

Tám vạn bốn ngàn lâu đài với lâu đài Dhamma là đệ nhất ấy thuộc của Ta. 

Tám vạn bốn ngàn cao đường với cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất ấy thuộc của Ta. 

Tám vạn bốn ngàn sảng tọa ấy bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với những tấm 
nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tâm da thù thắng, của con sơn dương, được che 


chở với những tán che cao và hai đâu có gối màu đỏ, những sàng tọa ấy đều thuộc của ta. 


Tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng 
vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con voi ấy đều thuộc của ta. 


Tám vạn bôn ngàn con ngựa với những trang sức băng vàng, cờ vàng được che chở với lưới băng vàng 


Kinh Trường Bộ Page 231 of466 


và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của ta. 

Tám vạn bốn ngàn cỗ xe này, với những tắm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những 
trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Vijayanta là đệ nhất. 
Những cỗ xe này đều thuộc của Ta. 

Tám vạn bốn ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ nhất đều thuộc của Ta. 

Tám vạn bốn ngàn phụ nữ này với phụ nữ báu là đệ nhất đều thuộc của ta. 

Tám vạn bốn ngàn gia chủ này với gia chủ báu là đệ nhất đều thuộc của Ta. 


Tám vạn bốn ngàn người giòng họ Sát-đề-ly này với tướng quân báu là đệ nhất đều thuộc của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn nhũ ngưu với trang sức băng vải cây đay, với sừng đâu nhọn bịt đông đêu thuộc của 
Ta. 


Tám vạn bôn ngàn vải Koti với sắc chât tinh diệu như vài gai, vải bông, vải lụa và vải nhung này đêu 
thuộc của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn loại cháo sữa, và buôi sáng buôi chiêu có cúng dường cơm này đêu thuộc của Ta. 


15. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn kinh thành ấy, chỉ có một kinh thành mà Ta ở vào thời ấy, đó 
là kinh thành Kusàvat. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn lâu đài ấy, chỉ có một lâu đài mà Ta ở thời ấy, đó là lâu đài 
Dhamma. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn cao đường ấy, chỉ có một cao đường mà Ta ở thời ấy, đó là cao 
đường Đại Trang Nghiêm. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn sàng tọa Ấy, chỉ có một sàng tọa mà Ta dùng thời â ấy, đó là sàng 
tọa bằng vàng, hay bằng bạc, hay băng ngà, hay bằng gỗ kiên có. 


Này Ananda, trong tám vạn bôn ngàn con voi ây, chỉ có một con voi mà Ta cõi thời ây, đó là tượng 
vương Uposatha. 


Này Ananda, trong tám vạn bôn ngàn con ngựa ây, chỉ có một con ngựa mà Ta cỡi thời ây, đó là con mã 
vương Valàhaka. 


Này Ananda, trong tắm vạn bôn ngàn cô xe ây, chỉ có một cỗ xe mà Ta cỡi thời ây, đó là cỗ xe 
Vejayanta. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn phụ nữ ấy, chỉ có một phụ nữ hầu hạ Ta thời ấy, đó là phụ nữ của 
giòng Sát-đê-ly hay giòng Velàmikàn1. 


Này Ananda, trong tám vạn bôn ngàn loại vải Koti ây, chỉ có một loại vải sắc chât tê nhị mà Ta mặc thời 
ây, đó là vải gai, vải bông, vải lụa hay vai nhung. 


Này Ananda, trong tám vạn bôn ngàn loại cháo sữa ây, chỉ có một loại cháo sữa mà Ta dùng thời ây, đó 


Kinh Trường Bộ Page 232 of 466 


là cơm và đô ăn. 


16. Này Ananda, tất cả các pháp hữu vi ấy nay đã vào quá khứ, hoại diệt và biến hóa. Này Ananda, các 
pháp hữu vi, vô thường là như vậy, không kiên cô là như vậy, không đáng tin tưởng là như vậy; vì răng, 
này Ananda, tât cả các pháp hữu v1 cân phải nhàm chán, cân phải thoát ly, cân phải giải thoát. 


17. Này Ananda, nay Ta nhớ lại, như thế nào tại chỗ này thân Ta đã được chôn tất cả là sáu lần; và khi 
Ta sông làm một vị Chuyển Luân vương, dùng chánh pháp trị nước, một vị pháp vương, trị vì bốn thiên 
hạ, vị chính phục, che chở cho quân chúng, đầy đủ bảy món báu, đó là lần thứ bảy. Này Ananda, Ta 
không thấy một địa phương nào, trong thế giới loài Người và chư Thiên, trong thế giới Ma vương hay 
thế giới Phạm thiên, trong giòng họ Sa-môn hay Bả-la-môn mà trong địa phương ấy, Như Lai sẽ bỏ thân 
này lần thứ tám. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi thuyết xong, Thiện Thệ, bậc Đạo Sư nói lại bài kệ như sau: 


Tắt cả pháp hữu vi, 

Thật sự là võ thường, 
Khởi lên rồi diệt mắt, 
Thường tánh là như vậy. 
Chúng được sanh khởi lên, 
Rôi chúng lại hoại diệt. 
Hạnh phúc thay khi chúng 
Được tịnh chỉ an lạc. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 233 of 466 


18. KINH XA-NI-SA 


(Janavasabha Suff4) 
1. Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na- đèề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã sống, đã từ trần và đã mệnh chung 
trong các bộ lạc xung quanh như bộ lạc Kàsi (Ca-thi), Kosala (Câu-tát-la), Vajjì (Bạt-kỳ), Malla (Mạt- 
la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, sĩ được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa 

sẽ tận diệt khô đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt trừ, 
chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: “Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ 
đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJjì, Malla, Cet, 
Vamsa, Kuru, Pancảla, Macchà, Sùrasena: “VỊ này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 
năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn trừ, được 
hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, sĩ được giảm thiểu, chứng quả 
Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trân, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến 
Chánh Giác”. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan hỷ, tín thọ, an 
lạc. 


3. Tôn giả Ananda được nghe: “Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vajjì, mallà, Ceti, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: “VỊ này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, sĩ được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nãdikã đã từ trân, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác”. Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lấy làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: “Nhưng ở tại Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đồ đã tu hành lâu 
ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiêu đên nỗi người ta tưởng hai xứ Anga (Ương-già) và Magadha đều 
trồng không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin tưởng 
Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn không nói gì vỀ sự từ trân và sự mệnh chung của họ. Lành 
thay nếu gợi được một câu trả lời về họ, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên 
thiện giới. Lại có vua Seniya Bimbisảra (ư- -ni-du Tần-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng thôn 
quê. Vua này được dân chúng xưng tán như sau: “VỊ vua sông như pháp, dùng chánh pháp trị nước, đã 
làm cho chúng ta sung sướng, vị này mệnh chung. Chúng ta đã sông thật hạnh phúc đưới thời vua sống 
như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước này. VỊ vua này cũng tin tướng Phật, tin tưởng Pháp, tin tưởng 
Tăng và giới luật đầy đủ”. Và dân chúng cũng nói: “Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya Bimbisàra xứ 


Kinh Trường Bộ Page 234 of 466 


Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn” . Nhưng. Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của 
vị vua này. Lành thay, nêu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ 
đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa Thế Tôn chứng quả Bồ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ- 
đề tại Magadha. Thế Tôn đã chứng Bằ đề ở Magadha tại Magadha thì sao Ngài lại không nói đến về sự 
từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha? Nếu Thê Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của các tín đồ ở Magadha thời các vị này sẽ đau buồn và nếu các vị này đau buồn thời sao Thế 
Tôn có thể không trả lời được?”. 


5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kảsi, Kosala, VaJjì, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: “VỊ này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trân, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả 
Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác”. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn 
hỏi đáp như vậy lấy làm hoan hý, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế. Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín đồ này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ Anga và Magadha đều trồng không vì sô tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn không 
nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. Lành thay nêu gợi được một câu trả lời vê họ, và như vậy 
nhiều người sẽ khơi lòng tin, và từ đó được sanh lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sông như Pháp, dùng Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tán như sau: 
“Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng 
Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ”. Và dân chúng cũng nói: “Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn” - Nhưng Thế Tôn không nói gì vỀ sự từ 
trân và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nêu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trân và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các 
tín đồ ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buồn, và nếu các vị này đau buồn thời sao Thế Tôn có thể 
không thể trả lời được! 


Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã trình lên trước Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: “Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở 
đâu, vận mạng như thế nào?” Thế Tôn thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở 
xứ \Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 


§. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc đến xong, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau 


Kinh Trường Bộ Page 235 of 466 


khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật sự 
thanh tịnh. Bạch Thê Tôn Thê Tôn hôm nay an trú có được hoan hỷ không? 


9. - Này Ananda, sau khi Ngươi, vì các tín đồ ở Magadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy ra 
về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: 
“la sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng 
như thế nào?” Rồi Ta thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, lúc bấy giờ một vị Dạ-xoa (Yakkha) ân mình lớn tiếng nói rằng: “Bạch Thế Tôn, con tên 
là Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha”. Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe 
ai tên là Janavasabha (Xà-ni-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe ai tên J anavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: “Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha”. 


10. - - Này Ananda, khi những lời ấy được nói xong, vị Dạ-xoa ấy hiện ra trước mặt Ta, nhan sắc thật phi 
thường và lần thứ hai, vị ấy nói: 


“_ Bạch Thế Tôn, con là Bimbisàra! Bạch Thế Tôn, con là Bimbisàra! Bạch Thế Tôn, nay là lần thứ bảy 
con được sanh vào giòng họ vua Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên vương). Con chết đi trong địa vị làm vua 
ở nhơn gian, nay được sanh trên thiên giới, làm bậc phi nhân. 


Từ đáy đến bảy lần 

Từ kia đến bảy lần 
Mười bốn lân tải sanh. 
Như vậy con biết được, 
Đời quả khứ của con. 


Bạch Thế Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào ác thú vì con đã hiểu được ác thú, và nay con muốn trở 
thành bậc Nhất lai. 


“- Thật hy hữu thay, Hiển giả Dạ-xoa Janavasabha! Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ-xoa Janavasabha đã 
nói với ta: Bạch Thế Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào ác thú vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất lai.' Do nguyên nhân gì, Hiền giả Dạ-xoa Janavasabha tự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thắng như vậy?” 


11- “Bạch Thế Tôn, không gì khác ngoài giáo lý của Ngài! Từ khi con nhất hướng quy y và tín ngưỡng 
Thế Tôn, từ khi ấy con không còn đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay con muốn trở 
thành bậc Nhất lai. Bạch Thê Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên vương) nhờ con đi đến 
vua Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên vương) có chút công việc, giữa đường con thấy Thế Tôn vào ngôi 
nhà bằng gạch Suy nghĩ tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: “Ta sẽ tìm ra chỗ 
thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng thế nào? “Bạch Thế 
Tôn! Không thể kỳ diệu sao được khi con đối mặt tự thân nghe từ miệng vua Vessavana nói với hội 
chúng của mình, các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mệnh như thế nào? Bạch Thế Tôn! Ta sẽ đề cập 
vân đề với Thế Tôn!” Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. “Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bồ-tát (Uposatha) 


Kinh Trường Bộ Page 236 of 466 


trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn thể chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) ngồi họp hội 
tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). Xung quanh có Đại Thiên chúng ngôi khắp mọi phía, tại bốn 
phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương) vua ở phương 
Đông, ngồi xây mặt hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt hướng Băc, trước mặt Thiên chúng. Đại vương Virùpakkha 
(Quảng Mục Thiên vương) vua ở phương Tây, ngồi xây mặt hướng Đông, trước mặt Thiên chúng. Đại 
vương Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên vương), vua ở phương bắc, ngồi xây mặt hướng Nam, trước mặt 
Thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thê chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện 
Pháp đường xung quanh có Đại thiên chúng ngồi khắp mỌI phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại 
vương ngôi, như vậy là thứ tự chỗ ngồi của những vị này, rồi đến chỗ ngôi của chúng con. Bạch Thế 
TÔn, chư Thiên nào trước sống Phạm hạnh theo, Thế Tôn và nay nếu sanh lên cõi Tam thập tam thiên, 
những vị này thắng xa chư Thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 
diệt”. 


13. “Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiện chủ Đề thích (Sakka Inda) thấy chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đê-thích hoan hỷ, 
Đnh lê bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi diệu. 
Tháy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thăng, 
Các vị sông Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 

Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đệ tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thăng sanh cối này. 
Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đé-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi diệu. 


“Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: 
“Thiện giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại diệt”. 


14. “Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở Tam thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ấy. Và tùy thuộc về mục dích â Ấy, bón vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại vương được khuyên giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, : 
Đứng bên chô mình ngồi. 


15. “Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra, thắng xa 
oai lực của chư Thiên. Bạch Thê Tôn rồi Thiên chủ Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 
“Này các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo 


Kinh Trường Bộ Page 237 of 466 


hiệu Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra”. 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuát hiện. 
Hiện tượng đáng Phạm thiên, 
Là hào quang vì diệu. 


16. “Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam thiên ngồi xuống trên ghế của mình và nÓI: „ Chúng 
tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy”. 


“Cũng vậy, bốn vị đại VƯƠng ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nÓI: . Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả 
của hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy”. Sau khi nghe vậy, chư Thiên 
ở Tam thập tam thiên đều đồng một lòng một Ỷ: “Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế 
nào, sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy”. 


17. “Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra (Thường Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với một hóa tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm 
thiên tự nhiên hiện hóa, sắc tướng không đủ thù thắng để chư Thiên ở Tam thập tam thiên khâm phục. 
Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiện Sanamkumàra xuất hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thắng xa chư Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói 
sáng hơn thân hình con người, cũng vậy, bạch Thê Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất hiện trước 
chư Thiên ở Tam thập tham thiên, vị này thăng xa chư Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế 
Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch Thế Tôn, khi 
Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thắng xa chư Thiên 
khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, không một vị Thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy hoặc mời vị 
Phạm thiên ngồi. Tắt cả đều yên lặng, chấp tay, không ngôi trên chỗ ngôi ‹ của mình và nghĩ: “Này, nếu 
Phạm thiên Sanamkumàra muôn gì với vị Thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị Thiên ấy”. Bạch 
Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngôi trên chỗ ngồi của vị Thiên nào, vị Thiên â ấy sẽ vô cùng sảng 
khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và lên vương 
vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra 
(Thường Đông hình Phạm thiên) ngồi trên chỗ ngồi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô cùng sảng 
khoaI, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. “Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở Tam thập. tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngồi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị lực sĩ ngôi kết-già trên một chỗ ngồi được trải bằng 
phẳng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay. bồng 
trên trời, ngồi kiết-già trên hư không, thấy được sự an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 
lên sự hoan hỷ của mình bằng bài kệ sau đây: 


Chư Tam thập tam thiên 
Cùng Đé-thích hoan hỷ, 
Đảnh lê bậc Như Lai, 

Cùng Chánh pháp vì diệu. 
Thấy T: hiện chúng tân sanh 
Quang sắc thật thù thắng, 
Các vị sông Phạm hạnh 
Hay sanh tại cối này. 
Chúng thăng về quang sắc 


Kinh Trường Bộ Page 238 of 466 


Thọ mạng và danh xưng, 
Đệ tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thăng sanh cối này. 
Chư Tam thập tam thiên 
Cùng Đê-thích hoan hỷ, 
Đảnh lê bậc Nhưự Lai 
Cùng Chánh pháp vi diệu. 


19. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, tiếng nói của 
Phạm thiên Sanamkumàra có tám đặc điểm sau đây: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, 
phân minh, thâm sâu và vang động. Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra giải thích cho hội 
chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có 
tám đặc điểm như vậy gọi là Phạm âm. 


20. “Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự hiện hóa ba mươi hóa thân, mỗi thân ngồi kiết già trên 
mỗi chỗ ngồi của chư Thiên ở Tam thập tam thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 


“- Này Chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị nghĩ thế nào? Thế Tôn phục vụ cho hạnh phúc 
chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên 
và loài Người. Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung, một sô được sanh lên Thiên chúng Parinimiitta - Vasavati (Tha Hóa 
Tự tại thiên), một số được sanh lên Thiên chúng Nimmànaratì (Hóa Lạc thiên); một số được sanh lên 
Thiên chúng Tusità (Đâu-suất thiên), một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ-ma-thiên), một số 
được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsả (Tam thập tam thiên), một sô được sanh lên Thiên chúng 
Catumàràjikà (Tứ Thiên vương thiên), những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất được sanh vào 
chúng Gandhabba (Càn-thát-bà). 


21. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, giọng nói 
của Phạm thiên Sanamkumàra về vân 


đê này được nói một cách khiên mỗi vị Thiên nghĩ răng: “VỊ ngôi trên chỗ ngôi của ta, chỉ vị â nói mà 
thôi”. 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thán đêu nói, 
Chỉ một vị im lặng, 

Tắt cả đều im lặng. 

Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đề- thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngôi chỗ ta, 

Chỉ vị ấy riêng nói. 


22. “Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngồi trên chỗ ngồi của Thiên chủ Sakka và nói với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 


“- Chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị nghĩ thế nào? Bốn pháp thần túc đã được Thế Tôn, bậc 
Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, khéo léo giải thích đề thần thông được sung 
mãn, để thần thông được thuần thục, để thần thông được thi thiết. Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tỷ-kheo tu 
tập thần túc, câu hữu dục, thiền định tinh cần hành... tỉnh tấn thiền định... tâm thiền định... tu tập thần 
túc, câu hữu với tư duy thiền định, tỉnh cần hành. Bốn pháp thần túc này đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 


Kinh Trường Bộ Page 239 of 466 


bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo léo giải thích để thần thông được sung mãn, để 
thần thông được thuần thục, đề thần thông được thi thiết. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
pháp triển thân túc này. Này các Thiện hữu, những Sa- -môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bôn pháp 
thần túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc 
thông dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và phát triển bốn pháp thần túc này. Này chư 
Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị có thấy ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


“- Có như vậy, Phạm thiên! 


“- Chư Thiện hữu, tôi nhờ tu tập và phát triển bốn thần túc này mà nay thành tựu đại thần lực như vậy, 
đại uy đức như vậy. 


23. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, sau khi 
nói xong, Phạm thiên Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


“- Chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, quý vị nghĩ thế nào? Ba con đường tắt hướng đến an lạc đã 
được Thế Tôn bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác chứng ngộ. Thế nào là ba? 


“Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục lạc, thân cận bắt thiện pháp. Sau một thời gian, vị nào 
được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp. Và khi nghe được Thánh pháp, 
như lý tác ý, chứng đác Chánh pháp và tùy pháp vị này sông không thân cận dục lạc, không thân cận bất 
thiện pháp. Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bắt thiện pháp, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư thiện hữu nhờ 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ 
khởi lên. Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ nhất hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng ngộ. 


24. “Chư Thiện hữu, lại nữa ở đây có người thân hành thô lậu, chưa được an tịnh, khẩu hành thô lậu... ý 
hành thô lậu chưa được an tịnh, sau một thời gian vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô lậu của vị này được an tịnh, 
khẩu hành thô lậu của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vị 
này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ từ thoải mái, 
hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này được an tịnh, khẩu hành... ý 
hành thô lậu của vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 
đó là con đường tắt thứ hai hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Giác Chứng ngộ. 


25. “Chư Thiện hữu, lại nữa ở đây có người không như thật biết: “Đây là thiện”, không như thật biết: 
“Đây là bất thiện” , không như thật biết: “Đây là có tội”, “Đây là không tội”, “đây là hạ liệt”, “đây là cao 
thượng”, “đây là đen trắng đồng đều”. Sau một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp. Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc Chánh 
pháp và tùy pháp, vị này như thật biết: “Đây là thiện”, như thật biết: “Đây là bất thiện”, như thật biết: 
“Đây là có tôi”, “đây là không tội”, “đây cân phải thuận theo”, “đây cân phải né tránh”, “đây là hạ liệt”, 
“đây là cao thượng”, “đây là đen trắng đồng đều”. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh của vị 
này được trừ diệt, minh được sanh khởi. Vị này nhờ vô minh được trừ diệt và minh sanh khởi, an lạc 
khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba hướng đến an 
lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng ngộ. 


Kinh Trường Bộ Page 240 of 466 


“Chư Thiện hữu, đó là ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng ngộ. 


26. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, sau khi nói 
xong, Phạm thiên Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


“- Chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị nghĩ thế nào? Bốn Niệm xứ hướng đến chơn thiện đã 
được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác chứng ngộ. Thế nào là bốn? 
Chư Thiện hữu, ở đây vị Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự 
tham ưu ở đời. Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được chánh định và chánh an tịnh. Nhờ tâm 
chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khơi đối với các thân khác ngoài tự thân. VỊ 
Tỷ-kheo sống quán các cảm thọ từ nội thân... quán tâm... quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh định 
và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đối với các 
pháp khác. 


“Chư Thiện hữu, bốn Niệm xứ này hướng đến chơn thiện đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng ngộ”. 


27. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, sau khi 
nói xong, Phạm thiên Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


“- Chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị nghĩ thế nào về bảy pháp Định tư lương (Samàdhi- 
parikkhàrà) để tu hành chánh định, để kiện toàn thiền định, đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng ngộ? Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm. Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là thánh chánh định cùng với các y chỉ và dùng với các tư lương. Chư 
Thiện hữu, chánh tư duy vừa đủ để chánh tri kiến sanh khởi, chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh 
khởi, chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh khởi, 
chánh tỉnh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh khởi, chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh khởi, chánh 
định vừa đủ đề chánh niệm sanh khởi, chánh trí vừa đủ để chánh định sanh khởi, chánh giải thoát vừa đủ 
để chánh trí sanh khởi. 


“Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau đây: “Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến đề mà thấy, hướng dẫn 
đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở”. Nói như vậy là chánh 
ngữ. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả 
ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người có trí 
tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


“Chư Thiện hữu, những ai tin tưởng Phật không có thối chuyền, tin tưởng Pháp không có thôi chuyền, 
tin tưởng Tăng không có thối chuyên, đầy đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả những vị được 
hóa sanh được Chánh pháp hướng dẫn, hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha đã từ trần mệnh 
chung, những vị này đêu diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, chắc chắn đạt 
đến chánh giác. Lại có những vị Nhất lai: 


Với hạng chúng sanh này 
Uớc lượng phần công đức. 
Không thê ước lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


Kinh Trường Bộ Page 241 of466 


28. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, được biết 
nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana khởi lên suy tư sau đây: “Chư 
Thiện hữu, thật là kỳ diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, được có một Đại sư thù thắng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, được một con đường đặc biệt như vậy”. 


“Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm mình biết được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liền thưa với đại vương: 


“- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bảy một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thủ thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
con đường đặc biệt như vậy”. 


29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên. 
Đại vương 'Vessavana sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra 
nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, liền nói với chúng của mình. Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự 
thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của đại vương Vessavana nói với hội chúng, liền bạch lại với 
Thế Tôn. Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và sau 
khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. 
Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày càng đông, 
vì được khéo léo trình bày cho loài Người. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 242 of 466 


19. KINH ĐẠI ĐIỂỄN TÔN 
(Mahàgovinda Sutfa) 


1. Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế), thuộc 
giòng họ Càn-thát-bà (Gandhabba), với dung mạo đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến 
tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Pancasikha, thuộc 
giòng họ Càn-thát-bà bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và chấp nhận trước mặt chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên, bạch Thế Tôn con muốn bạch lại Thế Tôn. 


- Này Pancasikha, hãy nói cho ta nghe! - Thế Tôn nói như vậy. 


2. - Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng, rằm Bồ-tát (Uposatha), 
trong tháng nhập cư mùa mưa, toàn thê chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, xung quanh có Đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía; tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương 
ngôi. Đại vương Dhatarattha (Trì Quôc Thiên vương), vua ở phương Đông, ngôi xây mặt hướng Tây, 
trước mặt Thiên chúng. Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng thiên vương), vua ở phương Nam, ngôi xây 
mặt hướng Bắc, “trước mặt Thiên chúng. Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên vương), vua ở 
phương Tây, ngồi xây mặt hướng Đông, trước mặt Thiên chúng. Đại vương Vessavana (T-sa-môn 
Thiên vương), vua ở phương Bắc, ngồi xây mặt hướng Nam, trước mạt Thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi 
nảo toàn thê chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp đường, xung quanh có Đại 
thiên chúng ngôi khắp mọi phía và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi, như vậy là thứ tự 
các chỗ ngôi của các vị này, rồi đến chỗ ngôi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư Thiên nào trước sống 
phạm hạnh theo Thế Tôn và nay mới sanh lên cõi Tam thập tam thiên, những vị này thắng xa chư Thiên 
khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên đẹp lòng, thoải mái, 
hoan hỷ sanh: Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại diệt. 


3. Bạch Thế Tôn, lại bây giờ Thiên chủ Đế-thích (Sakka) thấy chư Thiên ở Tam thập tam thiên hoan hỷ 
bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đé-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vì diệu. 
Thấy T: hiện chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thắng, 
Các vị sông phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. ` 
Họ thăng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng. 
Đệ tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thăng sanh cõi này. 
Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đề-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Và Chánh pháp vì điệu. 


Kinh Trường Bộ Page 243 of 466 


Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại càng đẹp lòng thoải mái hoan hỷ hơn nữa và nói: 
“- Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại diệt”. 


4. Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đế-thích biết được chư Thiên ở Tam thập tam thiên hoan hỷ, liền nói với 
Chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


“- Các vị có muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn không? 
“- Chúng tôi muốn nghe tám pháp Như thật của Thế Tôn”. 


Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đế-thích ở Tam thập tam thiên giải thích về tám pháp Như thật của Thế Tôn 
như sau: 


5. “ Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên các vị nghĩ thế nào? Như Lai dắn thân vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc vì an lạc cho loài Trời 
và lời Người. Một vị Đại sư dân thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc vì an lạc cho loài Trời và loài Người như vậy, một vị Đại sư đầy đủ 
đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


6. “Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một Chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài 
thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị Giảng sư 
thuyêt pháp hướng thượng như vậy, một vị Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy 
được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


tở “Đây là thiện”, “đây là bất thiện” đã được Thế Tôn khéo giải thích. “Đây có tội”, “đây không tội”, 
“đây cân phải tuân theo”, “đây cần phải né tránh”, “đây là hạ liệt”, “đây là cao thượng”, “đây là đen 
trắng đồng đăng”, được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, 
không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng, một vị 
Đại sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, 
trừ Thế Tôn. 


8. “Con đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế 
Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna (Diệm-mâu- 
na). Cũng vậy con đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con đường phối hợp thành một đã 
được Thê Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết-bàn như vậy, một vị 
Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 


g. “Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu Hữu học đang đi trên nẻo đạo và các vị Lậu tận đã 
hoàn tất Thánh đạo. Ngài không di tản chúng nhưng sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị 
sống cùng chung một niêm hòa hợp lạc trú, một Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm 
thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


10. - “Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng, đã được an bài 
chắc chắn, và con nghĩ răng các vị Sát-đề- ly (Khattiyà) sống với gương mặt rất quý mến Ngài. Nhưng 
Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng 
với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy 
trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Kinh Trường Bộ Page 244 of 466 


11. “Thế Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, 
thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy, làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và túy pháp như vậy. 
Một vị đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 


12. “Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ 
phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn vệ tâm nguyện và 
tôi sơ phạm hạnh, một bậc Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, 
cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


13. “Bạch Thê Tôn, rỗi một sô chư Thiên nói như sau: 


“- Chư Thiện hữu, nếu có được bốn vị Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, diễn giảng Chánh pháp như 
Thê Tôn. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài Người và lời Trò”. 


“Một sô chư Thiên khác lại nói như sau: 


“- Chư Thiện hữu, cần gì có bốn vị Chánh Đẳng Giác. Chư Thiện hữu, nếu có được ba vị Chánh Đăng 
Giác xuất hiện ở đời, diễn giảng Chánh pháp như Thế Tôn. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài Người và 
loài Trời. 


“Một sô chư Thiên khác lại nói như sau: 


“- Chư Thiện hữu, cần gì có ba vị Chánh Đăng Giác. Chư Thiện hữu, nếu có được hai vị Chánh Đăng 
Giác xuât hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thê Tôn. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài Người và 
loài Trời. 


14. “Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thiên chủ Đề-thích nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


“- Chư Thiện hữu, không một chỗ nào, không một thời gian nào cùng chung một thế giới mà có hai vị 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác đồng thời ra đời, không ra trước, không ra sau, không bao giờ sự kiện như 
vậy có thê xảy ra. Chư Thiện hữu, một bậc Thế Tôn như vậy, không có tật bệnh, không có đau khô, sống 
như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài Người và loài Trời. 


“Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở Tam thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường, 
các vị này suy tư, thảo luận về mục đích ấy. Và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại vương được thuyêt 
giảng: Theo mục đích ấy, bốn vị đại vương được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi 
của mình. 


Các đại vương chấp nhận, 
Lời giảng dạy khuyết giáo, 
Thanh thoát và an tịnh, : 
Đứng bên chô mình ngồi. 


15. “Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra thắng xa 
oal lực của chư Thiên. Bạch Thê Tôn, rôi Thiên chủ Sakka, nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


Kinh Trường Bộ Page 245 of 466 


“- Này các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra. Như vậy là 
báo hiệu Phạm thiên sẽ xuât hiện. Vì hiện tượng báo hiệu Phạm thiên xuât hiện là ánh sáng khởi lên và 
hào quang hiện ra. 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện, 
Hiện tượng bậc Phạm thiên, 
Là hào quang vì diệu. 


“Bạch Thê Tôn, rôi chư Thiên ở Tam thập tam thiên, ngôi xuông trên ghê ngôi của mình và nói răng: 


“- Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị 
ây. 


Cũng vậy bôn vị đại vương ngôi xuông trên ghê của mình và nói răng: 


“- Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị 
ây. 


“Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: “Chúng ta sẽ tìm hiểu kết 
quả của hào quang này là thế nào, sau khi đã được biết, chúng ta sẽ gặp vị ấy”. 


16. “Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumảra (Thường Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với một hóa tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm 
thiên tự nhiên hiện hóa, các tướng không đủ thù thắng để chư Thiên ở Tam thập tam thiên khâm phục. 
Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên vị này 
thắng xa chư THiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng 
chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch Thế Tôn khi Phạm thiên Sanamkumàra xuât hiện 
trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thắng xa chư Thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch 
Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không một vị 
Thiên trong chúng này đảnh lễ hoặc đứng dậy mời Phạm thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng, chắp tay, 
không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ răng: “Nếu nay Phạm thiên Sanamkumàra muôn øÌì với vị 
Thiên nào, thì hãy ngôi trên chỗ ngồi của vị Thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ VÔ cùng hoan hỷ. Bạch 
Thế Tôn, như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, 
sẽ vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngồi trên chỗ ngồi của vị Thiên 
nào, vị Thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


17. “Bạch Thế Tôn, rồi Phạm thiên Sanamkumàra biết được sự thoải mái hoan hỷ của chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên liền ân hình tùy hỷ nói lên bài kệ sau đây: 


Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đé-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Và Chánh pháp vì diệu. 
Thấy Tì hiện chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thắng, 
Các vị sống phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này, 
Thắng xa về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 


Kinh Trường Bộ Page 246 of 466 


Đệ tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi nây. 
Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đề Thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Và Chánh pháp vì diệu. 


18. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn tiếng nói của 

Phạm Thiên Sanamkumàra có tám đặc điểm sau đây: Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung 

mãn, phân minh. thâm sâu và vang động. Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra giải thích cho 

hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn một tiếng nói 
có tám đặc điểm như vậy được gọi là Phạm âm. 


19. “Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên nói với Phạm thiên Sanamkumàra như sau: 


“- Này Phạm thiên, chúng tôi thật sự hoan hỷ với những điều chúng tôi đã được chú ý. Hơn nữa Thiên 
chủ Sakka đã nói đên tám pháp như thật của Thê Tôn; và chúng tôi hoan hỷ với tám pháp này. 


“Bạch Thế Tôn, rồi Phạm thiên Sanamkumàra nói với Thiên chủ Đế-thích: 
“- Thật lành thay, Thiên chủ, nếu chúng tôi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. 
“- Vâng, Đại Phạm thiên. 


Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đế-thích, giải thích tám pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm thiên 
Sanamkumàra: 


20. “- Này Thiện hữu Đại Phạm thiên, Ngài nghĩ thế nào? Như Lai dẫn thân vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời, loài 
Người. Một vị Đạo sư dân thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời, loài Người như vậy, một vị Đạo sư đầy đủ đức tánh 
như vậy chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


21. “- Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một Chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài 
thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thiện, chỉ người có trí tự mình giác hiệu. Một vị Giảng sư 
thuyêt pháp hướng thượng như vậy, một vị Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy 
được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


22. “Đây là thiện”, “đây là bất thiện” , đã được Thế Tôn khéo giải thích. “Đây là có tội”, “đây là không 
tội”, “Đây cần phải tuân theo”, “đây cần phải né tránh”, “đây là hạ liệt”, “đây là cao thượng”, “đây là 
đen trắng đồng đăng”, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, 
có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đăng, 
một vị Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong 
hiện tại, trừ Thế Tôn. 


23. “Con đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con đường phối hợp thành một, đã được 
Thế Tôn khéo léo giải thích. Như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamunà, cũng 
Vậy con đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế 
Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đên Niêt-bảàn như vậy, một vị Đạo sư đầy 
đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Kinh Trường Bộ Page 247 of 466 


24. “Thế Tôn cũng đã đảo tạo được chúng thiện hữu Hữu học đang đi trên nẻo đạo và các vị Lậu tận đã 
hoàn tất Thánh đạo. Ngài không di tan chúng, nhưng sống. cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị 
sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm 
thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


25. “Lợi dưỡng cũng dường cho thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc 
chắn, và con nghĩ răng các vị Sát-đề-ly sống với diện mạo rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ 
hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi đường với tâm không kiêu 
mạn như vậy, một vị Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng 
như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


26. “Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói vậy, một vị nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, thành 
tựu các pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 


27. “Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư hoặc thỏa mãn về tâm nguyện và tối SƠ 
phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn vệ tâm nguyện và 
tối sơ phạm hạnh, một bậc Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, 
cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


“Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka giải thích tám pháp như thật của Thế Tôn cho chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên. Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại càng hoan hỷ, lại càng thích thú, hỷ duyệt 
sung mãn khi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. 


28. “Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở Tam thập tam thiên, bay bồng | lên trời, vị này, ngồi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị lực sĩ ngôi kiết-già trên một chỗ ngồi được trải bằng 
phẳng trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bổng trên 
trời, ngồi kiết-già trên hư không và nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


29. “- Chư thiện hữu ở Tam thập tam thiên nghĩ thế nào? Thế Tôn đã được đại trí tuệ bao lâu rồi? 

“Chư Thiện hữu, thuở xưa có vị vua tên là Disampati (Thành Chủ). Vua Disampati có vị quốc sư tên 
Govinda (Điền Tôn), và có vị hoàng tử tên là Renu (Lê-nô). Bà-la-môn Govinda có người con trai tên là 
Jotipàla (Hộ Minh đồng tử). Hoàng tử Renu, đồng tử Jotipàla cùng sáu người Sát-đế-ly nữa, tám người 
này là thân hữu. Sau một thời gian, Bà-la-môn Govinda mệnh chung. Khi nghe Bà-la-môn Govinda 


mệnh chung, vua Sisampati than khóc như sau: 


“- Tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho Bà-la-môn Govinda để chúng ta có thể được đầy đủ và 
thọ hưởng năm món dục tăng thịnh chính khi ấy Bà-la-môn lại mệnh chung. 


“Nghe nói vậy, hoàng tử Renu tâu với vua DisampatI: 

- Tâu Đại vương, chớ có quá sầu khổ than khóc vì Bà-la-môn Govinda từ trần. Tâu Đại vương, con của 
Bà-la-môn Govinda, thanh niên Jotipàla còn sáng suốt hơn phụ thân, còn biết kế hoạch sinh lợi hơn phụ 
thân. Những trách nhiệm gì Đại vương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jotipàla. 


“- Như vậy là phải, Hoàng tử. 


“- Xin vâng, tâu Đại vương. 


Kinh Trường Bộ Page 248 of 466 


30. “Rôi vua Disampati cho gọi một người và bảo: 


“. Khanh hãy đi đến thanh niên Jotipàla, và nói như sau: “Mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh 
niên Jotipàla! Vua Disampati có cho gọi thanh niên Jotipàla! Vua Disampati muôn được gặp thanh niên 
Jotipàla!”. 


- Tâu Đại vương, xin vâng! 


“Người ấy vâng lệnh vua Disampati, đến chỗ thanh niên Jotipàta ở, khi đến xong liền nói với thanh niên 
Jotipảla: 


“- Mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jotipàla! Vua Disampati cho gọi thanh niên Jotipàla! 
Vua Disampati muôn được gặp thanh nhiên Jotipàla! 


“- Xin vâng, nãy Thiện hữu! 


“Thanh nhiên Jotipàla vâng theo lời người ấy, đi đến chỗ vua Disampati ở, khi đến xong liền nói lên 
những lời viếng thăm, và những lời khen tặng xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Vua Disampati nói với 
thanh niên Jotipàla đang ngôi bên như sau: 


“- Này thanh niên Jotipàla! Nay ta muốn khanh chấp chánh! Thanh niên Jotipàla, chớ có từ chối chấp 
chánh! Ta sẽ đặt Khanh trong đại vị của phụ thân. Ta sẽ phong cho Khanh chức chưởng của ŒGovindal 


- Tâu Đại vương, xin vâng! 
“Thanh niên Jotipàla vâng theo lời dạy của vua DIsampat. 


31. “Rồi vua Disampati phong cho thanh niên Jotipàla chức chưởng của Govinda và đặt vào địa vị của 
phụ thân. Thanh niên Jotipàla được phong chức chưởng của Govinda như vậy, và được đặt vào địa vị của 
phụ thân như vậy, những phần việc gì phụ thân điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jotipàla điều 
hành, những phần việc gì phụ thân không điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jotipàla không điều 
hành. Những công tác gì phụ thân thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jotipàla thực hiện; những 
công tác gì phụ thân không thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jotipàla không thực hiện. Do vậy, 
dân chúng nói về Jotipàla: 


“- VỊ Bà-la-môn thật sự là Govinda! VỊ Bà-la-môn thật sự là Mahà Govinda và được danh tiếng là Mahà 
Govindal 


32. “Rồi Mahà Govinda đến tại chỗ sáu vị Sát đề ly ở, khi đến xong, liền nói với sáu vị để ly như sau: 


“<Vua Disampati nay đã già, trọng tuôi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này Thiện Hữu, 
ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra, nếu vua Disampati mệnh chung, thời 
những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Chư Thiện hữu, quí vị hãy 
đến chỗ hoàng tử Renu an trú, khi đến xong hãy thưa với hoàng tử Renu: 


“- Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với Thiện hữu Renu! Chúng tôi sung 
sướng khi thiện hữu sung sướng, chúng tôi đau. khỗ khi Thiện hữu đau khỗ. Nay vua DisampatI đã già, 
trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này Thiện hữu, ai có thê biết thọ mạng của 
vua. Sự việc này có thể xảy ra. Nếu vua Disampati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong 
vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nêu Thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia xẻ vương vị 


Kinh Trường Bộ Page 249 of 466 


với chúng tôi! 
33. “-Xin vâng, Thiện hữu! 


“Sáu vị Sát đề ly này, vâng theo lời của Bà la môn Mahà Govinda, đến tại chỗ của hoàng tử Renu, khi 
đến xong liền thưa với hoàng tử Renu: 


- Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hợp với Thiện hữu Renu, chúng tôi sung 
sướng khi Thiện hữu sung sướng, chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay vua Disampati đã già, 
trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này Thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng 
của vua. Sự việc này có thể xảy ra. Nếu vua Disampati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong 
vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu Thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia vương vị với 
chúng tôi! 


- Chư Thiện hữu, có ai khác có quyên hưởng an lạc trong quôc độ của tôi, ngoài Quý vị? Nêu tôi được 
lên vương vị, tôi sẽ chia xẻ vương vị cho Quý vị. 


34. “Chư Thiện hữu, sau một thời gian vua Disampati mệnh chung. Khi vua Disampati mệnh chung, 
những vị có trách nhiệm phong vua, liền phong hoàng tử Renu lên vương vị. Khi được phong vương vị, 
hoàng tử Renu sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Khi ây Bà la môn Mahà Govinda đi 
đến chỗ sáu vị Sát đề ly ở, khi đến xong liền nói rằng: 


“- Chư Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị lại sống đầy đủ 
và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Chư Thiện hữu, ai có thể biết được? Dục vọng khiến con người 
si loạn. Chư Thiện hữu, hãy đi đến chỗ vua Renu ở, khi đến xong, hãy nói với vua Renu như sau: “- 
Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời 
hứa của mình không?” 


“- Xin vâng, này Thiện hữu. 


“Sáu vị Sát để ly này vâng theo lời của Bà la môn Mahà Govinda đi đến chỗ vua Renu ở, khi đến xong, 
liền tâu vua Renu như sau: 


“- Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung, Thiện hữu Renu đã được phong vương vị. Thiện hữu có 
nhớ lời hứa của mình không? 


“- Chư Thiện hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi. Chư Thiện hữu, ai có thể khéo phân chia đại địa này thành 
bảy phần đồng đều. Đại địa này, phía Bắc thì rộng, phía Nam như bộ phận trước của cổ xe? 


“- Này Thiện hữu, ai có thê làm được, ngoại trừ Bà la môn Mahà Govinda? 
35. “Rôi vua Renu cho gọi một người và nói: 


“- Này Khanh, Khanh hãy đi đến chỗ Bà la môn Mahà Govinda, khi đến xong hãy nói với Bà la môn 
Govinda: “Này Thiện hữu, vua Renu cho gọi Thiện hữu.” 


“- Xin vâng, tâu đại vương! 


“ Người ấy vâng theo lời của vua Renu, đến tại chỗ của Bà la môn Ma hà Govinda ở, khi đến xong liền 
nói với Bà la môn Mahà Govinda::”- Thiện hữu, vua Renu cho gọi Thiện hữu. 


Kinh Trường Bộ Page 250 of 466 


“- Xin vâng, Thiện hữu! 
“Bà-la-môn Mahà Govinda vâng theo lời nói của người ẤY, đến tại chỗ vua Renu ở, khi đến xong liền 


nói lên những lời thăm viếng và những lời khen tặng xã giao với vua Renu rồi ngồi xuống một bên. Và 
vua Renu nói với Bà-la-môn Govinda đang ngồi xuống một bên như sau: 


“- Này Thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều, đại địa này phía 
Bắc thời rộng, phía Nam như bộ phận trước của cỗ xe. 


“Bà-la-môn Mahà Govinda vâng theo lời nói của vua Renu phân chia đại địa này thành bảy phần đồng 
đều, đại địa này phía Bắc rộng, phía Nam như bộ phận trước của cỗ xe, tất cả phân như hình phần trước 
Của CỔ xe. 


36. “Và vua Ruenu giữ phần quốc độ trung ương. 


“Dantapura (Nại-đa-bố-la) cho dân Kàlingà (Ca-lăng-giới) và Potana (Bao-tĩnh-noa) cho dân Assaka 
(Ma-thâp-na-ka). 


“Mahissati (ma-hê-sa-ma) cho dân Avanti (Ương-đề-na) và Roruka (Lao-lỗ-ca) cho dân Sovira (Tô-vĩ- 
la). 


“Mithilà (Di-thế-la) cho dân Videhà (Vi-đề-hê) và Campà (Thiềm-ba) được tạo ra cho đân Anga (Ương- 
già), 


“Bàrànasì (Ba-la-nại) cho dân Kàsi (Ca-th1). 
“Tất cả đều do Govinda tạo lập. 
“Và sáu vị Sát-đề-ly này đều hoan hỷ về khu phần của mình được và sự thành tựu của điều mong ước: 


“- Những điều gì chúng tôi muốn, những điều gì chúng tôi ao ước, những điều gì chúng tôi nhắm đến, 
những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều được hết. 


“Sattabhù (Phá Oan vương) và Brahmadatta (Phạm Thọ vương), Vessabhũ (Thắng Tôn vương) và 
Bharata (Minh A1 vương), Renu (Lê-nô vương) và hai Dhataratthà (Trì Quôc vương). Tât cả là bảy vị 
Bharata (Bà-la-đa vương). 


37. “Rồi sáu vị Sát-đé-ly ấ Ấy đến tại chỗ Bà-la-môn Màhà Govinda ở, khi đến xong liền nói với Bà-la- 
môn Mahà Govinda (Đại Điển Tôn) 


“- Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với vua Renu, cũng vậy Thiện 
hữu Mahà Govinda và bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với chúng tôi. Thiện hữu Govinda hãy 
giáo hóa chúng tôi, Thiện hữu Govinda chớ có từ chối giáo hóa. 


“- Xin vâng, chư Thiện hữu. 
“Thiện hữu Mahà Govinda trả lời cho sáu vị Sát-đế-ly này. Rồi Thiện hữu Mahà Govinda giáo hóa về 


vương chánh cho bảy vị Sát-đế-ly đã được phong vua, và Mahà Govinda dạy các chú thuật cho bảy vị 
triệu phú Bả-la-môn và bảy trăm vị tịnh hạnh. 


Kinh Trường Bộ Page 251 of466 


38. “Sau một thời gian, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về Bà-la-môn Mahà Govinda: 


“- Bà-la-môn Mahà Govinda tự thân thấy Phạm thiên; Bà-la-môn Maha Govinda tự thân nói chuyện 
thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. 


“Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda suy nghĩ: “Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về ta: Bà-la- 
môn Maha Govinda tự thân thấy Phạm thiên; Bà-la-môn Maha Govinda tự thân nói chuyện, thảo luận, 
luận nghị với Phạm thiên. Nhưng ta không thấy Phạm thiên, ta không nói chuyện với Phạm thiên, không 
thảo luận với Phạm thiên, không nghị luận với Phạm thiên. Ta có nghe các vị Bà-la-môn trưởng thượn 
lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử nói răng: Những ai sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, tu tập thiền định về 
bị tâm, người ây sẽ thấy Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm thiên. Vậy ta hãy 
sông tịnh cư trong bốn tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm”. 


39. “Rồi Thiện hữu Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến vua Renu, khi đến xong liền tâu với vua Renu: 


“Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về Thần: “Bà-la-môn Mahà Govinda tự thân thấy được 
Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thao luận và luận nghị với Phạm thiên”. Nhưng Thần không thấy được 
Phạm thiên, không nói chuyện được với Phạm thiên, không thảo luận được với Phạm thiên, không luận 
nghị được với Phạm thiên. Thần có nghe các vị Bà-la-môn trưởng thượng, lớn tuôi ai sống tịnh cư trong 
bôn tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm sẽ thấy được Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận 
nghị với Phạm thiên”. Nay Thân muốn sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, và tu tập thiền định về bi tâm. 
Không một aI được đến gặp thần, trừ chỉ một người đem đồ ăn. 


“- Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những gì Khanh nghĩ là hợp thời. 


40. “Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda đến tại chỗ sáu vị Sát-đề-ly ở, khi đến xong liền nói với sáu vị Sát- 
đề-ly: 


“- Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi: “Bà-la-môn Mahà Govinda tự thân thấy được 
Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm thiên”. Tôi không được thấy Phạm 
thiên, không nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng tôi có nghe các vị Bà-la-môn 
trưởng thượng lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử nói rằng: “Những ai sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, fu 
tập thiền định về bi tâm sẽ thấy được Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm thiên”. 
Nay tôi muốn sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm. Không một ai được đến gặp 
tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. 


“- Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những gì Thiện hữu nghĩ là hợp thời. 


41. “Rôi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến chỗ bảy vị triệu phú Bà-la-môn và bảy trăm vị tịnh hạnh ở, 
khi đến xong liền nói với các vị này như sau: 


“. Chư Thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi: “Bả-la-môn Mahà Govinda tự 
thân thấy được Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm thiên”. Nhưng tôi không 
thấy được Phạm thiên, không nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. Tôi có nghe các vị Bà-la- 
môn trưởng thượng lớn tuôi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: “Những ai sống tịnh cư trong bốn tháng 
mưa, tu tập thiền định về bí tâm, sẽ thấy được Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với 
Phạm thiên”. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không một ai 
được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. 


“- Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những gì Thiện hữu nghĩ là hợp thời. 


Kinh Trường Bộ Page 252 of 466 


42. “Rôi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đên bôn mươi vị phu nhân đông đăng của mình, khi đến xong liền 
nói với bôn mươi vị phu nhân đông đăng như sau: 


“- Chư Thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi: “Bà-la-môn Mahà Govinda tự 
thân thấy được Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm thiên”. Nhưng tôi không 
được thấy Phạm thiên, tôi không nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. Tôi có nghe các vị 
Bả-la-môn trưởng thượng, lớn tuôi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: “Những ai sống tịnh cư trong bốn 
tháng mưa, tu tập thiền định về bï tâm sẽ thấy được Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị 
với Phạm thiên”. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không 
một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. 


“- Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời. 


43. “Rồi Thiện hữu Mahà Govinda cho làm một hội đường mới về phương Đông kinh thành, tịnh cư 
trong bốn tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm, không một ai đến gặp, trừ người đem đồ ăn. Sau bốn 
tháng, sự thất vọng và sợ hãi sau đây khởi lên cho Bà-la-mộn Mahà Govinda: “Ta có nghe các vị Bả-la- 
môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: “Những ai sống tịnh cư trong bốn tháng 
mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với 
Phạm thiên. Nhưng nay ta không thấy Phạm thiên, không nói chuyện với Phạm thiên, không thảo luận 
với Phạm thiên, không nghị luận với Phạm thiên”. 


44. “Rồi Phạm thiên Sanamkumàra với tâm của mình biết được tâm của Bà-la-môn Mahà Govinda, như 
một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy Phạm thiên biến 
mắt ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Bà-la-môn Mahà Govinda. Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda 
hoảng hốt, run sợ, lông tóc dựng ngược, thốt lên bài kệ sau đây với Phạm thiên Sanamkumàra (Thường 
Đồng hình Phạm thiên): 


Ôi đoan tướng quang vinh, 
Thiện hữu thật là ai? 
Không biết nên hỏi Ngài. 
Để chúng tôi biết NgàU 
Phạm thiên giới biêt ta, 
Là Đông tử thường hằng! 
Ta là bậc thiên vương, 
Hãy biết ta là vậy, 

Hãy đem đên sàng tọa, 
Nước rửa chắn, thục mật. 
Niên giả muôn nhận gì, 
Hãy cho chúng tôi biết! 
Ta chấp nhận cúng vật, 
Mà Ngươi vừa đề cập. 

Vì hạnh phúc hiện tại, 

Vì an lạc tương lai, 

Dịp may nay đã đến, 

Hãy hỏi điểu Ngươi muốn. 


45. “Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda suy nghĩ: “Đây là dịp may Phạm thiên Sanamkumàra dành cho ta. 
Ta nay hỏi Phạm thiên Sanamkumàra điêu gì đã được ích lợi cho hiện tại và tương lai?”. 


“Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda suy nghĩ: “Ta rất giỏi về những lợi ích hiện tại. Chính người khác cũng 


Kinh Trường Bộ Page 253 of 466 


hỏi ta về những lợi ích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Phạm thiên Sanamkumàra lợi ích tương lai”. 
“Rồi Ba-la-môn Mahà nói bài kệ sau đây với Phạm thiên Sanmakumàra: 


Nay ta hỏi Phạm thiên, 
Sanamkumaral 

Ta hỏi điễu nghỉ ngờ, _ 
Người khác đêu muôn biêt! 
An trủ tại chô nào, 

Tu tập tại chỗ nào, 

Để chứng quả bắt tử? 


Chính tại Phạm thiên giới: 

Này Ngươi Bà-la-môn. 

Ai bỏ ngã, ngã sở, 

Tâm chuyên chú nhứt cảnh, 
T tập đại bi tâm, ` 

Thoát ly mọi xú uê, 

Lánh xa mọi tà dục, 

An trú ở nơi đây: 

Để chứng quả bắt tử, 

Chính tại Phạm thiên giới. 


46. “- Từ bỏ ngã và ngã sở hữu, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người từ bỏ tài sản nhỏ hay 
từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ vòng quyến thuộc nhỏ hay vòng quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa Tôn giả, như vậy ta hiểu nghĩ từ bỏ ngã và ngã sở 
hữu. 


'“Tâm chuyên nhất cảnh, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người lựa một chỗ an trú thanh 
vắng, một khu rừng, một gốc cây, một ngọn núi, một hang côc, một bãi tha ma, một sơn lâm, giữa trời 
không, một đồng rơm. Thưa, Tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tâm chuyên nhất cảnh. 


“Tu tập bi tâm, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người an trú, biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với bị, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến 
mãn với tâm câu hữu với bi quảng đại vô biên, không hận, không sân. Thưa Tôn giả, như vậy tôi hiểu 
nghĩa tu tập bi tâm. 


“Thưa Tôn giả, riêng câu nói về xú uê tôi không được hiệu. 
“Này Phạm thiên, trong loài người cái gì là xú uê? 
“Đó là điêu ở nơi đây tôi không hiệu. Tôn giả hãy nói đi! 

- Loài người bị gì che, 

BỊ trói buộc cải gì, 

Phải chịu sanh đọa xứ, 


BỊ đóng cửa Phạm thiên? 


Phân nộ và vọng ngữ, 


Kinh Trường Bộ Page 254 of 466 


Gian mạnh và lừa đảo, 
Hà tiện và quả mạn, 

Tật đồ và dục cầu, 

Nghi ngờ và hại người, 
Tham, sân, sỉ kiếu mạn. 
Những tánh này trói buộc, 
Khiến con người xú uỂ, 
Phải chịu sanh đọa xứ, 
Bị đóng cửa Phạm thiên. 


“- Như tôi hiểu lời Tôn giả giải thích về các xứ uế, chúng không dễ gì mà được điều phục, nếu phải sống 
tại gia. Nay tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


“- Hiên giả Govinda, hãy làm gì Hiên giả xem là hợp thời. 
47. “Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến chỗ vua Renu ở, khi đến xong liên tâu với vua Renu: 


“- Này Tôn giả, hãy tìm một phụ tá khác, vị này sẽ điều khiển quốc sự cho Tôn giả. Tôi muốn xuất gia 
từ bó gia đình, sông không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích các xú uê, chúng tôi dễ gì mà 
được điều phục, nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


- Vụa Renu quốc chủ, 
Thân xin lâu Ngài rõ. 
Hãy biết quốc độ Ngài, 
Thân không thiết chức vụ. 


- Nếu Khanh thiếu dục lạc, 
Ta cho Khanh đây đủ! 
Nêu có ai hại Khanh, 
Quốc chủ, ta ngăn chận. 
Khanh là cha, ta con, 
Khanh chở bỏ rơi ta. 


- Thân không thiểu dục lạc 
Không có ai hại thần. 
Vì nghe bậc phi nhân, 
Thân không thiết gia đình. 


- Phi nhân á ấy là ai, 

Vị ấy đã nói gì, 

Khanh nghe, bỏ gia đình, 
Bỏ ta, bỏ tất cả? 


- Trước Kia ở nơi đây, 
Lòng thân chỉ nguyện câu 
Lo đốt nén lửa thiêng, 

Và rải có cát tường. 

Nay Phạm thiên hiện ra, 
Niện từ Phạm thiên giới, 
Trả lời câu hỏi thán, 


Kinh Trường Bộ Page 255 of 466 


Nghe xong thân bỏ nhà. 


- Này Khanh Govinda, 
1a tin lời Khanh nói! 
Được nghe bậc phi nhân, 
Làm sao làm khác được? 
1a sẽ theo gương Khanh, 
Bậc thây của chúng ta. 
Như hòn ngọc lưu ly, 
Không t) vết, câu uẻ, 
Thật trong sạch như vậy, 
1a theo giáo lý Người! 


“- Nếu Thiện hữu Govinda xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời tôi cũng xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ây chúng tôi sẽ đi. 


48. “Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến chỗ sáu vị Sát-đề-ly ở, khi đến xong liên nói với sáu vị ây 
như sau: 


“- Chư Hiền giả, hãy tìm một vị phụ tá khác. VỊ này sẽ điều khiển quốc sự cho quý VỊ Hiền giả. Tôi 
muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về các xú uế. 
Chúng không dễ gì được điều phục, nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

“Rồi sáu vị Sát-đề-]y đi qua một bên và thảo luận như sau: 

“- Những người Bà-la-môn này rất tham tài sản. Chúng ta hãy lấy tài sản để dụ đỗ Bà-la-môn này. 


“Các vị này đên tại chỗ của Bà-la-môn Mahà Govinda và nói: 


“- Thiện hữu, tài sản trong bảy quốc độ này rất là phong phú, Thiện hữu muốn bao nhiêu, Thiện hữu cứ 
lây bây nhiều. 


“- Thôi thôi, chư Thiện hữu! Tài sản của tôi TẤ là phong phú, nhờ sự giúp đỡ của quý vỊ. Nay tôi đã bỏ 
mọi danh lợi â ây đề xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về 
các xú uế, chúng không dễ gì được điều phục, nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

49. “Rồi sáu vị Sát-đề-ly, đi qua một bên và thảo luận như sau: 

“Những người Bà-la-môn này rất tham đàn bà. Chúng tôi hãy lấy đàn bà đề dụ dỗ Bà-la-môn này. 


“Các vị này đên tại chỗ của Bà-la-môn Mahà Govinda và nói: 


“- Thiện hữu, đàn bà trong bảy quốc độ này rất nhiều. Thiện hữu muốn bao nhiêu, Thiện hữu cứ lấy bấy 
nhiêu. 


“- Thôi thôi, chư Thiện hữu, tôi có đến bốn mươi vị phu nhân, thảy đều đồng đẳng. Tôi nay muốn từ bỏ 
tất cả các vị ây đề xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về 
các xú uế. Chúng không dễ gì được điều phục, nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 


Kinh Trường Bộ Page 256 of 466 


sông không gia đình. 


30. = Nếu Thiện hữu Govinda sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì chúng tôi cũng sẽ 
xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ây chúng tôi sẽ đi. 


Nếu từ bỏ dục VỌNg, 

Mà kẻ phảm say đăm. : 

Tĩnh cân và cương quyêt, 
Vững chắc trong nhân lực, 
Đó là con đường chánh, 

Con đường hướng vô thượng, 
Được Thiện nhân hộ trì, 
Sanh lên cõi Phạm thiên. 


51. “Do vậy, Thiện hữu Govinda hãy chờ bảy năm nữa, sau bảy năm chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi đi. 


“- Chư Thiện hữu, bảy năm quá lâu dài. Tôi không thê chờ các Hiền giả đến bảy năm. Ai có thể biết 
được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc 
thiện chúng ta cân phải làm. Phạm hạnh chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi 
phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về các xú uéế. Chúng không gì được điều phục nếu 
sông tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


32. “- Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ trong sáu năm nữa... hãy chờ trong năm năm nữa... hãy chờ 
trong bốn năm nữa... hãy chờ 4rong ba năm nữa... hãy chờ trong hai năm nữa.. - hãy chờ trong một năm 
nữa. Sau một năm chúng tôi sẽ xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ 
ấy chúng tôi sẽ đi. 


53. “- Chư Thiện hữu, một năm quá lâu dài. Tôi không thể chờ các Hiền giả đến một năm. Ai có thê biết 
được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi hướng. về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc 
thiện chúng ta cân phải làm. Phạm hạnh, chúng ta cân phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi 
phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà được điều phục, 
nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


“- Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ trong bảy tháng nữa. Sau bảy tháng chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


54. “- Chư Thiện hữu, bảy tháng quá lâu dài. Tôi không thể chờ các Hiền giả đến bảy tháng. Ai có thể 
biết được về mạng sông? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc 
thiện chúng ta cân phải làm. Phạm hạnh chúng ta cân phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi 
phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà điều phục, nếu 
sông tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


“_. Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ sáu tháng nữa... hãy chờ năm tháng nữa... hãy chờ bốn tháng nữa... 
hãy chờ ba tháng nữa... hãy chờ hai tháng nữa.. - Hãy chờ một tháng nữa... hãy chờ nửa tháng nữa. Sau 
nửa tháng, chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ấy 
chúng tôi sẽ đi. 


55, “- Chư Thiện hữu, nửa tháng quá lâu dài, tôi không thể chờ các Hiền giả đến nửa tháng. Ai có thể 
biết được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc 


Kinh Trường Bộ Page 257 of 466 


thiện chúng ta cần phải làm. Phạm hạnh chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi 
phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà điều phục, nếu 
sông tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


“- Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ cho bảy ngày cho đến khi chúng tôi giao quốc độ cho các người con 
và người anh của chúng tôi. Sau bảy ngày, chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


“- Chư Thiện hữu, bảy ngày không lâu gì. Tôi sẽ chờ chư Thiện hữu cho đến bảy ngày. 


56. “Rồi Bà-la-môn Maha Govinda đi đến chỗ bảy triệu phú Bà-la-môn và bảy trăm vị tịnh hạnh ở, khi 
đên xong liên nói với bảy vị triệu phúc Bà-la-môn và bảy trăm vị tịnh hạnh như sau: 


“- Này các Thiện hữu, hãy tìm một vị giáo thọ khác, vị ấy sẽ dạy các thần chú cho chư Thiện hữu, nay 
tôi muôn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về các xú 
uế. Chúng không dễ gì mà điều phục, nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


“- Thiện hữu Bả-la-môn Govinda, chớ có xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Thiện hữu, 
xuất gia ít có quyền thế, và ít có lợi dưỡng. Làm người Bà-la-môn có nhiều quyên thế và có nhiều lợi 
dưỡng. 


“_- Chư Thiện hữu chớ có nói như vậy: “Xuất gia ít có quyền thế và ít có lợi dưỡng. Làm người Bà-la- 
môn có nhiều quyền thế và có nhiều lợi dưỡng”. Chư Thiện hữu, có ai nhiều quyền thế và nhiều lợi 
dưỡng hơn tôi. Tôi nay là vua các vị vua, là Phạm thiên cho các vị Bà-la-môn, và là vị Trời cho các Gia 
chủ, và tất cả điều này, tôi muốn vất bỏ, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe 
Phạm thiên giải thích về các xú UẾ. Chúng không dễ gì mà điều phục nếu sông tại gia. Nay tôi muốn 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình! 


“- Nếu Thiện hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


Sun “Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến bốn mươi vị phu nhân đồng đẳng, khi đến xong liền nói với 
bốn mươi vị phu nhân đồng đẳng như sau: 


“_ Các phu nhân, nếu muốn hãy trở về gia đình của mình hay gia đình quyến thuộc và tìm một người 
chồng khác. Tôi nay muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải 
thích về các XÚ UÊ. Chúng không dễ gì mà được điều phục, nêu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


“- Ngài là người quyến thuộc của chúng tôi, người quyến thuộc mà chúng tôi ao ước. Ngài là chồng của 
chúng tôi, người chông mà chúng tôi ao ước. Nếu Tôn giả Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Chỗ nào Tôn giả đi, chỗ ấy 
chúng tôi sẽ đi. 


58. “Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda, sau bảy ngày liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Sau khi Bà-la-môn Mahà Govinda xuất gia, bảy vị Sát- đề-ly được làm lễ 
quán đảnh lên vương vị, bảy vị Bà-la-môn triệu phú, bảy trăm vị tịnh hạnh, bón mươi vị phu nhân đồng 
đăng, vài ngàn vị Sát-đế- ly, vải ngàn vị Bả-la-môn, vải ngàn cư sĩ, và một số thiếu phụ trẻ từ các cư xá 
thiếu phụ, những vị này đều cạo bỏ râu tóc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình theo Bà-la- 


Kinh Trường Bộ Page 258 of 466 


môn Mahà Govinda. Và được bao vây bởi hội chúng như vậy, Bà-la-môn Mahà Govinda du hành đi qua 
làng, qua quận, qua các đô thị. Và đến tại làng nào, hay quận nào, "hay đô thị nào, Bà-la-môn Mahà 
Govinda được xem là vua các vị vua, là Phạm thiên cho các Bà-la-môn, là vị Trời cho các cư sĩ. Trong 
thời gian ấy nếu có người nào nhảy mũi hay trượt chân, người ấy liền nói: “Đảnh lễ Bà-la-môn Mahà 
Govinda! Đảnh lễ vị phụ tá bảy quốc độ!” 


59. “Bà-la-môn Mahà Govinda an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Bà-la-môn Mahà Govinda, biến mãn một phương với tâm câu hữu 
với bi... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng, vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, biến mãn với tâm câ hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Và vị 
ấy dạy cho các đệ tử con đường đưa đến sự thân hữu với Phạm thiên giới. 


60. “Và tất cả những vị nào, trong thời ấy là đệ tử của Bà-la-môn Mahà Govinda đều hiểu được toàn 
diện giáo lý của Bà-la-môn Mahà Govinda. Những vị này, khi thân hoại, mạng chung đều được sanh lên 
thiện thú, Phạm thiên giới. Những vị nào không hiểu một cách toàn điện tất cả giáo lý, sau khi thân hoại, 
mạng chung, một số được sanh làm thân hữu với chư Thiên ở Tha Hóa Tự tại thiên, một số được sanh 
làm thân hữu với chư Thiên ở Hóa Lạc thiên, một số được sanh làm thân hữu với chư Thiên ở Dạ-ma 
thiên, một số được sanh làm thân hữu với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, một sô được sanh làm thâ 
hữu với Tứ Thiên vương thiên. Cho đến những vị phải thành tựu các thân thấp kém nhất, cũng được 
thành tựu thân Càn-thát-bà. 


Như vậy tắt cả những thiện nam tử đã xuất gia không phải vô hiệu, không phải trống không, trái lại thật 
sự có hiệu quả, có tiên bộ. 


61. Thế Tôn có nhớ không? 


- Này Pancasikha, Ta có nhớ. Ta thuở â ấy là Mahà Govinda. Ta dạy cho các đệ tử của Ta con đường đựa 
đến sự thân hữu ở Phạm thiên quốc. “Nhưng này Pancasikha, con đường phạm hạnh â ấy không đưa đến 
yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. Con đường â ấy chỉ đưa sanh lên cõi 
Phạm thiên. Này Pancasikha, con đường phạm hạnh của Ta hoàn toàn đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. Đó là con đường Thánh đạo tám ngành tức là Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tỉnh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Này Pancasikha, con đường phạm hạnh này hoàn toàn đưa đến yếm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ và Niết-bàn. 


62. Này Pancasikha, những vị đệ tử nào đã hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của Ta, những vị ấy trừ 
diệt các lậu hoặc, vô lậu, tự mình hiện chứng thắng trí giác ngộ, sống an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo _lý của Ta, một số những vị ấy, diệt trừ năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh (lên Thiên giới) và ở tại chỗ â ấy được nhập Niết-bàn, không phải sanh lại thế 
giới này. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của Ta, một trong những VỊ ấy diệt trừ 
ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, thành bậc Nhất lai, chỉ phải sanh vào thế giới này một lần nữa rồi 
diệt tận khổ đau. Trong những vị này không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của Ta, một số những vị 
ấy từ diệt ba kiết sử, thành bậc Dự lưu, không còn phải sanh vào đọa xứ, nhất định chứng quả Bồ- đề. 
Này Pancasikha, như vậy tất cả những thiện nam tử đã xuất gia, không phải vô hiệu, không phải trống 
không, trái lại thật sự có hiệu quả, có tiễn bộ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Pancasikha, con của Càn-thát-bà, sung sướng, hoan hỷ nghe lời dạy của 


Kinh Trường Bộ Page 259 of 466 


Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 260 of 466 


20. KINH ĐẠI HỘI 
(Mahàsamaya Sutfa) 


1. Như vậy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Đại Lâm 
(Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên 
ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. 


2. Lúc bấy giờ, bốn vị Tịnh Cư thiên (Suddhàvàsa) suy nghĩ như sau: “Thế Tôn nay trú tại bộ lạc Sakka, 
thành Kapilavatthu, ở Đại Lâm, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A- 
la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế ĐIớI phần lớn cũng thường tập hội đề chiêm ngưỡng Thế Tôn 
và chúng Tỷ-kheo. Vậy chúng ta hãy đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong mỗi chúng ta sẽ đọc một bài 
kệ dâng lên Thế Tôn”. 


3. Rồi chư Thiên ấy, nhanh như nhà lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co cánh tay duỗi ra, biến mất từ Tịnh 
Cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Chư Thiên ây đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng 
một bên, một vị Thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn: 


Đại hội tại Đại Lâm 

Chu: Thiên đông tụ tập. 
Chúng con đến Pháp hội 
Đảnh lễ chúng Bắt Thắng. 


Rồi một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn: 


Tại đây chúng Tỷ-kheo 
Thiên định, tâm chánh trực. 
Như chủ xe nắm cương, 
Bậc trí hộ các căn. 


Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn: 


Như khóa gãy, chối tháo, 
Cửa trụ bị đào lên. 

Sống thanh tịnh, có mắt 
Như voi khéo điều phục. 


Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn: 


Những ai quy y Phát, 
Sẽ không đọa ác thú, 
Sau khi bỏ thân người, 
Sẽ sanh làm chư Thiên. 


4. Rồi Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo, phân lớn chư Thiên mười phương thế giới tụ họp để chiêm ngưỡng Thế Tôn và 


chúng Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, những vị nào trong thời quá khứ đã là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, những vị này được một Thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như Ta hiện nay vậy. Này các 


Kinh Trường Bộ Page 261 of466 


Tỷ-kheo, những vị nào trong thời vị lai sẽ là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, những vị này cũng sẽ 
được một Thiên chúng tôi thăng tụ hội xung quanh, như Ta hiện nay vậy. Này các Ty-kheo, Ta sẽ tuyên 
bố danh tánh của chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ cáo tri danh tánh của chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, 
Ta sẽ thuyết giảng danh tánh của chư Thiên. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! - Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn. 
5. Thế Tôn giảng như sau: 


Bài kệ Ta sẽ giảng 

Chư Thiên trú Thiên giới, 
Những vị trú hang núi, 
Tam tịnh, an thiên định. 
Như sư tử, tuy nằm 

Làm hoảng sợ quân sanh, 
Tâm tư thuần tịnh bạch, 
Trong sáng, không cầu uế. 


Biết hơn năm trăm vị, 

Họp tại Ca-t)-la — 

Bác Đạo Sư thuyết giảng 
Chúng đệ tử thích nghe: 
“Các Tỷ-kheo, hãy xem 
Chu Thiên chúng đến gân ”. 
Nghe lời dạy đức Phật 

Đại chúng nhiệt tình xem. 


Và hiện ra trước chúng 

Thấy rõ hàng phi nhán 

Kẻ thấy trăm thiên thân, 

Ngàn thân, và hơn nữa. 

Kẻ thấy bảy mươi ngàn 

Toản các bác phi nhân. 

Kẻ thấy võ lượng vị, 

Cùng khắp mọi ' phương hướng. 

Với pháp nhãn thấy rõ 

Và phân biệt tất cả 

Bác Đạo Sư thuyết giảng, 

Chúng đệ tử thích nghe: 
“Các Tỷ-kheo hãy xem, 

Chu Thiên chúng đến gần ”. 

Ta sẽ theo thứ lớp 

Thuyết kệ cho người nghe. 


Bảy ngàn loại Dạ-xoa 
Tru tại Ca-t}-la, 


Kinh Trường Bộ Page 262 of 466 


Có thân lực hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Sau ngàn từ Tuyết Sơn 
Dạ-xoa đủ sặc mặt 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo 


Ba ngàn từ Sêià, 

Dạ-xoa đủ sặc mặt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sặc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Như vậy mười su ngàn 
Dạ-xoa đủ sặc mặt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Năm trăm từ essà 
Dạ-xoa đủ sặc mặt, 

Có thân lực, hào quang, 
Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Kumbhia, Vương Xá, 
Trủ tại Vepulla, 

Hơn trăm ngàn Dạ-xoa, 
Háu hạ vây xung quanh. 
Kumbhira, Vương Xá 
Cũng đên họp rừng này. 


Vua Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương) 
Trị vì tại phương Đông, 

Chúa tẻ Càn-thái-bà 

Bác đại vương danh tiêng. 

VỊ này có nhiêu con, 

Đại lực, tên Indra 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 

Hoan hỷ đên rừng này 


Kinh Trường Bộ 


10. 


Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Quốc vương Virùlha (Tăng Trưởng Thiên vương). 


Trị vì tại phương Nam, 

Chúa tế Cưu-bàn-trà (Kumbhanda) 
Bác đại vương danh tiêng, 

VỊ này có nhiêu con, 

Đại lực, tên Indra 

Có thân lực, hào quang. 

Có sặc tướng, danh xưng, 

Hoan hỷ đên rừng này 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Vua Virùpakkha, (Quảng Mục Thiên vương) 
Trị vì tại phương Táy, 

Chúa tê loài Nàgà : 

Bác đại Vương danh tiêng. 

VỊ này có nhiêu con 

Đại lực, tên Indra, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 

Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Quốc vương Kuvera, (Đa Văn Thiên vương) 
Trị vì tại phương Băc, 

Chua tế, loài Dạ-xoa, : 

Bác đại vương, danh tiêng. 

VỊ này có nhiêu con, 

Đại lực, tên Indra, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 

Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Trì Quốc vương, phương Đông 
lăng Trưởng vương, phương Nam 
Quảng Mục vương, phương Tây, 
Đụ Văn vương, phương Băc, 

Bồn bậc đại vương này, 

Khấp cả bón phương trời, 

Cùng đứng, chói hào quang, 
Khấp rừng Ca-t}-la. 


Cũng đến các bộ hạ, 

Giả đôi và xảo quyệt, 

Màyà, Kutendu, Vetandu, Vitu, 
Vituca, Candana, Kàmasettha, 
Kinnughandu, 


Page 263 of 466 


Kinh Trường Bộ 


Í]: 


12. 


Nighandu chín vị đến. 
Panàda, Opamanna, Màidi, 
(người đánh xe chư Thiên). 
Cản-thát-bà Ciftasena; 

Vua Nala, Janesabha 
Pancasikha, Timbarù, ` 
Suriyavaccasà cũng đên. 
Như vậy cả vua chúa, 

Cùng với Càn-thái-bà, 
Hoan hỷ đên rừng này, 
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheol 


Từ Nàbhasa, Wesàdli, Tacchakà, 
Các Nàgà cũng đền. 

Kambala, Assatara, Pàyàgà, 
Cũng đên với quyên thuộc. 
Các Nàgà có danh tiêng, 


Dhatarattha và Yàmunà cũng đến. 


kEravana, Long VHƠng, 

Cũng đến tại ngôi rừng. 
Những thiên điểu nhị sanh, 
Với cặp mắt thanh tịnh, 
Mãnh liệt chông Long vương, 
Nay bay đến ngôi rừng. 

Tên chúng là Citrà, 

Và tên Supannà. 

Long vương không sợ hãi, 
Nhờ ơn Phật an toàn 

Với những lời nhẹ nhàng, 
Chúng tự khuyên bảo nhau, 
Nagsà, Supanmnà (Kim Sĩ điểu) 
Đếu đến quy y Phật. 


Asura ở biển, 

Bị sét Kim Cang thủ, 

Anh của Vàsava, 

Có thân lực danh xưng. 
Kaảlakanjà, dị hình, (Tu-la) 
Dànaveghasà, Vepacitfi 
Cùng với Sucitfi, 

Với Pahàràdda, ác quỷ) Namuei. 
Cùng con của Bali, 

Đại tên Veroca. 

Huy động toàn quân lực, 
Dáng cho vị thủ lãnh. 
Rahu nói: “Mong thay 
Pháp hội được an toàn. 


Page 264 of 466 


Kinh Trường Bộ 


13. 


14. 


15. 


Phó hội chúng Tỷ-kheo 
Đếu đến tại rừng này ”. 


Thân nước, đất, lửa, gió, 
Cũng đên Warunà, 

Với thủy tộc, Soma, 

Cả Yasa cũng đền. 

Chư Thiên Từ Bi sanh, 
Có danh xưng cũng đền 
Mười vị thiên tộc này 
Dung mạo thật dị biệt, 
Có thân lực, hào quang, 
Có sặc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đên rừng này, 


Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Venhù, Sahali, 

Asama, Yamà, 

Chư Thiên thuộc Nguyệt tộc, 
VỊ thủ lãnh cũng đền. 
Chư T hiện thuộc Nhật tộc 
Vân thân tên Manda, 
Quản tỉnh vị thủ lãnh 
Yàsava, Vasu : 
Thân Sakka cũng đến. 
Mười vị Thiên tộc này, 
Dung mạo thật dị biệt, 

Có thân lực, hào quang, 
Có sặc tướng, danh xưng. 
Hoan hỷ đên rừng này, 


Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


Sahavhù cũng đến, 

Với đầu lứa đỏ rực, 
Aritthakà, Rojà, 

Như bông hoa Ummà 
Varuna, Sahadhammaà, 
Accutà, Anejakà 
Suleyya-rucirà, 
Vàsavanesi cũng đền. 
Mười vị Thiên tộc này, 
Dung mạo thật đị biệt 
Có thân lực, hào quang, 
Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đên rừng này, 


Page 265 of 466 


Kinh Trường Bộ Page 266 of 466 


Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
16. 


Samana, Mahàsamànà, 
Mànusà, Mànusuftama, 
Khidda-padusikà, Mano-padùsikà 
Harayo, Lohita-vàsino, 
Pàragà, Mahà-Pàragà 

Có danh xưng cũng đền. 

Mười vị Thiên tộc này, 

Dung mạo thật đị biệt 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


17. 


Sukkà, Karumhà, 

Arunà, Veghanasà 
Odàta-gayhà, : 
Vicakkhana cũng đền, 
Sadàmaffà, Hàragdq7a, : 
Missakà có danh xưng cũng đền. 
Pajjunna thân sét, 

Làm mưa khặp mọi phương. 
Mười vị Thiên tộc này, 

Dung mạo thật dị biệt, 

Có thân lực hào quang, 

Có sặc tướng, danh xưng 
Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


18. 


Khemiyà, Tusità, Yamà, 

Danh xưng Kafthakà, Lambitakà, 
Thủ lãnh các Làm, 

Jotinàma, Asava, 

Tha Hóa Tự tại thiên, ` 

Hóa Lạc thiên cũng đền. 
Mười vị thiên tộc này, 

Dung mạo thật dị biệt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sặc tướng, danh xưng 
Hoan hỷ đên rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 


19. 


Kinh Trường Bộ 


20. 


21. 


2. 


Sáu mươi Thiên chúng này, 


Với diện mạo dị biệt, 
Theo danh tộc chúng đến, 
Cũng ¡ nhiều vị khác nữa. 
Nói rằng: “Sanh đã tận, 
Then cài không còn nữa. 
Bộc lưu đã vượt qua, 

Đã thành bậc Vô Lậu. 
Chúng con tháy vị áy, 
Như voi vượt bộc lưu, ˆ 
Như trăng thoát máy tôi ”. 


Subrahmà, Paramata, 
Con các vị thân lực, 
Sanamkumàra Tissa, 
Đên hội tại ngôi rừng. 
Đại Phạm thiên, chúa tế, 
Ngự trị ngàn Phạm giới, 
Thác sanh có hào quang, 
Dị hình có danh xưng, 
Mười đẳng Tự Tại đền, 
Ngự trị môi môi cối, 
Giữa vị này Hàrita, 
Cũng đến với đô chúng. 


Tất cả đễu cùng đến, 

Với Indra, Phạm thiên, 
Ma quân cũng tiên đền, 
Xem Hắc quỷ HIgH Sĩ. 

“Hãy đến và bất trói, 
Những ai bị tham triển, 
Hãy bao váy bốn phía, 
Chớ đề ai thoát BIẾN 

Nhự vậy Đại Tướng quân, 
Truyên lệnh đoàn Hàc quỷ, 
Với bàn tay vô ? đái, 

Tiếng dội vang khiếp đảm. 
Như trong cơn giông lô, 
Sám chớp và mưa rào, 

Nó liên thôi quân lui, 
Phán nộ nhưng bất lực. 


Với pháp nhãn thấy rõ, 
Và phân biệt tất cả, 
Bậc Đạo Sư thuyết giảng, 


Page 267 of 466 


Kinh Trường Bộ Page 268 of 466 


Chúng đệ tử thích nghe: 
“Ma quân đã tiên đền; 
T)-kheo hãy biết chúng ”. 
Nghe lời dạy đức Phật, 
Đại chúng tâm nhiệt tình. 
Kẻ thù đã bỏ đi, 

Xa vô tham, vô úy. _ 

Tát cả đêu chiên thăng, 
Vô úy và vô xưng! 

Đệ tử những vị này, 
Danh xưng, tâm hoan hỷ. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 269 of 466 


21. KINH ĐÉ-THÍCH SỞ VẤN 
(Sakka-panha Suffa) 


Tụng Phẩm I 
1. Như vầy tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt- đà) phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 


Ambasanda, (Am-bà-la) trên ngọn núi Vediya (Iy-đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasảla 
(Nhơn-đà-sa-la). Lúc bấy giờ, Thiên chủ Sakka (Đề-thích) náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: “Nay Thế Tôn ở tại chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Đẳng Giác?” Thiên 
chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía Đông thành Vương Xá tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, trên ngọn núi Vediya, phía Bắc ngôi làng trong hang Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka 
nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


- Này Quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, trên ngọn núi Veidya, phía Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasala. Này quí vị, chúng ta hãy 
đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 

- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. - Chư Thiên ở Tam thập tam thiên trả lời Thiên chủ Sakka. 

2. Rồi Thiên chủ Sakka, nói với Pancasikha (Ngũ Kế), con của Càn Thát Bà: 

- Này Khanh Pancasikha, Thế Tôn nay trú tại Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La 
Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya phía Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasàla. Này Khanh 
Pancasikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và 
đi theo Thiên chủ Sakka. 

Rồi Thiên chủ Sakka, với chư Thiên ở Tam thập tam thiên tháp tùng xung quanh, với Pancasikha, con 
của Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mắt ở 
cối Tam thập tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn 
Ambasandà và đứng trên núi Vediya, phía Bắc ngôi làng. 


3. Lúc bấy giờ núi Vediya chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà La Môn Ambasandà cũng vậy, đều nhờ 
thân lực chư Thiên. Và dân chúng ở những làng xung quanh nói răng: 


- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Veidya hôm nay thật sự có lửa đỏ rực, núi Vediya lại chói hào 
quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasandà cũng vậy. 


Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 
4. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của Càn Thát Bà: 


- Này Khanh Pancasikha, chư Như Lai thật khó lại gần đối với người như ta. Các Ngài nhập Thiền, hoan 


Kinh Trường Bộ Page 270 of 466 


hỷ trong Thiền, và với mục đích Ấy, an lặng tịnh cư. Vậy Khanh Pancasikha trước tiên làm cho Thế Tôn 
hoan hỷ, sau sự hoan hỷ do Khanh tác động, chúng ta mới đên yêt kiên Thê Tôn, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đên với Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng lời Thiên chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và 
đến tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancasikha đứng lại một bên và suy nghĩ: “Ta đứng đây, không 
quá xa Thế Tôn, cũng không quá gân. Và tiếng sẽ được Ngài nghe”. 


Đứng một bên, Pancasikha, con của Càn Thát Bà gảy cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và nói lên bài 
kệ, liên hệ đên Phật, đên Pháp, đên A La Hán và đên ái dục: 


hỆ 


Ôi Suriya accasal 

1a đảnh lê Timbaru, 
Bậc phụ thân của nàng, 
Đã sạnh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của ta, 
Như gió cho kẻ mệt. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của ta. 

Như pháp với Ứng Củng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
Như đồ ăn kẻ đói, _ 
Thiên nữ với nước mất. 
Hãy dạp tái lửa tình! 
Như voi bị nắng thiêu, 
Tâm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muốn chừm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hất móc câu, gậy nhọn, 
1a điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyên thật vô phương, 
Rút lui cũng bắt lực, 
Như cá đã mắc câu. 
Hiển nữ hãy ôm ta, 

1 rong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn fa, 
Trong ánh mắt dịu hiển. 
Hãy ghì chặt lấy ta, 
Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiển nữ suối tóc, 

Ái dục ta có bao! 
Nhưng nay đã tăng bội, 
Như đô chúng La Hán! 


Kinh Trường Bộ Page 271 of466 


Mọi công đức ta làm, 
Dáng lên bậc La Hản, 

Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho ta. 
Công đức khác của ta, 
Đã làm trên đời này! 

Ôi Kiểu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của ta! 

Vị Thích tử thiên tu, 

Mi tâm và giác tỉnh, 
Tìm câu đạo Bái tử, 
Cũng vậy ta câu nàng! 
Như người íu sung sướng, 
Chứng Bồ Đề tối thượng. 
Kiểu nữ, ta sung sướng, 
Được nhập một với nàng, 
Nếu Thiên chủ Sakka, 
Cho ta một ước nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 

Như ta-la sanh quả, 

Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
1a sẽ đảnh lê ngài, 

Vì sanh nàng vẹn toàn! 


6. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Pancasikha, con của Càn Thát Bà: 


- Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi 
khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này Pancasikha, do vậy huyền â âm của Ngươi không thêm mâu 
sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không thêm màu sắc cho huyền âm của , Ngươi. Này 
Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ đến Phật, Pháp, đến A La Hán, đến ái dục như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở .Uruvelà, bên bờ sông Neranjara (Ni-liên-thiền), đưới gốc cây 
Ajapàla-Nigrodha, khi mới thành Chánh Đăng Giác. Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà, tên là Bhaddà với biệt hiệu Suriya Vaccasà. Nhưng bạch Thê Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác, tên là Sikhaddhi, con của Màtali ngưỜI đánh xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào 
khác để chiếm được thiếu nữ. Con cằm đàn câm bằng gỗ vàng Beluva, đến tại trú xá của Timbaru, vụa 
Càn Thát Bà. Khi đến xong, con gảy đàn cằm bằng gỗ vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đến 
Phật, đến Pháp, đến A La Hán và đến ái dục: 


+ 


Ôi Suriya accasal 

1a đảnh lê Timbaru, 
Bậc phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của ta, 
Như gió cho kẻ mệt. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của ta. 


Kinh Trường Bộ Page 272 of 466 


Như pháp với Ứng Củng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
Như đô ăn kẻ đói, — 
Thiên nữ với nước mắt. 
Hãy dạp tái lửa tình! 
Như voi bị năng thiêu, 
Tâm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muôn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hất móc câu, gậy nhọn, 
1a điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bắt lực, 

Nhự cá đã mặc câu. 
Hiên nữ hãy ôm ta, 
Trong cảnh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn ta, 
Trong ánh mái dịu hiện. 
Hãy ghì chặt lây ta, 

Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiển nữ suối tóc, 

Ái dục ta có bao! 

Nhưng nay đã tăng bội, 
Như đô chúng La Hán! 
Mọi công đức ta làm, 
Dáng lên bậc La Hản, 

Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho ta. 
Công đức khác của ta, 
Đã làm trên đời này! 

Ôi Kiểu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của ta! 

Vị Thích tử thiên tu, 

Mi tâm và giác tỉnh, 
Tìm câu đạo Bái tử, 
Cũng vậy ta câu nàng! 
Như người tu sung sướng, 
Chứng Bồ Đề tối thượng. 
Kiểu nữ, ta sung sướng, 
Được nhập một với nàng, 
Nếu Thiên chủ Sakka, 
Cho ta một ước nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 

Như ta-la sanh quả, 

Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
1a sẽ đảnh lê ngài, 


Kinh Trường Bộ Page 273 of 466 


Vì sanh nàng vẹn toàn! 
Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddà Suriya Vaccasà nói với con như sau: 
“Này Hiền giả, tôi chưa được thấy Thế Tôn tận mặt. Nhưng tôi có nghe đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại 
Thiện Pháp đường của chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì Hiền giả đã tán dương Thế Tôn như vậy, vậy 
hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau”. 
Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng, không phải hôm ấy, nhưng về sau. 


§. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: 


“Pancasikha, con của Càn Thát Bà hoan hỷ đàm luận với Thê Tôn. Và Thê Tôn đôi với Pancasikha cũng 
vậy”. 
Rôi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của Càn Thát Bà: 


- Này Khanh Pancasikha, hãy thay mặt ta, đánh lễ Thế Tôn và nói: “Bạch Thế Tôn, Thiên chủa Sakka 
cùng với đình thân và thuộc hạ đâu diện tiêp tục đảnh lễ Thê Tôn”. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng theo lời dặn của Thiên chủ Sakka, đảnh lễ Thế Tôn và nói: 
- Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thần và thuộc hạ, đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. 


- Này Pancasikha, mong hạnh phúc đến với Thiên chủ Sakka, với các đình thần và các thuộc hạ! Chư 
Thiên, loài Người, Asurà, Nàgà, Gandhabba, đều ao ước hạnh phúc. Các loại chúng sanh khác cũng vậy. 


Như vậy, các Như Lại chào đón thượng chúng. Được chào đón như vậy, Thiên chủ Sakka bước vào 
hang Indasàla của Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Chư Thiên ở Tam thập tam thiên cũng bước 
vào hang Indasảla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Pancasikha, con của Càn Thát Bà cũng bước vào 
hang Indasàla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


9. Lúc bấy giờ, trong hang Indasàla, những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng, những khoảng chật 
hẹp được làm cho rộng rãi, trong hang tôi tăm có hào quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư 
Thiên. Rồi Thế Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


- Thật là hy hữu, Đại đức Kosiya! Thật là kỳ diệu, Đại đức Kosiya, tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh 
vác, có nhiều công tác phải làm, mà vẫn đến đây được! 


- Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến đề yết kiến Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các :. công việc này, 
công việc khác phải làm cho chư Thiên ở Tam thập tam thiên, và do vậy không thể đến yết kiến Thế Tôn 
được. Bạch Thê Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá Vệ), tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con 
đến Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


10. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và Bhuniàti, vợ của Vessavana đang đứng hầu Thế Tôn, 
đảnh lê chắp tay. Bạch Thê Tôn, rôi con nói với BhunJàtI: 


“- Này Hiền tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: “Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka với đình 


Kinh Trường Bộ Page 274 of 466 


thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục đảnh lễ Thế Tôn”. 
Được nghe nói vậy, BhunJàti nói với con: 
“- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. 


“- Này Hiền tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: “Bạch Thế Tôn, Thiên chủ 
Sakka cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục đảnh lễ Thế Tôn”. 


Bạch Thế Tôn, không hiểu Bhunjãti có thay mặt con đảnh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà ấy 
nói không? 


- Này Thiên chú, bà â ấy có đảnh lễ Ta. Ta có nhớ lời bà ấy nói. Chính tiếng bánh xe của Ngài đã khiến 
Ta xuất định. 


11. Bạch Thế Tôn, có chư Thiên được sanh lên Tam thập tam thiên trước chúng con, chính chúng con 
tận mắt được nghe chư Thiên ấy nói như sau: “Khi Như Lai, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện 
ở đời, Thiên giới được hưng thịnh và Asurà giới bị suy vong”. Bạch Thế Tôn, chính con có thê thấy và 
xác chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, thì Thiên giới được 
hưng thịnh và Asurà giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ tên là Gopika, 
có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và gìn giữ đầy đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm niệm đàn bà, 
tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại mạng chung được sanh lên Thiên giới, thiện thú, nhập chúng với 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, sanh ra làm con của chúng con. Và ở đây, nàng được gọi là Thiên tử 
Gopakà, Thiên tử Gopakà. Bạch Thế Tôn, lại có ba Tỷ Kheo khác sống phạm hạnh với Thế Tôn và sanh 
vào Càn Thát Bà giới hạ đăng. Họ sống được bao vây thọ hưởng năm món dục tăng thịnh và thường hay 
đến hầu hạ săn sóc chúng con. Chúng con được họ đến hầu hạ và săn sóc chúng con như vậy, Thiên tử 
Gopakà mới trách la họ như sau: “Chư Thiện hữu, tai các Người ở đâu mà không nghe Pháp của Thế 
Tôn. Chính ta xưa là đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, gìn giữ giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu 
tập tâm niệm đàn ông, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng 
với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, làm con của Thiên chủ Sakka và được gọi là Thiên tử Gopakà. Chư 
Thiện hữu, các Người tu hành phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào Càn Thát Bà giới hạ đẳng. Thật 
là điều không mây tốt đẹp, khi chúng con thấy những vị đồng môn lại phải sanh vào hạ đẳng Càn Thát 
Bà giới. Bạch Thế Tôn, trong chư Thiên bị Thiên tử Gopakà trách măng như vậy, hai vị Thiên, ngay 
trong hiện tại, chứng được chánh niệm và sanh làm phụ tá cho Phạm thiên. Còn một vị Thiên sống thọ 
hưởng dục lạc. 


l2. 


1a đệ tử pháp nhãn, 

Tên gọi Gopakà, 

Ta tin Phật, Pháp, Tăng. 
Tâm niệm rát hoan hỷ. 

Nhờ Thiện pháp chư Phật, 
Sanh con Thần Sakka, 

Hào quang, sanh Thiên giới, 
Được tên Gopakà. 

Ta thấy ba Tỷ Kheo, 

Hạ sanh Càn Thát Bài 

Đề tử Gotama, 

Trước sanh làm con Người, 


Kinh Trường Bộ Page 275 of 466 


Ta cúng dường ẩm thực, 
Hầu hạ trú xứ 1a. 

Mắt Hiển giả ở đâu? 
Không năm giữ Pháp, Phái, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bác Pháp nhãn khéo giảng. 
Ta chỉ hầu Quý vị, 

Được nghe Pháp bậc Thánh. 
1a là con Sakka, 

Có thân lực hào quang, 
Được sanh lên Thiên giới. 
Các người hẳu Thể Tôn, 
Sống phạm hạnh tối thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, - 
Mát thượng sanh hạ phám. 
1a nhìn thật khó chịu, 

Thấy đồng môn hạ sanh 
Với thân Càn Thái Bà, 
Phải hấu hạ chư Thiên. 

Từ địa vị cư sĩ, 

1a tháy rõ khác biệt. 

Trước bà, nay đàn ông. 

1a sanh Thiên, hưởng dục. 
Bị Gopakà trách máng, 

Ưu phiển đồng phát nguyện, 
Phải thăng tiên nô lực, 
Không nô lệ cho ai! 

Hai trong ba vị này, 

Bắt đầu hành tỉnh tấn, 

Nhờ Gotama dạy, 

Chúng tẩy sạch tâm uỂ, 
Thấy nguy hiểm dục vọng. 
Như voi bỏ đây cương, 
Các vị vượt Tam thiên, 

Vứit bỏ dục kiêt sử, 

Quỷ triên phược khó vượt, 
Cùng Sakka, Pajàpdti. 

Hội chúng Thiện Pháp đường 
Vượt quá vị đang ngôi, 
Anh hùng ly dục câu. 

Thấy chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa Thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phám, 
Nay vượt qua Tam thiên. 
Suy tư lời wu phiên, 
Œopaka với Vàsava: 

Đề Thích ở nhân giới, 

Đức Phật gọi Thích Ca 

Đã chỉnh phục dục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 
Thát niệm khi mệnh chung, 


Kinh Trường Bộ Page 276 of 466 


Nhờ Ta lấy chánh niệm. 
Một trong ba vị áy, 

Mang thân Càn Thát Bà. 
Hai vị hướng Chánh giác, 
Bỏ Thiên giới, nhập thiên. 
Đừng đệ tử nào nghĩ, 

Vị ở đây chứng pháp. 
Chúng ta đánh lê Phật. 

VỊ vượt khỏi bộc lưu, 

Đã diệt trừ nghỉ ngờ, 

Bậc chiên thăng muôn loài. 
Chính ở đây, chứng pháp, 
Tân bước đạt thù thẳng, 
Hai vị đạt thắng vị, 

Hơn phụ tả Phạm thiên, 
Ôi Thiện hữu chúng tôi. 
Đến đây đề chứng pháp. 
Nếu Thế Tôn cho phép, 
Chúng con hỏi Thể Tôn. 


13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: “Đã lâu, Sakka này sống đời trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi Ta, đều hỏi có 
lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi Ta, Ta sẽ trả lời; và Sakka sẽ hiêu một cách mau 
chóng”. 


Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 


Vàsava hãy hỏi Ta, : 
Những gì tâm Ngươi muôn! 
Môi câu hỏi của Ngươi, 

1a làm Ngươi thỏa mãn. 


Tụng Phẩm II 
1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn câu hỏi đầu tiên: 


- Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, và tất cả những loài 
khác, dân chúng ao ước: “Không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta 
sống với nhau không hận thù”. Thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với 
nhau trong hận thù? 


Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau: 


- Do tật đồ và xan tham, các loài Thiên, Nhân Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tất cả những loài khác, dân 
chúng ao ước: “Không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không á ác MÃ chúng ta sống với nhau 
không hận thù”. Thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong 
hận thù. 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi Thiên chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


Kinh Trường Bộ Page 277 of 466 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con diệt tận, do dự của con tiêu tan. 


2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ câu trả lời Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp: 


- Bạch Thế Tôn, tật đó, xan tham, do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì 
khiên chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đô, xan tham có mặt? Cái gì không có mặt, thì tật đô xan 
tham không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tật đó và xan tham do ưa ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến 
chúng sanh khởi, ưa ghét khiên chúng hiện hữu, ưa ghét có mặt thì tật đô, xan tham có mặt; ưa ghét 
không có mặt thì tật đô, xan tham không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, ưa ghét do nhân duyên gì, do tập khởi gì? Cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến 
chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt? Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 


- Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục 
khiên chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt; dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì? Cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến 
dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt? Cái gì không có mặt thì dục không có mặt? 


- Này Thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi; tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến 
dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt; tâm không có mặt thì dục không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi? Cái gì khiến tầm sanh khởi, cái gì 
khiên tâm hiện hữu? Cái gì có mặt thì tâm có mặt? Cái gì không có mặt thì tâm không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tầm lấy cái loại vọng tưởng hý luận làm nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hý luận 
làm tập khởi. Các loại vọng tướng hý luận khiến tầm sanh khởi, các loại vọng tưởng hý luận khiên tầm 
hiện hữu. Do các loại vọng tướng hý luận có mặt thì tầm có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận không 
có mặt thì tầm không có mặt”. 


3. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như thế nào? Phải thành tựu con đường nào thích hợp và 
hướng dân diệt trừ các loại vọng tướng hý luận? 


- Này Thiên chủ, Ta nói hý luận có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên 
chủ, Ta nói ưu cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên chủ, Ta nói xả 
cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Lời tuyên bố là như 
vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Khi tôi thân cận với hỷ 
này, bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thời hỷ â ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại hỷ nào có 
thê biết được: “Khi tôi thân cận với hỷ này, bât thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thời hỷ ấy 
nên thân cận. Ở đây, có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ; có hỷ không câu hữu với tầm, không câu 
hữu với tứ. Các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố 
như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Kinh Trường Bộ Page 278 of 466 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là 
như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố như vậy? Ở đây, loại ưu nào có thể biết được: “Khi tôi thân cận 
với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thời ưu ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại 
ưu nào có thê biết được: “Khi tôi thân cận với ưu này, bât thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng” : 
thời ưu ấy nên thân cận. Ở đây, có ưu câu hữu với tâm, câu hữu với tứ, có ưu không câu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở đĩ có lời tuyên bô 
như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là 
như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố như vậy? Ở đây, loại xả nào có thể biết được: “Khi tôi thân cận với 
xả này, bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thời xả ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại xả 
nảo có thể biết được: “Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, 
thời xả ấy nên thân cận. Ở đây, có xả câu hữu với tầm, câu hữu với tứ. có xả không câu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ. Các loại xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp 
và hướng dân đên sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan. 


4. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời của Thế Tôn liền hỏi câu hỏi tiếp: 


- Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như thế 
nảo? 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này 
Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này Thiên 
chủ, Ta nói rằng tầm câu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
“Khi tôi thần cận với thân hành này, bất thiện pháp tăng tướng, thiện pháp suy giảm”, thì thân hành â Ấy 
cần phải tránh xa. Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: “Khi tôi thân cận với thân hành này, bât 
thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thì thân hành ấy cần phải thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại cần thân cận, một loại cần tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời 
tuyên bồ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại khẩu hành nào có thể biết được: 
“Khi tôi thân cận với khẩu hành này, bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thì khâu hành ấy 


Kinh Trường Bộ Page 279 of 466 


phải tránh xa. Ở đây, loại khâu hành nào có thể biết được: “Khi tôi thân cận với khẩu hành này, bắt thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thì khâu hành ây cân phải thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở đĩ có 
lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng tầm cầu cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại tầm cầu nào có thể biết được: “Khi 
tôi thân cận với tầm cầu này, bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thì loại tầm cầu ấy cần 
phải tránh xa. Ở đây, loại tầm cầu nào có thể biết được: “Khi tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thì loại tầm cầu ấy nên thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như vậy, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghị như vậy! 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, tín thọ 
lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu tan. 


5. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn liền hỏi câu hỏi tiếp: 
- Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu hộ trì các căn như thế nào? 


- Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt... hương do mũi phân biệt... vị do lưỡi phân biệt... xúc do thân 
phân biệt... Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại 
nên tránh xa. 


Được nghe như vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt được con hiểu một cách rộng rãi. Bạch Thế Tôn, 
loại sắc do mắt phân biệt, khi con thân cận mà bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại 
sắc do mắt phân biệt ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, khi con thân cận, bắt 
thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt ấy nên thân cận. Bạch Thế 
Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt... loại hương nào do mũi phân biệt... loại vị nào do lưỡi phân biệt... 
loại xúc nảo do thân phân biệt... loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân cận, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại pháp â ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, 
khi con thân cận, bắt thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp â ây nên thân cận. Bạch 
Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt, được con hiểu một cách rộng rãi. Sau khi nghe Thế Tôn 
trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con tiêu tan, do dự của con diệt tận. 


6. Như vậy sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiếp: 


- Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng 
một mong cầu, đồng một chí hướng? 


Kinh Trường Bộ Page 280 of 466 


- Này Thiên chủ, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, 
không đông một mong câu, không đông một chí hướng! 


- Bạch Thế Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, 
không đông một chí hướng? 


- Này Thiên chủ, thế giới này gồm có nhiều loại giới, nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều 
loại giới và nhiều giới sai biệt này, các loại hữu tình tự nhiên thiên chấp một loại giới nảo, và khi đã 
thiên chấp, trở thành Kiên trì, cố thủ, với định kiến: “Đây là sự thật, ngoài ra toàn là sỉ mê”. Do vậy, tất 
cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một cứu 
cánh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. 


- Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một cứu cánh, đồng một an ôn, đồng 
một phạm hạnh, đông một mục đích? 


- Này Thiên chủ, tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an Ôn, không 
đông một phạm hạnh, không đông một mục đích. 


Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả Sa môn. Bà la môn, không đồng một cứu cánh, không đồng một an ồn, 
không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích? 


- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào đã giải thoát tham ái, những Mi Ấy mới đồng một 
cứu cánh, đồng một an ôn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa môn, Bà la 
môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ôn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một 
mục đích. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu tan. 


7. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn liền hỏi câu tiếp: 

- Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mụn nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người 
tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, khi thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa môn, Bà 
la môn khác ngoài giáo phái của Ngài không cho con dịp đê hỏi những câu hỏi, thời Thế Tôn lại trả lời 
những câu hỏi ây cho con, giảng giải rất lâu cho con, khiến mũi tên nghi ngờ, do dự của con được Thế 


Tôn rút nhồ đi. 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết những câu hỏi ấy cũng được Ngươi hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác 
không? 


- Bạch Thế Tôn, con được biết những câu hỏi ây cũng được con hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác. 
- Này Thiên chủ, những vị ấy trả lời với Ngươi như thế nào, nêu không gì trở ngại hãy nói cho biết. 
- Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con, khi Thế Tôn ngồi nghe hay những vị như Thế Tôn. 


- Này Thiên chủ, vậy Ngươi hãy nói đi. 


Kinh Trường Bộ Page 28I of466 


- Bạch Thế Tôn, những vị Sa môn, Bà la môn mà con nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh, xa vắng, 
con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi 
ngược con: “Tôn giả tên gì?” Được hỏi vậy con trả lời: “Chư Hiên giả, tên là Thiên chủ Sakka.” Rồi 
những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: “Do công việc gì Tôn giả Thiên chủ lại đến chỗ này? Con liền 
giảng cho những vị ấy Chánh pháp như con đã được nghe và đã được học. Chỉ được từng ây, các vị 
hoan hỷ và nói: “Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ Sakka. Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đêu trả lời 
cho chúng tôi.” Không những vậy, các vị này trở thành đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của 
các vị ây. Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Thế Tôn, đã chứng Dự lưu, không còn bị rơi vào đọa 
xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết trước kia Ngươi không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự hỷ 
lạc như vậy? 


- Bạch Thê Tôn, trước kia con không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được an lạc như vậy. 


- Này Thiên chủ, như thế nào, Ngươi biết được trước kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có 
được sự hỷ lạc như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xây ra giữa chư Thiên và các vị Asurà. Bạch Thế Tôn, 
trong trận chiến tranh này, chư Thiên thắng trận, các loài Asurà bại trận. Bạch Thế Tôn sau khi thắng 
trận, con là người thắng trận, on suy nghĩ: “Nay cam lồ của chư Thiên và cam lồ của Asurà, cả hai loại 
cam lồ, chư Thiên sẽ được nếm.” ° Bạch Thế Tôn, thoải mái ấy, hý lạc â ấy do gây trượng đem lại, do đao 
kiếm đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ và Niết bàn. Bạch Thế 
Tôn, thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe Chánh pháp Thế Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do 
đao kiếm, sẽ đưa đến toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. 


8. - Này Thiên chủ, khi Ngươi cam thọ sự thoải mái và hỷ lạc như vậy, Ngươi cảm thấy những lợi ích 
gì? 


- Bạch Thê Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy, con cảm thây có sáu lợi ích như sau: 


Nay con đứng tại đây, 
Với thân một vị Thiên. 
Con tháy được tái sanh, 
Bạch Ngài, hãy biết vậy. 


Bạch Thế Tôn đó là điều lợi thứ nhất con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. 


Sau khi chết con bỏ, 

Thân chư Thiên, phi nhân, 
Không muội lược, con đi, 
Đến bào thai con thích. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai, con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hý lạc như vậy. 


Câu hỏi được đáp rõ, 
Hoan hỷ trong Chánh giáo. 
Con sống với Chánh trí, 
Giác tỉnh và Chánh niệm. 


Kinh Trường Bộ Page 282 of 466 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi thứ ba, con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Con sống với Chánh trí, 
Sẽ được quả Bồ đề, 
Sống làm vị Chánh giác, 
Đời này đời cuối cùng. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư, con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Chết từ thân con Người, 
Con từ bỏ thân Người, 

Con sẽ thành chư Thiên, 
Trong Thiên giới vô thượng. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm, con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. 


Thù thắng hơn chư Thiên, 
Akanittha danh xưng, 
Sông đời sông cuối cùng, 
Như vậy nơi an trú. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu, con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 
9, 


Tâm tư không thỏa mãn, 
Nghi ngờ và do dự, 
Con sống cẩu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài! 
Con nghĩ các Sa môn, 
Sống một mình cô độc, 
Là bác Chánh Đẳng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 
Làm thể nào thành công? 
Làm thế nào thất bại? 
Được hỏi cầu hỏi vậy? 
Không thê chỉ đường hướng. 
Biết con là Sakka, — 
Bậc Thiên chủ, đã đên! 
Họ liên gạn hỏi con, 
Đên đáy có việc gÌ? 
Con liên giảng Chánh pháp, 
Con cho họ được nghe. 
Hoan hỷ, họ bèn nói: 
“Vàsava làm họ tháy!” 
Khi con được thấy Phật, 
Nghi ngờ đều tiêu tan. 
Nay con sống vô ty, 
Hấu hạ bậc Chánh Giác. 
Mũi tên độc tham ải, 


Kinh Trường Bộ Page 283 of 466 


Đắng Chánh Giác nhồ lên, 
Con đảnh lê Đại Hùng, 
Bậc thân tộc mặt trời. 

Tôn giả như Phạm thiên, 
Nay con đảnh lê Ngài, 
Nay con kính lê Ngài! 
Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vô thượng, 
Trong đời kề chư Thiên, 
Không ai so sảnh Ngài! 


10. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của Càn thát bà: 


- Này Khanh Pancasikha, Ngươi đã giúp ta nhiều việc. Trước nhờ Ngươi làm Thế Tôn bằng lòng, sau 
khi Ngươi làm cho bằng lòng, ta mới đến yết kiến Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. Ta sẽ đóng 
vai trò thân phụ cho Ngươi, Ngươi sẽ là Vua loài Càn thát bà. Ta sẽ cho Ngươi Bhaddà Suriya Vaccasà, 
người mà ngươi ao ước. 


Rồi Thiên chủ Sakka, lấy tay SỜ đất, đọc lên ba lần bài kệ cảm hứng như sau: 


Đảnh lễ đẳng Thế Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thế Tôn, 
Bậc La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thế Tôn, 
Bậc La hẳn, Chánh Giác! 


Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu, khởi lên cho Thiên chủ Sakka: 
“Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt.” Ngoài ra, tám vạn chư Thiên cũng chứng quả tương tợ. 
Đó là những câu hỏi, Thiên chủ Sakka được mời hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại 
này cũng được gọi là Những Câu Hỏi Của Sakka (Đế-thích sở vấn). 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 284 of 466 


22. KINH ĐẠI NIỆM XỨ 
(Mahàsafipatthana Suffa) 


đôi nghe như vậy. 


1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ 
Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các vị Tỷ kheo: “Này các Tỷ kheo.” Các Tỷ kheo trả lời Thê Tôn: “Bạch Thê 
Tôn.” Thê Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt 
trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ. 


Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sông quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê chế ngự tham ưu ở đời; 
sông quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời. 


(Quán thân) 
2. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán thân trên thân? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và ngồi kiết 
già, lưng thắng và an trú chánh niệm trước mặt. Tính giác, vị ây thở vô; tỉnh giác, vị ây thở ra. Thở vô 
đài, vị ây tuệ trị: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra đài”; hay thở vô ngắn, vị ấy 
tuệ, tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra dài, vị ấy tuệ trị: “Tôi thở ra ngắn”; Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô”, vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tận; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Này các tỷ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay tuệ trí thiện xảo, khi quay dải, tuệ trị 
răng: “Tôi quay dài”; hay khi quay ngắn, tuệ tri rằng: “Tôi quay ngắn.” Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Tỷ 
kheo thở vô dài, tuệ trí: '“Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài tuệ trị: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngăn, tuệ SP 
“Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, tuệ trị: “Tôi thở ra ngắn”; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây 
tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Như vậy, vị ấy sống, quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận 
trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống Kiến nương tựa, không chấp trước vật gì ở 
trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


3. Lại nữa, này các Tỷ keo, Tỷ kheo đi, tuệ tri: “Tôi đi”; hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”; hay ngồi, tuệ trị: 
“Tôi ngồi”; hay nằm, tuệ tri: “Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thế nảo, vị ấy biết thân như thế ấy. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ây sống 
quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ây sông 
quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sông quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


Kinh Trường Bộ Page 285 of 466 


4. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo 
Sanghàti (Tăng-già-lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biệt rõ 
việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, tiêu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, biết 
rõ việc mình đang làm. 


Như vậy, vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; › hay sống quámn thân 
trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận 
trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán thân trên thân. 


5. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, 
bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, 
đa, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, môi hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiêu.” 


Này các Tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu 
lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đồ các hột ấy ra và quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, 
đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là mẻ, đây là hột lúa đã xay rồi.” Cũng vậy, này các Tỷ kheo, một 
Tỷ kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đên đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy 
những vật bắt tịnh sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ đa, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông quán thân trên ngoại thân; hay sông quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sông quán thân trên thân. 


6. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 


Này các Tỷ kheo, như một người đồ tế thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tế giết một con bò, ngồi 
cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo quán sát thân nay VỀ VỊ 
trí các giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 


Như vậy vị Ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông quán thân trên ngoại thân; hay sông quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đên chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ keo sống quán thân trên thân. 


7. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, như thấy một thi thê quãng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, 
ba ngày, thi thể â ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: “Thân này 
tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên 


Kinh Trường Bộ Page 286 of 466 


thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đên chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không châp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán thân trên thân. 


8. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thê quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, 
hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, 
hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là 
như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy." 


Như vậy vị Ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông quán thên trên ngoại thân; hay sông quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm và VỊ ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


9. Này các Tỷ kheo, lại nữa Tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa; với các xương 
còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cốt lại; với các xương còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các xương còn 
liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại; chỉ còn có xương không 
dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ông, 
ở đây là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu,... Tỷ kheo quán 
thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông quán thân trên ngoại thân; hay sông quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay VỊ ấy sông quán tánh diệt tận 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ây sông an trú chánh niệm như 
Vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống Tiện: nương tựa, không chấp trước 
một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán thân trên thân. 


10. Lại nữa này các IM kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn là xương thối trở thành 
bột. Tỷ kheo quán thân â ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán thân trên thân. 


(Quán thọ) 
11. Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ kheo, ở nơi đây Tỷ kheo khi cảm giác lạc thọ, biết rằng: '“Tôi cảm giác lạc thọ”; khi cảm 
giác khổ thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ thọ”; khi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ, biết rằng: “Tôi cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ”. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc 
vật chất”. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vật chất”. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất”. 
Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất”. 


Kinh Trường Bộ Page 287 of 466 


Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm ,piác bất khổ bất lạc thọ thuộc 
vật chât”. Hay khi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ không thuộc vật chất”. 


Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ 
trên cả các nội thọ, ngoại thọ. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các thọ; hay sống quán tánh diệt tận 
trên các thọ; hay sông quán tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây”, vị ây sống an trú chánh niệm như 
Vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống Tiên, nương tựa, không chấp trước 
một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán thọ trên các thọ. 


(Quán tâm) 
12. Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo: “Với tâm có tham, biết rằng tâm có tham” ; hay “Với tâm không 
tham, biết răng tâm không tham”; hay “Với tâm có sân, biết rằng, tâm có sân” : hay ° “Với tâm không sân, 
biết rằng, tâm không sân”; hay “Với tâm có sĩ, biết rằng tâm có sĩ” ; hay “Với tâm không sĩ, biết răng tâm 
không s1”; hay “Với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được thâu nhiếp”; hay “Với tâm tán loạn, biết rằng 
tâm bị tán loạn”; hay “Với tâm quảng đại, biết rằng tâm được quảng đại”; hay “Với tâm không quảng 
đại, biết rằng tâm không được quảng đại”; hay “Với tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn”; hay “Với tâm 
vô thượng, biết rằng tâm vô thượng”; hay “Với tâm có định, biết rằng tâm có định”; hay “Với tâm không 
định, biết rằng tâm không định”; hay “Với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát”; hay “Với tâm 
không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát”. 


Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán tâm trên 
nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên tâm; hay 
sông quán tánh sanh diệt trên tâm. “Có tâm đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống "thông nương tựa, không chấp trước một vật gi trên đời. 
Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sông quán tâm trên tâm. 


(Quán pháp) 
13. Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp? 


Này các lý kheo, ở đây Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các Tỷ 
kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, nội tâm có tham dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi có tham dục”; hay nội tâm 
không có tham dục, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi không có tham dục”. Và với tham dục chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với 
tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có sân hận”; hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri 
răng: “Nội tâm tôi không có sân hận.” Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy. Và 

với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có hôn trâm thụy miên, tuệ tri răng: “Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên”; hay nội tâm 
không có hôn trâm thụy miên, tuệ tri rắng: “Nội tâm tôi không có hôn trâm thụy miên”. Và với hôn trâm 
thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy. Và với hôn trâm thụy miên đã sanh nay được 


Kinh Trường Bộ Page 288 of 466 


đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có trạo hối”; hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri 
răng: “Nội tâm tôi không có trạo hồi”. Và VỚI trạo hối chưa sanh. nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy. Và 
với trạo hỗi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có nghị, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có nghĩ”; hay nội tâm không có nghĩ, tuệ trị rằng: “Nội 
tâm tôi không có nghi.” Và với nghĩ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với nghi đã sanh, 
nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy, và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ây 
sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp 
trên các pháp, đôi với năm triền cái. 


14. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sông quán pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uân. Này các Tỷ 
kheo, thê nào là Tỷ kheo sông quán pháp trên các pháp đôi với Năm Thủ uân? 


Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo suy tư: “Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ 
sanh, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. Dây là hành, đây là hành sanh, 
đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt”. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các 
nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp; 
hay sông quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ây sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị aây sông không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở 
trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uấn. 


15. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ. 
Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với kiết sử 
đã sanh nay được đoạn diỆt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... và tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng... và tuệ tri mũi và tuệ tri các hương... 
và tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vỊ... và tuệ tri thân và tuệ tri các xúc... và tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp; hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ây 
sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp 


Kinh Trường Bộ Page 289 of 466 


trên các pháp, đôi với Sáu Nội Ngoại xứ. 
16. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ? Này các Tỷ 
kheo, ở đây Tỷ kheo, nội tâm có Niệm Giác chị, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có Niệm Giác chỉ”, hay nội 
tâm không có Niệm Giác chi, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi không có Niệm Giác chi”; và với Niệm Giác chi 
chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với Niệm Giác chỉ đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có Trạch pháp Giác chi... 
Hay nội tâm có Tinh tấn Giác chỉ... 
Hay nội tâm có Hỷ Giác chi... 

Hay nội tâm có Khinh an Giác chi... 
Hay nội tâm có Định Giác chi... 


Hay nội tâm có Xả Giác chị; tuệ trị rằng: “Nội tâm tôi có Xả Giác chỉ”; hay nội tâm không có Xả Giác 
chị, tuệ tr rằng: “Nội tâm tôi không có Xả Giác chị.” Và với Xả Giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy; và với Xả Giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp Ù đây”: vị ây 
sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


17. Lại nữa này các Tỷ kheo, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Sự thật. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Sự thật? Này các Tỷ 
kheo, ở đây Tỷ kheo như thật tuệ trị: “Đây là khô”; như thật tuệ trị: “Đây là khổ tập”; như thật tuệ tri: 
“Đây là khổ diệt”; như thật tuệ tri: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. 


18. Và này các Tỷ kheo, thế nào Khổ Thánh để? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi. khổ, ưu, 
não là khô, cầu không được là khổ, tóm lại Năm Thủ uấn là khô. 


Này các Tỷ kheo thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh Jong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, 
xuât thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các uân, sự hoạch đắc các căn. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
sanh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy 
hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuôi thọ rút ngăn, các căn hủy hoại. Này các Tỷ 
kheo, như vậy là già. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, 
thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uân đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này các Tỷ 


Kinh Trường Bộ Page 290 of 466 


kheo, như vậy gọi là chết. 


Này các Tỷ kheo, thế nào gọi là sầu? Này các Tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu, sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, 
mọi khổ sầu của người ấy. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là sầu. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là bị? Này các Tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác ; 
với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than 
khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là bi. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là khổ? Này các Tỷ kheo, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự 
đau khô do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là khô. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là ưu? Này các Tỷ kheo, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự 
đau khô do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là ưu. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là não? Này các Tỷ kheo, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác; với 
những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng 
của người ấy. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là não. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị sanh chi phi, khởi sự 
mong cầu: “Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong răng ta khỏi phải đi thác sanh”. Lời câu mong ấy 
không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ! Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị già chỉ phối... 
chúng sanh bị bệnh chi phối... chúng sanh bị chết chỉ phối.. chúng sanh bị sâu, bị, khổ, ưu, não chỉ phối, 
khởi sự mong cầu: “Mong răng ta khỏi bị sầu, bi, khô, ưu, não chỉ phối! Mong rằng ta khỏi đương chịu 
sầu, bi, khổ, ưu, não”. Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy là cầu bất đặc khổ. 


Này các Tỷ kheo, như thế nào là tóm lại, Năm Thủ uân là khổ? Như Sắc thủ uẫn, Thọ thủ uân, Tưởng 
thủ uân, Hành thủ uẫn, Thức thủ uân. Này các Tỷ kheo, như vậy tóm lại Năm Thủ uẫn là khô. 


19. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ tập Thánh đế? Sự tham ái đứa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm cầu hÿ lạc chỗ này chỗ kia. Như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 


Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? Ở đời, 
sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời cái tai... ở đời mũi... ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các hương... ở đời các vị... ở đời các cảm xúc... ở đời các pháp là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tý thức... ở đời thiệt thức... ở đời thân thức... ở đời ý thức là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là sắc thân 
ái, à sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt xúc sở 
thanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ... ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Kinh Trường Bộ Page 291 of466 


Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc tưởng... ở đời 
pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì 
an trú ở đây. 


Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương tư... ở đời vị tư... ở đời xúc tư... ở đời pháp tư là sắc thân ái, 
là sắc khả ai. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời sắc tầm ... ở đời thanh tầm... ở đời hương tầm... ở đời vị tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp tầm là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... ở đời vị tứ... ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đấy. Này các Tỷ kheo, như vậy 
gọi là Khổ tập Thánh đề. 


20. Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái Ấy, sự 
xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiềm (tham ái ây). 


Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc gì 
thân, các sắc gì ái, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời các sắc.. . ở đời các tiếng... ở đời các mùi hương... ở đời các vị.. ở đời các xúc... ở đời các pháp là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt xúc sở 
sanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ.. ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc tưởng... ở đời 
pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đây. 


Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương tư... ở đời vị tư... ở đời xúc tư... ở đời pháp tư là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương á ái... Ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Kinh Trường Bộ Page 292 of 466 


Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương tầm... ở đời vị tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp tàm là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... ở đời vị tứ... ở đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đề. 


21. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đề. Đó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tin tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


Này cá Tỷ kheo, thế nào là Chánh tri kiến? Này các Tỷ kheo, tri kiến về Khô, tri kiến về Khổ tập, tri 
kiến về Khô diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tri kiến. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này 
các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tư duy. 


Này các Tỷ kheo thế nào là Chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không 
ác khâu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh ngữ. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế 
không tà dâm. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh mạng? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh 
sống bằng chánh mạng. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tinh tấn? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối VỚI Các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nô lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Đối VỚI Các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý M) muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, , quyết tâm, trì 
chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng 
hoại, khiến cho tăng trưởng, phát : triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; trên các cảm thọ... trên các tâm... quán pháp 
trên các pháp, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh niệm. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ kheo â ấy diệt tầm, 
diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
định. 


Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh đề. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 


Kinh Trường Bộ Page 293 of 466 


quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ây 
sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ầy sông không 
nương tựa, không chấp, trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán pháp 
trên các pháp đối với Bốn Thánh đế. 


22. Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thê chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bắt hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy 
trong, sáu năm... trong năm năm... trong bốn năm.. . trong ba năm... trong hai năm... trong một năm, vị ây 
có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu 
dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cân gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ 
này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... trong ba tháng... 
trong hai tháng... trong một tháng... trong nửa tháng... vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một 
là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. Này các Tỷ- 
kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, VỊ ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nêu còn hữu dư y, thì 
chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bị, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu Chánh lý, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 


Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 294 of 466 


23. KINH TỆ-TÚC 
(Pàyàsi Sufta) 


1. Như vầy tôi nghe. 


Một thời tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca- diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) 
cùng với Đại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Setavyà (Tư-ba- ê). 
Rồi tôn giả Kumàra Kassapa trú vê phía Bắc thành này, trong rừng Simsapà (Thi-xá-bà). Lúc bấy giờ, 
vua Pàyàsi (Tệ-túc) cư trú tại Setavyà, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một 
vương địa do vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala câp, một ân tứ của vua, một tịnh âp. 


2. Lúc bấy giờ, vua Pàyàsi khởi lên ác, tà kiến như sau: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả báo”. Các Bà -la-môn và Gia chủ ở Setavyà được nghe: “Sa môn Kumàra 
Kassapa, đệ tử Ša môn Gotama đang du hành trong nước Kosala cùng với Đại chúng Tỷ kheo khoảng 
năm trăm vị, đã đến Setavyà, trú về phía Bắc thành này, trong rừng Simsapà. Tiêng đôn tôt đẹp sau đây 
về tôn giả Kumàra Kassapa được khởi lên: “Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu 
tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng lão và bậc A la hán như vậy." ° Rồi các vị Bà -la-môn và Gia chủ ở 
Setavyà, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về hướng Bắc, đến tại rừng Simsapà. 


3. Lúc bầy giờ, vua Pàyàsi đi lên lầu thượng để nghỉ trưa. Vua Pàyàsi thấy các Bà -la-môn và Gia chủ ở 
Setavyà đi ra khỏi thành Setavyà, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng Bắc, đến tại rừng 
Simsapà. Thấy vậy vua cho gọi quan hộ thành và hỏi: 


- Này Khanh, vì sao các Bả-la-môn và Gia chủ ở Setavyà đi ra khỏi thành Setavyà, từng đoản, từng 
chúng, từng nhóm, đi về hướng Bắc, đến tại rừng Simsapà như vậy? 


- Có Sa môn Kumàảra Kassapa, đệ tử Sa môn Gotama đang du hành trong nước Kosala cùng với Đại 
chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đã đến Setavyà, trú về phía Bắc thành này, trong rừng Simsapà. 
Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumàra Kassapa được khởi lên: “Tôn giả là bậc học rộng, tải cao, 
diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo, biện tài” và các vị ấy đi đến yết kiến tôn giả Kumàra 
Kassapa. 


- Này Khanh, hãy đi đến các Bà-la- -môn và Gia chủ â ấy và nói với họ như sau: “Vua Pàyàsi nói các Hiền 
giả hãy đợi. Vua Pàyàsi cũng sẽ đến yết kiến Sa môn Kumàra Kassapa”. Sa môn Kumàra Kassapa có thể 
cảm hóa các Bà -la-môn và Gia chủ ở Setavyà ngu muội và kém khả năng theo quan điểm: “Có đời sau, 
có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo”. Này Khanh, sự thật không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. 


- XIn vâng, thưa Tôn chủ! 
VỊ quan hộ thành vâng lời vua PàyàsI, đi đên các Bà -la-môn và Gia chủ ở Setavyà và nói: 
- Chư Hiên giả hãy chờ đợi, vua Pàyàsi sẽ đên yêt kiên Sa môn Kumàra Kassapa. 


4. Rồi Vua Pàyàsi được các Bà -la-môn và Gia chủ ở Šetavyà hộ tống cùng đi đến rừng Simsapà chỗ trú 
của tôn giả Kumảra Kassapa. Sau khi đến, vua bèn nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng rồi ngôi. xuống 
một bên. Các Bà -la-môn và Gia chủ ở Setavyà, có người đảnh lễ tôn giả Kumàra Kassapa_ rôi ngôi 
xuống một bên. Có người nói lời thân ái, chào đón chúc tụng tôn giả Kumàra Kassapa rôi ngồi xuông 
một bên. Có người chấp tay vái chào tôn giả Kumàra Kassapa rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng 
tên họ rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. 


Kinh Trường Bộ Page 295 of 466 


5. Sau khi ngôi xuông một bên, vua Pàyàsi thưa với tôn giả Kumàra Kassapa: 


- Tôn giả Kassapa, tôi có chủ thuyêt và tri kiên như sau: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, tôi không thấy, không nghe quan điểm như vậy, tri kiến như vậy. Sao Tôn chủ lại nói: 
“Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”? Thưa Tôn chủ, tôi 
sẽ hỏi Tôn chủ một vải câu hỏi. Tôn chủ hãy tùy theo đó mà trả lời. Tôn chủ nghĩ thế nào? Mặt trời và 
mặt trăng này, chúng thuộc thế giới này hay thế giới khác? Chúng thuộc như Thiên hay loài Người? 


- Tôn giả Kassapa, mặt trời và mặt trăng thuộc thế giới khác, không phải thế giới này, chúng thuộc chư 
Thiên, không thuộc loài Người. 


- Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy, cân phải châp nhận răng: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác có quả báo”. 


6. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn châp nhận: “Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi 
thiện ác không có quả báo”. 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, tôi có những người bạn tri kỷ, thân tộc cùng một huyết thống. Những người này sát 
sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân 
hận và tà kiến. Những người này, sau một thời gian bị trọng bịnh, bị đau khô, bị chứng tật. Khi tôi biết 
những vị ấy không thê khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: “Một sô Sa môn, Bà -la-môn 
có những quan điêm như sau, có những tri kiến như sau: “Những ai sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, 
nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời ¡phù phiêm, tham dục, sân hận và tà kiến, những người này 
sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Nay các Hiền giả sát sanh, 
lấy của không cho, tà dâm nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù. phiếm, tham dục, sân hận và 
tà kiến. Nếu lời nói những vị Sa môn Bà -la-môn ấy chính xác, thời các Hiền giả sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Nếu các Hiền giả sau khi thân hoại mạng chung 
phải sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết: “Có đời sau, có 
các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo”. Các hiền giả là các thiện hữu thành tâm của ta, những gì 
Hiền giả thấy, thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy.” Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói: 
“Lành thay!” Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không cho gửi sứ giả đến. Này Tôn giả 
Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi có tri kiến: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác không có quả báo”. 


7. - Này Tôn chủ, nay tôi sẽ hỏi Tôn chủ, nếu có thể chấp nhận, Tôn chủ hãy trả lời. Tôn chủ nghĩ thế 
nào? Ở đời, có những người bắt được một người ăn trộm phạm lỗi và đem đến cho Ngài: “Thưa Tôn 
chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn.” Tôn chủ trả lời những người 
Ấy: “Hãy trói người này thật chặt, dùng dây thật chắc trói hai tay ra đằng Sau, cạo trỌC đầu anh ta, cho 
đánh trông lớn tiếng và dẫn anh ta đi từ đường này hẻm nọ, xong đưa ra khỏi cổng thành hướng Nam mà 
chặt đầu tại pháp trường hướng Nam.” Những người ấy vâng lời, trói người ăn trộm thật chặt, dùng dây 


Kinh Trường Bộ Page 296 of 466 


thật chắc trói hai tay ra đằng sau, cao trọc đầu anh ta, cho đánh trống lớn tiếng và dẫn anh ta đi từ đường 
này hẻm nọ, xong đưa anh ta ra khỏi công thành hướng Nam và tại pháp trường hướng Nam, bắt anh ta 
ngồi xuống. Nay người ăn trộm ấy có thê xin người đem chém mình. “Thưa quý vị, quý vị cho phép tôi 
được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này, hay xã này.” Hay những người ây chặt ngay đầu 
người ăn trộm cầu xin như vậy? 


- Tôn giả Kassapa, người ăn trộm ấy không được những người đem chém mình cho phép: “Thưa quý vị, 
quý vị cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này, hay xã này.” Những người ấy 
chặt ngay đâu người ăn trộm cầu xin như vậy. 


- Này Tôn giả, người ăn trộm thuộc loài Người, không được phép người xử trảm mình cũng là loài 
Người: “Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm thân băng quyên thuộc ở làng này, hay ở xã này”, thời 
làm sao những người thân bằng quyến thuộc của Ngài, đã sát sanh, lấy của không cho, tà đâm, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung bị sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục lại được những người coI g1ữ địa ngục cho phép: 
“Thưa quý vị coi giữ địa ngục, quý vị hãy cho phép tôi về tâu với vua Pàyàsi: “Có đời sau, có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 


8. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vân châp nhận: “Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vị thiện ác không có quả báo”? 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, tôi có những thân bằng quyến thuộc gìn giữ không sát sanh, không lấy của không 
cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiêm, 
không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Những người này, sau một thời gian bị trọng bịnh, bị 
sở khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị Ấy không thê khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và 

ó1: “Một sô Sa môn, Bà -la-môn có những quan điểm, những tri kiên như sau: “Những ai gìn giữ không 
Ti sanh, không lấy của không cho, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói 
lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến, những người ấy khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới”. Chư Hiền giả gìn giữ không sát sanh, không lấy của không 
cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không. nói lời độc ác, không nói lời phủ phiếm, 
không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Nếu lời nói của những Sa môn, Bà -la- -môn ây chính 
xác, thời các Hiền giả sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện tphú, Thiên giới. Nếu các hiền 
giả , sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, thời quý vị hãy đến ta và cho ta 
biết: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo”. Các Hiền giả là thiện hữu thành 
tâm của ta, những 8Ì Hiền giả thấy thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy”. Các vị này bằng lòng 
làm như vậy và nói: “Lành thay! Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không cho gửi các sứ giả 
đến. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi có tri kiến: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”. 


9.- - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Tôn chủ một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa 
lời nói. Này Tôn chủ, ví như có người té đầu, rơi vào hằm phân. Ngài nói với các người khác: “Hãy kéo 
người này ra khỏi hầm phân!” Những người ấy vâng theo và nói: “Lành thay!” và kéo người kia ra khỏi 


Kinh Trường Bộ Page 297 of 466 


hầm phân Ấy. Ngài nói với những người ấy: “Hãy lây que tre gạt phân ra khỏi thân của người kia!” 
Những người này vâng theo và nói: “Lành thay!” và lấy que tre gạt phân ra khỏi thân người kia. Rồi 
ngài bảo các người ây: “Hãy cho thoa bóp ba lần thân người kia với phấn hoa màu vàng.” Và những 
người Ấy cho thoa bóp, ba lần thân người kia với phấn thoa bóp màu vàng. Rồi Ngài bảo các người Ấy: 
“Hãy. lấy dầu thoa và tắm cho người kia ba lần và dùng bột mịn cunna thoa cho nó!” Và những người ây 
lấy dầu thoa và tắm cho người kia ba lần và dùng bột mịn cunna thoa cho nó. Rồi Ngài bảo các người 
Ấy: “Hãy sửa soạn râu tóc cho người kia!” Và những người ấy sửa soạn râu tóc cho kia. Rồi Ngài bảo 
các người ây: “Hãy lấy vòng hoa quý, dầu thơm quý và vải quý trang điểm cho người kia!” Và những 
người ấy trang điểm vòng hoa quý, dâu thơm quý và vải quý cho người kia. Rồi Ngài bảo các người ây : 
“Hãy đưa người kia đến tòa lâu đài và cho hưởng năm món dục lạc!” Và những người ấy đưa người kia 
đến tòa lâu đài và cho hưởng năm món dục lạc. Tôn chủ nghĩ thế nào? Người kia khéo tắm như vậy, 
khéo thoa dầu, khéo sửa soạn râu tóc, khéo trang điểm với vòng hoa và vải trăng, được đưa đến lâu đài 
và cho hưởng năm món dục lạc như vậy, thử hỏi người kia có chịu đâm đầu vào hầm phân ấy nữa 
không? 


- Thưa không, Tôn giả Kassapal 
- Vì sao không? 


- Tôn giả Kassapa, hầm phân là bất tịnh và được xem là bất tịnh, xú uế và được xem là xú uế, ghê tởm 
và được xem là ghê tởm, yếm ố và được xem là yếm ó. 


- Này Tôn chủ, mùi hôi của loài Người khiến chư Thiên ghê tởm xa đến một trăm do tuần. Làm sao 
những người thân bằng quyến thuộc của Ngài, gìn giữ không sát sanh, không lây của không cho, không 
tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham 
dục, không sân hận và không tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, những người ấy có thể về tin lại cho Tôn chủ: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có 
quả báo”. Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy nên: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có 
quả báo”. 


10. - Dâu Tôn giả Kasspa có nói như vậy, ở đây tôi vần châp nhận: “Không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”. 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vị thiện ác không có quả báo”? 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, tôi có những người thân bằng quyến thuộc gìn giữ không sát sanh, không lấy của 
không cho, không tà dâm, không. nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù 
phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng 
bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị ấy không thể khỏi những, bệnh ấy được, tôi liền đi 
đến họ và nói: “Một số Sa môn, Bà -la- -môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: 
“Những ai gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai 
lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. 
Những người ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới”. Chư Hiền giả gìn giữ 
không sát sanh, không lẫy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói 


Kinh Trường Bộ Page 298 of 466 


lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và tà kiến. Nếu lời nói của những 
vị Sa môn, Bà -la-môn này chính xác thời các Hiền giả, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào 
thiện thú, Thiên giới, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác có quả báo”. Các Hiền giả là thiện hữu thành tâm của ta, những gì Hiền giả thấy sẽ là như vậy, 
như chính ta được thấy.” Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói: “Lành thay!” Nhưng không ai đên 
nói cho tôi biết, cũng không cho gửi các sứ giả đến. Này Tôn giả Kassapa sự kiện là như vậy, nên tôi có 
tri kiến: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


11. - Này Tôn chủ, tôi sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài xem có thê được Ngài hãy trả lời. Này Tôn chủ, tuổi loài 
người một trăm năm bằng một ngày một đêm chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Ba mươi đêm như vậy là 
một tháng, mười hai tháng như vậy là một năm, một ngàn năm ở Thiên giới như vậy là tuổi thọ của chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên. Những thân bằng quyền thuộc của Tôn chủ như vậy gìn giữ không, sát sanh, 
không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không 
nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Các vị này sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới và làm thiện hữu với chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Nếu 
những vị này suy nghĩ: “Chúng ta hãy thọ hưởng một món dục lạc hai hay ba ngày đêm ở Thiên giới, rồi 
sau sẽ đến Tôn chủ Pàyàsi và tin cho biết: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả 
báo.” Và những vị ấy có đến Ngài và tin cho biết: “Có đời sau, có loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả 
báo” không? 


- Thưa không, Tôn giả Kassapa! Tôn giả Kassapa, vì chúng tôi sẽ chết đã lâu rồi. Nhưng ai cho Tôn giả 
Kassapa biết: “Có chư Thiên ở Tam thập tam thiên, Hay chư Thiên ở Tam thập tam thiên tuổi thọ là như 
vậy”. Chúng tôi không tin người ấy, khi người ấy nói: “Có chư Thiên ở Tam thập tam thiên! Hay chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, tuổi thọ là như vậy!” 


- Này Tôn chủ, như có người sanh ra đã mù, không thấy được các sắc đen hay trắng, không thấy được 
các sắc xanh, hay sắc vàng, các sắc đỏ, hay các sắc nâu, không thấy được các sắc tê nhị hay thô cứng, 
không thấy được các sao hay mặt trăng. Người â ấy nói: “Không có các sắc đen hay trắng, không có người 
thấy các sắc đen hay trắng; không có sắc xanh, không có người thấy sắc xanh; không có sắc vàng, không 
có người thấy các sặc vàng; không có sắc đỏ, không có người thấy các sắc đỏ; không, có sắc nâu, không 
có người thấy các sắc nâu, không các sắc tế nhị, thô cứng, không có người thấy các sắc tế nhị, thô CỨng; 
không có các sao, không có người thấy các sao; không có mặt trăng, mặt trời, không có người thấy mặt 
trăng mặt trời. Tôi không biết vật này, tôi không thấy vật này, nên vật này không có. Này Tôn chủ, nói 
như vậy có phải nói một cách hợp lý không? 


- Thưa không, Tôn giả Kassapa. Có các sắc đen hay trắng, có người thấy các sắc đen hay trắng; có các 

sắc xanh, có người thấy các sắc xanh; có các sắc vàng, có người thấy các sắc vàng; có các sắc đỏ, có 

người thấy các sắc đỏ; có các sắc nâu, có người thấy các sắc nâu; có các vật tế nhị hay thô cứng, có 

người thấy các vật tế nhị hay thô cứng; có các vì sao, có người thấy các vì sao; có mặt trăng, mặt trời, có 

người thây mặt trăng, mặt trời. “Tôi không biết vật này, tôi không thấy vật này, do vậy vật này không 
ó.” Tôn giả Kassapa, ai nói như vậy là nói không hợp lý! 


- Cũng vậy này Tôn chủ, Ngài nói cũng giống người sinh ra đã mù khi Ngài nói với tôi: “Ai bảo Tôn giả 
Kassapa biết răng: “Có chư Thiên ở Tam thập tam thiên,” hay “Chư thiên ở Tam thập Tam thiên tuôi thọ 
là như vậy!” Chúng tôi không tin Tôn giả Kassapa, khi Tôn giả nói: “Có chư Thiên ở Tam thập tam 


thiên,” hay “Chư thiên ở Tam thập tam thiên tuổi thọ là như vậy”. 


Này Tôn chủ, đời sau không như Ngài nghĩ có thể thấy bằng con mắt thịt. Này Tôn chủ, có những Sa 
môn, Bà -la-môn, sống những chỗ hẻo lánh trong rừng, Ít có tiếng ồn, ít có tiếng động. Tại những chỗ 
ấy, các vị này sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, làm cho thiên nhãn trong sạch. Rồi với thiên 
nhãn thanh tịnh thăng xa loài Người, các vị này thấy đời này, đời sau, và thấy các loại hóa sanh. Này 


Kinh Trường Bộ Page 299 of 466 


Tôn chủ, đời sau phải được thây như vậy. Không phải như Ngài nghĩ với con mắt thịt. Này Tôn chủ, sự 
kiện là như vậy, nên tôi có tri kiên: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 


12. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vần châp nhận: “Không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vị thiện ác không có quả báo”? 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, ở đây tôi thấy có những Sa môn, Bà -la-môn giữ giới, thiện tánh, ham sống, ngại 
chết, ham sướng, ngại khổ. Tôn giả Kassapa, rồi tôi nghĩ: “Nếu những Sa môn, Bà -la-môn này giữ giới, 
có thiện tánh, được biết: “Sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn.” Rồi những Sa 
môn, Bà -la-môn giữ giới, có thiện tánh ây, hoặc uống thuốc độc, hoặc lấy kiếm đâm, hoặc tự giết mình 
bằng cách treo cô, hay tự lao mình xuống. hồ, sâu. Vì những Sa môn, Bà -la-môn giữ giới có thiện tánh 
ây không được biết: “Sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn.” Do vậy các Sa môn, 
Bà -la-môn giữ giới, có thiện tánh ấy ham sống, ngại chết, ham sướng, ngại khổ. Tôn giả Kassapa, Sự 
kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
không có quả báo.” 


13. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Tôn chủ một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được 
nghĩa lời nói. Này Tôn chủ, ngày xưa có một người Bà -la-môn có hai người vợ. Từ một người vợ, ông 
ta có đứa con trai, mười hai tuôi; còn người vợ kia có mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Rồi người Bà -la- 
môn ấy mệnh chung. Đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia: “Này Tiểu mâu, phàm có tài sản gì, hoặc 
lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiêu mẫu nay không có gì hết. Tiêu mâu hãy giao cho tôi 
gia tài của cha tôi.” Khi nghe nói vậy, Bà -la-môn nữ kia nói với đứa con trai ấy: “Tiểu tử hãy chờ ta 
sanh con. Nếu ta sanh con trai, thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ 


” 


con. 


Lần thứ hai, đứa con trai ấy nói với Tiểu phu nhân kia: “Này Tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, 
hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia 
tài của cha tôi.” Lần thứ hai, Bà -la-môn nữ kia nói với đứa trai áy: “Tiểu tử hãy chờ ta sanh con. Nếu ta 
sanh con trai thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu ta sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con.” 


Lần thứ ba, đứa con trai ấy nói VỚI Tiểu phu nhân kia: “Này Tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, 
hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài 
của cha tôi”. Ròi người Ba la môn nữ ây lấy một con dao, vảo trong nội phòng và rạch bụng ra. “Ta 
muốn biết đó là con trai hay con gái.” Như vậy người đàn bà ấy hại đời sống của mình, hại luôn cái thai 
và hại luôn tài sản của mình vì đã đi tìm của thừa tự một cách ngu suân và sĩ mê, nên gặp phải nguy 
hiểm và tai nạn. Cũng vậy, vì ngu suấn và si mê, Ngài gặp phải ngu suấn và tai nạn khi Ngài đi tìm đời 
sau một cách vô trí, cũng giống Bà -la-môn nữ kia, vì ngu suân và si mê, đã đi tìm thừa tự một cách vô 
trí. Này Tôn chủ, các vị Sa môn, Bà -la-môn giữ giới, có thiên tánh không bắt buộc cái gì chưa chín phải 
chín. Vì có trí, các vị ây chờ chín muôi đến. Này Tôn chủ, các vị Sa môn, Bà -la-môn giữ giới có thiện 
tánh cần thiết đến mạng sống. Này Tôn chủ, nêu các Sa môn, Bà -la-môn giữ giới, có thiện tánh sống lâu 
ở trên đời này bao nhiêu, các vị ấy làm được nhiều công đức bấy nhiêu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 


Kinh Trường Bộ Page 300 of 466 


Người. Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy nên: “Có đời sau, có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác có quả 
báo.” 


14. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vần châp nhận: “Không có đời sau, không có các 
loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vị thiện ác không có quả báo”? 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Này Tôn giả Kassapa, ở đây có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi 
và nói: “Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn. “Tôi nói với họ: 
“Các Hiền giả, hãy bỏ sông người này trong một cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt bao lại, 
dùng đất sét ướt quện lại trét trên miệng chum, nhắc chum ấy trên cái lò và nổi lửa đốt. Các người ây 
đáp: “Xin vâng!”, rôi họ bỏ sống người ây trong cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt bao lại, dùng 
đất sét ướt quện. lại trét trên miệng chum lại, nhắc chum ấy trên cái lò và nôi lửa đốt. Khi chúng tôi biệt 
người ấy đã chết, liền nhắc chum ấ Ấy xuống, cởi các dây buộc, mở miệng chum ra vội vàng nhìn kỹ: 
“Chúng ta mong được thấy linh hồn (người chết) đi ra” . Nhưng chúng tôi không thấy linh hồn người 
chết đi ra. Tôn giả Kassap, sự kiện là như vậy nên tôi tin rằng. “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”. 


15. - Này Tôn chủ, tôi sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài xem có thê được, Ngài hãy trả lời. Này Tôn chủ, khi Ngài 
nghỉ trưa, Ngài có châp nhận Ngài có thây những cảnh mộng hoan lạc ở vườn, ở rừng, ở đông băng, ở ao 
hô không? 


- Tôn giả Kassapa, tôi xác nhận khi đi nghĩ trưa, tôi có thấy những cảnh mộng hoan lạc ở vườn, ở rừng, 
ở đồng bằng, ở ao hồ. 


- Trong khi Ấy, có phải Ngài được một sỐ người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùn, thiếu 
phụ và con gái? 


- Vâng, Tôn giả Kassapa, trong khi ấy, tôi được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, 
thấp lùn, thiếu phụ và con gái. 


- Và họ thấy linh hồn của Ngài đi ra hay đi vào không? 

- Tôn giả Kassapa, thưa không. 

- Này Tôn chủ, họ không thấy linh hồn của Tôn chủ đi ra hay đi vào, thời làm sao Ngài có thể thấy linh 
hôn một người chết đi vào hay đi ra được? Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy nên tôi châp nhận: “Có đời 


sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 


16. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vần châp nhận: “Không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 


Kinh Trường Bộ Page 301 of 466 


vị thiện ác không có quả báo”? 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, ở đời, có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi: 
“Thưa Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn.” Tôi nói với họ: 
“Các khanh hãy đem cân sống anh ta đi, rồi lấy dây cung thắt cổ cho anh ta chết, Xong đem cân lại.” 
Những người này vâng lời tôi và đáp: “Xin vâng!”, rồi họ đem cân sống người ăn trộm ây, lấy dây cung 
thất cô anh ta cho đến chết xong cân lại. Khi anh ta sống thì anh ta nhẹ, mêm mại, nhu nhuyễn. Khi anh 
ta chết, thì anh ta nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyến. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên 
tôi chấp nhận: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


17. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. 
Này Tôn chủ, ví như người cân một hòn sắt được đốt nóng trọn ngày, cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, và một 
thời khác cũng đem cân hòn sắt ấy nhưng nay đã nguội lạnh. Khi nào thì hòn sắt ây nhẹ hơn, mềm mại 
hơn, hay nhu nhuyến hơn? Khi hòn sắt ấy đang cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực hay khi đã nguội lạnh? 


- Tôn giả Kassapa, khi hòn sắt Ấy cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, khi ấy hòn sắt nhẹ hơn, mềm mại hơn và 
nhu nhuyên hơn. Khi hòn sắt ây không cháy đỏ, không hừng lửa, nguội lạnh rôi, khi đó hòn sắt nặng 
hơn, cứng hơn và không nhu nhuyên. 


- Này Tôn chủ, khi thân này có tuổi thọ, có sức nặng, có thức thì nó nhẹ hơn, mềm mại hơn và nhu 
nhuyên hơn. Khi các thân này không có tuổi thọ, không có sức nóng và không có thức thời nó nặng hơn, 
cứng hơn và không nhu nhuyên. Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhập: “Có đời sau, có 
các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 


18. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vần châp nhận: “Không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vị thiện ác không có quả báo”? 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi: “Thưa 
Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn.” Tôi nói với họ như sau: 
táo khanh, hãy giết người này bằng cách lột da ngoài, da trong, thịt, gân, xương, và xương tủy của anh 
”. Những người này vâng lời tôi và đáp: “Xin vâng, Tôn chủ!” rồi họ bèn giết người ấy bằng cách lột 
đã ngoài, da trong, thịt, gân, xương, và xương tủy. Khi người áy chết một phân nửa, tôi bảo họ: “Hãy lật 
ngược người này nằm ngữa, và xem linh hồn của anh ta có đi ra không?” Họ lật ngược người này nằm 
ngửa, và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra. Tôi lại bảo họ: “Hãy lật người này năm cong lại... 
năm phía một bên... năm phía bên kia... đặt người đó đứng thẳng... đặt người ầy đứng lộn đầu xuống... 
đánh người ấy với tay... đánh người ấy với cục đất... đánh người ây với gậy... đánh người ấy với gươm... 
đánh anh ta phía bên này... đánh anh ta phía bên kia... đánh anh ta cùng khắp tất cả và xem linh hồn của 


Kinh Trường Bộ Page 302 of 466 


anh ta có đi ra không? “Họ đánh anh ta phía bên này, đánh anh ta phía bên kia, đánh anh ta cùng khắp 
tất cả và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra. Anh ta có mắt và sắc pháp các mặt, nhưng căn 
không cảm thọ được. Anh ta có tai và các tiếng có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có mũi 
và các hương mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có lưỡi và các vị có mặt, nhưng căn không 
cảm thọ được. Anh ta có thân và các xúc có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Tôn giả Kassapa, sự 
kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
không có quả báo”. 


19. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một sỐ người có trí hiểu được ý nghĩa của lời 
nói. Này Tôn chủ, thuở xưa có một người thôi tù và, cầm tù và bằng vỏ ốc và đi đến biên giới. Người â ấy 
đi đến một làng kia, sau khi đến xong, đứng giữa làng, thổi ố ông tù và ba lần, đặt ó ống tù và xuông đất và 
ngồi xuống một bên. Này Tôn chủ, những người dân ở biên giới ấy suy nghĩ: “Tiếng â ấy là tiếng Của a1 
mà lại khả ái như vậy, đẹp đễ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy.” Họ tụ họp 
lại và hỏi người thôi tù và: “Này bạn, tiếng ây là tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, đẹp, đẽ như vậy, mê 
ly như vậy, hắp dẫn như vậy, Tung cảm như vậy” “- Này các bạn, đây là cái tù và, và tiếng của tù và ấy 
khả ái như vậy, đẹp đễ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy.” Họ bèn đặt chiếc 
tù và nằm ngửa và nói: “Hãy nói đi, bạn tù và! Hãy nói đi, bạn tù và!” Nhưng chiếc tù và ấy không nói 
tiếng gì hết. Họ đặt chiếc tù và ấy nằm cong lại, năm phía bên này, nằm phía bên kia... đặt đứng thăng... 
đặt ngược đầu xuống... lẫy tay đánh... lấy cục đây đánh... lẫy gậy đánh... lấy gươm đánh... đánh phía bên 
này... đánh phía bên kia... đánh cùng khắp tất cả và nói: “Này bạn tủ và, hãy nói đi! Này bạn tù và, hãy 
nói đi!” Nhưng chiếc tù và ấy không nói gì cả. Này Tôn chủ, rồi người thổi tù và suy nghĩ như sau: 
“Thật là ngu sĩ, những người dân ở biên giới này! Sao lại đi tìm tiếng tù và một cách vô ý thức như 
vậy!” Trong khi họ đang tìm kiếm như vậy, người thôi tù và cầm chiếc tủ và lên, thối lên ba lần rồi cầm 
chiếc tù và ra đi. Này Tôn chủ, những người ở biên giới suy nghĩ như sau: “Này các bạn, chiếc tù và 
này, khi nào có người phụ trợ, có sự nỗ lực phụ trợ và có gió thôi phụ trợ, thì chiếc tù và phát ra tiếng. 
Khi nào chiếc tù và này không có người phụ trợ, không có sự nỗ lực phụ trợ và không có ĐIÓ thôi phụ 
trợ thì chiếc tù và này không phát ra tiếng.” Cũng vậy, này Tôn chủ! Khi nào thân này có tuổi thọ phụ 
trợ, có hơi nóng phụ trợ và có thức phụ trợ, thời thân ây đi tới, đi lui, đứng lên, ngôi xuông, nằm xuông, 
thời mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý biết pháp. Nhưng khi 
thân này không có tuổi thọ phụ trợ, không có hợi nóng phụ trợ, và không có thức phụ trợ, thời thân â Ấy 
không đi tới, không đi lui, không đứng lại, không ngôi xuông, không nằm xuống, thời mắt không thấy 
sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi hương, lưỡi không nêm vị, thân không cảm xúc, ý không biệt 
pháp. Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác có quả báo.” 


20. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vần châp nhận: “Không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vị thiện ác không có quả báo”? 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 


- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, nay có những người bắt được một tên ăn trộm phạm tội, và đem đến cho tôi: “Thưa 
Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn.” Tôi nói với họ như Sau: 
“Các khanh hãy lột da anh ta, để chúng ta có thể thấy linh hồn của anh ta.” Chúng lột da của người Ấy, 
nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của anh ta. Rồi tôi bảo họ: “Các khanh hãy lột da trong của người 
ấy... cắt thịt... cắt gân... cắt xương... đẻo cho đến xương tủy để chúng ta có thê thấy linh hồn của anh ta.” 


Kinh Trường Bộ Page 303 of 466 


Họ đẽo cho đến xương tủy của người Ấy, nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của anh ta. Này Tôn giả 
Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi châp nhận: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác không có quả báo.” 


21. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho một ví dụ. Ở đời một số người có trí thức, nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa câu 
nói. Này Tôn chủ, thuở xưa có người bện tóc thờ lửa, sông trong một ngôi nhà lá, tại một khu rừng. Này 
Tôn chủ, một số dân chúng di cư đến đấy. Vị lãnh đạo của chúng, sau một đêm ở xung quanh cái côc 
của người bện tóc thờ lửa bèn bỏ đi. Này Tôn chủ, người bện tóc thờ lửa suy nghĩ: “Nếu ta đến chỗ ở 
của người lãnh đạo, ta có thể kiếm được một vài đồ vật hữu dụng ở đó.” Rồi người bện tóc thở lửa, dậy 
sớm đến chỗ ở của người lãnh đạo, và thấy một đứa hài nhi bị quăng nằm ngửa ở đó. Thấy Vậy vị ây 
nghĩ: “Thật không phải chút nào nếu ta để một hài nhi phải chết trong khi ta đang tìm kiếm. Ta hãy đem 
hài nhi này, VỆ côc của ta, nuôi nó, săn sóc nó, cấp dưỡng nó” . Rồi người bện tóc thờ lửa â ấy đem đứa hài 
nhi ấy về cốc nuôi nó, săn sóc nó, cấp dưỡng nó. Khi đứa trẻ đến tuôi mười hay mười hai, người bện tóc 
thờ lửa có công việc phải đi xuống đồng bằng. Người bện tóc thờ lửa bảo đứa trẻ ây: Này con, ta muốn 
đi xuống đồng bằng, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu lửa có tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là 
củi, đây là đồ quay để nhóm lửa, hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa”. Người bện tóc thở lửa ây, sau 
khi căn dặn đứa trẻ, bẻn đi xuống đồng bằng. Đứa trẻ mãi ham vui đùa khiến lửa tắt. Đứa trẻ suy nghĩ: 
“Cha ta có bảo ta: “Hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu con để tắt lửa, đây là cái búa nhỏ, đây 
là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa lại.” Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa.” Rồi đứa trẻ ây 
lấy búa chẻ đồ quây lửa với ý nghĩ. “Ta sẽ tìm thấy lửa.” Nhưng lửa không có. Nó đem chẻ đồ quây lửa 
làm hai, làm ba, làm bốn,làm năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ vụn ra, lây chày mà giã, và sau khi đã 
g1ã nhỏ, lại đem ra sảng trước gió lớn với ý nghĩ: “Ta sẽ tìm thấy lửa.” Nhưng lửa không có. Người bên 
tóc sau khi làm xong công việc ở đồng bằng, liền về cốc của mình và hỏi đứa bé: “Này con, sao con để 
tắt lửa thế này,?” - “Thưa cha, con mãi ham chơi nên đề lửa tắt. Rồi con suy nghĩ: “Cha đã bảo ta: “Hãy 
chăm sóc ngọn lửa, đừng đề tắt nó. Nếu con để tắt lửa, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quây để 
nhẹn lửa. Hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa”. Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa”. Thưa 
cha, rồi con lấy. búa nhỏ chẻ đồ quây lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ tìm ra lửa.” Nhưng con tìm không được lửa. 
Con đem chẻ đồ quây lửa, làm hai, làm ba, lám bốn, làm năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ vụn ra, lẫy 
chảy mà giã, và sau khi giã nhỏ, lại đem ra sàng trước gió lớn với ý nghĩ: “Ta sẽ tìm ra lửa,” nhưng con 
không tìm được lửa”. Rôi người bện tóc thờ lửa â Ấy, suy nghĩ: “Đứa trẻ này thật ngu sĩ và kém thông 
minh. Sao lại đi tìm lửa một cách thiếu suy tư như thế này?” Trong khi đứa trẻ đứng nhìn, người ấy cầm 
đồ quây lửa, nhen lửa lên và nói với đứa trẻ: “Này con, nhẹn lửa phải làm như vậy đó, chớ không phải 
như con ngu sỉ và kém thông minh, tìm lửa một cách thiếu suy tư.” Cũng vậy này Tôn chủ, Ngài ngu SĨ, 
kém thông minh, đi tìm đời sau một cách kém suy tư. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác kiến ấy! Chớ có tự dân 
thân vào sự bất an và đau khô trường kỳ. 


22. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, Tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước 
Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi có quan điểm, có tri kiến như thế 
này: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” Tôn giả 
Kassapa, nêu tôi từ bỏ ác tà kiến â ấy người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Tôn chủ Pàyà thật là ngu si, kém 
thông minh, chấp kiến một cách sai lạc.” Vì tức giận, nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì lừa gạt nên tôi 
phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. 


23. - Vậy này Tôn chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Ở đời một số người có trí, nhờ ví dụ mà hiểu ý nghĩa 
lời nói. Này Tôn chủ, thuở xưa, một đoàn lữ hành lớn gồm một ngàn cỗ xe đi từ phương Đông quốc độ 
qua phương Tây quốc độ. Đi đến chỗ nào, đoàn lữ hành ấy cũng tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá 
xanh tươi. Đoàn lữ hành â ấy có hai vị lãnh đạo, một vị lãnh đạo năm trăm cỗ xe, một vị lãnh đạo năm 
trăm cỗ xe. Hai vị lãnh đạo đoàn lữ hành suy nghĩ như sau: “Đoàn lữ hành lớn này gồm có một ngàn cỗ 
xe. Chỗ nào chúng ta đi tới thì đoàn tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá xanh tươi. Vậy chúng ta hãy 
chia đoàn lữ hành này thành hai, mỗi đoàn có năm trăm cỗ xe.” 


Kinh Trường Bộ Page 304 of 466 


Rồi hai vị lãnh đạo ấy chia đoàn lữ hành thành hai, một đoàn có năm trăm cỗ xe, một đoàn có năm trăm 
cô xe. Rồi một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiều cỏ, củi, nước và cho đoàn lữ hành chuyên bánh. Sau khi 
đi hai, ba ngày, vị lãnh đạo â Ấy thấy một người da đen, mắt đỏ, . mang theo ô ống tên, đeo vòng hoa súng, áo 
quần ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe dính đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, 
người lãnh đạo hỏi: 
“- Bạn từ phương nào đến? 
“- Từ nơi quốc độ kia đến. 
“- Bạn sẽ đi đâu? 
“_ Sẽ đi đến địa phương tên này. 
“- Bạn có thấy, trong khu rừng trước mặt, có mưa to gần đây không? 

~ Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng những nước, có nhiều cỏ, nhiều 
củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi, để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau. Chớ có làm 
cho đoàn xe mệt nhọc.” 
Khi ấy người lãnh đạo nói với những người đánh xe: 

“- Này các Bạn, người này nói như sau: Trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường sá đầy sũng nước, 
có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi, để cỗ xe được nhẹ và đi cho 
mau. Chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc.” Vậy các bạn hãy quăng cỏ, củi và nước cũ đi, để đoàn xe đi 
với những cô xe nhẹ hơn. 

“- Thưa Bạn, vâng!” 

Những người đánh xe vâng theo lời vị lãnh đạo đoàn lữ hành, quăng cỏ, củi và nước cũ đi và dẫn đoàn 
xe đi với những cỗ xe nhẹ hơn. Nhưng khi đi đến trạm nghỉ thứ nhật, họ không thấy cỏ, củi hay nước, 
trạm thứ hai cũng vậy... trạm thứ ba cũng vậy... trạm thứ tư cũng vậy... trạm thứ năm cũng vậy... trạm 
thứ sáu cũng, vậy... trạm thứ bảy cũng vậy, họ không thấy cỏ, củi hay nước. Tất cả đều gặp sự bắt hạnh 
và tai nạn. Tắt cả người và vật trong lữ đoàn ấy, đều bị Dạ xoa, phi nhân ăn thịt, chỉ còn xương để lại. 
Khi người lãnh đạo đoàn thứ hai được biết: “Nay đoàn kia đi đã khá xa”, bèn cho thâu lượm nhiều Có, 
củi và nước và cho đoàn khởi hành. Sau khi đi hai, ba ngày, vị lãnh đạo â ây thấy một người da đen, mắt 
đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng hoa súng, áo quần ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xa 
dính đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy người lãnh đạo hỏi: 

“- Bạn từ phương nào đến? 

“- Từ nơi quốc độ kia đến. 

*~ Bạn sẽ đi đâu? 


“_ Sẽ đi đến địa phương tên này. 


“- Bạn có thấy trong khu rừng trước mặt, có mưa to gần đây không? 


Kinh Trường Bộ Page 305 of 466 


“- Thưa Bạn, trong khu rừng trước mặt, có mưa to, đường sá đây sũng những nước, có nhiều cỏ, nhiêu 
củi vả nhiêu nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi, đê cô xe được nhẹ và đi cho mau. Chớ có làm 
cho đoàn xe mệt nhọc. 


Khi ây người lãnh đạo nói với những người đánh xe: 


“< Này các Bạn, người này nói như sau: Trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường sá đầy sũng nước, 
có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy bỏ cỏ, củi và nước cũ đi, để cô xe được nhẹ và đi cho mau. 
Chớ làm cho đoàn xe mệt nhọc.” Nhưng này các Bạn, người ấy không phải là bạn của chúng ta, cũng 
không phải là bà con ruột thịt, làm sao chúng ta có thể tin người ây được? Chớ quăng bỏ các thứ cỏ, củi 
và nước đã dự trữ từ trước. Hãy cho đoàn lữ hành tiến tới với các hàng hóa đã được mang theo, chúng ta 
không quăng bỏ đi các vật đang dự trữ từ trước. 


“- Thưa Bạn, vâng.” 


Những người đánh xe ấy, vâng theo lời người lãnh đạo, cho đoàn lữ hành tiến tới với những hàng hóa đã 
mang theo. Đến trạm nghĩ thứ nhất những người này không thấy cỏ, củi hay nước, đến trạm thứ hai cũng 
vậy... trạm thứ ba cũng vậy... trạm thứ tư cũng vậy.... trạm thứ năm cũng vậy... trạm thứ sáu cũng vậy.... 
trạm thứ bảy cũng vậy... chúng không thấy cỏ, củi hay nước, nhưng chúng, thấy đoàn lữ hành trước bị 
lâm vào tai nạn. Những người và thú vật trong đoàn lữ hành kia, chúng thấy các bộ xương do con Dạ 
xoa phi nhân ấy ăn thịt. 


Rôi người lãnh đạo nói với các người đánh xe: 


“- Này các Bạn, đoàn lữ hành ấy bị lâm nạn vì bị người lãnh đạo ngu sĩ như vậy hướng dẫn. Vậy này các 
bạn, hãy bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn lữ hành này, hãy đem theo những vật hạng đắt giá của 
đoàn lữ hành kia! 


“- Thưa Bạn, vâng!” 


Những người đánh xe ấy vâng theo người lãnh đạo quăng bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn lữ 
hành của mình, đem đi theo những vật hạng đất giá của đoàn lữ hành kia và đi qua bãi sa mạc ấy một 
cách an toàn, vì được hướng dẫn bởi một vị lãnh đạo sáng suối. Cũng vậy này Tôn chủ, người ngu sĩ 
không có trí sẽ gặp nạn vì đã đi tìm kiếm đời sau một cách thiếu suy tư, giông như người lãnh đạo đoàn 
lữ hành kia. Những ai tự nghĩ có thể tin bắt cứ điều gì được nghe sẽ gặp hoạn nạn như những người 
đánh xe kia. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này Tôn chủ, bãy từ bỏ ác tà kiến này. Chớ để chúng 
đưa Ngài vào đau khổ bắt hạnh lâu dài!” 


24. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước 
Kosala là vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi có quan điểm, có tri kiến như thế này: 
“Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” Tôn giả Kassapa, 
nếu tôi từ bỏ ác kiến ấy người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi thật là ngu sĩ, kém thông 
minh, chấp kiến một cách sai lạc.” Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến sai lạc.” Vì tức giận nên tôi 
phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. 


25. - Này Tôn chủ, vậy tôi sẽ kế một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời 
nói. Thuở xưa có một người nuôi heo đi từ làng của mình đến một làng khác. Ở tại đấy, ông ta thấy một 
đống phân khô bị quăng bỏ. Thấy vậy, nó tự nghĩ: “Đống phân khô khá nhiều bị quảng, bỏ đi có thể làm 
đồ ăn cho các con heo của ta. Vậy ta hãy mang đồng phân khô này đi.” Rồi ông ta trải áo choàng của nó 
mang đồng phân khô lại, cột thành một gói đặt trên đâu rồi đi. Đi giữa đường, một cơn mưa lớn trái mùa 


Kinh Trường Bộ Page 306 of 466 


XÂy ra. Ông mang bọc phân ấy đi, với phân thấm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm ông lem lắm phân 
cho đến đầu móng tay. Mọi người thấy ô ông liền nÓI: “Ông có thật sự điện, thật sự khùng chăng? Làm 
sao ông lại mang bọc phân â ấy đi, với nước phân thắm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm người lem lắm 
phân cho đến đầu móng tay.” - Chính các Người mới thật sự điên, chính các Người mới thật sự khùng. 
Chính nhờ như thế này, các con heo của tôi mới có đồ ăn. ' Cũng vậy này Tôn chủ, Ngài nói chăng khác 
gì ví dụ người mang phân này. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác kiến ấy. 
Chớ đề chúng đưa Ngài vào đau khô, bất hạnh lâu dài. 


26. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước 
Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi có quan điểm, có tri kiến như thế 
này: “ "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”. Tôn giả 
Kassapa, nêu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi thật là ngu sĩ, kém 
thông minh, chấp kiến một cách sai lạc.” Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kíê ây. Vì lừa gạt nên tôi 
phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. 


27. - Này Tôn chủ, vậy tôi sẽ kê một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời 
nói. Thuở xưa, có hai người đánh bạc đồ con xúc xc. Một con bạc môi lần thua liền ngậm con xúc xắc 
thất bại. Con bạc thứ hai thấy con bạc ấy mỗi lần thua liền ngậm con xúc xắc thất bại. Thấy vậy người 
này bàn với người kia: “Này Bạn, Bạn đã thắng rõ rằng. Bạn hãy đưa cho tôi các con xúc xắc đê đi làm 
lễ Ù  M - “ Thưa Bạn, vâng!”, con bạc â ấy liền đưa các con xúc xắc cho con bạc kia. Người này bèn lầy 
thuốc độc thoa vào các con xúc xắc và nói với người kia: “Này Bạn, hãy chơi đồ các con xúc xắc." 
“Thưa Bạn, vâng!”, con bạc â ây vâng theo lời của con bạc kia. Lần thứ hai, hai con bạc â ấy đồ con xúc 
xắc, lần thứ hai, con bạc này môi lần thua liền ngậm con xúc xắc thất bại. Con bạc thứ hai thấy con bạc 
kia, lần thứ hai, mỗi lần thua ngậm con xúc xắc thất bại. Thấy vậy, người ấy nói với con bạc kia: 


Con người không được biết. 
Con xúc xác được ngậm, 
Đã được bôi thoa nhiễu, 

Với thuốc độc đối cháy. 
Hãy ngậm đi, ngậm đi, 

Con bạc ác độc kia! 

Ngậm xong nhà Ngươi phải 
Đau đớn vô cùng tận. 


Cũng vậy này Tôn chủ. Ngài nói chẳng khác gì ví dụ người đánh bạc. Này Tộn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến 
ấy. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ây. Chớ để chúng đưa Ngài vào đau khổ, bất hạnh lâu dài. 


28. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước 
Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi có quan điểm, có tri kiến như thế 
này: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo!” Tôn giả 
Kassapa, nêu tôi từ bỏ ác tà kiến â Ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi thật ngu s1, kém 
thông minh, chấp kiến một cách sai lạc”. Vì tức giận nên tôi phải chấp, chặt tà kiến ấy. Vì lường gạt nên 
tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy! 


29. - Này Tôn chủ, vậy tôi sẽ kế một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời 
nói. Thuở xưa, một quôc gia dời đi chỗ khác. Một người nói với các bạn thuộc hạ của mình: “Này các 
Bạn, chúng ta hãy đi đến quôc gia kia, rất có thể chúng ta tìm được tiền bạc của cải.” Thưa Bạn, vâng!”, 

các thuộc hạ vâng lời người bạn kia. Họ đi đến quôc gia kia, và đến một đường làng. Họ thấy một đồng 
gai, quăng bỏ. Thấy vậy, một người bạn nói với các người kia: “Đây là một đồng gai quãng bỏ. Bạn hãy 
nhóm lại thành một bó. Tôi cũng nhóm lại thành một bó gai. Chúng ta hãy đem bó gai ây đi.” - “Thưa 


Bạn, vâng!”, người bạn này vâng theo người bạn kia và cột bó gai lại. 


Kinh Trường Bộ Page 307 of 466 


Họ mang hai bó gai, và đi đến một làng khác. Họ thấy một đồng dây gai quăng bỏ. Thấy vậy một người 
bạn nói với người kia: “Đống dây gai quăng bỏ này thật đúng với điêu chúng ta muôn làm với bó dây 
gai ấy. Vậy ban hãy nhóm lại thành một bó dây gai. Tôi cũng nhóm lại thành một bó dây gai. Chúng ta 
hãy đem hai bó dây gai ấy đi.” - "Này Bạn, tôi đem đống dây gai này từ xa lại, và đồng day gai được bó 
buộc kỹ lưỡng. Đôi với tôi, như vậy là vừa đủ, bạn hãy tự biết (mà làm).” Và người bạn trước quăng bó 
dây gai và lây đồng dây gai. 


Rồi họ đến một con đường khác. Ở đây họ thấy nhiều vải gai được quăng bỏ. Thấy vậy, một người bạn 
nÓI VỚI người kia: “Nhiều vải gai được quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với cây gai 
hoặc với dây gai. Vậy Bạn hãy quăng bỏ bao cây gai, và tôi sẽ quăng bỏ bao dây gai. Hai chúng ta sẽ 
mang bao vải gai này mà đi.” - “Này Bạn, tôi đem đóng dây gai này từ xa lại và đông gai được buộc bó 
kỹ lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ. Bạn hãy tự biết (mà làm).” Và người bạn trước quăng bỏ dây 
gai và lây bó gải ga. 


Rồi họ đến một con đường khác. Ở đây họ thấy nhiều sồ ma được quăng bỏ. Sau khi thấy... nhiều dây số 
ma được quăng bỏ. Sau khi thấy... nhiều vải sô ma được quăng bỏ. Sau khi thấy... nhiều cây bông được 
quăng bỏ. Sau khi thấy... nhiều vải bông được quặng bỏ... Sau khi thấy... nhiều sắt được quăng bỏ. Sau 
khi thấy... nhiều đồng được quãng bỏ. Sau khi thấy... nhiều thiếc được quãng bỏ. Sau khi thấy... nhiều 
chì được quăng bỏ. Sau khi thấy... nhiều bạc được quãng bỏ. Sau khi thấy... nhiều vàng được quãng bỏ. 
Thấy vậy một người bạn nói với người bạn kia: “Nhiều vàng được quãng bỏ này thật đúng với điều 
chúng ta muôn làm với cây gai hay với dây gai, hay với vải sô ma, hay với cây bông, hay với vải bông, 
hay với sắt, hay với đồng, hay với thiếc, hay với chì, hay với bạc. Vậy bạn hãy quăng bỏ bao cây gai, và 
tôi sẽ quăng bỏ bao bạc. Hai chúng ta sẽ mang bao vàng mà đi.” - “Này ban, tôi đem bao cây gai này từ 
xa lại, và đồng gai được bó buộc ký lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ. Bạn hãy tự biết (mà làm).” 
Và người bạn trước quăng bao bạc và lấy bao vàng. 


Cả hai về đến làng của mình. Người bạn đem bao cây gai về, cha mẹ người ấy không được vui vẻ, vợ 
con người ấy không được vui, bạn bè người ấy không được vui vẻ, và do vậy anh ta không được hạnh 
phúc, hoan hỷ. Còn người bạn đem bao vàng về, cha mẹ người ấy được vui vẻ, vợ con người ấy được 
vui vẻ, bạn bè người ấy được vui vẻ và do vậy người ấy được hạnh phúc hoan hÿ. 


Cũng vậy Tôn chủ, Ngài nói không khác gì ví dụ người mang bao cây gai. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà 
kiến ấy. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Chớ đề chúng đưa Ngài vào đau khô, bất hạnh lâu dài. 


30. - Với ví dụ đầu tiên của Tôn giả Kassapa tôi đã hoan hỷ, thỏa mãn, nhưng tôi muốn nghe những câu 
hỏi đáp thông minh ấy vì tôi xem Tôn giả Kassapa như người đáng được đối lập. Thật kỳ diệu thay, Tôn 
giả Kassapal Thật hy hữu thay, Tôn giả Kassapa! Tôn giả Kassapa, như một người giơ ra vật gì bị che 
kín, hay như người hướng dẫn cho kẻ bị lạc đường, hay như người đem đèn vào trong bóng tối cho 
người có mắt được thấy sắc, cũng vậy Chánh pháp được Tôn giả Kassapa dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Tôn giả Kassapa, nay con quy y Thế Tôn Gotama, quy ý Pháp, quy y chúng Tỷ kheo Tăng, Tôn giả 
Kassapa, hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến trọn đời xin nhận Ngài làm chỗ y chỉ. Tôn giả 
Kassapa, con muốn tổ chức một đại lễ tế đàn. Tôn giả Kassapa hãy giảng dạy cho con để con được 
hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. 


31. - Này Tôn chủ, tại tế đàn có trâu bò bị giết, hay các loại sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế 
đàn ây là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định, này Tôn 
chủ, tế đàn ấy không đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, không được quảng bá rộng lớn. 
Này Tôn chủ, cũng như người làm ruộng đi vào rừng đem theo hột giông và cày. Và trên một khoảng 
đất không cày bừa, không có màu mỡ, giữa những gôc cây chưa được đảo lên, người ấy gieo những hột 
giống xuông, những hột giống ấy bị hư sứt, bị thúi mục, bị gió và sức nóng phá hại, trái mùa, không có 
điều kiện thuận tiện, và thần mưa không cho mưa đúng thời. Vậy các hột giống ấy có thê lớn lên, trưởng 


Kinh Trường Bộ Page 308 of 466 


thành lên và sum sê hoa lá lên hoặc người làm ruộng ấy gặt hái được nhiều kết quả không? 
- Tôn giả Kassapa, không thể được. 


- Cũng vậy, nảy Tôn giả, tại tế đàn nào có trâu bò bị giết hay các loại dê bị giết, hay gà và heo bị giết, 
hay các loại sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định. Này Tôn chủ, tế đàn ấy không đem lại quả báo lớn, lợi 
ích lớn, danh tiếng lớn, không được quảng bá rộng lớn. Này Tôn chủ, tại tế đàn nào không có trâu bò bị 
giết, không có các loại dê bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loại sanh vật khác bị giết, và 
những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tính tân, Chánh niệm, Chánh định; này Tôn chủ, tế đàn ấy đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, 
danh tiếng lớn, được quảng bá rộng lớn. Này Tôn chủ, cũng như một người làm ruộng đi vào rừng đem 
theo hột giống và cày. Và trên một khoảng đất có cày bừa, có màu mỡ, giữa những gôc cây đã được đảo 
lên, người ây gieo những hột giống xuống, những hột giống ấy không bị hư sứt, không bị thúi mục, 
không bị gió và sức nóng phá hại, thuận mùa, có điều kiện thuận lợi và thần mưa cho mưa đúng thời. 
Vậy các hột giống ấy có thể lớn lên, trưởng thành lên, sum sê hoa lá, hoặc người làm ruộng ấy gặt hái 
được nhiều kết quả không? 


- Tôn giả Kassapa, thật được như vậy. 


- Cũng vậy, này Tôn chủ, tại tế đàn nào mà không có trâu bò bị giết, không có các loại dê bị giết, không 
có gà heo bị giết, không có các loại sanh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những VỊ CÓ 
Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh 
định; này Tôn chủ, tế đàn ã ây đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, được quảng bá rộng lớn. 


32. Rồi Tôn chủ Pàyàsi tổ chức bố thí cho các vị Sa môn, Bà -la-môn, cho những người nghèo, những 
người vô gia cư, những người ăn mày. Trong cuộc bố thí này, các món ăn như thế này được đem cho 
như cháo, đồ ăn phế thải, vải thô với những viên bằng hình tròn. Trong cuộc bố thí này, có vị thanh niên 
tên Uttàra bị bỏ qua. Sau khi cuộc bố thí đã xong, vị nầy nói ngạo như sau: “Với cuộc bồ thí này, ta 
được gặp Tôn chủ Pàyàsi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau.” Tôn chủ Pàyàssi nghe thanh 
niên Uttàra sau khi cuộc bô thí đã xong, có nói ngạo: “Với cuộc bô thí này, ta được gặp Tôn chủ Pàyàsi 
trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau,” liên cho mời thanh niên Uttàra và nói: 


- Này Thân hữu Uttàra, có thật chăng, sau khi cuộc bồ thí đã xong, Ngươi có nói ngạo: “Với cuộc bồ thí 
này, ta gặp được Tôn chủ Pàyàsi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau””? 


- Thật có vậy, này Tôn chủ! 


- Này Thân hữu Uttàra, tại sao, sau cuộc bồ thí Ngươi lại nói ngạo như vậy: “Với cuộc bồ thí này, ta 
được gặp Tôn chủ Pàyàsi trong đời này, nhừng không gặp trong đời sau.”? Này Thân hữu Uttàra, có 
phải chúng ta đi tìm công đức đều trông mong kêt quả của cuộc bô thí? 


- Này Tôn chủ, trong cuộc bồ thí của Ngài, các món ăn như thế này được đem cho như cháo, đồ ăn phế 
thải, các món ăn này được Ngài không muốn lấy bàn chân của Ngài đụng đến, huống nữa là ăn; vải thô 
với những nền bằng hình tròn, các thứ vải này Ngài không muốn lấy bàn chân của Ngài đụng đến, 
huống. nữa là mặc. Tôn chủ, Ngài là người thân và kính mến của chúng tôi. Như thế nào, chúng tôi có 
thể phối hợp cái gì thân yêu và kính mễn với cái gì không thân yêu? 


- Vậy này Thân hữu Uttàra, hãy phân phát các món ăn giông như các món tôi ăn, hãy phân phát các vải 
mặc, giông như các thứ vải mà tôi mặc. 


Kinh Trường Bộ Page 309 of 466 


- Xin vâng, Tôn chủ! 


Thanh niên Uttàra vâng theo lời Tôn chủ Pàyàsi, đem phân phát những món ăn giống như các món tôn 
chủ Pàyàsi ăn, đem phân phát các thứ vải, giông như các thứ vải tôn chủ Pàyàsi mặc. 


Tôn chủ Pàyàsi vì đã bố thí không được cho hoàn vị, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bồ thí 
không có suy tư, vì đã bố thí các đồ vật phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng 
với Bốn Đại Thiên vương, trong cung điện trống không của Serisaka. Còn thanh niên Uttàra bị bỏ qua 
trong cuộc bố thí này, vì đã bó thí một cách hoàn bị, vì đã bồ thí tự tay mình làm, vì đã bó thí có suy tư, 
vì đã bố thí các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên. 


33. Lúc bấy giờ tôn giả Gavampati (Ngưu Chủ) thường hay đi nghỉ trưa trong cung điện trống không 
của Serisaka. Nay Thiên tử Pàyàssi đi đón tôn giả Gavampati, đảnh lễ ngài, và đứng một bên. Tôn giả 
GavampatI nói với Thiên tử Pàyàsi đang đứng một bên: 


- Bạch Tôn giả, con là tôn chủ Pàyàs1. 


- Này Hiên giả, có phải Ngươi có tà kiên như sau: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vi thiện ác không có quả báo ”? 


- Bạch Tôn giả, con có tà kiến như vậy: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiên ác 
không có quả báo”, nhưng nhờ tôn giả Kumàra Kassapa, con tự thoát ly ra khỏi ác tà kiến ấy. 


- Này Hiền giả, còn thanh niên Uttàra bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, được thác sanh ở đâu? 


- Bạch Tôn giả, thanh niên Uttàra bị bỏ qua trong cuộc bố thì này, vì đã bó thí một cách hoàn bị, vì đã 
bố thí tự tay mình làm, vì đã bồ thí có Suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Còn con, vì 
đã bồ thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bó thí các đồ phế thải, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với Bôn Đại Thiên vương, trong cung điện trồng không của 
Serasaka. Do vậy, bạch Tôn giả Gavampati, hãy đi đến thế giới loài Người và nói như sau: “Hãy bố thí 
một cách hoàn bị, hãy bồ thí với tự tay mình làm, hãy bó thí một cách có suy tư, hãy bố thí với đô không 
phê thải. Tôn chủ Pàyàsi, vì bố thí không hoàn bị, vì bố thí không tự tay mình làm, vì bố thí không có 
suy tư, vì bố thí các đồ phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với Bốn Đại 
Thiên vương trong cung điện trống không của Serisaka. Còn thanh niên Uttàra, bị bỏ qua trong cuộc bố 
thí này, vĩ đã bố thí một cách hoàn bị, vì đã bồ thí tự tay mình làm, vì bố thí một cách có Suy tư, vì bố thí 
các đô không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng 
với chư Thiên ở Tam thập tam thiên”. 


34. Rồi Tôn giả Gavampati đi vào trong thế giới loài Người và nói như sau: “Hãy bố thí một cách hoàn 
bị. Hãy bố thí với tự tay mình làm. Hãy bố thí một cách có suy tư. Hãy bồ thí các đồ không phế thải. 
Tôn chủ PàyäsI, vì bố thí không hoàn bị, vì bố thí không tự tay mình làm, vì bố thí không có suy tư, vì 
bố thí đồ phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với Bốn Đại Thiên Vương, 
trong cung điện trống không của Serisaka. Còn thanh niên Uttàra, bị bỏ qua trong một cuộc bố thí này, 
vì đã bố thí một cách có hoàn bị, vì đã bố thí với tự tay mình làm, vì đã bố thí một cách suy tư, vì đã bố 
thí với các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập 
chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên”. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 310 of 466 


24. KINH BA-LÊ 
(Pàtika Suf(a) 


Tụng Phẩm I 
1. Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc 
bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cằm y bát vào thành Anupiya để khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: 
“Thật là quá sớm đê vào thành Anupiya khất thực. Ta hãy đến tịnh xá của du sĩ Bhaggava và thăm vị 
này.” Thế Tôn liền đi đến tịnh xá du sĩ Bhaggava. 


2. Rồi du sĩ Bhaggava bạch Thế Tôn: 


- Thế Tôn hãy đến gần! Xin chảo đón Thế Tôn. Đã lâu, Thế Tôn mới có dịp đến đây. Mời Thế Tôn ngồi, 
đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ Bhaggava lấy một ghế ngồi khác thấp hơn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, du sĩ Bhaggava bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ngày xưa và nhiều ngày xưa nữa, Sunakkhatta (Thiện Tịnh) thuộc bộ lạc Licchavi (Ly- 
xa tử) đến con vả nói như sau: “Này Bhaggava, nay tôi từ bỏ Thế Tôn! Nay tôi không sống dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn nữa.” Bạch Thế Tôn, sự việc có phải như Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi nói hay 
không? 


- Này Bhaggava, sự việc thật như Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchav1 đã nói. 


3. Này Bhaggava, thuở xưa và rất xa xưa, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi đến thăm Ta. Sau khi đến, 
đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Này Bhaggava, Sumakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi bạch với Ta: 
“Bạch Thế Tôn, nay con xin từ bỏ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay con không sống dưới sự chỉ dẫn của Thế 
Tôn nữa.' 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nó với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 


“- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây sống dưới sự chỉ dẫn của Ta” 
chăng? 


“- Bạch Thế Tôn, không! 


^ Là) 


“- Hay Ngươi có nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn” chăng? 


“- Bạch Thế Tôn, không! 

#- Này Sunakkhatta, Ta không nói: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của Ta”, 
Ngươi cũng không nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sông dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn”. Này kẻ Sàn 
kia, như vậy thời Ngươi là ai và Ta là ai mà Ngươi nói chuyện từ bỏ? Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi 


lầm của Ngươi như vậy là thế nào! 


4. “- Bạch Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không khiến cho con chứng được các pháp thượng nhân thần thông. 


Kinh Trường Bộ Page 311 of466 


“- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sông dưới sự chỉ dẫn của 
Ta! Ta sẽ khiên cho Ngươi chứng được các pháp thượng nhân thân thông” chăng? 


“- Bạch Thế Tôn, không! 


“- Ngươi có nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sông dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Thế Tôn sẽ khiến cho 
con chứng được các pháp thượng nhân thân thông” chăng? 


“- Bạch Thế Tôn, không! 


“- Này Sunakkhatta, Ta không nói với Ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sông dưới sự chỉ dẫn 
chủ Ta, Ta sẽ khiến cho Ngươi chứng được các pháp thượng nhân thần thông; Ngươi cũng không nói 
với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, và Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng 
được các pháp thượng nhân thần thông.” Này kẻ ngu kia, như vậy thời Ngươi là ai và Ta là ai mà Ngươi 
nói chuyện từ bỏ? Này Sunakkhatta, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các pháp thượng nhân thần thông có thực 
hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến 
chỗ tận diệt khô đau, có phải như vậy không? 


“- Bạch Thế Tôn, các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích 
mà Thế Tôn thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như 
vậy. 


“- Này Sunakkhatta, các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục 
đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khô đau. Này Sunakkhatta, 
như vậy thời các pháp thượng nhân thần thông là gì mà cần phải thực chứng? Này kẻ ngu kia, hãy thấy 
lỗi lầm của Ngươi như vậy là như thế nào! 


5. “- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không giải thích cho con khởi nguyên của thế giới. 


“- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sông dưới sự chỉ dẫn của 
Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi nguyên của Thê giới” chăng? 


“- Bạch Thế Tôn, không! 


“- Này Sunakkhatta, Ngươi có nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi 
Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế giới” chăng? 


“- Bạch Thế Tôn, không! 


“= Này Sunakkhatta, như vậy Ta không nói với Ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự 
chỉ dẫn của Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi nguyên của thế giới.” Ngươi cũng không nói với Ta: 
“Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi 
nguyên của thế giới.” Này kẻ ngu kia, sự kiện là như vậy, thời Ngươi là ai và Ta là ai mà Ngươi nói 
chuyện từ bỏ? Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không 
giải thích, nhưng mục đích mà Ta thuyệt giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đên chồ tận diệt khô 
đau, có phải như vậy không? 


“- Bạch Thế Tôn, khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, mục đích mà Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như vậy. 


Kinh Trường Bộ Page 312 of 466 


“- Này Sunakkhatta, khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, mục đích của Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khô đau. Này Sunakkhatta, như vậy 
thời giải thích về khởi nguyên thế giới có ích lợi gì cho Ngươi? Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của 
Ngươi như vậy là thế nào! 


6. “- Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng Vajji: “Như vậy, 
Thế Tôn là bậc A la hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương 
diện, Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng VaJj1. 


“Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi nói lời tán thán Pháp tại làng Vajji: “Chánh pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiểu.” Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương diện, 
Ngươi tán thán Chánh pháp tại làng VaJj1. 


“Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi đã tán thán Tăng tại làng - Vajji: “Chư Tăng đệ tử của 
Thế Tôn khéo tu tập về Chánh chơn, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về Chánh trực, chư Tăng 
đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về Khuôn phép, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về Chánh hạnh, 
tức là bốn đôi tám chúng. Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng được kính trọng, đáng được cung kính, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay cúi chào, vì là phước điền tôi thượng ở đời”. Này 
Sunakkhatta, như vậy dưới nhiêu phương diện, Ngươi tán thán Tăng tại làng VaJj1. 


“Này Sunakkhatta, Ta nói cho Ngươi biết; này Sunakkhatta ta tin cho Ngươi biết; sẽ có lời luận bàn về 
Ngươi như sau: “Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi không thể sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của 
Sa môn Gotama. Vì không kham nôi, nên từ bỏ tu học trở về với đời sống thấp kém”. Này Sunakkhatta, 
sẽ có lời luận bàn về Ngươi như vậy. 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi dầu được Ta nói vậy, từ bỏ Pháp và Luật 
này, như người phải rớt vào đọa xứ, địa ngục. 


7. Này Bhapgava, một thời Ta ở bộ lạc Bumu, tại thị trấn của bộ lạc Bumu tên là Uttaraka. Này 
Bhaggava, rôi buôi sáng Ta đắp y, cầm y bát cùng với Sa di Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi theo sau, 
vào thị trần Uttaraka khất thực. Lúc bấy lờ, lõa thể Korakkhattiya, tu theo hạnh chó đi bốn chân, bò lết 
trên đất, lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ ăn mềm. 


Này Bahaggava, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi thấy lõa thể Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bốn 
chân, bò lết trên đất, lầy miệng ăn đồ cứng hay đồ ăn mêm. 


Này Bhaggava, Ta biết được tâm tư của Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi với tâm tư của Ta cà Ta nói 
với ông ta như sau: 


“- Này kẻ ngu kia, có phải Ngươi vẫn tự nhận Ngươi là Thích Tử không? 


“. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói: “Này kẻ ngu kia, có phải Ngươi tự nhân Ngươi là Thích Tử 
không”? 


“- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi, sau khi thấy lõa thể Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bốn chân bò 
lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ă ăn cứng hay đồ ăn mềm, liền suy nghĩ: '“Thật tốt đẹp thay vị A la hán Sa 
môn đi bốn chân, bò lết trên đất, lây miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm”? 


Kinh Trường Bộ Page 313 of 466 


“- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một bị A la hán? 


“- Này kẻ ngu kia, Ta đầu có ganh ghét với một vị A la hán? Chính Ngươi tự sinh ác tà kiến ấy, hãy bỏ 
nó đi. Chớ để tự mình lâu ngày bị khổ đau thiệt hại. Này Sunakkhtta, lõa thê Korakkhattiya mà Ngươi 
nghĩ là tốt đẹp, là vị Sa môn, sau bảy ngày sẽ bị trúng thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loại 
Kàlakanjà, một trong loại Asura (A-tu-la) thấp kém nhất. Sau khi chết, nó sẽ bị quăng trong nghĩa địa 
đặt trên đồng cỏ Bìrana. Này Sunakkhatta, nêu Ngưới muốn, hãy đến hỏi lõa thể Korakkhattiya như sau: 
Này bạn Korakkhattiya, bạn có biết bạn thác sanh cảnh giới nào không?” Này Sunakkhatta, sự kiện này 
có thê xảy ra, lõa thê Korakkhatta ấy có thê trả lời với Ngươi: “Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới 
thác sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kàlakanjà, một trong loại Asura thấp kém nhất”. 


8. Này Bhaggava, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, đi đến lõa thể Korakkhattiya và nói: 


- Này bạn Korakkhattiya, Sa môn Gotama có nói như sau: “Lõa thể Korakkhattiya sau bảy ngày sẽ bị 
trúng thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loại Kàlakanjà, một trong loại Asura (A-tu-la) thấp 
kém nhất. Sau khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đông có Birana”. Này Bạn 
Korakkhattiya, vậy Bạn hãy ä ăn cho có tiết độ, vậy Bạn hãy uống cho có tiết độ, để lời nói của Sa môn 
Gotama trở thành nói láo.” 


Này Bhaggava, vì không tin tưởng Như Lai, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đếm từng ngày một cho 
đến bảy ngày. Nhưng này Bhaggava, lõa thê Korakkhattiya sau bảy ngày bị trúng thực mà chêt. Sau khi 
chết, bị tái sanh thuộc loại 'Kàlakanjà, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta bị quăng 
trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. 

9. Này Bhaggava, Sunakkhatta được nghe: “Lõa thể Korakkhattiya bị trúng thực chết, quãng trong nghĩa 
địa, đặt trên đống cỏ Bìrana.” Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi liền đi đến đồng cỏ 
Bìrana tại nghĩa địa, đến lõa thể Korakkhattiya, lấy tay đánh ba lần và hỏi: 

“- Này bạn Korakkhattiya, Bạn có biết cảnh giới thác sanh của Bạn không?” 

Này Bhaggava, lõa thể Korakkhattiya lấy tay xoa lưng và ngồi dậy: 


“- Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi thác sanh thuộc loại Kàlakanjà, một 
trong loại Asura thấp kém nhất.” Sau khi nói xong, ông ta ngã ngửa xuống. 


10. Này Bhagøgava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đến Ta, đánh lễ và ngồi xuống một bên. Này 
Bhaggava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đang ngôi một bên: 


“- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Điều Ta nói với Ngươi về lõa thể Korakkhattiya, có phải sự 
việc xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


“- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con về lõa thể Korakkhattiya như thế nào, sự việc xảy ra như Thế 
Tôn nói, không phải khác! 


“- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải pháp thượng nhân thần thông 
đã được thực hiện có phải không? 


“- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện. 


“- Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần thông đã được Ta thực hiện, thế mà Ngươi 


Kinh Trường Bộ Page 314 of 466 


nói: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp thượng nhân thần thông cho con.” Này kẻ ngu kia, 
{?? 


hãy thấy sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là thế nào! 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi được Ta nói như vậy, từ bỏ Pháp và Luật 
này, như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


I1. Này Bhaggava, một thời, Ta trú tại Vesàli (Tỳ xá ly), rừng Đại Lâm, ở Trùng Các giảng đường. Lúc 
bấy giờ, lõa thể Kandaramasuka ở tại Vesàli được sự cúng dường tôi thượng, được xưng danh tối thượng 
tại làng Vajji. VỊ này có phát nguyện tuân theo bảy giới hạnh: “Trọn đời, ta theo hạnh lõa thể, không 
mặc quần áo; trọn đời, ta sống phạm hạnh, không có hành dâm; trọn đời ta tự nuôi sông với rượu và thịt, 
không phải với cháo cơm; ta không bao giờ đi quá tháp Udana phía Đông thành Vesàli; ta không bao giờ 
đi quá tháp Gotamaka, phía Nam thành Vesảli; ta không bao giờ đi quá tháp Sattamba, phía Tây thành 
'Vesà; ta không bao giờ đi quá tháp Bahuputta, phía Bắc thành 'Vesảli.” VỊ này, nhờ tuân theo bảy giới 
hạnh này mà được sự cúng đường tối thượng, được danh xưng tối thượng tại làng Vajji. 


12. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đi đến lõa thể Kandaramasuka và hỏi câu hỏi; 
lõa thể Kandaramasuka khi bị hỏi như vậy, không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi, nên tỏ ra tức tối, 
giận dữ, phật ý. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi suy nghĩ: “Chúng ta có thể trở 
thành chông đối vị A la hán Sa môn tốt đẹp này. Hãy giữ đừng có gì xảy ra khiến chúng ta có thê bất lợi 
đau khô lâu đời.” 


13. Này Bhaggava, rồi Sunakkhata, thuộc bộ lạc Licchavi đi đến Ta, đánh lễ và ngồi xuống một bên. 
Này Bahaggava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đang ngồi một bên: 


“- Này kẻ ngu kia, Ngươi vẫn tự nhận Ngươi là Thích tử không? 


“- Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói với con như vậy: “Này kẻ ngu kia, Ngươi vẫn tự nhận Ngươi là 
Thích tử không?" 


- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi đã đi đến lõa thể Kandaramasuka và hỏi câu hỏi? Lõa thể 
Kandaramasuka khi được. Ngươi hỏi như vậy, không theo dõi câu hỏi; vì không theo dõi nên tỏ ra tức 
tối, giận dữ, phật ý. Rồi ngươi tự nghĩ: “Chúng ta có thể trở thành chống đối vị A la hán, Sa môn tốt đẹp 
này. Hãy giữ đừng có có gì xảy ra khiến chúng có thể bất lợi đau khổ lâu đời!”. 


“- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị A la hán? 


- “- Này kẻ ngu kia, Ta đậu có ganh ghét với một vị A la hán! Chính Ngươi tự sanh ác tà kiến ấy, hãy từ 
bỏ nó đi. Chớ để mình lâu ngày bị thiệt hại đau khổ! Này Sunakkhatta, lõa thể Kandaramasuka mà 
Ngươi nghĩ là vị A la hán, là vị Sa môn tốt đẹp, không bao lâu sẽ sống mặc áo và lập gia đình, sẽ ăn cơm 
cháo, sẽ đi vượt quá các tháp ở Vesàli và sẽ chết mắt hết cả danh xưng”. 


Này Bhaggava, lõa thể Kandaramasuka, không bao lâu sống mặc áo và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, 
đi vượt quá các tháp ở Vesàli và bị chết mắt hất cả danh xưng. 


14. Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi được nghe tin lõa thể Kandaramasuka không bao lâu sống mặc áo 
và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các tháp ở Vesàli và bị chết mất hết danh xưng. Này 
Bhaggava, rồi Sunakkhatta đi đến chỗ Ta ở, sau khi đến đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Này 
Bhaggava, và Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi đang ngồi một bên: 


“- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Điều Ta nói với Ngươi về lõa thể Kandaramasuka có phải sự 


Kinh Trường Bộ Page 315 of 466 


việc xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


“- Bạch Thê Tôn, Thê Tôn đã nói với con vê lõa thê Kandaramasuka như thê nào, sự việc xảy ra như 
Thê Tôn nói, không phải khác. 


“- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải là pháp thượng nhân thần 
thông đã được thực hiện, có phải không? 


“- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện. 


- - Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần thông đã được Ta thực hiện, thế mà Ngươi 
nói: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp thượng nhân thần thông cho con.” Này kẻ ngu kia, 
hãy thấy rõ sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là như thê nào”! 


Này Bhagsava, như vậy Sunakkhtta, thuộc bộ lạc Licchavi được Ta nói như vậy, từ bỏ luật này, như 
người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. 


15. Này Bhaggava, một thời Ta trú ở Vesảli, rừng Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. Lúc bấy ĐIÒ, 
lõa thể Patikaputta sống ở Vesàli, được cúng dường, tối thượng, được danh xưng tôi thượng ở làng Vajji. 
Trong các buôi họp ở Vesàli, ông ta thường tuyên bố như sau: 


“Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân 
thần thông của mình, nhờ trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa 
đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama 
thực hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn Gotama thực 
hiện bốn pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy Sa môn Gotama thực 
hiện bao nhiều pháp thần thông thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần.” 


16. Này Bhâggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đã đến Ta, sau khi đến, đảnh lễ Ta và ngồi xuống 
một bên. Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi bạch với Ta: 


“- Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputta (Ba-lê tử) sống ở Vesàli, được cúng dường tối thượng, được danh 
xưng tối thượng ở làng Vajji. Trong buồi họp ở Vesảli, thường tuyên bô như sau: “Sa môn Gotama là 
người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông nhờ trí 
lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể thực 
hiện pháp thần thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama có thê thực hiện một pháp thượng nhân thần 
thông... thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần.” 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 

“= Này Sunakkhatta, lõa thể Patikaputta không có thể, đến gặp mặt Ta nếu ông ấy không từ bỏ lời ấy, 
không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tả kiến ấy. Nếu ô ông, ấy nghĩ răng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta mà không 
từ bỏ lời ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bề tan. 

17. “- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói! Thiện Thệ hãy thận trọng lời nói! 


“- Này Sunakkhatta, tại sao Ngươi lại nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói.”? 


“- Bạch Thế Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên bố một cách cực đoan: “Lõa thể Patikaputta không 
có thê đến gặp mặt Ta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. 


Kinh Trường Bộ Page 316 of 466 


Nếu ô ông ấy nghĩ răng ô ông ấy sẽ đến gặp Ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ 
tà kiến ấy, thời đầu ông ây sẽ bị bể tan”! Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputta có thê đến gặp mặt Thế Tôn 
với một hóa thân khác, và như vậy Thế Tôn trở thành nói không thật! 


18. “- Này Sunakkhatta, Như Lai có bao giờ nói lời nói nào có hai nghĩa không? 


- Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế Tôn đã được biết về Patikaputta: “Lõa thể 
in không có thể đến gặp mặt Ta, nêu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không 
từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông Ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ 
tâm ấy, không từ bỏ tả kiến ấ ây, thời đầu của ông ấy sẽ bị bê tan”. Hay là có vị Thiên thần nào đã báo tin 
cho Như Lai biết: “Bạch Thế Tôn, lõa thê Patikaputta không có thẻ... đầu của ông ấy sẽ bị bề tan!” 


“- Này Sunakkhatta, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thể Patikaputta: “Lðõa thể Pàtikaputta 
không có thê đến gặp mặt Ta... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan.” Và cũng có vị Thiên thần đã báo tin cho Ta 
biết: “Lõa thể Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt Thế Tôn... đầu ông ấy sẽ bị bể tan”. Vị tướng quân 
ở bộ lạc Licchavi tên là Ajita, khi mệnh chung vào ngày kia đã được sanh vào Tam thập tam thiên. Rồi 
vị ấy đến bạch với Ta: “Bạch Thế Tôn, lõa thể Pàtikaputta không có tàm quý! Bạch Thế Tôn, lõa thê 
Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế Tôn, lõa thể Pàtikaputta đã nói về con, ở giữa làng Vajji như 
sau: “Tướng quân ở bộ lạc Licchavi tên là Ajita sẽ thác sanh vào Đại địa ngục,” Bạch Thế Tôn, con 
không thác sanh vào Đại địa ngục, Bạch Thế Tôn, con được sanh vào cõi Tam thập tam thiên! Bạch Thế 
Tôn, lõa thể Pàtikaputta không có tàm quý. Bạch Thế Tôn, lõa thê Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch 
Thế Tôn, lõa thể Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt Sa môn Gotama... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan.” 
Này Sunakkhatta, như vậy chính tự tâm phán xét mà Ta biết về lõa thể Pàtikaputta. Lõa thê Pàtikaputta 
không có thể đến gặp mặt Ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến 
ấy. Nếu ông ấy nghĩ, rằng ông. ấy sẽ đến gấp mặt Ta mà không từ bỏ lời nói Ấy, không từ bỏ tâm Ấy, 
không từ bỏ tà kiên ây, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Và một vị thiên Thần đã báo tin cho ta biệt: 
“Bạch Thế Tôn, lõa thê Pàtikaputta không có thể đến ấp mặt Thế Tôn nếu ông ấy không từ bỏ lời nói 
ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấ ấy. Nếu ông nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt Thế Tôn mà 
không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bê tan.” 


“Này Sunakkhatta, sau khi Ta đi khất thực ở Vesàli, ăn xong và khất thực trở về, Ta sẽ đến tại vườn 
Pàtikaputta để nghỉ trưa. Này Sunakkhatta, nêu Ngươi muốn, hãy tin cho ông ấy biết.” 


19. Này Bhaggava, rồi Ta đắp y vào buổi sáng, cầm y bát vào thành Vesàli để khất thực. Sau khi đi khất 
thực, ăn xong và đi khất thực trở về, Ta đi đến vườn của Pàtikaputta để nghỉ trưa. Này Bhaggava, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi vội vàng vào thành Sesàli, đến những Licchava có danh tiếng và báo 
tin cho những vị ấy biết: 


'- Này Hiền giả, Thế Tôn sau khi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở về, đã đi đến vườn của 
Pitikeguie để nghỉ trưal Mong quý VỊ hãy đến! Mong quý vị hãy đến! Sẽ có biểu diễn pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo.” 


Này Bhaggava, các Licchavi có danh tiếng suy nghĩ như sau: “Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần 
thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó.” 


Và chỗ nào có những Bà la môn có địa vị, những gia chủ giàu sang, các Bà la môn, Bà la môn ngoại đạo 
có danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin cho biết: 


' Này Hiền giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực, ăn xong và đi khát thực trở về, đã đi đến vườn của 
Ko ôm để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến! Mong quý vị hãy đến! Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân 


Kinh Trường Bộ Page 317 of 466 


thân thông giữa các vị Sa môn thiện xảo.” 


Này Bhaggava, các Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng suy nghĩ: “Sẽ có biểu diện pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó.” 


Này Bhaggava, rồi các Licchavi có danh tiếng, các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giàu sang, các Sa 
môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cùng đi đến vườn của Pàtikaputta. Này Bhaggava, như vậy Hội 
chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. 


20. Này Bhaggava, lõa thể Pàtikaputta được nghe: “Các Licchavi danh tiếng đã đến, các Bà la môn có 
địa vị, các gia chủ giảu sang, các Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến, còn Sa môn 
Gotama thì ngồi nghỉ trưa tại vườn của ta.” Khi nghe vậy ông ấy hoảng sợ, run Tây, lông tóc dựng 
ngược. Này Bhaggava, lõa thê Pàtikaputta hoảng sợ, run rây, lông tóc dựng ngược, liền đi đến vườn các 
du sĩ Tindukkhànu. 


Này Bhaggava, Hội chúng â ấy được nghe: “Lõa thê Pàtikaputta hoảng sợ, run Tây, lông tóc dựng ngược 
đã đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu.” Này Bhaggava, Hội chúng liên cho gọi một người và bảo: 


“- Này bạn hãy đi đến vườn các du sĩ Tindukkhảnu, gặp lõa thê Pàtikaputta và nói như sau: “Này bạn 
Pàtkaputta hãy đến. Các Licchavi danh tiếng đã đến, các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giảu sang, 
các Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại 
vườn của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, lời nói sau đây được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Sesàli: 
“Sa môn là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần 
thông nhờ trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng 
ta có thể thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama thực hiện một pháp 
thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện hai pháp thượng 
thần thông, thời ta sẽ thực hiện bốn pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thần 
thông, thời ta sẽ thực hiện tắm pháp. Như vậy Sa môn Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thượng nhân 
thần thông, thời ta sẽ thực hiện gâp hai lần. “Này Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn 
Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của Hiền giả!”. 


21. Này Bhaggava, người ấy vâng theo lời Hội chúng â ấy, đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp lõa 
thể Pàtikaputta, sau khi gặp xong, liền thưa: 


“- Này bạn Pàtikaputta, hãy đi đến. Các Licchavi danh tiếng... Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại 
vườn của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, lời nói sau được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Vesàli: “Sa 
môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí... ta sẽ thực hiện gập hai lần” .. Này Hiền giả 
Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường, Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường và ngồi nghỉ trưa tại 
vườn của Hiền giả.” 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, lõa thê Pàtikaputta trả lời: 
“- Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”. 


Nhưng ông ấy như trườn bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhaggava, người ấy 
nói với lõa thê Pàtikaputta: 


“- Này Hiền giả Pàtikaputta sao lại như vậy? Hình như mông của Hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế 
dính liên vào mông của Hiên giả? 


Kinh Trường Bộ Page 318 of 466 


“- Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến.” 
Tuy nói vậy nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thể Pàtikaputta tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”; 
nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ không có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


22. Này Bhaggava, khi người ấy biết được lõa thê Pàtikaputta này đã bị thảm hại, tuy nói: “Này Bạn, tôi 
sẽ đên; này Bạn, tôi sẽ đên”, lại trườn bò qua lại tại chô, không thê đứng dậy khỏi chỗ ngôi, liên đên Hội 
chúng ây báo tin: 


'- Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, lại trườn bò qua 
lại, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi.” 


Này Bhaggava, khi nghe vậy Ta nói Hội chúng: 


“- Này các Hiền giả, löa thể Pàtikaputta không có thể đến gặp mặt Ta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói 
ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiên ây. Nếu ông ây nghĩ rằng ông ây sẽ đến gặp mặt Ta mà 
không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bê tan.” 


Tụng Phẩm II 


1. Này Bhaggava, một vị đại thần Licchavi, từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với Hội chúng Ấy: 


“. Các Hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi, xem có thể đưa lõa thể Pàtikaputta đến Hội chúng này 
không?” 


Này Bhaggava, rồi vị đại thần Licchavi ấy đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputta và nói với ông ây: 


«- - Này bạn Pàtikaputta hãy đến! Các Licchavi danh tiếng đã đến, và các Bà la môn có địa vị, các Gia 
chủ giàu sang, các Sa môn, Ba la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến; còn Sa môn Gotama đang 
ngồi nghỉ trưa tại vườn của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả đã tuyên bố giữa Hội chúng 
Vesàli: “Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí... thời ta sẽ thực hiện gâp hai lần”. Này 
Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang 
ngồi nghỉ trưa tại vườn của Hiền giả. Này Hiên giả Pàtikaputta, Sa môn Gotama đã nói với Hội chúng vê 
Hiền giả như sau: “Lõa thê Pàtikaputta không có thể đến gặp mặt Ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ây... 
ông ấy có thể đến gặp mặt Thế Tôn thì đầu cảu ông ấy sẽ bị bể tan”. Này Hiền giả Pàtikaputta hãy đến! 
Nếu Hiền gải đến, chúng tôi sẽ làm cho Hiền giả thắng và làm cho Sa môn Gotama thất bại.” 


2. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, löa thể Pàtikaputta, tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi 
sẽ đến”, nhưng trườn bò qua lại tại chỗ không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhaggava, vị đại thần 
Licchavi liền nói với lõa thể Pàtikaputta: 


« ¬ Này Hiền giả Pàtikaputta, Sao lại vậy? Hình như mông của Hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính 
liền vào mông của Hiền giả. Tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, nhưng Hiền giả trườn 
bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy.” 


Kinh Trường Bộ Page 319 of 466 


Này Bhaggava, khi được nói vậy, löa thể Pàtikaputta tuy nói: Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, 
nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. 


3. Này Bhaggava, khi vị đại thần Licchavi biết được lõa thể Pàtikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói: 
“Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không có thê từ chỗ ngồi 
đứng dậy, liền đến Hội chúng ấy báo tin: 


“_ Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, nhưng ông ấy 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy.” 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với Hội chúng ấy: 


“- Này các Hiền giả, lõa thể Pàtikaputta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy... thời đầu của ông ấy sẽ bị 
bể tan. Nếu quí vị Licchavi nghĩ răng: “Chúng ta hãy cột lõa thể Pàtikaputta với dây thừng, và dùng bò 
kéo ông ấy lại đây, Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ây. Lõa thê Pàtikaputta không, có thể, nếu không từ 
bỏ lời nói ấy...” Nếu ông ấy nghĩ rằng: “Ta không từ bỏ lời nói ấy...”, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan.” 


4. Này Bhaggava, lúc ấy Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, từ chỗ ngồi đứng dậy và nói với Hội chúng ấy: 


“- Các Hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Pàtikaputta đến Hội chúng này hay 
không?” 


Này Bhaggava, rồi Jàliya, đệ tử của Dàrupatti đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputfa và nói với ông ây: 


“- Này bạn Pàtikaputta hãy đến. Các Licchavi danh tiếng đã đến... Sa môn Gotama nay đang ngồi nghỉ 
trưa tại vườn của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả đã tuyên bố giữa Hội chúng Vesảli như 
sau: “Sa môn Gotama là người có trí... thời ta sẽ thực pháp gâp hai lân.” Này Hiền giả Pàtkaputta, hãy 
chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang. ngồi nghỉ trưa tại vườn của 
Hiền giả. Này Hiền giả Pàtkaputta, Sa môn Gotama đã nói với Hội chúng về Hiền giả như sau: “Lõa thể 
Pàtikaputta nêu không từ bỏ lời nói ấy... Nếu ô ông ấy nghĩ rằng: “Ta không bỏ lời nói ây... có thể đến gặp 
mặt Sa môn Gotama...”, thì đầu của ông ấy sẽ bị bê tan”. Nếu quý vị Licchavi nghĩ răng: “Chúng ta hãy 
cột lõa thể 'Pàtikaputta với dây thùng, và dùng bò kéo ông ấy lại đây” › Pảtkaputta, sẽ bứt đứt dây thừng 
Ấy. Lõa thể Pàtikaputta không có thể, nếu không từ bỏ lời nói ấy... đầu của ông Ấy, sẽ bị bê tan”. Này 
Hiền giả Pàtikaputta hãy đến. Nếu Hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho Hiền giả thắng, và làm cho Sa 
môn Gotama thât bại.” 


5. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thể Pàtikaputta, tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi 
sẽ đến”, nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không có thê từ chỗ ngồi đứng dạy. Này Bhaggava, làliya, đệ tử 
của Dàrupatti nói với lõa thê Pàtikaputta: 


« -_ Này Hiền giả Pàtikaputta sao lại vậy? Hình như mông của Hiêng giá dính liền vào ghế, hay ghế dính 
vào mông của Hiền giả. Tuy nói: „Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, nhưng Hiền giả trương bò 
qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy.” 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thể Jàtkaputta, tuy nói: „ Này Bạn, tối sẽ đến; này Ban, tôi sẽ đến”, 
nhưng Hiên giả trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy.” 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thể Pàtikaputta, tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, lại 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy.” 


Kinh Trường Bộ Page 320 of 466 


6. Này Bhaggava, khi Jàliya, đệ tử của DàrupatH biết được lõa thể Pàtikaputta nay đã bị thảm bại, tuy 
nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, lại trườn bò qua lại tại chỗ, không có thê từ chỗ ngôi 
đứng dậy, liền nói với ông ấy: 


= Này, Hiền giả Pàtikaputta, thuở xưa con sư tử vua các loài thú suy nghĩ: “Ta hãy y cứ vào một khu 
rừng để xây dựng sảo huyệt. Sau khi xây dựng sảo huyệt, vào buổi chiêu ta sẽ ra khỏi sảo huyệt, duỗi 
chân cho khỏe, rôi nhìn khắp bốn phương và ba lần rồng tiếng rồng con sư tứ. Sau khi rồng tiếng rồng 
con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại 
rồi trở về sào huyệt lại”. 


“Này Hiền giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng đề xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều ra khỏi sảo 
huyệt, duỗi chân cho khỏe, rôi nhìn khắp bốn phương và ba lần rồng tiếng rồng con sư tử. Sau khi rồng 
tiếng rồng con sư tử, nó đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt 
mềm mại rồi trở về sào huyệt lại. 


7. “Này Hiền giả Pàtikaputta, có con chó rừng già kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa 
của con sư tử, vua các loài thú. Com chó rừng ây suy nghĩ: “Ta là ai, và con sư tử, vua các loài thú, là 
a1? Ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sảo huyệt. Sau khi xây dựng sảo huyệt, vào buổi chiều ta 
sẽ ra khỏi sảo huyệt, duỗi chân cho khỏe, rôi nhìn khắp bốn phương và ba lần rồng tiếng rông con sư tử. 
Sau khi rồng tiếng rồng con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tôt đẹp nhất, 
ăn các loại thịt mêm mại, rồi trở về sào huyệt lại.” 


“Này Hiền giả, con chó rừng kia ý cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi 
nhìn khắp bốn phương và định ba lần rỗng tiếng rông con sư tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiếng loại chó 
rừng, tiếng sủa loại chó rừng. Ai có thê so sánh tiếng sủa con chó rừng đê tiện với tiếng rồng con sư tử? 


“Cũng vậy, này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thê trịch thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đẳng 
Giác?” 


8. Này Bhaggava, làliya, đệ tử của Dàrupati dầu có dùng ví dụ ấy cũng không thể khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngôi, liên nói với ông ây: 


Chó rừng nhìn tự thân, 
Tự nghĩ là sư tử. 

Nó súa tiêng chó rừng, 
Loại chó rừng đề tiện. 
Chó rừng sủa là ai? 
Ai rồng tiếng sư tử? 


“Cũng vậy, này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà nghĩ có thê trịch thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thê trịch thượng với các bậc Như Lai, A lán hán, Chánh Đắng 
Giác?” 


10. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu có dùng vó dụ ấy cũng không có thể khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy: 


Ăn cóc, chuột kho thóc, 


Kinh Trường Bộ Page 321 of466 


Ăn xác quăng nghĩa địa, 
Sông Đại lán, Không lám, 
Tự nghĩ là vua thú. 

Nó súa tiêng chó rừng, 
Loại chó rừng đề tiện. 
Chó rừng sa là ai? 

Ai rồng tiếng sư tử? 


“Cũng vậy này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sông dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thê trịch thượng với các bậc Nha Lai, A la hán, Chánh Đẳng 
Giác?” 


11. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến lõa thê 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền về Hội chúng ấy và báo tin: 


“_ Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến”, nhưng ông ấy 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy.” 


12. Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với hội chúng ấy: 


“- Này các Hiền giả, lõa thể Pàtikaputta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói Ấy, không từ bỏ tâm ấy, không 
từ bỏ tả kiến ấy, thì không có thê đến gặp mặt Ta được. Nếu ô ông ấy nghĩ rằng: “Ta tuy không từ bỏ lời 
nói Ấy, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến ấy, có thê đến gặp mặt Sa môn Gotama được”, thì đầu 
của ông ấy sẽ bị bề tan. Nếu quý vị Licchavi nghĩ rằng: “Chúng ta hãy cột lõa thể PàtIkaputta với dây 
thừng và dùng bò kéo ô ông ấy lại đây”. Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ây. Lõa thể Pàtikaputta không có 
thể không từ bó lời nói ây... có thể đến gặp mặt Ta được. Nếu ô ông ây nghĩ rằng: “Ta có thê không từ bỏ 
lời nói ấy... có thê đến gặp mặt Sa môn Gotama được”, thì đầu của ông ấy sẽ bị bê tan.” 


13. Này Bhaggava, rồi Ta giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho hội chúng â ây, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ với bài thuyết pháp, Ta khiến cho họ giải thoát đại kiết sử, cứu vớt tám vạn bốn ngàn chúng 
sanh thoát khỏi đại đọa xứ, Ta nhập thiền quang giới tam muội, bay lên hư không cao đến bay cây ta-la, 
phóng hào quang cao đến hơn bảy cây ta- la, khiên cho cháy sáng, rực sáng và Ta hiện ra tại Trùng Các 
giảng đường ở Đại Lâm. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đến Ta, đảnh lễ Ta và 
ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, này Bhaggava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đang ngồi một bên: 


“- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải điều Ta nói cho Ngươi về lõa thể Pàtikaputta, đã được 
thực hiện đúng như vậy, không có gì khác? 


“- Bạch Thế Tôn, điều Thế Tôn nói cho con về lõa thể Pàtikaputta đã được thực hiện đúng như vậy, 
không có gì khác. 

“- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thì có phải pháp thượng nhân thần thông 
đã được thực hiện hay không được thực hiện? 


“- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện, không phải 
không thực hiện. 


Kinh Trường Bộ Page 322 of 466 


- “Này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần thông đã được Ta thực hiện, thế mà Ngươi lại nói: 
“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp thượng nhân thần thông.” Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự 
lỗi lầm của Ngươi như vậy là như thế nào!” 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi dầu được Ta nói vậy, từ bỏ Pháp và Luật 
này, như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


14. Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, Ta còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, Ta 
không có chấp trước. Vì không có chấp trước, Ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấ ấy; chính nhờ chứng 
ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không TơI Vào lầm lỗi. Này Bhaggava, có những vị Sa môn, Bà la môn 
tuyên bố về khởi nguyên thế ĐIỚI, theo truyền thống là do Tự Tại thiên (Issara) tạo ra, do Phạm thiên 
(Brahma) tạo ra. Ta đên những vị ây vả nói: 


“- Có phải chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do Tự tại thiên tạo ra, 
do Phạm thiên tạo ra?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây trả lời: 
“- Vâng!” 
Ta nói với quý vị ây: 


“- Sao chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo thuyền thống là do Tự tại thiên tạo ra, do 
Phạm thiên tạo ra”? 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại Ta, và được 
hỏi vậy, Ta trả lời như sau: 


15. “- Chư Hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này 
chuyền hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, phân lớn các loài hữu tình chuyền sanh qua Abhassara 
(Quang Âm thiên) ở tại đây, những loài hữu tình nào do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, 
phi hành trên hư không, sông trong sự quang vinh và sông như vậy trong một thời gian khá dài. Chư 
Hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyền thành, 
Phạm cung được hiện ra nhưng trông không. Lúc bấy giờ, một loài hữu tình, hoặc thọ mạng đã tận, hay 
phước báo đã tận. mạng chung từ Quang Âm thiên sanh qua Phạm cung trồng không ấy. Vị ấy ở tại đấy, 
do ý sanh, nuôi sông băng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sông trong sự quang vinh, và 
sống như vậy trong một thời gian khá dài. Vị này, tại chỗ ấ ấy, sau khi sông lâu một mình như vậy, khởi ý 
chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng: “Mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này!” 
Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác, hoặc thọ mạng đã tận, hãy phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ 
thân Quang Âm thiên sanh qua Phạm cung trồng không để làm bạn với vị hữu tình kia. Các loại hữu tình 
này ở đây cũng có ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự 
quang vinh và sông như vậy trong một thời gian khá dài. 


16. “Lúc bấy giờ, này các Hiền giả, vị hữu tình sanh qua đầu tiên nghĩ rằng: “Ta là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại 
tôn, Chúa tê mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình â Ấy 
do chính ta hóa sanh. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm: Mong sao các loài hữu tĩnh khác cũng đến 
tại chỗ này! Chính do sở nguyện của ta mà những loại hữu tình ây đến tại chỗ này”. Các loài hữu tình 
đến sau cùng nghĩ như thế này: “VỊ â ấy là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đắng Toàn năng, Tối thắng, Biến 
nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đâng Tự 


Kinh Trường Bộ Page 323 of 466 


tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hóa sanh. Vì chúng ta thấy vị 
này sanh trước ở đây rôi, còn chúng ta thì sanh sau”. 


17. “Này các Hiền giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy, sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn, và 
được nhiều uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn, và 
được ít uy quyền hơn. Này các Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong các loài hữu tình â ấy, sau 
khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời 
sống ấy. Vị ấy nói rằng: “Vị kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đắng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, 
Thượng Tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ 
phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên â ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên 
cô, thường trú, không biến chuyền, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm thiên ây hóa 
sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên có, yếu thọ, chịu SỰ biến địch và thác sanh đến 
tại chỗ này”! Này các Hiền giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
Tự Tại thiên tạo ra, là do Phạm thiên tạo ra... ?” 


Các vị ây nói như sau: 


“= Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama nói: “Này Bhaggava, Ta biết về 
khởi nguyên thế giới... mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi.” 


18. Này Bhaggava, một số Sa môn, Bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
nhiễm hoặc bởi dục lạc. Ta đên những vị ây và nói: 


“- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục 
lạc?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: 

“- Vâng.” 

Ta nói với quý vị ấy: 

“- Sao chư Hiền giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới truyền thống, là do nhiễm hoặc bởi dục lạc?” 


Được Ta hỏi như vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thê trả lời được, quý vị ấy hỏi lại Ta, và 
được hỏi vậy, Ta trả lời như sau: 


“- Này các Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi là Khiddàpadosikà (bị nhiễm hoặc bởi dục lạc). 
Những VỊ này sống lâu ngày, mê say trong hý tiểu dục lạc. Vì sông lâu ngày, mê say trong hý tiếu dục 
lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, chư Thiên ấy thác sanh, từ bó thân thể của họ. Sự tình này xảy ra. 
Một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ 
này, VỊ ây xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không giai đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ â ây chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Ni 
ây nói: “Những vị Thiên không bị nhiễm hoặc vì dục lạc, họ sông lâu ngày không mê say trong hý tiểu 
dục lạc. Vì sông lâu ngày không mê say trong hý tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. Nhờ không thất 
niệm, nên Chư thiên ây không thác sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên có, 
thường trú, không bị chuyền biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục 


Kinh Trường Bộ Page 324 of 466 


lạc, sống lậu ngày mỆ say trong hý tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hý tiểu dục lạc 
nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sông vô thường, không kiên có, yếu thọ, 
chịu sự biến dịch .và thác sanh đến chỗ này”. Này các Tôn giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi nguyên 
thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc có phải không?” 


Các vị ây nói như sau: 


“- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: “Này Bhaggava, Ta biết về 
khởi nguyên thê giới,... mà Như Lai không rơi vào lâm lôi”. 


19. Này Bhaggava, một số Sa môn, Bà la môn tuyên bó về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
nhiễm hoặc bởi tâm trí. Ta đến những vị ấy và nói: 


“- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm 
trí?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây trả lời: 
- “Vâng” 
Ta nói với quý vị ây: 


“- Sao chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm 
trí” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thê trả lời được, quý vị ấy hỏi lại Ta, và được 
hỏi vậy, Ta trả lời như sau: 


“- Chư Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi là Manopadosikà (nhiễm hoặc bởi tâm trí.) Họ sống lâu 
ngày, nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày, nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của họ 
oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng chư 
Thiên ây thác sanh, từ bỏ thân này của họ. Các Hiền giả, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình 
kia, khi thác sanh, từ bỏ thân thê ấy, lại sanh đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi tâm nhập định, vị 
ấy nhớ đên đời sông ấy. VỊ â ấy nói rằng: “Chư Thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, họ sống lâu ngày 
không bị nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của họ không oán ghét nhau. Vì tâm trí họ không oán 
ghét nhau, nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ không mệt mỏi. Hạng chư Thiên â Ấy không thác sanh từ 
bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyên biến, thường trú như vậy 
mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sông lâu ngày nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau, nên 
tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên thân mệt mỏi và tâm mệt 
mỏi. Chúng thác sanh, từ bỏ thân này, sống vô thường không kiên có, yêu thọ, chịu sự biến dịch và thác 
sanh đến tại chỗ này”. Như vậy, này các Hiền giả, quý vị tuyên bố về khởi nguyên của thế giới theo 
truyền thống là do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí.” 


Họ trả lời như sau: 


“- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: “Này Bhaggava, Ta biết về 
khởi nguyên của thê giới... mà Như Lai không rơi vào lâm lỗi.” 


20. Này Bhaggava, một số Sa môn, Bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thốg là do 


Kinh Trường Bộ Page 325 of 466 


vô nhân sanh. Ta đến những vị ấy và nói: 

“- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh?” 
Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: 

“- Vâng”. 

Ta nói với quý vị ấy: 

“- Sao chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truền thống là do vô nhân sanh?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại Ta, và được 
hỏi vậy, Ta trả lời như sau: 


“- Chư, Hiền giả, có những chư Thiên gọi là Vô tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời chư 
Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên của mình. Chư Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong 
loài hữu tình â ấy, khi thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên â ấy của mình, lại sanh đên cõi này. Khi đến tại chỗ 
này, VỊ ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, vị ây nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập định. VỊ â ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ 
xa hơn nữa. Vị ấy nói: “Bản ngã về thế giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì rằng: Tôi trước kia không 
có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loại hữu tình”. Như vậy, này các Tôn giả, quý vị 
tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh có phải như vậy không?” 


Họ trả lời: 


“- Này Hiền giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: “Này Bhaggava, Ta biết 
về khởi nguyên thế giới, Ta còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, Ta không có chấp trước. Vì 
không chấp trước, Ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như 
Lai không rơi vào lầm lỗi”. 


21. Này Bhaggava, Ta tuyên bố như vậy, Ta quan niệm như vậy. Nhưng một số Sa môn, Bà la môn lại 
bài xích Ta một cách không thật, trồng không, hư ngụy, giả dối: “Sa môn Gotama và Các vị jỷ kheo là 
điên đảo. Sa môn Gotama đã tuyên bô: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi 
vật là bất tịnh”. Nhưng này Bhaggava, Ta không có nói như vậy: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải 
thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là bất tịnh.” Này Bhaggava, Ta nói như sau: “Khi một ai đạt đến thanh 
tịnh, giải thoát, khi â ây VỊ ây biết mọi vật là thanh tịnh” 


- Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích Thế Tôn và các Tỷ kheo là điên đảo. Con tin tưởng 
hoan hỷ đôi với Thê Tôn khiên con tin rắng Thê Tôn có thê dạy cho con đên thanh tịnh giải thoát. 


- Này Bhaggava, thật khó cho Ngươi khi Ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 
khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuôi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các 
phương pháp sai khác đề có thể đạt được thanh tịnh, giải thoát. Này Bhaggava, hãy đặt nặng lòng tin ở 
nơi Ta, hãy khéo gìn giữ lòng tin tưởng ấy. 


- Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con, khi con theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 
khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuôi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các 
phương pháp sai khác, để có thê đạt được thanh tịnh giải thoát, thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt 
nặng lòng tin vào Thế Tôn, và con sẽ khéo gìn giữ lòng tin tưởng ấy. 


Kinh Trường Bộ Page 326 of 466 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhaggava hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 327 of 466 


25. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HÓNG 
(Udumbarika-Sìhanàda Sutta) 


Như vầy tôi nghe. 


I. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ 
Nigrodha (Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarikà (Uu-đàm-bả-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng 
với đại hội chúng du sĩ, khoảng ba ngàn người. Gia chủ Sandhana (Tán-đà-na), vào buôi chiều đi ra khỏi 
thành Vương Xá để yết kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Sandhana suy nghĩ: “Nay không phải thời để yết kiến 
Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. Cũng không phải thời để yết kiến chúng Tăng, vì chúng Tăng 
đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn, đề thăm 
du sĩ Nigrodha.” Và gia chủ Sandhana đi đến vườn của nữ hoàng Undumbarika dành cho du sĩ đoàn để 
thăm du sĩ Nigrodha. 


2. Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha đang ngồi với đại hội chúng du sĩ, tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng 
lớn tiêng, bản cãi vê những phiếm. luận vô ích, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện vệ đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu 
chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện 
về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phó, câu chuyện vệ quôc độ, câu chuyện về đàn 
bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy 
nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng thế giới, hiện 
trạng đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. 


3. Dũ sĩ Nigrodha thấy gia chủ Sandhana từ đàng xa đến, liền đặn hội chúng của mình: 


- Các Tôn giả hãy giữ im lặng, các Tôn giả chớ có làm ồn! Đệ tử Sa môn Gotama, gia chủ Sandhana 
đang đi đến. Trong hàng đệ tử Sa môn Gotama, các hàng cư sĩ, mặc áo trắng, trú tại Vương Xá, gia chủ 
Sandhana là một vị trong đoản thể â Ấy, Các vị này ưa sự an tịnh, các vị này được huấn luyện trong sự an 
tịnh, các vị này tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, Sandhana có thê đến đây. 


Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đêu giữ yên lặng. 


4. Rồi gia chủ Sandhana đến tại chỗ của du sĩ Nigrodha, khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng, viếng 
thăm xã giao rôi ngôi với du sĩ Nigrodha: 


- Thật sự khác thay, khi các Tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn 
tiếng, họ sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa... câu chuyện về sự hiện 
hữu và sự không hiện hữu. Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa 
vắng, ít tiếng động, có gió đồng thối, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tịnh tu. 


5. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha nói với gia chủ Sandhana: 


- Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm với ai? Đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí 
tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ, Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội 
chúng, không đủ sức đề đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắt, đi 
vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không 
xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiên một hội chúng, không đủ sức đề đối thoại, chỉ đề cập đến vấn 
đề ngoại biên. Này gia chủ, nêu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi chúng tôi có 
thê chận đứng ngay; chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình 


Kinh Trường Bộ Page 328 of 466 


không. 


6. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện. giữa gia chủ Sandhana với du sĩ 
Nierodha. Rồi Thế Tôn từ núi GIjjhakùtà bước xuông, đi đến vườn nuôi dưỡng chim không tước, bên bờ 
sông Sumàgaghà, khi đến nơi liền đi qua lại giữa trời. Du sĩ Nigrodha thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời, 
tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, trên bờ sông Sumàgadhà, khi thấy vậy liền dặn dò hội chúng: 


- Các Tôn giả hãy giữ im lặng; các Tôn giả chớ có làm ồn; Sa môn Gotama này đang đi lại giữa trời, tại 
vườn nuôi dưỡng chim không tước trên bờ sông Sumàgadhà. Vị tôn giả này ưa an tịnh, tán thán sự an 
tịnh, nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ, Sa môn Gotama có thể đến đây. Nếu Sa môn 
Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này: “Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế 
Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử, với Pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, 
đạt đến tịnh lạc, và xác nhận là căn bản phạm hạnh?” 


Khi được nói vậy, các vị du sĩ ấy g1ữ im lặng. 
7. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Nigrodha ở. Và du sĩ Nigrodha nói với Thế Tôn như sau: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến đây; xin đón mừng Thế Tôn; bạch Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có 
dịp đên đây; bạch Thê Tôn, xin mời Thê Tôn ngôi. Đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Du sĩ Nigrodha lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nigrodha đang ngồi xuống một bên: 


- Này Nigrodha, Quí vị đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Vấn đề gì đang nói giữa quí vị thì bị dừng lại? 
Khi được nói vậy, du sĩ Nigrodha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang đi qua lại, tại vườn nuôi dưỡng chim không tước, 
trên bờ sông Sumagadha. Khi thấy vậy, chúng con nói: “Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, 
chúng ta sẽ hỏi câu hói:” Bạch Thê Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn huân dạy 
các đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm 
hạnh?” Bạch Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn luận giữa chúng con, thì được dừng lại khi Thể Tôn 
đến. 


- Này Nigrodha, thật khó cho Ngươi, khi Ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 
khác, theo dõi những mục tiêu khác, theo đuôi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các 
phương pháp sai khác để hiểu được Pháp nào Ta huấn dạy các đệ tử của Ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận 
là căn bản phạm hạnh. Này Nigrodha, hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo truyền thống của Ngươi: 
“Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu của khổ hạnh, thế nào là sự không thành tựu?” 


Khi nghe nói vậy, các Du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng, cao giọng la: “Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. đại 
thân lực và đại uy lực của Sa môn Gotama! Ngài không đê cập đên giáo lý của mình, lại đê nghị thảo 
luận giáo lý của người khác.” 

8. Du sĩ Nigrodha bảo các du sĩ ấy im lặng rồi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ hạnh, xem khô hạnh là căn bản, chấp trì khổ hạnh. 
Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh? 


Kinh Trường Bộ Page 329 of 466 


- Này Nigrodha, ở đây có người tu khổ hạnh, sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay 
cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu 
cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa 
những cây gây, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đô ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, 
không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ š ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruôi bu, 
không ã ăn cá, ăn thịt, không uống nước nấu rượu men. VỊ â ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miệng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống 
chỉ với hai bát, nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ â Ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày 
một bữa. Như xậy vị ây, sống theo hạnh tiết chê ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị này chỉ 
ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn hột vải nivara, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, 
ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề sống. Vị â ấy mặc vải gai thô, mặc 
vải gai thô lẫn với các khác vải khác, mặc vải tâm liệm đã quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải vỏ cây 
tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bằng có cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tắm 
gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mêền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. Vị ấy 
là người sông nhô râu tóc, là người sống theo tập tục sông nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
không ngôi, là người ngồi chỏ hỏ; sông theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh tấn, là người dùng gai làm 
giường, thường ngủ năm trên giường gai, sông dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường 
năm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che kín thân mình, sông và ngủ ngoài trời; theo hạnh bạ 
đâu năm đầy, sống ăn các uÊ vật; theo hạnh ăn các uế vật, sống không uông các nước lạnh, theo hạnh 
không uông nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Này Nigrodha, Ngươi 
nghĩ thế nào? Như vậy có phải là thành tựu các pháp khổ hạnh hay không thành tựu? 


- Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khô hạnh, không phải không thành tựu. 
- Này Nigrodha, sự thành tựu khô hạnh như vậy, Ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cấu uế. 
- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn nói rằng sự thành tựu khổ hạnh như vậy sẽ đưa đến nhiều loại cấu uế? 


- Này Nigrodha, ở đây một vị khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy hoan hỷ tâm tư 
thỏa mãn. Này Nigrodha, vị khổ hạnh do siêng tu khổ hạnh, phát sanh hoan hý, tâm tư thỏa mãn. Này 
Nigrodha, như vậy là cấu uê cho người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hành này, vị này khen mình chê người. 
Này Nigrodha, vị khô hạnh tu hành khô hạnh nào, do khô hạnh ây khen mình chê người. Này Nigrodha, 
như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này trở thành mê say, nhiễm trước, 
phóng dật. Này Nigrodha, vị tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy mê say, nhiễm trước, phóng dật. 
Này Nigrodha, như vậy là câu uế cho người khổ hạnh. 


10. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do khổ hạnh này, được thọ lãnh cúng dường, 
cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng, trở thành hoan hý, tâm tư thỏa mãn. 
Này Nigrodha, vị khô hạnh tu hành khổ hạnh nào; do khổ hạnh ây được thọ lãnh cúng dường, cung kính, 
danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nigrodha, như vậy đó là cấu uế cho người khổ 
hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do khổ hạnh này, được cúng dường, cung 
kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng, nên khen mình chê người. Này Nigrodha, 
người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do 


Kinh Trường Bộ Page 330 of 466 


được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng này, nên khen 
mình chê người. Này Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do khổ hạnh này, được cúng dường, cung 
kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. 
Này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khô hạnh nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, 
danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng này, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. 
Này Nigrodha, như vậy là câu uề cho người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh, phân biệt các thức ăn: “Món này thích hợp 
với ta, món này không thích hợp với ta.” Đối với các thức ăn không thích hợp thì có ý từ bỏ. Đối với các 
thức ăn thích hợp thì nắm giữ, tham đắm, chấp trước, không thấy các sự nguy hiểm, không phân biệt 
chúng là không giải thoát, thọ hưởng chúng... Này Nigrodha, như vậy là câu uế cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh, nhân vì mong mỏi được cúng dường cung 
kính danh vọng, nghĩ rằng: “Các vua chúa sẽ cung kính ta, cũng vậy các vị đại thần, các vị Sát đề ly, các 
vị Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Giáo chủ các giáo phái”. Này Nigrodha, như vậy là cấu uẽ cho 
người khổ hạnh. 


11. Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh chống báng một Sa môn hay Bà la môn khác như sau: 
“Người này sông ăn uông đủ mọi thứ. Như hạt giông từ rê sanh, hạt giống từ nhánh cây sanh, hạt giống 
từ đốt sanh, hạt giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giông sanh, nhai nghiền chúng tật 
cả với tầm sét không bánh xe được gọi là xương quai hàm và người ta gọi VỊ ấy là một vị Sa môn. Này 
Nigrodha, như vậy, là cấu uế cho người khổ hạnh. 


Lại nữa này Nigrodha, người khổ hạnh thấy một Sa môn hay Bà la môn được các gia đình cung kính, 
kính trọng, lễ bái, cúng dường. Thấy vậy vị ấy nghĩ rằng: “Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, 
cúng dường người sông ăn uông đủ mọi thứ. Các gia đình â ây không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng 
dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy sanh tật đó, ganh ghét đối với các gia đình. Này Nigrodha, như 
vậy là cầu uê cho người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh trở thành người ngồi giữa công chúng. Này Nigrodha, như vậy 
là cầu uê cho người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khô hạnh, khi đi giữa các gia đình (để khất thực) không cho người ta thấy 
mình: “Như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ hạnh của ta.”. Này Nigrodha, như vậy là câu uê cho 
người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật. Khi được hỏi: “Có chấp nhận việc này 
không?”, tuy không chấp nhận nhưng trả lời: “Có chấp nhận”; tuy chấp nhận, nhưng, trả lời: “Không 
chấp nhận.” Như vậy, vị này có tình nói láo. Này Nigrodha, như vậy là câu uế cho người khổ hạnh. 


12. Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng 
được châp nhận thì người khô hạnh không châp nhận. Này Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô 
hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người khổ 
hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh thường hay giả dối lừa đảo, tật đồ và hà tiện, giảo hoạt và ngụy 


Kinh Trường Bộ Page 331 of 466 


trá, cứng cỏi và quá mạn, có ác ý và bị ác ý cho phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh 
nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nigrodha, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh 
nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nigrodha, như vậy là câu uế cho người khổ hạnh. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự thật là như vậy thì những khổ hạnh có phải là cấu uế hay không 
câu uê? 


- Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cầu uế, không phải, cấu. uế. Sự tình này có thể xảy ra, 
có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu uế trên, nói gì đến câu có cấu uế này hay cấu uề khác. 


13. - Này Nigrodha, ở đây người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không hoan 
hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nigrodha người khổ hạnh, tu khổ hạnh này, vì khổ hạnh này, vị ấy 
không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy vị ấy đưựoc thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không khen mình 
chê người... Như vậy vị ây được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không mê say, 
không nhiềm trước, không phóng dật. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh Tây, VỊ ấy được cúng 
đường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ây không hoan hỷ; tâm 
tư không thỏa mãn. Này Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp 
này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, 
cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không khen mình chê người. 
Này Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, 
cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không mê say, nhiễm trước, 
phóng dật. Này Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, không phân biệt các thức ăn: “Món này thích 
hợp với ta, món này không hợp với ta.” Đối với các thức ăn không thích hợp, vị ấy không cô _ý từ bỏ. 
Đối với các thức ăn thích hợp, vị ấy không nắm giữ, tham đắm, chấp trước, thấy các sự nguy hiểm, phân 
biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường 


hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Vị ấy không nghĩ rằng: “Vì mong mỏi được 
cúng dường, cung kính, danh vọng, các vua chúa sẽ cung kính ta; cũng vậy các vị đại. thần, các vị Sát đế 
ly, các vị Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Giáo chủ các giáo phái.” Như vậy, vị ấy được thanh tịnh 
trong trường hợp này. 


14. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không chống báng một vị Sa môn hay Bà la môn khác: “Người 
này sống ăn đủ mọi thứ. Như hạt giống từ rễ sanh, hạt giông từ nhành cây sanh, hạt giống từ đốt sanh, 
hạt giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giông sanh, nhai nghiền chúng tất cả, vỚI tầm 
sét không bánh xe được gọi là xương quai hàm. Và người ta gọi vị ấy là vị Sa môn. Như vậy, vị ấy được 
thanh tịnh trong trường hợp nảy. 


Kinh Trường Bộ Page 332 of 466 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh thấy một Sa môn hay Bà là môn được các gia đình cung kính, kính 
trọng, lễ bái, cúng dường. Thấy Vậy, VỊ ây không nghĩ răng: “Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, 
cúng dường người sông ăn uông đủ mọi thứ. Các gia đình â ây không cung kính, kính trọng, lễ bái, cũng 
dường ta, một người tu khổ hạnh.” Do vậy vị ấy không sanh tật đó, ganh ghét đối với các gia đình. Như 
vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không trở thành người ngồi giữa công chúng. Như vậy, vị ấy được 
thanh tịnh trong trường hợp nảy. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh, khi đi giữa các gia đình (để khất thực), không dấu diễm mà để cho 
người ta thây mình: “Như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ hạnh của ta.” Như vậy, vị ấy được 
thanh tịnh trong trường hợp nảy. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không làm bộ có vẻ bí mật. Khi được hỏi: “Có chấp nhận điều này 
không?” Nêu không chấp nhận thì trả lời: “Không chấp nhận.”; nếu có chấp nhận thì trả lời: “Có chấp 
nhận.” Như vậy, vị ây được thanh tịnh trong trường hợp này. 


15. Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng 
được chấp nhận, thì vị khổ hạnh chấp nhận. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người 
khô hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù, như vậy vị ây được thanh tịnh trong trường hợp 
này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không giả dối và lừa đảo, không tật đó và hà tiện, không giảo hoạt 
và ngụy trá, không cứng cỏi và quá mạn, khôg có ác ý và bị ác ý chí phối, không có tà kiến và tư tưởng 
cực đoan, không chấp trước kinh nghiệm tự thân, không cứng đầu và khó giải thoát. Vì người khổ hạnh 
không chấp trước kinh nghiệm tự thân và không cứng đầu khó giải thoát, nên vị ấy được thanh tịnh 
trong trường hợp này. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh hay không 
thanh tịnh? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh, không phải phải không thanh tịnh; 
các khô hạnh ây đạt đên tôi thượng, đạt đên căn bản. 


- Này Nigrodha, những khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ mới 
đạt đến vỏ bên ngoài mà thôi. 


16. - Bạch Thế Tôn, như thế nào các khổ hạnh đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Bạch Thế Tôn, 
thật tốt đẹp thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khô hạnh của chúng con đạt đến tôi thượng, đạt đến căn 
bản. 


- Này Nigrodha, ở đây, có vị khô hạnh tu bốn pháp chế ngự. Và này Nigrodha, thế nào là bốn pháp chế 
ngự? Này Nigrodha, vị khổ hạnh không có tự sát sanh, không có bảo người khác sát sanh, không có tùy 
hỷ sát sanh; không có lấy của không cho, không có khiến người khác lấy của không cho, không có tùy 
hỷ lây của không cho, không có nói láo, không có khiến người khác nói láo, không có tán thán nói láo; 
không có tham vọng dục tình, không có khiến người khác có tham vọng dục tình, không có tán thán 
tham vọng dục tình. Như vậy, này Nigrodha người khổ hạnh ấy tu hành bốn pháp chế ngự. Này 
Nigrodha, do người khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự 


Kinh Trường Bộ Page 333 of 466 


như vậy, vị ây tiên lên, chớ không rơi xuông hạ phâm. 


Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như ngôi rừng, gốc cây, trên khe núi, trong hang đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, hay đống rơm. Sau khi ăn xong đi khát thực về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thắng 
và an trú chánh niệm trước mặt. VỊ â ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát ly tham ái, gột sạch tâm 
hết tham ái. Từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, khởi lòng thương tưởng mọi loài chúng 
sanh, gột sạch tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, an trú với tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, 
tưởng niệm đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo hối, 
an trú tâm thoát ly trạo hối, nội tâm an tịnh, gột sạch tâm hết trạo hối. Từ bỏ nghỉ hoặc, an trú với tâm 
thoát ly nghi ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm không còn nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


17. Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vị ấy an trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, đưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị 
ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ây an trú với tâm câu 
hữu với bi... với tâm câu hữu với hÿ... biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả; cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại vô biên, không hận, không sân. Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, các khổ 
hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối 
thượng và đạt đến căn bản. 


- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chỉ đạt đến ngoài 
vỏ thôi. 


18. - Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tôi thượng, và đạt đến căn bản? Lành 
thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. 


- Này Nigrodha, ở đây một vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Và như thế nào... như vậy, 
này Nigrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn ,pháp chế ngự. Này Nigrodha, do vị khổ hạnh tu hành 
bón pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh của vị ây là như vậy, vị ây tiên lên chớ không rơi xuống hạ 
phẩm. VỊị â Ấy lựa một chỗ thanh vắng... Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uÊ giảm 
thiểu, vị ây an trú với tâm câu hữu với từ... quảng đại vô biên, không hận, không sân. VỊ ấy dẫn tâm 
hướng đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ 
răng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ, lạc như thế 
này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ á ây. Tại chỗ ấ Ấy, ta có tên 
như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ ấ Ấy, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh 
tịnh? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, và đạt 
đến tối thượng, đạt đến căn bản. 


Kinh Trường Bộ Page 334 of 466 


- Này Nigrodha, các khô hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ đạt đến 
phía gồ xung quanh lõi mà thôi. 


19. - Bạch Thế Tôn, các khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Bạch 
Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con đạt được tối thượng và đạt đến căn 
bản. 


- Này Nigrodha, ở đây vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Và thế nào... Như vậy, này 
Nigrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự, Này jNigrodha, do vị khổ hạnh tu hành bốn 
pháp chế ngự như vậy, vị ây tiến lên chứ không rơi xuông hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng... Tà 
bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho tâm cấu uế giảm thiểu, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ... VỊ 
ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ấy dẫn tâm 
hướng đến Túc mạng minh, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời... Như vậy vị Ấy 
nhớ đến nhiều đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vị ấy với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng sanh. VỊ ây biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. “Này các Hiền 
giả, những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phê phán các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo 
các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ Và ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiên, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên đời này”. Như vậy vị ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. VỊ â ấy biết. rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Nếu sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh 
tịnh? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối 
thượng, đạt đến căn bản. 


- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nigrodha, như Ngươi 
hỏi Ta: “Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào, Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với 
Pháp nào các đệ tử của. Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh?” 
Này Nigrodha, Ta nói rằng thật là một vấn đề cao thượng hơn và thuần nhất hơn mà Ta huấn dạy các đệ 
tử, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh. 


Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây lớn tiêng cao giọng ôn ào nói lớn: 


- Ở đây, các Tôn sư của chúng hoàn toàn bắt lực. Chúng ta không biết gì tốt hơn và cao hơn lời dạy của 
họ. 


20. Khi gia chủ Sandhàna biết được: “Nay các du sĩ ngoại đạo ấy đã bất đầu nghe, đã bắt đầu để tai, đã 
bắt đâu chú tâm vào lời Thê Tôn dạy”, liên nói với du sĩ Nigrodha: 


- Này Tôn giả Nigrodha, Tôn giả nói với tôi như sau: “Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm 
với ai. Đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống VỚI 
không xứ, Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề 
cập đến những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài, 
Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ, Sa môn Gotama không giỏi đề 
điều khiên một hội chúng, không đủ sức đề đối thoại, chỉ đề cập đên những vấn đề ngoại biên. Này Gia 


Kinh Trường Bộ Page 335 of 466 


chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, chúng tôi có thể chận đứng ngay; 
chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không.” Này Tôn giả, 
nay Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác đã đến đây. Hãy nêu rõ Thế Tôn không thể điều khiển hội 
chúng, hãy chứng tỏ Thế Tôn như con bò một mắt, chỉ biết đi vòng xung quanh, với một câu hỏi, hãy 
chận đứng Thế Tôn lại, và làm cho Thế Tôn lăn tròn, như Tôn giả nghĩ, như một cái bình không. 


Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha ngôi 1m lặng, ủ rũ, vai sụp xuông, gục đâu, ưu tư, câm miệng. 


2T. Thế Tôn khi biết được du sĩ Nigrodha im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, gục đầu, ưu tư, câm miệng như 
vậy, liền nói với đu sĩ Nigrodha: 


- Này Nigrodha, có phải Ngươi nói như vậy chăng? 
- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là ngu ngốc, s¡ ám và bắt thiện. 


- Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có bao giờ nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc 
Tổ sư truyền thống nói như sau: “Các vị A la hán, Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn 
này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, ồn ảo, cao giọng, lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận 

vô ích, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm... câu chuyện về hiện hữu và không hiện 
hữu, như Ngươi và Sư trưởng của Ngươi hiện nay đang làm? Hay là những bậc Thế Tôn â ấy an trú các 
nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa văng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thôi, lánh xa mắt của người đời, 
thích hợp cho sự tĩnh tu, như hiện Ta đang sống chăng? 


- Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc Tổ sư truyền thống nói như 
sau: “Các vị A la hán, Chánh Đăng Giác, trong quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ 
lại, thời không ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như câu 
chuyện vệ vua chúa... câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu”, như con và Sư trưởng của con đang 
làm. Những bậc Thế Tôn ây an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, CÓ gIÓ 
đồng thốt, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tịnh tu, như hiện nay Thế Tôn đang sống. 


- Này Nigrodha, Ngươi là bậc có trí và niên trưởng, có bao g1ờ Ngươi suy nghĩ như sau: “Đức Phật, bậc 
Giác Ngộ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ; Thế Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo pháp 
đưa đến sự điều phục; Thế Tôn bậc An Chỉ, thuyêt giảng giáo pháp đưa đến An Chỉ; Thê Tôn là bậc đến 
bờ bên kia, thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia; Thế Tôn bậc Tịnh Lạc, thuyết giảng giáo pháp 
đưa đến sự tịnh lạc. 


22. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã phạm tội một cách ngu s1, mờ ám, bắt thiện, khi con nói về Thế Tôn như vậy. 
Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn châp thuận cho tội ây là phạm tội, đê con ngăn ngừa về sau. 


- Này Nigrodha, thật sự Ngươi đã phạm tội một cách ngu sĩ, mờ ám, bất thiện, khi Ngươi nói về Ta như 
vậy. Này Nigrodha, khi Ngươi đã thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, Ta chấp 
nhận tội của Ngươi. Này Nigrodha, như vậy là thông lệ giới luật của bậc Thánh, là ai thấy phạm tội là 
phạm tội và phát lộ đúng với hành động, thời tương lai sẽ được ngăn ngừa. Này Nigrodha, Ta nói cho 
Ngươi như sau: . Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ 
thuyết pháp”. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ây sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong 
hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các Thiện nam tử, từ bỏ gia đình xuất gia 
tu đạo. VỊ â ây cần có bảy năm. Này Nigrodha, đâu cần phải bảy năm! Nếu vị ấy thực hành đúng như điều 
đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng mà vì 


Kinh Trường Bộ Page 336 of 466 


lý tưởng này các Thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, chỉ cần có sáu năm, năm năm, bốn năm, 
ba năm, hai năm, một năm... chỉ cần bảy tháng, một tháng, nửa tháng. Này Nigrodha, đâu cần có nửa 
tháng! Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chơn trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết 
pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điêu đã dạy, vị ây sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại, 
phạm hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, 
vị ấy chỉ cần có bảy ngày. 


23. Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: “Sa môn Gotama nói vậy là muốn có đệ tử.” Này Nigrodha, 
Ngươi chớ có hiểu như vậy. Bồn sư Ngươi là ai, hãy giữ nguyên vị Bốn sư ấy cho Ngươi. Này 
Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: “Sa môn Gotama nói vậy là muôn chúng tôi từ bỏ kinh tụng của 
chúng tôi”. Này Nigrodha, Ngươi chớ có hiểu như vậy. Kinh tụng của Ngươi là gì, hãy giữ nguyên kinh 
tụng ây cho Ngươi. Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: “Sa môn Gotama nói như vậy là muốn 
chúng tôi từ bỏ nghề sông của chúng tôi.” Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Nghề sống của Ngươi là 
gì, hãy giữ nguyên nghề sống ấy cho Ngươi. Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ răng: “Sa môn Gotama 
nói vậy là muốn xác tín cho chúng tôi đối VỚI Các pháp bất thiện mà truyền thống Tổ sư chúng tôi đã 
xem là bất thiện.” Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Những pháp thiện gì của Ngươi và được xem là 
bất thiện do Tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nigrodha, Ngươi c có thê nghĩ rằng: 
“S$a môn Gotama nói vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống Tổ sư chúng 
tôi đã xem là thiện pháp”. Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Những thiện pháp của Ngươi và được 
xem là thiện pháp do Tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nigrodha, Ta nói vậy 
không phải vì muôn có đệ tử; Ta nói vậy không phải vì môn khiến các Ngươi từ bỏ kinh tụng, Ta nói 
vậy không phải vì muốn khiến các Ngươi từ bỏ nghề sống; Ta nói vậy không phải vì muốn xác tín cho 
các Ngươi đối với các pháp bất thiện mà truyền thông Tổ sư đã xem là bất thiện; Ta nói vậy không phải 
vì muôn cho các Ngươi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống Tổ sư đã xem là thiện pháp. 


Và này Nigrodha, có những pháp bắt thiện không được từ bỏ, làm cho cầu uế, đưa đến tái sanh, đem lại 
đau khô, đưa lại quả khổ, đem lại già, bệnh, chết trong tương lai. Những pháp Ấy, Ta thuyết giảng đề 
diệt trừ chúng. Nếu các Ngươi thực hành đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp câu uế của ngươi được 
trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các ngươi sẽ tự chứng biết, chứng ngộ, đạt đến an trú 
ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc, viên mãn. 


24. Khi được nói vậy, các du sĩ ây đêu ngôi im lặng, ủ rũ, vai sụp xuông, cúi đâu, ưu tư, câm miệng, như 
tâm của họ bị Ma vương chi phôi. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Tất cả kẻ ngu sĩ này bị ác ma xâm nhập, không có một ai có ý nghĩ: 
“Hãy đến, chúng ta hãy sống đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa môn Gotama”. Còn nói gì 


đến thời gian bảy ngày!” 


Rồi Thế Tôn rồng tiếng rồng con sư tử trong ngôi vườn của nữ hoàng Udumbarikà dành cho hàng du sĩ, 
bay trên hư không, và hạ xuông núi Kỳ xà quật. Còn gia chủ Sandhàna trở vào thành Vương Xá. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 337 of 466 


26. KINH CHUYÊN LUẬN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HÓNG 
(Cakkavafi-Sìhanàda Suff4) 


Như vầy tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma- kiệt-đà) tại Matulà (Ma-du-la). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi 
chư Tỷ kheo: “Này các Tỷ kheo!”. Các vị Tỷ kheo ấy Bạch Thế Tôn: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Thế 
Tôn giảng như sau: 


- Này các Tỷ kheo, hãy, sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không 
nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương 
tựa một gì khác! 


Này các Tỷ kheo, thế nào là một Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lẫy Chánh pháp làm nơi nương tựa, 
không nương tựa một gì khác? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo sống quán thên trên tự thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thê 
diệt trừ tham ưu ở đời, trên các cảm thọ... trên các tâm... sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để có thê diệt trừ tham ưu ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy là Tỷ kheo sông tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm 
ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. 


Này các Tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ các Ngươi truyền 
lại. Này các Tỷ kheo, nếu các Ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ 
các Ngươi truyền lại, thì Ma vương sẽ không có cơ hội để xâm nhập, không có cơ hội để nhắm vào đối 
tượng. Này các Tỷ kheo, chính nhờ nhiếp trì các thiện pháp làm nhân duyên mà công đức này được tăng 
thịnh. 


2. Thuở xưa, này các Tỷ kheo, có Vua Chuyền luân Thánh vương tên là Dalhanemi (Kiên- -CỐ- -niệm), là 
vị pháp vương, lấy Chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ và đầy đủ bảy 
món báu. VỊ ây có đầy: đủ báy món báu, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu 
và thứ bảy là tướng quân. báu. Vị ấy có hơn một ngàn hoàng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp phục ngoại 
địch. Vị này trị vì quả đất này cho đến hải biên, dùng Chánh pháp trị nước, không dùng trượng, không 
dùng kiếm. 


3. Này các Tỷ kheo, sau nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm, vua Dalhanemi cho gọi một người 
và bảo: 


- Này khanh, khi nào khanh thấy Thiên luân báu có lặn xuống một ít, có rời khỏi vỊ trí cũ, thì báo cho Ta 
biệt. 


- Tâu Đại vương, xin vâng! 
Này các Tỷ kheo người ấy vâng theo lời dạy vua Dalhanemi. 
Này các Tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thây Thiên luân báu lặn 


xuông một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, người ấy liền đến vua Dalhanemi, khi đến xong, liền báo 
cho vua biết: 


Kinh Trường Bộ Page 338 of 466 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi trời của Ngài đã lặn xuông một ít, đã rời khỏi vị trí cũ? 
Này các Tỷ kheo, vua Dalhanemi liên cho mời thái tử và nói răng: 


- Này thái tử thân yêu, xe báu cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như 
sau: “Nếu xe báu cối Trời của Chuẩn luận Pháp vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống 
không bao lâu nữa”. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài Người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm cầu dục 
lạc chư Thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo 
cả sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này các Tỷ kheo, vua Dalhanemi sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu trên ngôi vương vị, liền cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Tỷ kheo, sau khi vị vua ấn 
sĩ xuất gia bảy ngày, xe báu cõi Trời liền biến mắt. 


4. Này các Tỷ kheo, một người khác đi đến vua Quán đảnh Sát đề ly, khi đến xong liền tâu vua Quán 
đảnh Sát đề ly: 


- Tâu Đại vương, Ngài đã biết xe báu cõi Trời đa biến mất chưa? 


Này các Tỷ kheo, khi vua Quán đảnh Sát đề ly nghe tin xe báu cõi Trời đã biến mắt, liền không được 
vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ân sĩ ở, khi đến xong, thưa với vua ẩn sĩ: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi Trời đã biên mât? 
Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua ân sĩ nói với vua Quán đảnh Sát đê ly: 


- Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn. Này thái tử thân yêu, xe báu cõi Trời 
không phải là gia bảo tổ tiên đề lại. Này thái tử thân yêu, hãy hành trì Thánh vương Chánh pháp. Sự tình 
này sẽ xảy ra, khi con hành trì Thánh vương Chánh pháp vào ngày rằm bố-tát, con gội đầu trai giới, đi 
lên lầu cao, thì xe báu cõi Trời sẽ hiện ra đầy đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. 


5. - Tâu Đại vương, thế nào là Thánh vương Chánh pháp? 


- Này thái tử thân yêu, con y cứ vào Pháp, kính trọng Pháp, cung kính Pháp, đánh lễ Pháp, cúng dường 
Pháp, tôn trọng Pháp, tự con trở thành Pháp tràng, Pháp kỳ, xem Pháp là thây, tự trở thành người bảo vệ 
hợp pháp cho thứ dân, cho quân đội, cho Sát đề ly, cho quần thần, cho Bà la môn, cho gia chủ, cho thị 
dân, thôn dân, cho Sa môn, Bà la môn, cho các loài thú và loài chim. Chớ có làm gì phi pháp trong quốc 
độ của con. Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con, có những Sa môn, Bà-la-môn từ bỏ dục vọng, 
không phóng dật, thực thành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự ký, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh 
thoảng sẽ đến với con và hỏi COn: “Này Tôn giả, thê nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, 
thế nào là không có tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên thực hành, hành động như 
thế nào đem lại bất lợi và đau khổ cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào đem lại lợi ích và hạnh phúc 
cho tôi lâu ngày?” Con hãy nghe họ và ngăn chận họ khỏi sự bắt thiện và khuyến khích họ làm điều 
thiện. Này con thân yêu, như vậy là Thánh vương Chánh pháp. 


- Thưa vâng, tâu Đại vương! 
Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly trả lời vua ân sĩ và thực hành Thánh vương Chánh pháp. Khi 


thực hành Thánh vương Chánh pháp vào ngày rằm bố-tát, vua gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báu 
cõi Trời hiện ra đầy đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy vua Quán đảnh Sát 


Kinh Trường Bộ Page 339 of 466 


đề ly nghĩ rằng: “Ta được nghe nói như sau: “Quán đảnh vương Sát đề ly nào vào ngày rằm bố tát gội 
đầu trai giới, đi lên lầu cao và Thiên bảo luận hiện ra đầy đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ 
phận, thì vị vua ấy là Chuyền luân Thánh vương.” Như vậy ta là Chuyên luân Thánh vương” 


6. Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, tay 
trái câm bình nước, tay mặt tưới nước trên bảo luân và nói: “Hãy lăn, này Tôn bảo luân, hãy nhiếp phục 
tất cả, xe báu lăn về hướng đông, Chuyền luân Thánh vương theo sau cùng với bốn loại binh chủng. Và 
này các Tỷ kheo, chỗ nào xe báu ây dừng lại, chỗ ấ Ấy. Chuyền luân Thánh vương an trú, cùng với bốn 
loại chủng binh. Này các Tỷ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến yết kiến Chuyên luân 
Thánh vương và nói: 


- Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai. Đại vương! Tất cả đều thuộc của Đại vương! Đại vương hãy 
thuyêt giảng! 


Chuyền luân Thánh vương bèn nói: 


- Chớ có sát sanh! Chớ có lấy của không cho! Chớ có sống tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ 
có uống rượu! Và hãy thọ hưởng theo những gì đã có đề thọ hưởng! 


Này các Tỷ kheo, các vị vua thù nghịch ở hướng Đông đều trở thành chư hầu của Chuyển luân Thánh 
VƯƠNE. 


7. Này các Tỷ kheo, xe báu â ấy chìm xuống biên hướng Đông, vượt qua biển ấy, lăn về hướng Nam... trở 
thành chư hầu Chuyển luân Thánh Vương. Này các Tỷ kheo, rồi xe báu chìm xuống, biển hướng Tây, 
Vượt qua biển ấy, lăn về hướng Bắc, và Chuyền luân Thánh vương theo sau cùng với bốn lại binh chủng. 
Và này các Tỷ kheo, chỗ nào xe báu ấy dừng lại, chỗ ấy Chuyển. luân Thành vương an trú cùng với bôn 
loại binh chủng. Này các Tỷ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng Bắc đều đến yết kiến Chuyên luân Thánh 
VƯƠNE Và nÓI: 


- Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai, Đại vương! Tất cả đều thuộc của Đại vương! Đại vương hãy 
thuyêt giảng! 


Chuyền luân Thánh vương bèn nói: 


- Chớ có sát sanh! Chớ có lấy của không cho! Chớ có sống tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ 
có uống rượu! Và hãy thọ hưởng những gì đã có đề thọ hưởng! 


Này các Tỷ kheo, các vua thù nghịch ở hướng Bắc đều trở thành chư hầu Chuyền luân Thánh vương. 


Này các Tỷ kheo, khi xe báu ấy chinh phục quả đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô, và đứng lại như 
là dính liên trước cửa điện công lý, trong nội cung Chuyên luân Thánh vương và chói sáng nội cung của 
vua. 


§. Này các Tỷ kheo, lần thứ hai, Chuyển luân Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ ba Chuyển luân 
Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ tư Chuyển luân Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ năm 
Chuyền luân Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ sau Chuyển luân Thánh vương.... Này các Tỷ 
kheo, lần thứ bảy, Chuyên luân Thánh vương sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi 
một người và bảo: 


- Này Khanh, khi nào Khanh thây xe báu cõi Trời có lặn xuông một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho 


Kinh Trường Bộ Page 340 of 466 


ta biết. 
- Tâu Đại vương, xin vâng! 
Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời dạy Chuyền luân Thánh vương. 


Này các Tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy xe báu cõi Trời lặn 
xuông một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, người ấy liền đến Chuyên luân Thánh vương, khi đến xong 
liền báo cho vua biết: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi Trời của Ngài đã lặn xuông một ít, đã rời khỏi vỊ trí cũ? 
Này các Tỷ kheo, Chuyên luân Thánh vương liên cho mời thái tử và nói răng: 


- Này thái tứ thân yêu, xe báu cõi Trời của Ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe như sau: 
“Nếu thiên bảo luân của Chuyên luân THánh vương có lặn xuống một ít, và rời khỏi vị trí cũ, thì vua 
còn sống không bao lâu nữa.” Ta đã thọ hưởng dục lạc loài Người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm 
cầu dục lạc chư Thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này các Tỷ kheo, Chuyền luân Thánh vương sau khi đã khéo đặt thái tử con đầu trên ngôi vương vị, liền 
cạo bỏ râu tóc, đặp áo cà sa, xuât gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


Này các Tỷ kheo, sau khi Chuyên luân Thánh vương xuất gia bảy ngày, xe báu cõi Trời ấy biến mắt. 
9, Này các Tỷ kheo, một người khác đi đến vua Quán đảnh Sát đề ly, khi đến nơi liền tâu với vua: 
- Đại vương có biết chăng, xe báu cõi Trời đã biến mất? 


Này các Tỷ kheo, khi vua Quán đảnh Sát đề ly nghe tin xe báu cõi Trời đã biến mắt, liền không được vui 
vẻ và cảm thấy sầu muộn. Vua ấy không đến chỗ vua ân sĩ và hỏi về Thánh vương Chánh pháp. VỊ â ấy tự 
cai trị quốc gia theo ý của mình. Vì cai trị quốc gia theo ý của mình, nên quôc gia không được hưng 
thịnh như trong thời xưa, khi các vua chúa cai trị theo Thánh vương Chánh pháp. 


Này các Tỷ kheo, rồi các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống 
bằng bùa chú tụ họp lại, cùng đến vua Quán đánh Sát đề ly và nói: 


- Tâu Đại vương, vì Đại vương cai trị quốc gia theo ý Đại vương, nên quốc gia không được hưng thịnh, 
như trong thời xưa, các vua chúa cai trị theo Thánh vương Chánh pháp. Nay có các vị đại thân, cận thần, 
tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sông bằng bùa chú, chúng tôi và một số các vị khác 
thọ trì Thánh vương Chánh pháp. Tâu Đại vương, nếu Đại vương hỏi chúng tôi về Thánh vương Chánh 
pháp, được hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho Đại vương rõ về pháp này. 


10. Này các Tỷ kheo, rồi vua Quán đảnh Sát đề ly cho mời họp các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, 
các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sông bằng bùa chú và hỏi về Thánh vương Chánh pháp. Và những 
vị này được hỏi, đã trả lời về Thánh vương Chánh pháp. Khi nghe họ nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ 
trì, ngăn chận, che chở, nhưng không cho người nghèo tiền của. Và vì vậy, nghẻo đói được lan rộng. Vì 
nghèo đói được lan rộng, một người đã lấy vật không cho của những người khác, và hành động ây được 
gọi là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quán đảnh Sát đề ly và tâu vua: 


Kinh Trường Bộ Page 341 of 466 


- Tâu Đại vương, người này lấy vật không cho của những người khác, hành động này được gọi là ăn 
trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe vậy vua Quán đảnh Sát đề ly nói với người ấy: 

- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm? 

- Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 

- Sao lại làm vậy? 

- Tâu Đại vương, con không có gì sống! 

Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly liền cho người ấy tiền của và nói: 

- Này Ngươi, với tiền của này Ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến 
hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tôi thượng cho các vị Sa môn, mà kêt quả là 
hưởng lạc thọ hiện tại và sanh Thiên giới trong tương lai... 

Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời vua Quán đảnh Sát đề ly và tâu: 

- Thưa vâng, Đại vương! 


11. Này các Tỷ kheo, rồi một người khác lấy của không cho của những người khác, tức là ăn trộm. 
Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước mặt vua Quán đánh Sát đề ly và tâu vua: 


- Tâu Đại vương, người này lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. 

Này các Tỷ kheo, khi nghe vậy, vua Quán đánh Sát đề ly nói với người ấy: 

- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy của không cho của những người khác không, tức là ăn trộm? 

- Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 

- Sao lại làm vậy? 

- Tâu Đại vương, con không có gì đề sông! 

Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly liền cho người ấy tiền của và nói: 

- Này Ngươi, với tiền của này, Ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến 
hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tối thắng cho các vị Sa môn, Bà la môn, mà 
kết quả là lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai. 

Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời vua Quán đảnh Sát đề ly và tâu: 

- Thưa vâng, Đại vương! 


12. Này các Tỷ kheo, nhiều người nghe: “Những ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn 


Kinh Trường Bộ Page 342 of 466 


trộm, vua cho những người ấy tiền của.” Nghe vậy, họ nghĩ: “Chúng ta hãy lấy vật không cho của những 
người khác, tức là ăn trộm.” 


Này các Tỷ kheo, lại một người khác lây vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Người ta 
bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quán đảnh Sát đề ly và tâu vua: 


- Tâu Đại vương, người này lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. 

Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy vua Quán đánh Sát đến ly nói với người ấy: 

- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm? 

- Tâu Đại vương, sự thật có vậy? 

- Sao lại làm vậy? 

- Tâu Đại vương, con không có gì đề sông! 

Này các Tỷ kheo, vua Quán đánh Sát đề ly suy nghĩ: “Nếu ai lấy vật không cho của những người khác 
tức là ăn trộm và ta cho họ tiền của, thì lây vật không cho như vậy tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chận 
triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó!” 

Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly ra lệnh cho các người: 

- Này các Khanh, hãy lấy dây thật chắc, cột tay ra đàng sau với gút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với 
tiếng trống khe khắt, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa 
phía Nam, ngăn chận triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó. 

- Tâu Đại vương, thưa vâng! 

Này các Tỷ kheo, các người ấy vâng theo lệnh của vua Quán đánh Sát đề ly, lấy dây thật chắc cột tay ra 
đàng sau với gút thật chặt, cạo đầu anh ta, dắt anh ta đi với tiếng trống khe khắt, từ đường này đến 
đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt anh ta ra khỏi cửa phía Nam, ngăn chận triệt để người 


ây, hình phạt thích đáng và chặt đâu anh ta. 


13. Này các Tỷ kheo, nhiều người nghe: “Những ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn 
trộm, vua ngăn chận triệt để họ, hình phạt thích đáng và chém đầu họ.” 


Nghe vậy, những người ấy nghĩ: “Chúng ta hãy rèn kiếm cho thật bén, với những kiếm bén này, chúng 
ta sẽ lấy vật không cho của họ tức là ăn trộm, sẽ ngăn chận triệt để chúng, hình phạt thích đáng chúng và 
chém đầu họ”. 


Những người ấy rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn xóm, họ đi 
cướp thành, họ đi cướp đường, họ lấy vật không cho tức là ăn trộm, họ ngăn chận triệt để những người 
mà họ ăn trộm, hình phạt thích đáng và chém đầu những người này. 


14. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho người nghèo tiền của, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo đói 
tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm được tăng thịnh; và đao kiếm 
được tăng thịnh, nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; vì nói láo tăng 
thịnh nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu; vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp 


Kinh Trường Bộ Page 343 of 466 


giảm thiêu, nên loài Người tuôi thọ đên tám vạn năm và con của họ thọ bôn vạn năm. 


Này các Tỷ kheo, khi loài Người thọ bốn vạn năm, một người khác lấy vật không cho tức là ăn trộm. 
Người ta bắt người này lại, dân đên trước vua Quán đảnh Sát đê ly và thưa: 


- Tâu Đại vương, người này lất vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. 

Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua Quán đảnh Sát đề ly nói với người ấy: 

- Này Ngươi, có thật Ngươi lẫy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm không? 
- Tâu Đại vương, không! 

Người ấy cô ý nói không thật. 


15. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghẻo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh; vì đao kiếm tăng 
thịnh nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng thịnh nên tuôi 
thọ của loài Người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu; vì tuổi thọ giảm và sắc đẹp giảm thiêu, nên loài 
Người tuổi thọ đến bốn vạn năm và con của họ thọ hai vạn năm. 


Này các Tỷ kheo, khi loài Người tuôi thọ đến hai vạn năm, một người khác lấy vật không cho của những 
người khác, tức là ăn trộm. Một người khác báo với vua Quán đảnh Sát đề ly về người ấy: 


- Tâu Đại vương, người này đã lây vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. 
Như vậy người ây đã bị nói xâu. 


16. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghẻo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh... vì nói xâu được tăng nên tuôi thọ loài Người giảm thiểu và sắc 
đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiêu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có hai 
vạn năm và con của họ chỉ có một vạn năm. 


Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người đến một vạn năm, một sỐ chúng sanh có sắc đẹp, một sỐ không 
có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đăm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh 
với vợ những người khác. 


L7. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghỏo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh... nên tà dâm táng thịnh; vì tà dâm tăng thịnh nên tuôi thọ loài 
Người giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiêu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu, và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi 
thọ loài Người chỉ có một vạn năm và con của họ chỉ có năm ngàn năm. 


Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có năm ngàn năm, thì hai pháp hưng thịnh, tức là ác khẩu 
và nói lời phù phiếm. Khi hai pháp này hưng thịnh, thời tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp 
giảm thiểu. Vì tuổi thọ của chúng giảm, thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuôi thọ loài Người chỉ có năm 
ngàn năm và con của họ một số người sống hai ngàn năm trăm năm, một số người sống hai ngàn năm. 


Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có hai ngàn năm trăm năm, tham và sân tăng thịnh. Vì 
tham và sân tăng thịnh nên tuôi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của 
họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có hai ngàn năm trăm năm và các 


Kinh Trường Bộ Page 344 of 466 


người con chỉ có một ngản năm. 


Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có một ngàn năm thì tà kiến tăng thịnh. Vì tà kiến tăng 
thịnh, nên tuôi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và 
sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có một ngàn năm, và người con chỉ có năm trăm năm. 


Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có năm trăm năm, thì ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi 
lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp 
giảm thiểu, tuổi thọ loài Người chỉ có năm trăm năm, còn những người con, một số sống đến hai trăm 
năm mươi năm, một số sông đến hai trăm năm. 


Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người chỉ có hai trăm năm mươi năm, những pháp sau này tăng 
thịnh: Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà la môn, thiếu sự 
kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình. 


18. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghẻo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh, nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm táng thịnh; vì đao kiếm 
tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; vì nói láo tăng thịnh nên 
nói xấu tăng thịnh; vì nói xấu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh; vì tà hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng 
thịnh tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm; vì hai pháp này tăng thịnh nên tham, sân tăng thịnh; vì tham, 
sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh; vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi lý 
tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây tăng thịnh: thiếu sự hiểu kính đôi với 
cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các VỊ cầm đầu 
trong gia đình. Vì những pháp nầy tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình này giảm thiêu, sắc đẹp giảm 
thiểu, vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài Người chỉ sống có hai trăm năm mươi năm, 
và những người con chỉ có một trăm năm. 


19. Này các Tỷ kheo, một thời sẽ đến khi những người con của loài Người chỉ sông đến mười tuổi. Này 
các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ mười tuôi, con gái đến năm tuổi sẽ lập gia đình. Này các Tỷ 
kheo, khi tuổi thọ loại Người chỉ có mười tuổi, các loại sau này sẽ biến mắt, tức là tô, lạc, dầu, đường 
cát và muối. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, loại hột Kudrusa trở thành món 
ăn tối thượng. Này các Tỷ kheo, như hiện nay cháo thịt là những món ăn tối thượng, cũng vậy này các 
Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người đến mười tuôi, loại hột Kudrusa trở thành món ăn tối thượng. Khi tuổi 
thọ loài người đến mười tuổi, mười thiện hạnh hoàn toàn biến mắt và mười bắt thiện hạnh tăng thịnh tối 
đa. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì ai là 
người làm điều thiện? Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu 
kính đối với cha mẹ, thiếu sự hiệu kính đối với Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự cung kính đối với người 
cầm đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được người ta lễ bái, tán dương. Này các Tỷ kheo, như hiện 
nay những ai hiểu hính với cha mẹ, kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà-la-môn, cung kính đối với những 
người câm đầu trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bái tán dương. Cũng vậy này các Tỷ 
kheo, khi tuổi thọ loài Người đến mười tuôi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ 
đối với các vị Sa môn, Bả-la-môn, thiếu sự cung kính đối với các vị cầm đầu trong gia đình, những 
người ấy được người ta lễ bái tán dương. 


20. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuôi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu hay 
thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế giới TƠI VàO thông dâm như dê, gà, heo, chó và 
chó rừng. Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tình đôi với nhau, hại 
tâm rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đôi với con, con đối với mẹ, cha đối với con, con đối VỚI 
cha, anh đối vỚI. em, em đối với anh, em đối với chị, chị đối với em, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất 
mãnh liệt, á ác Ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Này các Tỷ kheo, như người thợ săn khi thấy loài thú, 
hại tâm rât mãnh liệt khởi lên, sân tâm rât mãnh liệt, ác ý rât mãnh liệt, sát tâm rât mãnh liệt khởi lên. 


Kinh Trường Bộ Page 345 of 466 


Cũng vậy này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại 
tâm rât mãnh liệt, ác ý rât mãnh liệt, sát tâm rât mãnh liệt. 


21. Này các tỷ kheo, khi loài Người tuôi thọ chỉ có mười tuổi đao trượng kiếp khởi lên trong bảy ngày, 
trong thời gian ấy họ xem nhau như loài thú, dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với dao kiếm 
sắc bén â ấy họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài thú. Này các Tỷ kheo, giữa các loài hữu tình â Ấy, 
một số suy nghĩ: “Chúng ta chớ giết ai; mong đừng a1 giết chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng có, rừng 
sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay kẽ núi và sông với rê và trái cây”. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, 
hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẽ núi đi ra, ôm lấy nhau, cùng nhau an ủi, khoan khoái nói với nhau: 
“Sung sướng thay được thấy bạn còn sống! Sung sướng thay được thấy bạn còn sống!” Này các Tỷ 
kheo, rôi các loài hữu tình ây suy nghĩ: “Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp nên bà con chúng ta bị giệt 
hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điêu thiện như thế nào? Chúng ta chớ 
có sát sanh. Đó là điều thiện chúng ta CÓ thể làm”. “Chúng ta sẽ không sát sanh”, đó là điều thiện họ 
làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì tuôi thọ 
được tăng thịnh, sắc đẹp đựoc tăng thịnh, nên tuôi thọ loài Người chỉ có mười tuổi nhưng con của họ, 
thọ đến hai mươi tuổi. 


22. Này các Tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ: “Chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên 
tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vậy chúng ta hãy làm việc thiện nhiều hơn nữa. 
Chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không. cho, gìn giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, 
gìn giữ không nói hai lưỡi, gìn giữ không ác khẩu, gìn giữ không nói lời phủ phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ 
sân, từ bỏ tà kiến, tà bỏ ba pháp tức là phi phápc dục, phi lý tham và tà kiến. Chúng ta hãy hiếu kính cha 
mẹ, kính lễ các vị Sa môn, Bà-la-môn, cung kính các vị cầm đầu trong gia đình. Chúng ta hãy thực hành 
thiện pháp ấy.” 


Họ hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, kính lễ các vị Sa môn, Bà-la-môn, cung kính các vị càm đầu Ở trong gia 
đình, họ sẽ thực hành thiện pháp này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ tăng thịnh, sắc đẹp tăng 
thịnh. Vì tuổi thọ họ tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh, tuôi thọ loài Người đến hai mươi tuổi và các người 
con sẽ lên đến bón. mươi tuổi. Tuôi thọ loài người lên đến bốn mươi tuổi và các người con sẽ lên đến 
tám mươi tuổi. Tuổi thọ loài Người lên đến tám mươi tuổi và các người con sẽ lên đến một trăm sáu 
mươi tuôi. Tuổi thọ loài Người lên đến một trăm sáu mươi tuôi Và các người con sẽ lên đến ba trăm hai 
mươi tuôi. Tuổi thọ loài Người lên đến ba trăm hai mươi tuổi và các người con sẽ lên đến sáu trăm bón 
mươi tuổi. Tuôi thọ loài Người lên đến sáu trăm bốn mươi tuổi và các con sẽ lên đến hai ngàn tuổi. Tuổi 
thọ loài Người lên đến hai ngàn tuổi và các người con sẽ lên đến bốn ngàn tuổi. Tuổi thọ loài Người lên 
đến bốn ngàn tuôi và các người con sẽ lên đến tám ngàn tuôi. Tuổi thọ loài Người lên đến tám ngàn tuổi 
và các con sẽ lên đên hai vạn tuổi. Tuôi thọ loài Người lên đến hai vạn tuổi các người con sẽ lên đến bốn 
vạn tuổi. Tuổi thọ loài Người lên đến bốn vạn tuổi và các người con sẽ lên tám vạn tuôi. 


23. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người kên đến tám vạn tuổi, các người con gái đến năm trăm tuổi 
có thể thành lập gia đình. Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài người lên đên tám vạn tuổi, ba chứng bệnh 
sau đây có mặt: lòng dục, tham ăn và già. Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người lên đến tám vạn tuôi, 
nước ] ambudÌpa này (Diêm phù đè) sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các làng mạc, tỉnh thành, kinh đô ở 
sát nhau đến nổi con gà gáy bên này, bên kia có thể nghe được! Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài 
Người lên đến tám vạn tuổi, nước J ambudipa này như sẽ rất phồn thịnh với người Avidi (A-tỷ Địa 
ngục), giống như rừng lau hay rừng sậy. Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người lên đến tám vạn tuôi, 
thành phố Baranasi này (Ba-la-nai) là kinh đô tên gọi Ketumaiti, rất là hùng mạnh, phong phú, đông dân 
cư và ăn uống đầy đủ. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên đến tám vạn tuôi tại nước 
Jambudipa này, sẽ có tám vạn bốn ngàn thành phố và Ketumati sẽ là kinh đô tối thượng. 


24. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên đến tám vạn tuôi, ở kinh đô Ketumati, có vị Chuyển 
luân Thánh vương tên là Sankha ra đời, là vị pháp vương, lấy Chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên 


Kinh Trường Bộ Page 346 of 466 


hạ, cai trị các quốc độ, và đầy đủ bảy món báu, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ ấy có hơn một ngàn hoảng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp 
phục ngoại địch, vị này trị vì quả đất này cho đến hải biên, dùng Chánh pháp trị quốc, không dùng 
trượng, không dùng kiếm. 


ĐÀ. S Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên đến tám vạn tuổi, có Thế Tôn tên là Metteyya sẽ ra đời, 
là vị A la hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơ Sư, Phật, Thế Tôn; như Ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A la hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn. VỊ này tự mình biết, chứng, và tuyên thuyết quả đất này, gồm có Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, Thế giới này với Sa môn, Bà la môn, loài Trời, loài Người; như Ta hiện nay tự mình 
biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này, gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, Thế giới này với 
Sa môn, Bà la môn, loài Trời và loài Người. VỊ này sẽ thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với 
nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; như Ta hiện 
nay thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống 
phạm hành hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị Tỷ kheo Tăng đoàn; như Ta 
hiện nay có khoảng vài trăm vị Tỷ kheo Tăng đoàn vậy. 


26. Này các Tỷ kheo, vua Sankha sẽ cho thiết lập cung điện mà vùa Mahà Panada đã thiết lập. Sau khi 
thiết lập, vua trú tại đó. Sau vua lại bồ thí cung điện â ây, dâng cúng cho các vị Sa môn, Bà-la-môn, các 
hàng bân cùng, du đảng, ăn xin, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới 
sự chỉ đạo của Thế Tôn Metteyya, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. Vị này xuất gia như vậy, sống một 
mình, biệt lập, tỉnh tấn, trì chú, chuyện tâm, chăng bao lâu chứng được vô thượng phạm hạnh, mà vì 
mục đích này các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Với vô thượng phạm 
hạnh này, ngay trong hiện tại, vị nảy tự tu, tự chứng, đạt đến và an trú. 


27. Này các Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không 
nương tựa một ai khác, lây Chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, không nương tựa một gì 
khác. Này các Tỷ kheo, thế nào là một Ty kheo, sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, 
không nương tựa một gì khác? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sông quán thân trên tự thân, nhiệt 
tâm, tỉnh cân, chánh niệm, tỉnh giác, để diệt trừ tham ưu ở đời, trên các cảm thọ... trên các tâm... quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh cân, chánh niệm, tỉnh giác, để có thê diệt trừ tham ưu ở đời. Như vậy 
này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không 
nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, không nương tựa một gì 
khác. 


28. Này các Tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ các Ngươi 
truyện lại. Này các Tỷ kheo, nếu các Ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ 
phụ các Ngươi truyền lại thời tuổi thọ sẽ được tăng thịnh, sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, an lạc sẽ được 
tăng thịnh, tài sản sẽ được tăng thịnh, thế lực sẽ được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, như thế nào vị Tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo 
tu tập thần túc, đầy đủ Dục thiền định tỉnh cần hành; tu tập thần túc, đầy đủ Tinh tấn thiền định tinh cần 
hành; tu tập thần túc đầy đủ Tâm định tỉnh cần hành; tu tập thần túc đây đủ Tư duy thiền định tỉnh cần 
hành. VỊ này tu tập bốn pháp thần túc này một cách tỉnh cần, nếu muôn sông kéo đài một kiếp hay năm 
còn lại của một kiếp. Này các Tỷ kheo, như vậy Ta nói vị Tỷ kheo tuôi thọ được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sắc đẹp được tặng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo 
sống giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa), đầy đủ oai 
nghỉ chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các 


Kinh Trường Bộ Page 347 of 466 


Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sắc đẹp được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo an lạc được tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo ly 
dục, ly ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ; diệt 
tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ... 
chứng và trú Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo an lạc 
được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo tài sản được tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo an 
trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ây an trú biên mãn với tâm câu hữu VỚI từ, quảng đại vô biên, không hận, không 
sân, với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hỷ... VỊ ây an trú biên mãn với tâm câu hữu với xả, 
quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo, tài sản được tăng thịnh. 
Này các Tỷ kheo, như thế nào là vị Tỷ kheo thế lực được tăng thịnh? Này các tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo, 
với sự diệt tận các lậu hoặc, tự mình biệt và chứng, đạt đên an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát không còn các lậu hoặc. Này các Tỷ kheo, như vậy là vị Tỷ kheo thê lực được tăng thịnh. 
Này các Tỷ kheo, ta quán sát và thấy không có một uy lực nào khác khó nhiếp phục hơn uy lực của Ma 
vương. Này các Tỷ kheo, chính nhờ chấp nhận và thực hành những thiện pháp ấy mà công đức này được 
tăng thịnh! 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 348 of 466 


27. KINH KHỞI THẺ NHÂN BÔN 
(gganna Suffa) 


Như vầy tôi nghe: 


1. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramảtu 
(Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ, Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ kheo và muốn trở 
thành Tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời, 
dưới bóng ngôi lầu. 


2. Vàsettha thấy Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Thấy vậy Vàsettha nói với Bhàradvàja: 


- Này bạn BhàradvảJa, Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi. lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Bhàradvàja, chúng ta hãy đến yết kiến Thế Tôn. Rất có thê chúng 
ta được nghe một thời pháp từ Thế Tôn. 


- Thưa vâng, Hiên giả! 


Bhàradvàja vâng theo lời Vàsettha. Rồi cả Vàsettha và Bhàradvàja cùng đến gần Thế Tôn, khi đến xong 
đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn, khi Ngài đang đi qua đi lại. 


3. Rồi Thế Tôn nói với Vàsettha: 


- Này Vàsettha, Ngươi sanh trưởng là Bà-la-môn và thuộc gia tộc Bà-la-môn, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình từ gia tộc Bà-la-môn. Này Vàsettha, người Bà-la-môn có chỉ trích Ngươi, phỉ báng 
Ngươi chăng? 


- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn thật có chỉ trích chúng con, phỉ báng chúng con, với những lời phi 
báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện, chớ không phải không toàn diện. 


- Này Vàsettha, các vị Bà-la-môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các Ngươi, phỉ báng các Ngươi, 
với những lời phỉ báng thật chí tình, phi báng thật toàn diện, chớ không phải không toàn diện? 


- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn đã nói như sau: “Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp. khác là hạ 
liệt. Chỉ có giai cấp Bà-la-môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà-la-môn là thuần túy, các 
giai cấp phi Bà-la-môn không phải như vậy. Chỉ có Bà-la-môn mới là con chính tông của Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên. Các Ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiện - giai cấp các Sa môn trọc 
đầu, đê tiện, đen đủi, giòng, giông thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp, 
khi các Ngươi từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiệt, giai cấp Bà-la-môn trọc đâu, đê 
tiện, đen đủi, giòng giống thuộc bàn chân”. Bạch Thế Tôn, như vậy các vị Bà-la-môn chỉ trích chúng 
con, phỉ báng chúng con, với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện, chớ không phải 
không toàn diện. 


4. - Này Vàscttha, các người Bà-la-môn thật đã quên quá khứ khi họ nói: “Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có giai cấp Bà-la-môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có 
Bà-la-môn là thuần túy, các giai cáp phi Bà-la-môn không phải như vậy. Chỉ có Bà-la-môn mới là con 
chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con 
cháu thừa tự của Phạm thiên”. Này Vàsettha, các nữ Bà-la-môn, vợ của các Bà-la-môn được thấy là có 


Kinh Trường Bộ Page 349 of 466 


kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Và những Bả-la-môn ây chính do thai sanh, lại 
nói răng: “Bả-la-môn là giai câp tôi thượng... là con cháu thừa tự của Phạm thiên”. 


%: Này Vàscttha, có bốn giai cấp: Sát để ly, Bà-la-môn, Phệ xá và Sudda (Thủ-đà-la). Này Vàscttha, có 
người Sát để ly sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khâu, nói lời phù 
phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến. Này Vàsettha, những pháp â ấy là bất thiện và được gọi là bất 
thiện; những pháp â ấy là có tội và được gọi là có tội; những pháp ây không nên hành trì và được gọi là 
các pháp không nên hành trì; những pháp ây không xứng Thánh pháp và được gọi là không xứng Thánh 
pháp; những pháp Ấy là hắc pháp và hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở trách. Ở đây, những 
pháp â ây được tìm thấy trong một số người Sát để ly. Này Vàsettha có người Bà-la-môn... Này Vàsettha 
có người Phệ xá... Này Vàsettha, có người Thủ đà la sát sanh... có tà kiến. Này Vàscttha, những pháp â ấy 
là bất thiện và được gọi là bất thiện... là hắc pháp và hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở trách. Ở 
đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ đà la. 


6. Này Vàsettha, có người Sát để ly không sát sanh, không lấy của không cho, không có tà hạnh, không 
nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời phù phiếm, không có tâm tham, không có 
tâm sân, có chánh kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là thiện và được gọi là thiện; những pháp ây 
không có tội và được gọi là không có tội; những pháp â ây nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành 
trì; những pháp ấy xứng Thánh pháp và được gọi là xứng Thánh pháp; những pháp â ấy là bạch pháp và 
có bạch quả; những pháp â ấy được người có trí tán thán. Ở đây, những pháp â ấy được tìm thấy trong một 
số người Sát đề ly. Này Vàsettha, có người Bà-la-môn... Này Vàsettha, có người Phệ xá... Này Vàsettha, 
có người Thủ đà la không sát sanh... không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Này 
Vàsettha, những pháp â ây là thiện và được gọi là thiện; những pháp ây không có tội và được gọi là không 
CÓ tỘI; những pháp ầy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì; những pháp ây xứng Thánh 
pháp và được gọi là xứng Thánh pháp; những pháp â ấy là bạch pháp và có bạch quả; những pháp được 
người có trí tán thán. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ đà la. 


7. Này Vàsettha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch được chỉ trích và được tán thán bởi những người có trí, 
đều có mặt lẫn lộn trong bốn gai câp này, nên ở đây, những Bà-la-môn nảo nói rằng: “Bà-la-môn là giai 
cấp tôi thượng, các giai cấp. khác là hạ liệt; chỉ có giai câp Bà-la-môn là da trăng, giai cấp khác là da 
đen; chỉ có Bà-la-môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà-la-môn không phải như vậy; chỉ có Bà-la-môn là 
con chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là 
con cháu thừa tự của Phạm thiên.” Các vị có trí không thể chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này 
Vàsettha, vì rằng nếu có ai trông bốn giai cập là một vị Tỷ kheo, một vị A la hán, các lậu hoặc đã được 
diệt tận, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tối 
thượng, hữu kiết sử đã diệt, nhờ chánh trí đã được giải thoát, vị ây sẽ được xem là tôi thượng so sánh với 
bốn giai cấp, vì xứng với Pháp, không phải không xứng với Pháp. Này Vàsettha, Phảp là tối thượng giữa 
các loài hữu tình, trong đời này và cả đời sau. 


§. Này Vàsettha, đây là một chứng minh điển hình để biết vì sao Pháp là tối thượng giữa các loài hữu 
tình, trong đời này và cả đời sau. 


Này Vàsettha, vua Pasenadi (Ba tư nặc) nước Kosala biết rằng: “Sa môn Gotama xuất gia từ giòng họ 
liên hệ Sảkyà tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối xử với vua Pasenadi nước Kosala rất lễ độ 
phải phép. Cũng vậy vua Pasenadi nước Kosala tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối xử với 
Như Lai rất lễ độ, phải phép, vì vua nghĩ: “Có phải Sa môn Gotama là thiện sanh? Còn ta không phải 
thiện sanh; Sa môn Gotama có hùng lực, ta không có hùng lực; Sa môn Gotama có dáng mặt đẹp đẽ, còn 
ta có dáng mặt thô xấu; Sa môn Gotama là vị có nhiều thế lực, còn ta ít có thế lực?” Vì rằng vua 
Pasenadi nước Kosala tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, kính lễ Pháp 
nên vua tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đôi xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép. Này Vàsettha, 
với chứng minh điển hình này, cần hiểu như thế nào Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình, trong đời 


Kinh Trường Bộ Page 350 of 466 


này và cả đời sau. 


9. Này Vàscttha, các Ngươi, sanh sai biệt, danh sai biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, đã xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai hỏi: “Các vị là ai?”, các Ngươi cần trả lời: , Chúng tôi là Sa 
môn, dưới sự lãnh đạo của Thích ca tử”. Này Vàsettha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ây được an trí, có 
căn đế, an trú và chắc chắn, một lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên hay một vị nào ở trên đời, vị ấy có thể nói: “Ta là con chính tông của Thế Tôn, sanh 
ra từ miệng, do Pháp sanh, do Pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của Pháp.” Vì sao vậy? Này Vàsettha, vì 
là những chữ đồng nghĩa với Như Lai là Pháp thân, là Phạm thân, là Pháp thể, là Phạm thể. 


10. Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyền 
hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phân lớn sanh qua cõi Abhassara (Quang Âm 
thiên). Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sông bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành 
trên hư không, sông trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vàsettha, có một 
thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thê giới này chuyền thành. Trong khi thế giới 
này chuyền thành, một số lớn chúng sanh từ Quang Âm thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh 
này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh 
và sống như vậy một thời gia khá dài. 


11. Này Vàsettha, lúc bấy giờ, vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen sẵm, một màu đen khiến 
mắt phải mù. Mặt trăng, mặt trời không hiện ra; sao và chòm sao không hiện ra; không có ngày đêm; 
không có tháng và nửa tháng; không có năm và thời tiết; không có đàn bà đàn ông. Các loài hữu tình chỉ 
được xem là loài hữu tình mà thôi. Này Vàsettha, đối với các loài hữu tình ấ ẤY, sau một thời gian rất lâu, 
VỊ đất tan ra trong, nước. Như bọt nôi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần, cũng vậy đất hiện ra. 
Đất này có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần túy như tô, vị của 
đất như mật ong thuần tịnh. 


12. Này Vàsettha, có loài hữu tình, có tánh tham, nói: “Kìa xem, vật này là gì vậy?”, lẫy ngón tay nếm vị 
của đất. Khi lấy ngón tay nêm vị của đất, vị ấy thâm vào thân và tham ái khởi lên. Này Vàsettha, các loài 
hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lấy ngón tay nêm vị của đất. Khi lẫy ngón tay nếm VỊ của đất, vị 
ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị của đất, bằng cách bẻ 
từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ, thời ánh sáng của họ biến mắt. Khi ánh sáng của họ biến mắt, mặt 
trăng mặt trời hiện ra. Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao 
hiện ra, ngày và đêm hiện ra, khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và tháng hiện ra. Khi nửa tháng và 
tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Như vậy, này Vàsettha, thế giới này bắt đầu thành trở lại. 


13. Này Vàsettha, những hữu tình ấy, thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn 
trong một thời gian khá lâu. Này Vàsettha, vì các hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất 
ăn, lây đất làm món ăn trong một thời glan khá lâu, thân của họ trở thành cứng rắn, và sắc đẹp của họ trở 
thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ö đây các hữu tình có 
sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng 
chúng ta.” Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, vị của đất biến mắt. Khi vị của đất biên mắt, 
họ hội họp lại và kêu than: “Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!”, như ngày nay, khi loài Người có được vị ngon 
liền nói: “Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!” Như vậy họ theo văn tự truyền thông của thời xưa mà không biết ý 
nghĩa của nó. 


14. Này Vàsettha, khi vị đất đã biến mắt với các hữu tình ấy, thời một loại nắm đất hiện ra. Như hình 
con răn, chúng hiện ra như vậy. Loại nắm ấy có sắc, có hương, có vị. Mẫu sắc của loại nắm này giống 
như đề hồ hay thuân túy như tô. Vị của đất như mật ong thuần tịnh. Này Vàsettha, những hữu tình ây bắt 
đầu ăn thứ nẫm đát. Họ thưởng thức nắm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nắm đất làm món ăn trong 
một thời gian khá lâu. Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức nâm đất, lấy nắm đất làm chât 


Kinh Trường Bộ Page 351 of 466 


ăn, lấy nắm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thanh cứng rắn hơn và sắc 
đẹp của chúng lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây 
các hữu tỉnh có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có, sắc đẹp hơn họ, họ không có 
sắc đẹp. bằng chúng ta”. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, nắm đất biến mắt. Khi nâm đất 
biến mất cỏ và cây leo hiện ra. Như loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này có sắc, có 
hương, có vị. Mẫu sắc của loại cây này giống như đề hô hay thuần túy như tô. Vị của loại cây leo này 
như mật ong thuần tịnh. 


15. Này Vàscttha, các hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức 
loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vàsettha, 
vì những hữu tình này bắt đàu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất š ăn, lấy cây leo làm món ăn 
trong một thời gian khá lâu nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai biệt. 
Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh 
các hữu tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta.” Do 
họ kiêu mạn và kiêu ngạo vê sắc đẹp của họ, cỏ và cây leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, họ hội 
họp lại và kêu than: “Ôi, cái này thuộc của chúng ta! Ô1 hại thay cho chúng ta, nay cỏ và cây leo đã biến 
đi!”; như ngày nay khi loài Người được hỏi cái gì làm cho đau khô, bèn trả lời: “Ôi, cái này thuộc của 
chúng ta! Ôi hại thay cho chúng ta!” Như vậy, họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý 
nghĩa của nó. 


16. Này Vàsettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mắt, thời lúa xuất hiện tại các khoảng trống, không có 
cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhăn. Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời 
tại chỗ â ầy, vào buồi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buôi sáng, họ mang đi để ăn sáng, thời 
tại chỗ ấy, vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Này Vàsettha, những hữu tình â ây 
thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian 
khá lâu. Này Vàsettha, vì các chúng sanh ây thưởng thức lúa mọc tại khoảng trồng, lấy lúa làm chất ăn, 
lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân hình của họ trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của 
họ lại càng sai biệt. Về phái nữ, nữ tánh xuất hiện; về phái nam, nam tánh xuất hiện. Phái nữ nhìn phái 
nam hết sức kỹ lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên 
tình dục khởi lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu. Do sự ái luyến, họ làm các hạnh dâm. Này Vàsettha, 
lúc bấy giờ những chúng sanh â ấy thấy làm các hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, người thì quăng 
tro, người thì quăng phân bò và nói: “Hãy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết đi, đồ ô ô uết Sao một loài hữu tình 
lại đối xử với một loài hữu tình khác như vậy?”; như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một cô dâu được 
rước đi, có người quăng bùn, có người quăng tro, có người quăng phân bò. Như vậy, chúng theo văn tự 
truyền thông xưa mà không biết ý nghĩa của nó. 


17. Này Vàsettha, lúc bấy giờ việc làm được xem là phi pháp nay được xem là đúng pháp. Này 
Vàsettha, lúc bấy giờ các loài hữu tình â Ấy, hành dâm không được phép vào làng hay xã âp một tháng hay 
cả hai tháng. Vì những hữu tình â ấy lúc bấy giờ chỉ trích mau chóng, vì hành động phi pháp, họ bắt đầu 
làm lầu, làm nhà đề che dấu những hành động phi pháp của họ. Này Vàsettha, có loài hữu tình bản tánh 
biếng nhác tự nghĩ: “Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt băng cách đi tìm lúa buổi chiếu cho buổi ă ăn chiều, buổi 
sáng cho buôi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng?” Này 
Vàsettha, loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều, cả buổi ăn sáng. Một hữu tình khác đến 
vị hữu tình này và nói: 


- Này Bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 
- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần, cả cho buổi chiều và buồi sáng. 


Này Vàsettha, vị này noi theo vị hữu tình kia, đi tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày. 


Kinh Trường Bộ Page 352 of 466 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 

Này Vàsecttha, rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình ây Và nÓI: 

- Này Bạn chúng ta hãy đi tìm lúa. 

- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày TỒI. 

Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho bốn ngày. 
- Này Bạn, như vậy là tốt. 

Này Vàsettha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu tình này và nói: 

- Này Bạn, chúng ta hữu đi tìm lúa! 

- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả bốn ngày! 

Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho tám ngày. 
- Này Bạn, như vậy là tốt. 


Này Vàsettha, những vị hữu tình kia, bắt đầu tích trữ lúa để ăn, và cám bắt đầu bao bọc hột gạo trơn 
nhăn và vỏ lúa bao bọc hột lúa; và các cây lúa bị cắt không lớn lên được; và như vậy có sự gián đoạn; và 
cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. 


18. Này Vàsettha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và than phiền: 


- Này các Bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sống 
bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sông như vậy trong 
một thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian khá dài, vị của đất hiện ra. Vị đất này có sắc, 
có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đất từng cục bằng tay, để ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đất bằng tay 
từng cục để ăn, nên hào quang biến mất. Vì hào quang biễn mắt nên mặt trời, mặt trăng hiện ra. Vì mặt 
trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra, nên đêm, ngày 
hiện ra. Vì đêm, ngày hiện ra, nên nửa tháng và tháng hiện ra. Vì nửa tháng và tháng hiện ra, nên thời 
tiết và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đất, lấy vị đất làm chất ăn, lấy VỊ đất làm món ăn trong một 
thời gian khá dài. Khi ác bất thiện pháp khởi lên giữa chúng ta, vị đất biến mắt. Vì vị đất biến mắt, nên 
nắm đất hiện ra. Nắm đất này cÓ sắc, có hương và có vỊ. Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất ấy, lấy 
nắm đất làm chất ăn, lây nâm đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác, bắt thiện pháp này 
khởi lên giữa chúng ta nên nắm đất biến mất. Vì nâm đất biến mất, nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây 
leo này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu thưởng thức cỏ và cây leo ây, lấy cỏ và cây leo làm 
chất ăn, lấy cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác, bât thiện pháp này xảy ra 
giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và cây leo biến mắt, nên lúa mọc tại khoảng trông hiện 
ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, có mùi thơm và hột trơn nhẫn. Chỗ nào vào buổi chiều, 
chúng ta mang đi để ăn chiêu, thời tại chỗ ấ Ấy. vào buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi 
sáng, chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy vào buổi chiều, lúa lại mọc lớn và chín, không có gián 
đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một 
thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp â ây khởi lên giữa chúng ta, cám bất đầu bọc hột lúa trơn nhẫn 
và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẫn; và các cây lúc bị cắt không lớn lên được; và như vậy có sự gián 
đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. Vậy nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ 


Kinh Trường Bộ Page 353 of 466 


ruộng. 
Này Vàsettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. 


19. Này Vàsettha, có vị hữu tình, bản tánh biếng nhác, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của người 
khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người ấy và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác 
và thưởng thức phân ây. Nhà Ngươi chớ có làm như vậy nữa. 


- Thưa Bạn, vâng! 


Này Vàsettha, người này vâng theo lời nói của những người ấy. Này Vàsettha, một lần thứ hai... Này 
Vàsettha một lần thứ ba, người này gìn giữ phân của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và 
thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người này và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm điều ác, vì Ngươi gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của 
người khác và thưởng thức phần ấy... Ngươi chớ có làm như vậy nữa. 


Có người đập anh ta bằng, tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này 
Vàsettha, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt 
đánh đập xuất hiện. 


20. Này Vàsettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại và than khóc: 


- Này Tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu tình, trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, 
quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất hiện. Chúng ta hãy đề cử một người. Người â ấy SẼ 
tức giận khi đáng phải tức giận, khiển trách khi đáng phải khiển trách, hay tân xuất khi đáng phải tân 
xuất. Chúng tôi sẽ dành cho Người một phần lúa của chúng tôi. 


- Xin vâng, các Tôn giải 


Này Vàsettha, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiển trách khi 
đáng khiến trách, tân xuất khi đáng tấn xuất. Và các vị hữu tình kia chia cho vị này một phần lúa. 


21. Này Vàsettha, được lựa chọn bởi đại chúng, tức là Mahà-sammato. Danh từ Mahà-sammato là danh 
từ đầu tiên được khởi lên. Này Vàsettha, “Vị chủ của ruộng vườn” tức là Khattiyà, là danh từ thứ hai 
được khởi lên” Làm cho các người khác hoan hỷ bởi Pháp”, tức là Ràja (vị vua). Ràja là danh từ thứ ba 
được khởi lên. Này Vàsettha, như vậy là sự khởi lên nguôn gốc giới vức xã hội của Khattiya theo danh 
từ truyền thống cô xưa. Nguồn gốc của chúng ta ở giữa những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào 
khác, một cách đúng pháp tắc (dhamma), không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy Pháp là tối 
thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


22. Này Vàsettha, một số các vị hữu tình suy nghĩ: 


- Này các Tôn giả, các ác, bất thiện pháp đã hiện ra giữa các loại hữu tình, như lấy của không cho, khiển 
trách, nói láo, hình phạt, tân xuất. Chúng ta hãy loại bỏ các ác, bất thiện pháp. 


Vác vị ấy loại bỏ các ác, bất thiện pháp, tức là Bràhmanà (Bà-la-môn), và chữ Bràhmanà là danh từ đầu 
tiên được khởi lên. Những vị nây lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những 


Kinh Trường Bộ Page 354 of 466 


nhà chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chầy rơi ngã nghiêng, 
buổi chiều lo buổi ăn chiêu, buổi sáng lo buổi ăn sáng: họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô đề khất 
thực. Khi họ xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác 
thấy vậy, nói như sau: 


- Này các Tôn giả, những loài hữu tình này lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong 
những chòi băng lá ây. 


Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chầy rơi ngã nghiêng, buổi chiều lo ăn buôi 
ăn chiều, buồi sáng lo buổi ăn sáng: họ đi vào làng, vào thi xã, vào kinh đô để khất thực. Khi xin được 
đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong khu rừng để tu thiền. Này Vàsettha, họ “Jhàyanti”, tu thiền, tức là 
họ suy tư Jhàyakà. Jahàyakà là danh từ thứ hai được khởi lên. 


23. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, không thê tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền 
đi xuông xung quanh làng, xuông xung quanh thị xã đê làm sách. Các người khác thây vậy bèn nói: 


“Này các Tôn giả, những loài hữu tình này, không, thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã đi 
xuông xung quanh làng, xuông xung quah thị xã đê làm sách. Nay những vị này không tu thiên. 


Này Vàsettha, “Na dàn Ime Jhàyanti” tức là ajjhàyaka, và ajJjàyakà (các vị lập lại các tập sách Vedà), 
cũng có nghĩa là những người không tu thiền, là chữ thứ ba được khởi lên. Này Vàsettha, thời â ây họ 
thuộc hạ cập. Nay họ xem là cao thượng nhất. Như vậy, này Vàsettha là sự khởi lên nguồn gốc giới vức 
xã hội của các Bà-la-môn, theo danh từ truyền thống cô xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa những loài hữu 
tình ấy, không ở ngoải loại nào khác một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, như 
vậy Pháp là tôi thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


24. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, theo pháp dâm dục, thiết lập các nghề nghiệp sai khác 
(Vissuta). Này Vàsettha, những ai theo pháp dâm dục, thiết lập ra các nghề nghiệp sai khác, như vậy gọi 
là Vessà. Danh từ Vessà được khởi lên. Như vậy, này Vàsettha là sự khởi lên nguồn gốc giới vức xã hội 
của các Vessà, theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguôồn gốc của họ là ở giữa các loài hữu tình ấy, 
không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy Pháp 
là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


25. Này Vàsettha, một số loài hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn. Những ai sống săn bắn và theo các nghề 
hèn nhỏ, này Vàsettha, được gọi là Suddà. Và danh từ Suddsà được khởi lên. Như vậy, này Vàsettha, là 
sự khởi lên nguồn gốc giới vức xã hội của các Suddà, theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của 
chúng là ở giữa các loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải 
phi pháp. Này Vàsettha như vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


26. Này Vàsettha, một thời có vị Khattiya (Sát đề ly) tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình: “Tôi sẽ sông làm người Sa môn”. VỊ Bả-la- “môn, tự trách pháp của mình, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình: “Tôi sẽ sống làm người Sa môn”. VỊ Vessà, tự trách pháp của mình, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sông không, gia đình: “Tôi sẽ sông làm người Sa môn”. VỊ Suddà, tự trách pháp 
của mình, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình: “Tôi sẽ sông làm người Sa môn”. Này Vàsettha, 
giai cấp Samana (Sa môn) được khởi lên từ bôn giai cấp ấy. Nguồn gốc của Sa môn là ở giữa các loài 
hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, 
như vậy Pháp là tôi thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


27. Này Vàsettha,vị Khattiya, làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. 
Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khô giới, ác thú, đọa xứ, 


Kinh Trường Bộ Page 355 of 466 


địa ngục. Này Vàsettha, vị Bà-la-môn ... Này Vàsettha,vị Vessà ... Này Vàsettha, vị Suddà làm tà hạnh 
về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


28. Này Vàscttha, vị Khattiya làm chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có chánh 
kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, 
Thiên giới. Này Vàscttha, vị Bà-la-môn... Này Vàsettha, vị Sessà... Này Vàscttha, vị Suddà làm chánh 
hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có chánh kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm 
nhớ duyên, sạu khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới. 


29. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến tà 
kiến lẫn lộn. Do chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng 
chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vàsettha, vị Bà-la-môn.. - Này Vàsettha, vị Vessà... Này Vàsettha, vị 
Suddà, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến, có tà kiến lẫn lộn. Do 
chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh 
lạc và khổ thọ. 


30. Này Vàsettha, vị Khattiya, chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp 
Giác chi đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay trong đời hiện tại. Này Vàsettha, vị Bà-la-môn... vị 
Vessà... Này Vàsettha vị Suddà, chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy 
pháp Giác chi đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay trong đời hiện tại. 


31. Này Vàsettha, trong bốn giai cấp này, vị Tỷ kheo, là bậc A la hán, lậu hoặc đã diệt tận, việc phải làm 
đã làm, gánh nặng đã đặt xuông, mục tiêu đã đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. Vị ấy 
được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, đúng với Chánh pháp, không phải phi pháp. Này Vàsettha, 
như vậy Pháp là tôi thượng ở đời, trong hiện tại và cho cả đời sau. 


32. Này Vàsettha, bài kệ sau đây được Phạm thiên Sanamkumàra (Thường Đồng hình Phạm thiên) tuyên 
thuyết: 


Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát đề ly tôi thăng. 
Ai đu cả trí, đức, 
1ôi thăng giữa Nhân, Thiên. 
Này Vàsettha, bài kệ này được Phạm thiên Sanamkumàra, khéo hát chớ không phải vụng hát, khéo nói 


chớ không phải vụng nói, đây đủ ý nghĩa chớ không phải không đây đủ, được Ta châp nhận. Này 
Vàsettha, Ta cũng nói như sau: 


Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát đề ly tôi thăng. 
Ai ấu cả trí, đức, 
Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Vàsêttha và Bhàradvàja hoan hỷ tín thọ lời giảng Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 356 of 466 


28. KINH TỰ HOAN HỶ 
(Sampasàdaniya Sufta) 


Như vầy tôi nghe. 


1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvảrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàrputta (Xá- 
lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuốn một bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn 
giả Sàriputta bạch Thế Tôn! 


- Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà-la-môn khác nào có thê vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn 
Thế Tôn, về phương diện giác ngộ. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật là rồng tiếng rồng con sư 
tử khi Ngươi nói: “Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai 
cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà-la-môn nào có thê vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng 
suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ.” Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong quá khứ, 
các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, với tâm của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - Giới 
đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp chư vị Thế Tôn là như vậy, Trí tuệ chư vị Thế Tôn là như vậy, An 
trú chư vị Thế Tôn là như vậy, Giải thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong tương lai, các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - Giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp chư vị 
Thế Tôn là như vậy, Trí tuệ chư vị Thế Tôn là như vậy, An trú chư vị Thế Tôn là như vậy, Giải thoát 
chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong hiện tại Ta là vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của Thế Tôn - Giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp chư vị Thế Tôn là 
như vậy, Trí tuệ chư vị Thế Tôn là như vậy, An trú chư vị Thế Tôn là như vậy, Giải thoát Thế Tôn là 
như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này SàrIputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ biết được tâm tư của chư vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai! Vậy sao, này Sàriputta, lời nói của Ngươi tuyên bố thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật đã rồng tiếng rồng con sư tử khi Ngươi nói: “Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Sa môn, vị Bà-la-môn khác nào có thê vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 


A 3 


ngộ. 


2. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để được biết tâm tư của chư vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng con biết truyền thống về Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, 
như vị vua có một thành trì ở biên cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên có và chỉ có 
một cửa thành ra vào. Cửa thành có vị giữ cửa thông minh, biệt tài và giàu kinh nghiệm, ngăn chận 
những người lạ, chỉ cho vào những ai quen biết. Người này, trong khi đi tuân tiểu xung quanh thành, có 
thể không thấy hết các chắp nói và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mẻo thể đi qua được. Nhưng 


Kinh Trường Bộ Page 357 of 466 


người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành này, tất cả đều phải đi vào 
hay đi ra cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống về Chánh pháp. Tắt cả những vị A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn này đã diệt trừ Năm Triên cái, 
những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm và Bồn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy Giác 
chị, đã chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. Tất cả những vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác trong thời 
vị lai, tất cả những bậc Thế Tôn này sẽ diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ 
khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chi và sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Bạch Thế Tôn, và nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã diệt trừ Năm Triền cái, 
những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy 
Giác chi, đã chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. 


Và nẠy, ở đây, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho 
con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối 
chiếu. Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn Thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp 
trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu như vậy, nên trong sự thâm hiểu Chánh pháp, 
một pháp được con thâm hiệu trọn vẹn, đó là lòng tin của con vảo vị Bồn Sư - Thế Tôn là bậc Chánh 
Đăng Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng Tăng đã khéo hành trì. 


3. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về các thiện pháp. Ở đây 
những thiện pháp là Bốn Niệm xứ, Bồn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác chỉ, 
Thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỷ kheo tận diệt các lậu hoặc, có thể tự mình chứng tri 
và chứng ngộ, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát vô lậu này. Bạch 
Thế Tôn, thật là vô thượng đối với các thiện pháp. Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một Sa môn hay một Bà-la- 
môn nào khác có thê chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề các thiện pháp. 


4. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về sự trình bày các Nhập xứ. 
Bạch Thế Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về sự trình bày các Nhập xứ. Tất cả điểm này, Thế Tôn 
đã biết và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một 
Sa môn hay một Bà-la-môn nào khác có thê chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề trình bày các Nhập xứ. 


5. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề nhập thai. Bạch 
Thế Tôn, có bốn loại nhập thai. Bạch Thế Tôn, ở đây, có loại không biết mình nhập bụng người mẹ, 
không biết mình trú trong bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập 
thai thứ nhất. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng người mẹ, nhưng không biết mình an trú trong bụng 
người mẹ và không biệt mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ hai. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ, và 
không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ ba. 


Lại nữa Bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ và 
biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ tư. Đây là bốn loại nhập thai. Bạch Thế Tôn, 
thật là vô thượng về vân đề nhập thai. 


6. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề sai khác trong sự 
ký tâm. Bạch Thế Tôn có bốn loại ký tâm sai khác như thế này. Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng 
hình tướng: “Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế này. Nếu 


Kinh Trường Bộ Page 358 of 466 


có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.” Như vậy là loại ký tâm thứ nhất. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, nhưng tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát 
ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên: “Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là như vậy, tâm của 
Ngươi là như thế này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.” Như vậy là 
loại ký tâm thứ hai. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi Người, phí nhân hay chư Thiên, mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ rằng và hợp lý, phát 
ra tỪ Sự Suy tầm, tư duy: “Ý của Ngươi là như thế này, Ềị của Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như 
thế này. Nêu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.” Như vậy là loại ký tâm 
thứ ba. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên, cũng không tự tỏ lộ, sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp 
lý, phát ra từ sự suy tâm và tư duy, nhưng khi chứng được định, không tầm, không tứ, có thể biết được 
tâm mgười khác với tâm của mình: “Tùy ước nguyện hợp ý hành của Tôn giả này, vị này sẽ hướng tâm 
đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác”. Như vậy là loại ký 
tâm thứ tư. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về vấn đề ký tâm sai khác. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: lúc Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề kiến định 
(dassanasamảpattl). Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như. thế này: Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Sa 
môn hay Bà-la-môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm, nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, 
trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: Trong thân này, đây là 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng 
ruột, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước ở khớp 
xương, nước tiêu. Như vậy là kiến định thứ nhất. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có vị Sa môn hay Bà-la-môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quán 
sát thân này, đưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 
tịnh sai biệt: Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước ở khớp xương, nước tiêu. Hơn nữa, vị ây quán sát bộ xương của người ấy còn 
liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ hai. 


Lại nữa bạch Thê Tôn,... Hơn nữa, vị ây vượt qua sự quán sát bộ xương của người ây còn liên kêt với 
nhau, còn dính thịt, máu và da, quán sát giòng tâm thức của người ây, không gián đoạn, như là an trú cả 
đời này và an trú cả đời sau. Như vậy là kiên định thứ ba. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn.... Hơn nữa, vị ấy vượt qua sự quán sát bộ xương của người ấy còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt, máu và da, quán sát giòng tâm thức của người ây, không gián đoạn, như là không an 
trú cả đời này và cả đời sau. Như vậy là kiến định thứ tư. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượg về vấn đề kiến 
định. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề phân loại các loại 
Người. Bạch Thế Tôn, có bảy loại Người như thế này: Câu giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân chứng, Kiến 
chí, Tín thắng giải, Tùy pháp hành, Tùy tín hành. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề phân 
loại loài Người. 


Kinh Trường Bộ Page 359 of 466 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề tinh cần. Bạch 
Thế Tôn có Bảy Giác chỉ như thế này: Niệm Giác chỉ, Trạch pháp Giác chi, Tỉnh tấn Giác chi, Hỷ Giác 
chỉ, Khinh an Giác chỉ, Định Giác chị, Xả Giác chỉ. Bạch Thê Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề tỉnh 
cần. 


10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề tiễn bộ trong sự 
tu hành (Patipàda = đạo hành). Bạch Thế Tôn, có bốn loại đạo hành như thế này: Hành trì khô chứng 
ngộ chậm, hành trì khô chứng ngộ mau, hành trì lạc chứng ngộ chậm, hành trì lạc chứng ngộ mau. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ, chứng ngộ chậm. Bạch Thế Tôn, sự hành trì cả hai phương 
diện đều được xem là hạ liệt, vừa khô vừa chậm. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ, chứng ngộ mau. Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì khổ nên 
được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng ngộ chậm. Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì chậm 
nên được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng ngộ mau. Bạch Thế Tôn sự hành trì này cả hai 
phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc vừa mau. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về 
vấn đề đạo hành (tiến bộ trên đường tu hành). 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề chánh hạnh 
trong ngôn ngữ. Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những không nói những lời liên hệ đến nói láo, 
mà cũng phải, trong khi tìm cách thăng cuộc, không dùng lời vu không, lời ác khẩu và lời ly gián; trái 
lại, người ây nói lời từ hòa, sáng suốt, đáng được giữ gìn, và nói đúng thời. Bạch Thế Tôn, như vậy là 
tối thượng về chánh hạnh trong ngôn ngữ. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề giới hạnh của 
con người. Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, không dối trá, không lừa gạt, không gợi 
ý, không chiêm tướng, không lấy lợi câu lợi; hộ trì các căn, ăn uông tiết độ, hành động ô ôn hòa, luôn luôn 
cảnh giác, không chán nản, tỉnh cần, trầm tư, chánh niệm, ngôn từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, 
biết điều, không tham dục, tỉnh giác, cân trọng. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề giới 
hạnh của con người. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về sự sai biệt trong SỰ 
giảng dạy. Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. Bạch Thế Tôn, Thê Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết 
người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, chắc chắn sẽ được giác ngộ. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì 
như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, sẽ chứng Nhất lai, phải sanh đời này 
một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì như 
thế này, sẽ diệt trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh và ở tại cảnh giới ấy nhập Niết bàn, không 
còn về lại đời nảy. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác: Người này theo sự giảng dạy hành trì như 
thê này, sẽ diệt trừ các lậu hoặc, tự mình giác tri, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu Tâm 


Kinh Trường Bộ Page 360 of 466 


giải thoát và Tuệ giải thoát. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề sai biệt trong sự giảng dạy. 


14. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về giải thoát trí của người 
khác. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn nhờ tự chánh tư duy biệt người khác: Người này diệt trừ ba kiệt sử, sẽ 
chứng quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, nhât định sẽ được giác ngộ. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết được người khác: Người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm 
cho muội lược tham, sân, sỉ, sẽ chứng quả Nhất lai, phải sanh đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết được người khác: Người này diệt trừ năm hạ phần kiết 
sử, sẽ được hóa sanh, tự chỗ ấy nhập Niết bàn, không còn phải trở lại đời này. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác: Người này, diệt trừ các lậu hoặc, tự tri tự 
chứng, đạt đạo và an trú ngay. trong đời hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Bạch Thế Tôn, 
như vậy là tối thượng về vấn đề giải thoát trí của người khác. 


15. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Thường trú luận. 
Bạch Thế Tôn, có ba loại Thường trú luận như thế này. Bạch Thế Tôn ở đây có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô sô trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn 
đời, nhớ rằng: “Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sông với tên như thế này, giòng họ như thế này, giai câp 
như thế này, ăn uống - như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấ ây chết đi, 
tôi được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, tuôi thọ như thế này.” Như vậy 
vị Ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Vị ấy nói rằng: “Trong thời quá khứ, 
tôi biết được thế giới là trong hoại kiếp hay thành hoại kiệp. Nhưng trong tương lai tôi không được biết 
thế giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngả và thế giới là thường trú, bắt sanh, vững chắc như 
đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền, luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy 
chúng vẫn thường trú.” Đó là Thường trú luận thứ nhất. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa môn hay Bà-la-môn nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị Ấy nhớ được nhiều 
đời sông quá khứ, như một thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, bốn 
thành kiếp hoại kiếp, năm thành kiếp hoại kiếp, mười thành kiếp hoại kiếp, nhớ rằng: “Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thê này, giòng họ như thế này, giai cầp như thế này, ăn uống như thế 
này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấ ây chết đi, tôi lại sanh tại, chỗ kia. Tại chỗ 
kia, tôi đã sống với tên như thê này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, 
lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này.” Như 
vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị â Ấy, nói: “Irong thời quá khứ, 
tôi biết được thế giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết được thế giới sẽ là trong 
hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ 
đá, còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú.” 
Đó là Thường trú luận thứ hai. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa môn hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tần, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định vị ấy nhớ được nhiều đời 

sông quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành kiếp hoại 
kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiệp, nhớ răng: “Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế 
này, giòng họ như thế này, giai câp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi 
thọ như thế này. Từ chỗ ây chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế 


Kinh Trường Bộ Page 361 of 466 


này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này.” Như 

vậy vị ây nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói: “Trong thời quá khứ, 

tôi biết được thế giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết được thê giới là trong 

hoại kiếp hay trong thành kiếp. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vứng chắc như đỉnh núi, như 

lêi bên còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyên luân hồi, chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn thường 
” Đó là Thường trú luận thứ ba. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề Thường trú luận. 


16. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Túc mạng trí. 
Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Sa môn hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sông 
quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi 
đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại kiếp thành kiếp. Nhớ rằng: “Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng 
họ như thế này, giai cập như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế 
này. Từ chỗ â ây chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sông với tâm như thế này, giòn 
họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thê 
này. Từ chỗ â ây chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sông với tâm như thế này, giòng 
họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thể 
này.” Như vậy, vị ây nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và những chỉ tiết. Bạch Thế Tôn, có 
những chư Thiên, mà tuổi thọ không thể đếm được hay không thể tính được. Nhưng dưới bất cứ ngã thể 
nào được có trong quá khứ, hoặc có sắc hay không sắc, hoặc có tưởng hay không tưởng, hoặc phi tưởng 
phi phi tưởng, chúng nhớ đến đời quá khứ với các đặc điểm và chỉ tiết như vậy. Bạch Thế Tôn, như vậy 
là tôi thượng về vấn đề Túc mạng trí. 


17. Lại nữa, bạch Thế Tôn điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Sanh tử trí của 
các loài hữu tình. Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ 
cần mãn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy với 
Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. VỊ â ây biết rõ Tăng, chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ: “Này các Hiền giả, những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo Chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
Chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cði Trời, trên 
đời này”. Như vậy, vị ây với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. VỊ â Ấy 
biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bât 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, như vậy là tôi thượng về vẫn đề Sanh tử trí của các loại 
hữu tình. 


18. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Thần túc thông. 
Bạch Thế Tôn, có hai loại thần thông như thế này. Bạch Thế Tôn, có loại thân thông hữu lậu, hữu dư y, 
được gọi là “không phải Thánh”. Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là “bậc 
Thánh”. 


Bạch Thế Tôn, thế nào là loại thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh”? Ở đây, 
bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ cần mãn, nhờ bất phóng dật, nhờ chánh 
ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy chứng được nhiều loại Thân túc thông sai khác. 
Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. Hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thô trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; đi trên 
nước không chìm như trên đất liền; ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, với bản tay chạm và rờ 
mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm 


Kinh Trường Bộ Page 362 of 466 


thiên. Bạch Thế Tôn, như vậy là loại thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh”. 


Bạch Thế Tôn, thế nào là thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là “bậc Thánh?” Ở đây, bạch Thế Tôn vị 
Tỷ kheo, nếu vị này muốn: “Đối VỚI SỰ Vật đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không đối nghịch”, và ở 
đây vị ấy an trú với tưởng không đối nghịch. Nếu vị ấy muốn: “Đối với sự vật không đối nghịch, ta sẽ an 
trú với tưởng đối nghịch”, và ở đây vị ây an trú với tưởng đối nghịch. Nếu vị ây muốn: “Đối VỚI Sự Vật 
đối nghịch và không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không đối nghịch”, và ở đây vị ấy an trú với 
tưởng không đối nghịch. Nếu vị ây muốn: “Đối với sự vật không đối nghịch và đối nghịch, ta sẽ an trú 
với tưởng đôi nghịch”, và ở đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. Nếu vị ây muốn: “Loại bỏ cả hai đối 
nghịch và không đối nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác”, và ở đây vị á trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác. Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư y, và được gọi là “bậc Thánh”. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là vô thượng về các loại Thần túc thông. Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và 
ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một Sa môn hay 
Bà-la-môn nào khác, có thê chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề các loại Thần túc thông. 


19. Bạch Thế Tôn, những gì có thê đạt được bởi một thiện nam tử có lòng tin, có tinh tấn, có kiên trì bởi 
sự kiên trì của con người, bởi sự tỉnh tấn của con người, bởi sự tiến bộ của con người, bởi sự nhẫn nhục 
của con người, đều được Thế Tôn chứng đạt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các dục lạc, dục 
lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc phàm phu, không xứng bậc Thánh, không có lợi ích. Thế Tôn cũng 
không đam mê tu hành khổ hạnh, khổ hạnh này là khổ, không xứng bậc Thánh, không có lợi ích. Thê 
Tôn có thể đạt được nếu Ngài muốn, một cách dễ dàng, một cách đầy đủ, sự hạnh phúc ngay trong hiện 
tại, do bốn Thiền định đem lại. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả SàriDUta, trong thời quá khứ, có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn nào còn lớn hơn, còn sáng suôt hơn Thê Tôn về vân đề giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, 
con trả lời không. Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiền giả Sảriputf4, trong thời vị lai, có vị Sa 
môn hay Bả-la-môn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được 
hỏi như vậy con trả lời không. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con; “Này Hiền giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả lời có. “Này 
Hiền giả Sàriputta, trong thời vị lai, có vị Sa môn hay Bà-la-môn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn đề 
giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả lời có. 


Bạch Thế Tôn, nếu có aI hỏi con: Này Hiền giả Sàriputta, trong thời hiện tại, có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn nào có thê bằng Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả lời không. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Vì sao, Tôn giả Sàriputta một mặt thì xác nhận là có, một mặt xác 
nhận là không có?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con sẽ trả lời: “Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có 
nghe nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời quá khứ, có vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác bằng Ta 
về phương diện giác ngộ.” Này Hiền giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: 
“Trong thời vị lai, có các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác bằng Ta về phương diện giác ngộ.” Này Hiền 
giả, trước mặt Thế Tôn tôi có nghe nói từ nơi Ngài tôi có nghi nhận: “Không có trường hợp, không có 
sự kiện trong một thế giới, hai vị A-la- hán, Chánh Đăng Giác cùng xuất hiện ở đời, không trước, không 
sau. Sự kiện như vậy không thể xảy ra”. Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như vậy, con đã 
nói lên đúng ý với Thế Tôn, không có sai lạc, không có hiểu lầm Thế Tôn? Có phải con đã trả lời thuận 
pháp, đúng pháp? Có phải không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích phê 
bình? 


Kinh Trường Bộ Page 363 of 466 


- Này Sàriputta, được hỏi và trả lời như vậy, Ngươi đã nói lên đúng ý với Ta, không có sai lạc, không có 
hiểu lầm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng pháp. Không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm 
ra lý do đề chỉ trích, phê bình. 


20. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 


- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như 
vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không 
tự mình tỏ lộ. Bạch Thể Tôn, nếu có một du sĩ ngoại đạo nào, tự thây mình chứng được dầu chỉ có một 
pháp, họ đã dương cờ (gióng trồng) lên rồi. Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế 
Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thần lực 
như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. 


- Hãy ghi nhận, này Udày! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 
Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udày!, nêu có một 
du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình dầu chỉ có một pháp như vậy, họ đã dương cờ (gióng trống) lên rồi. 
Này Udàyi hãy ghi nhận! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 
Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà khong tự mình tỏ lộ. 


21. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sàriputta: 

- Vậy SàrIputfA, Ngươi phải luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho các Tỷ kheo, lỷ kheo n1, các Nam 
cư sĩ và các Nữ cư sĩ. Này Sảriputta, nêu có những kẻ ngu nào còn nghĩ ngờ hay ngân ngại đối với Như 
Lai, nếu họ được nghe pháp phân biệt này, nghi ngờ hay ngần ngại của họ đối với Như Lai sẽ được diệt 


trừ. 


Như vậy, tôn giả Sàriputta nói lên lòng hoan hỷ của mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ “Sam 
pasàdaniyam, Tự hoan hỷ” được dùng cho câu trả lời này. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 364 of 466 


29. KINH THANH TỊNH 
(Pàsadika Suftta) 


Như vầy tôi nghe. 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên 
là Vedhamnà. 


Lúc bấy giờ, Nigantha Nàthaputta (Ni-kiền tử) vừa mới tạ thế ở Pàvà. Sau khi vị này tạ thế, các vị 
Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với 
binh khí bằng miệng - “Ngươi không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này. Sao Ngươi có thể biết 
pháp luật này? Ngươi theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói của ta tương ưng, lời nói Ngươi không 
tương ưng. Điều đáng nói trước, Ngươi nói sau; điều đáng nói sau, Ngươi nói trước. Điều Ngươi quan 
niệm trình bày, đã bị đảo lộn. Quan điểm của Ngươi đã bị thách đó. Ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải 
tỏa quan điểm của Ngươi! Hãy tự thoát khỏi bê tắc nêu Ngươi có thể làm được.” Hình như các đệ tử của 
Nigantha Nàthaputta muôn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trăng của Nigantha 
Nàthaputta cũng chán ngấy, cơ hiềm, và phản đối các vị Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày, 
tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 
Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, pháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ. 


2. Rồi Sa-di Cunda (Thuân- đà), sau khi an cư mùa mưa ở Pàvà đến thăm tôn giả Ananda ở Sàmàgama, 
sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda (A-nan) và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên. Sa-di 
Cunda bạch tôn giả Ananda: 


- Bạch Tôn giả, Nigantha Nàthaputta đã từ trần ở Pàvà sau khi vị này tạ thế, các Nigantha chia ra làm 
hai phái... Pháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ. 


Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sa-di Cunda: 


- Này Hiền giả Cunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để yết kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta 
hãy đi yết kiên Thế Tôn; sau khi đến xong, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. 


- Bạch Tôn giả, vâng! 
Sa-di Cunda vâng lời tôn giả Ananda. 


3. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sa-di Cunda, đi đến yết kiến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda có nói: “Nigantha Nàthaputta đã từ trần ờ Pàvà. Sau khi vị này từ trần, các 
vị Nigantha chia ra làm hai phái... pháp y chỉ đã bị đỗ vỡ, không có chỗ y chỉ.” 


- Này Cunda, như vậy ở đây pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng 
hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đắng Giác tuyên thuyết. 


4. Này Cunda, ở đây có vị đạo sư không phải là Chánh Đăng Giác, có pháp luật đã được trình bày tuyên 
bó một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết. Và người đệ tử trong pháp này, không thành tựu và an trú trong pháp và tùy 
pháp, không sông đúng chánh hạnh, không sông đúng tùy pháp, sống vượt ra ngoài ¡ pháp. Người đệ tử ây 
cần được nói như sau: “Này Hiền giả, thật là lợi ích cho Ngươi. Thật khéo chứng đắc cho Ngươi. Đạo sư 


Kinh Trường Bộ Page 365 of 466 


của Ngươi không phải là vị Chánh Đăng Giác. Pháp của Ngươi đã được trình bày, tuyên bố một cách 
vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên 
bô. Và Ngươi trong pháp này, không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng 
chánh hạnh, không sông đúng tùy pháp, vượt ra ngoài pháp. Này Cunda, như vậy ở đây, vị đạo sư đáng 
quớ trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử đáng tán thán. Này Cunda, với vị đệ tử như 
vậy, nên nói như sau:” Này Đại đức, dầu Đại đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình 
bày, ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. 
Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bảy tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, 
không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết.” 


5. Này Cunda, ở đây, vị đạo sư không là vị Chánh Đăng Giác, và pháp được trình bày tuyện bố một cách 
vụng. về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác tuyên 
thuyết, và vị đệ tử trong pháp này, sống thành tựu pháp và tùy pháp, sông theo chánh hạnh, sống đúng 
tùy pháp, sống thuận theo pháp. Người này nên được nói như sau: “Này Hiền giả, thật không lợi ích cho 
Ngươi, thật không khéo chứng đắc cho Ngươi. VỊ đạo sư của Ngươi không là vị Chánh Đăng Giác và 
pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn. không hướng đến an 
tịnh, không, do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết, những người trong pháp này sống thành tựu pháp và 
tùy pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sông thuận theo pháp”. Này Cunda, ở đây vị đạo 
sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng quớ trách. Này Cunda, với vị đệ 
tử như vậy, có ai, nên nói như sau: “ “Thật vậy, Đại đức thành tựu theo chánh hạnh, tính tấn trong chánh 
hạnh, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tỉnh tấn hơn nữa, tất cả đều 
không được phước đức.” Vì sao vậy? Này Cunda, vì pháp được trình bảy tuyên bố một cách vụng về, 
không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. 


6. Này Cunda, ở đây vị đạo sư là vị Chánh Đăng ( Giác, pháp được khéo giảng và trình bảy, có hiệu năng 
hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. VỊ đệ tử trong pháp này sông 
không thành tựu pháp và tùy pháp, sống không theo chánh hạnh, sông không đúng tùy pháp, sông không 
thuận theo pháp. VỊ đệ tử ây cân phải được nói: “Này Hiền giả, thật không lợi ích cho Ngươi, thật không 
khéo chứng đắc cho Ngươi. Vị đạo sư của Ngươi là vị Chánh Đăng Giác, pháp được khéo tuyên bố trình 
bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Nhưng Ngươi 
trong pháp này sông không thành tựu pháp, sông không theo chánh hạnh, sông không đúng tùy pháp, 
sông không thuận theo pháp.” Này Cunda, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được 
tán thán, ở đây vị đệr tử đáng quở trách. Nếu có ai, hãy nói với vị đệ tử ấy như sau: “Đại đức hãy thực 
hành đúng như pháp do vị đạo sư của Đại đức trình bày và tuyên thuyết. Ai có điều tra, ai có bị điều tra, 
ai có bị điều tra rồi như thực thi hành, tất cả đều được phước báo”. Vì sao vậy? Này Cunda, pháp luật 
này khéo thuết khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết. 


7. Này Cunda ở đây vị đạo sư là Chánh Đăng Giác, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có 
hiệu năn hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Cháng Đăng Giác tuyên thuyết, và vị đệ tứ trong pháp này 
sống thành tựu pháp và tùy pháp, sông thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. 
Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy nói như sau: “Này Hiền giả, thật là lợi ích cho Ngươi, thật khéo chứng đã 
cho Ngươi. VỊ đạo sư của Ngươi là vị A la hán Chánh Đăng Giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được 
khéo trình bày, có hiệu măng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Và 
Ngươi trong pháp này sông thành tựu pháp và tùy pháp, sông thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, 
sông thuận theo pháp”. Này Cunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được 
tán thán, ở đây vị đệ tử cũng đáng được tán thán. Này Cunda, nêu có ai, hãy nói vị đệ tử ây như sau: 
“Thật vậy, Đại đức thành tựu như pháp, tỉnh tấn như pháp, người khen, người được khen, người được 
khen như vậy lại càng tỉnh tấn thực hành, tất cả đều được nhiêu công đức”. Vì sao vậy? Này Cunda, vì 
pháp luật được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, 
do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. 


Kinh Trường Bộ Page 366 of 466 


8. Này Cunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đẳng Giác, và pháp được khéo 
tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác 
tuyên thuyết. Và các vị đệ tử chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa 
được tỏ lộ cho các vị này, chưa được trình bày rõ ràng, với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được trở 
thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài Người, và vị đạo sư viên tịch. Này Cunda, đôi với vị 
đạo sư như vậy, nếu viên tịch, các đệ tử SẼ ưu tư rất nhiều. Vì sao vậy? Vì đạo sư của chúng ta xuất hiện 
ở đời, và pháp được khéo tuyên. thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đên an tịnh, do 
vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Nhưng chúng. ta chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho chúng ta với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu 
dụng, chưa được khéo trình bày cho loài Người, và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Cunda, vị Đạo 
sư như vậy có viên tịch, các đệ tử có sự ưu tư. 


HN Này Cunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, pháp được khéo tuyên 
bố và được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên 
thuyết. Và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho các 
vị ây với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài Người, và 
vị đạo sư của những vị ấy viên tịch. Này Cunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các đệ tử không có ưu 
tư. Vì cớ sao? Vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, pháp được 
khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết. Còn chúng ta được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
được tỏ lộ cho chúng ta biết với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình 
bày cho loài Người, và vị Đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Cunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các 
đệ tử không có ưu tư. 


10. Này Cunda, nếu phạm. hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, nếu không có một vị đạo sư là 
một vị Thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi 
trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là không viên mãn, trong trường hợp như vậy. Này 
Cunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, và nếu có vị đạo sư là một vị Thượng tọa 
có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng thành, một phạm 
hạnh như vậy được xem là viên mãn, trong trường hợp như vậy. 


11. Này Cunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chỉ phần như vậy, và có vị đạo sư là vị Thượng tọa 
có nhiêu kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã, đến tuôi trưởng thành, nhưng 
không có các vị Thượng tọa Tỷ kheo, những vị đệ tử là những vị sáng suốt, tự điều phục, vô úy, đa văn, 
đã đạt đến sự an ôn, có thê thuyết diệu pháp, với giáo lý ngoại đạo được khởi lên có thê khéo nhiếp phục 
với giáo pháp của mình, có thể thuyết điệu pháp bất tư nghì; như vậy phạm hạnh này không thể viên 
mãn bởi chỉ tiết này. 


12. Này Cunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ về những phương diện này, vị đạo sư là vị Thượng tọa, 
có nhiêu kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuôi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và 
những vị Thượng tọa Tỷ kheo, những vị đệ tử... nêu không CÓ Các VỊ Trung lạp Tỷ kheo, những vị đệ 
tử... Có các vị Trung lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... nhưng nêu không có các vị Hạ lạp Tỷ kheo, những vị 
đệ tử... có các Hạ lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... nhưng nếu không có các vị Trưởng lão Tỷ kheo mi, các 
vị đệ tử... nhưng nếu không CÓ Các VỊ Trung lạp Tỷ kheo mi, các vị đệ tử... nhưng nếu không có các vị Hạ 
lạp Tỷ kheo mi, các vị đệ tử... có các vị Hạ lạp Tỷ kheo ni, các vị đệ tứ... nhưng nếu không có Nam cư sĩ 
đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh... có những Nam cư sĩ đệ tử, những VỊ tại Ø1a, 
mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh... nhưng nếu không có những Nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc 
áo trăng, chập nhận dục lạc... có những Nam cư sĩ đệ tử, những VỊ tại gia, mặc áo trăng, chấp nhận dục 
lạc... nhưng nêu không có những Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh... 

có những Nư cư sĩ đệ tử, những vị tại giam mặc áo trăng, sống theo phạm hạnh... nhưng nêu không có 
những Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng chấp nhận dục lạc... có những Nữ cư sĩ đệ tử, 


Kinh Trường Bộ Page 367 of 466 


những vị tại gia, mặc áo trắng chấp nhận dục lạc ...phạm hạnh như vậy nếu không được thành công, 
hưng thịnh, phát triên và phô thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bô giữa các người, nhưng không đạt 
được danh xưng và lợi dưỡng một cách tôi thăng, phạm hạnh như vậy không được viên mãn về phương 
diện này. 


13. Này Cunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ với những phương diện này, vị đạo sư là Thượng tọa có 
nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những 
vị Thượng tọa là những bậc Tỷ kheo, những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục... thuyết pháp diệu dụng, có 
Trung lạp Tỷ kheo đệ tử, có Hạ lạp Tỷ kheo đệ tử, có Trưởng lão Ni đệ tử, có Trung lạp Ni đệ tử, có Hạ 
lạp Ni đệ tử, có Nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trăng, sông theo phạm hạnh, có Nam cư sĩ đệ 
tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc, có Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, 
sống theo phạm hạnh, có những vị Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc; 
phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triên, và phô thông một cách rộng rãi, khéo tuyên 
bố giữa các người, đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tôi thắng, phạm hạnh như vậy được viên 
mãn về phương diện này. 


14. Này Cunda, nay Ta hiện tại là bậc Đạo sư xuất hiện ở đời, là bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, và 
pháp được khéo tuyên bó, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị Chánh 
Đăng Giác trình bày, và các vị đệ tử của Ta tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài Người. 
Này Cunda, nay Ta là vị Đạo sư Trưởng lão, có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngay, đã đến tuôi 
trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng thành. 


15. Này Cunda, nay Ta có những vị Thượng tọa Tỷ kheo đệ tử sáng suốt, tự biết điều phục, vô úy, đa 
văn, đã đạt đến sự an ồn, có thể thuyết diệu pháp, ‹ đối với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo 
thuyết phục với giáo pháp của mình, có thê thuyết điệu pháp bất khả tư nghì. Này Cunda, Ta lại có 
những Trung lạp Tỷ kheo sáng suốt. Này Cunda, nay Ta có những vị Hạ lạp Tỷ kheo đệ tử. Này Cunda, 
nay Ta có những vị Trưởng lão Tỷ kheo mi đệ tử. Này Cunda, nay Ta có những vị Trung lạp Tỷ kheo mi 
đệ tử. Này Cunda, nay Ta có những vị Hạ lạp Tỷ kheo ni đệ tử. Này Cunda, nay Ta có những vị Nam cư 
sĩ, là những vị tại gia, mặc áo trắng, sông theo phạm hạnh. Này Cunda, nay Ta có những vị Nam cư sĩ, là 
những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Này Cunda, nay Ta có những vị Nữ cư sĩ, là những VỊ 
tại gia, mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh. Này Cunda, nay Ta có những vị Nữ cư sĩ là những vị tại gia, 
mặc áo trắng chấp nhận dục lạc... Này Cunda, nay Phạm hạnh của Ta được thành công, hưng thịnh, phát 
triển, và phô thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa mọi người. 


16. Này Cunda, đối với tất cả những vị đạo sĩ nay xuất hiện ở đời; này Cunda, Ta không thấy một vị đạo 
sư nảo khác có thể bằng Ta về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Này Cunda, đối với tất 
cả các đoàn thể, các hội chúng nay xuât hiện ở đời; này Cunda, Ta không thấy một đoàn thể nào khác có 
thể bằng đoàn thể Tỷ-kheo về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tôi thượng. Nếu có ai, khi tả một 
phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách 
viên mãn, vị ấy nếu tuyên bố đúng đắn sẽ tuyên bố như sau: “Thành tựu hết thảy tướng... phạm hạnh 
được khéo tuyên bố”. Này Cunda, Uddaka con của Ràma thường nói: “Thấy mà không thấy”. Thấy cái 
gì mà không thấy? Với một con dao sắc bén, chỉ thấy, lưỡi dao không thấy khía cạnh sắc bén của dao. 
Này Cunda, đây là nghĩa của câu: “Thây mà không thấy”. Này Cunda, ở đây Uddaka con của Ràma đề 
cập đến một vật đê tiện, hạ liệt, thuộc vê phàm phu, không xứng bậc Thánh, không có lợi ích, nói về con 
dao. Này Cunda, nếu nói đúng đắn câu “Thấy mà không thấy”, thời phải nói như sau: “Thấy mà không 
thấy”. Vị ấy thấy cái gì mà không thấy? Một phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, đầy đủ hết thảy 
tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. 
Chính vị ấy thấy phạm hạnh này. Nếu vị Ấy, trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm 
vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ây sẽ không thấy gì. Nếu vị ây thêm vào một phương diện nảo tại chỗ nào, 
nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào 


Kinh Trường Bộ Page 368 of 466 


tại chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Như vậy gọi là “Thấy mà 
không thấy”. Này, Cunda, nêu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng... phạm hạnh được 
khéo tuyên bó, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau: “Phạm hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết 
thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình 
bày”. 


17. Do vậy, này Cunda, những pháp do Ta tự chứng tri và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả các Ngươi hãy 
hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau 
để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc 
cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và cho loài Người. Này 
Cunda, thế nào là những pháp do Ta tự chứng tri và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả các Ngươi hãy hội 
họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, đề 
cho phạm hạnh này được tôn tại lâu đài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho 
muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và cho loài Người? Những 
pháp ấy là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác chị, Tám 
Thánh đạo. Này Cunda, những pháp ấy do Ta tự chứng tri và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả Ngươi hãy 
hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, 
để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc của muôn loài, vì an lạc 
cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và cho loài Người. 


18. Này Cunda, các Ngươi hãy hội họp với nhau trong tỉnh thần hòa đồng và tương kính, không có tranh 
luận nhau. Có vị đồng phạm hạnh nói pháp giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ rằng “VỊ Đại đức này 
nắm nghĩa sai lạc hay hành văn sai lạc”, các Ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán 
thán không bác bỏ, các Ngươi nên nói với vị ấy: 


“Này Hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này hay cách hành văn kia, cách nào thích "hợp hơn? Giữa 
những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn?” Nếu vị ấy trả lời: “Này 
Hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này thích hợp hơn cách hành văn kia. Giữa những cách hành văn 
này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia”, các Ngươi không nên bác bỏ vị ây, không nên phi báng vị Ấy. 
Không bác bỏ, không phỉ báng, các Ngươi phải giải thích cho vị ấy một cách cân thận cả nghĩa lẫn hành 
văn. 


19. Lại nữa này Cunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ 
rằng: “Vị Đại đức ấy nắm nghĩa sai lạc nhưng hành văn đúng đắn”, các Ngươi không nên tán thán, 
không nên bác bỏ. Không thán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ây: , Này Hiền giả, giữa 
những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn?” Nếu vị ấy trả lời: “Này 
Hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia”, các Ngươi không nên bác 
bỏ, không phi báng, các Ngươi phải giải thích một cách cân thận ý nghĩa đúng đắn cho vị ấy. 


20. Này Cunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ rằng: “Vị 
Đại đức này năm nghĩa đúng đắn, nhưng hành văn sai lạc”, các Ngươi không nên tán thán, không nên 
bác bỏ. Không tán thán không bác bỏ, các Ngươi nên nói với vị ây: “Này Hiền giả, giữa những cách 
hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn?” Nếu vị ấy trả lời: “Giữa những cách 
hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia”, các Ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phi 
báng vị ấy. Không bác bỏ, không phi báng, các ngươi phải giải thích một cách cân thận cách hành văn 
cho vị ấy. 


21. Này Cunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa Tăng chúng, nếu các Ngươi nghĩ rằng: “Vị 
Đại đức này nắm nghĩa đúng đắn và hành văn đúng đắn”, các Ngươi nên tán đồng và tán thán vị ây VỚI 
câu: “Thật là tốt đẹp”, các Ngươi phải nói với vị aầy” “Thật là tốt đẹp”, các Ngươi phải nói với vị Ấy: 
“Này Hiền giả thật là lợi ích cho chúng tôi, này Hiền giả thật là lợi ích cho chúng tôi; này Hiền giả, thật 


Kinh Trường Bộ Page 369 of 466 


là may mắn cho chúng tôi; này Hiền giả, thật là may mắn cho chúng tôi, khi chúng tôi thấy một vị đồng 
phạm hạnh như Hiện giả, tinh thông nghĩ lý như vậy, tính thông hành văn như vậy”. 


22. Này Cunda Ta không thuyết giảng chỉ để ngăn chận các lậu hoặc ngay trong hiện tại. Này Cunda, Ta 
không thuyết pháp, chỉ để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai mà thôi. Này Cunda, Ta thuyết pháp vừa 
đề ngăn chận các lậu hoặc ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai nữa. Do 
vậy, này Cunda, tắm y mà Ta cho phép các Ngươi mặc, như vậy vừa đủ cho các Ngươi ngăn chận lạnh, 
ngăn chận nóng, ngăn chận sự xúc chạm của các loài ruôi muỗi, của gió, mặt trời và các loài rắn, và các 
che dấu sự hồ thẹn. Các món ăn khất thực mà Ta cho phép các Ngươi dùng, như vậy vừa đủ để nuôi 
dưỡng thân thẻ, giúp thân thể sống còn, tránh khỏi nguy hại và giúp đời sông phạm hạnh với hy vọng: 
“Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Nhờ vậy đời sống của ta 
mới khỏi bị lầm lỗi và ta sống an lạc.” Nhà cửa nào mà Ta cho phép các ngươi an trú, như vậy vừa đủ 
cho các Ngươi ngăn chận lạnh, ngăn chận nóng, ngăn chận sự xúc chạm của ruôi muỗi, _g1ó, mặt trời và 
các loài răn, chỉ với mục đích tránh thoát sự nguy hiểm của thời tiết, và an hưởng đời sông tịnh cư. Các 
dược phẩm và thuốc trị bịnh mà Ta cho phép các Ngươi dùng, như vậy vừa đủ đề ngăn chận các cảm thọ 
đau ốm khởi lên và để gìn giữ sức khỏe. 


23. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: “Các Sa-môn Thích tử sống 
đam mê hỷ lạc”. Này Cunda, nếu được nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo phải được trả lời như vậy: “Này 
Hiền giả, thế nào là đam mê hý lạc? Đam mê hỷ lạc có nhiều loại, có nhiều cách”. Này Cunda, bốn loại 
đam mê hý lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không có lợi ích, 
không hướng đến yếm ly, vô tham, tich diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ và Niết-bản. 


Thế nào là bốn? Này Cunda, ở đây có người ngu s1, sau khi sát sanh, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là 
hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này Cunda, ở đây có người sau khi lấy của không cho, tự mình sung sướng, 
hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này Cunda, ở đây có người sau khi nói láo, tự mình sung Sướng, 
hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa này Cunda, ở đây có người say đắm, đam mê sống vây quanh với 
năm món dục lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Này Cunda, bốn loại hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm 
phu, không xứng Thánh hạnh, không có lợi ích, không hướng đến yêm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. 


24. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra, các ngoại đạo có thê hỏi: “Các Sa-môn Thích tử có phải sống 
đam mê bốn loại hỷ lạc này không?” Họ cần phải được trả lời: “Chớ có nói như vậy. Các ông nói như 
vậy là nói không đúng đắn. Nói như vậy là các ông xuyên tạc, không đúng sự thật, không thực có”. Này 
Cunda, có bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yếm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 


Thế nào là bốn? Này Cunda, ở đây vị Tỷ- -kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú Sơ thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. Đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo diệt 
tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả. . chứng và trú Thiền thứ 
ba... Đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ .. . chứng và trú Thiền thứ tư.. 
Đó là hỷ lạc thứ tư. Này Cunda, bốn loại hÿ lạc nhất định đưa đến yếm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này Cunda, sự kiện này có thể xây ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: “Các 
vị Sa-môn Thích tử đang sống đam mê bốn loại hỷ lạc này”. Họ cần phải được trả lời: “Nói như vậy là 
phải; các ông nói như vậy là nói đúng đắn. Nói như vậy là các ông không xuyên tạc, đúng sự thật, và 
thực có”. 


DẶnG Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đọa có thể nói: “Này Hiền giả, những ai sống 
đam mê theo bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi kết quả gì, lợi ích gì?” Được nói vậy, phải trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo như sau: “Này Hiền giả, những ai sống đam mê bốn loại hý lạc ấy, có thể mong đợi 


Kinh Trường Bộ Page 370 of 466 


bôn kêt quả, bôn sự lợi ích. 


Thế nào là bốn? Này Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo diệt trừ ba kiết sử, được nhập vào dòng Thánh, không 
còn bị đọa lạc, nhất định sẽ được giác ngộ. Đó là kết quả thứ nhất. Lại nữa này Hiền giả, vị Tỷ-kheo diệt 
trừ ba kiết sử, làm muội lược tham, sân, si, chứng bậc Nhật lai, chỉ còn trở lại đời này một lần nữa trước 
khi diệt tận khổ đau. Đó là kết quả thứ hai, lợi ích thứ hai. Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo diệt trừ 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh ở tại chỗ ấy mà nhập Niết- bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. 
Như vậy là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba. Lại nữa, này Hiền giả, vị jộ -kheo diệt trừ các lậu hoặc, tự 
mình chứng tri, chứng ngộ và an trú ngay trong hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Như vậy là 
kết quả thứ tư. Này Hiền giả, vị nào sông đam mê bốn loại hỷ lạc này, có thể mong đợi bốn kết quả, bốn 
lợi ích như vậy”. 


26. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: - “Các Sa-môn Thích tử sống 
không giữ vững lập trường”. Này Cunda, các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy cần phải được trả lời như sau: 
“Này Hiền giả, Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, là bậc .A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thuyết, đã trình bày 
những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này Hiền giả, giống như cột trụ bằng đá hay bằng sắt, chân 
cột được khéo chôn sâu vào đất, không lắc qua lại, không có rung động. Cũng vậy này Hiền giả, Thế 
Tôn, vị đã biết, đã thấy là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các 
đệ tử cho đến trọn đời. Này Hiền giả, giống như cột trụ bằng đá hay bằng sắt, chân cột được khéo chôn 
sâu vào đất, không lắc qua lại, không có rung động. Cũng vậy này Hiền giả, Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy 
là bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. 


Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo là bậc “A-la-hán, đã diệt trừ các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không 
thể làm chín việc sau đây: Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể cô ý tước đoạt 
sanh mạng của loài hữu tình; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thê lẫy của không cho, tức là ăn 
trộm; vị Tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể hành dâm; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, 
không thể biết mà nói láo; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thê cất chứa tiền của để hưởng thọ 
dục lạc, như khi còn tại gia; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể đi con đường hành tham; vị 
Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể đi con đường hành sân; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc, 
không thể đi con đường hành sĩ; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành theo 
sợ hãi. Này Hiền giả, một vị Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, đã diệt tận các lậu hoặc, phạm 
hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt 
trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chín việc như vậy”. 


27. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói như sau: “Đối với quá khứ, Sa- 
môn Gotama có tri kiên siêu viỆt. Nhưng đôi với tương lai, Sa-môn Gotama không có tri kiên siêu vIiỆt; 
như sự việc xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy ra như vậy?” Như vậy, các vị dụ sĩ ngoại đạo này chủ 
trương rằng tri kiến về vấn đề này có thê được trình bày nêu rõ bởi tri kiến một vấn đề khác, như những 
kẻ nøu s1, không thông minh khác. Này Cunda, về vấn đề quá khứ, Như Lai có thức nhớ đến đời sống 
quá khứ. Ngài muôn như thế nào, Ngài có thể nhớ xa được như vậy. về vẫn đề vị lai, Như Lai có trí do 
tuệ sanh: “Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn đời sống nào khác nữa”. 


28. Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả 
lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chơn chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai 
cũng không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chơn chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai 
biết thời trả lời câu hỏi ấy. 


Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là hy vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Này 
Cunda, nêu những ,øì thuộc vị lai là chơn chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả 
lời. Này Cunda, nêu những gì thuộc vị lai là chơn chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời 


Kinh Trường Bộ Page 371 of 466 


câu hỏi ây một cách văn tắt. 


Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. 
Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại và chơn chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng 
không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chơn chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết 
thời trả lời câu hỏi ấy. Như vậy, này Cunda, đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, Như Lai là vị nói 
phải thời nói chơn chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng Pháp, nói đúng Luật. Do vậy mới gọi là 
Như Lai. 


29. Này Cunda, trong thế giới này với chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la- 
môn, với chư Thiên và loài Người, những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được phân biệt, 
được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, tất cả đều được Như Lai biết rõ. Do vậy mới gọi là Như 
Lai. Này Cunda, trong thời gian giữa đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh Đăng Giác và đêm 
Như Lai nhập Vô dư y Niết-bàn ĐIỚI, trong thời gian ây, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, 
nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy, chớ không gì khác. Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Cunda, 
Như Lai nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy nên được gọi 
là Như Lai. Đối với thế giới với chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bả-la-môn, 
với chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc Toàn Thắng, không ai có thê thắng nổi, bậc Toàn kiến, bậc 
Tự Tại. 


30. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: “Thế nào Hiền giả, Như Lai 
có tồn tại sau khi chết không. Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm?” Này Cunda, được nói vậy, 
Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Như Lai không có nói: “Như Lai có tồn tại sau khi chết. 
Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm!” Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo 
có thê nói: “Thê nào Hiền giả, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, có phải không? Như vậy là đúng 
sự thật, ngoài ra là sai lầm?” Này Cunda, được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đọa như sau: 
“Như Lai không có nói: “Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai 
lầm!” Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: “Thế nào Hiền giả, Như Lai 
có tồn tại và không tồn tại sau khi chết... Như lai không tôn tại và không không tồn tại sau khi chết? Như 
vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm?” Này Cunda được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại 
đạo như sau: “Như Lai không có nói: “Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. 
Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm!”. 


31. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: “Này Hiền giả, vì sao Sa môn 
Gotama lại không nói?” Này Cunda, được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngOẠi ‹ đạo như sau: “Này 
Hiền giả, vì không liên hệ đến lợi ích, không liên hệ đến Pháp, không liên hệ đên căn bản phạm hạnh, 
không hướng đến yêm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Do vậy Thế Tôn 
không trả lời.” 


32. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: “Này Hiền giả, Sa môn 
Gotama nói điều gì?” Này Cunda, được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Đây là 
Khô, này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là Khổ tập, này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là 
Khổ diệt, này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến Khổ diệt, này Hiền giả, đó là 
điều Thế Tôn nói.” 


33. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: “Này Hiền giả, vì sao Thế Tôn 
lại nói vậy?” Này Cunda, được nói như vậy, Ngươi phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau: “Này 
Hiền giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến Pháp, liên hệ đến căn bản phạm hạnh, vì nhất định hướng đến 
yêm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Do vậy, Thế Tôn mới nói.” 


Kinh Trường Bộ Page 372 of 466 


34. Này Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng nói 
cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các Ngươi, sao 
Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? Này Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện 
luận nào đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện nào không đáng nói cho các 
Ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? 


Này Cunda, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng 
nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi, và những biện luận không đáng nói cho các Ngươi? Này 
Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có những quan điềm như sau, có những tri kiến như sau: “Bản ngã 
và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm”. Có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: 


“Bản ngã và thế giới là không thường còn... 

“Bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn.. 

“Bản ngã và thế giới là không thường còn vả không không thường còn.. 

“Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra.. 

“Bản ngã và thế giới là do người khác tạo Ta.. 

“Bản ngã và thế giới là do mình tạo ra và do người khác tạo ra.. 

“Bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo ra và cũng không phải không do mình tự tạo ra.. 

“Bản ngã và thế giới là tự nhiên sanh, không do mình tư tạo ra, không do người khác tạo ra. Như vậy là 
đúng sự thực, ngoài ra sai lầm. 


“Lạc, khổ là thường còn... 

“Lạc, khổ là vô thường... 

“Lạc, khổ là thường còn vả vô thường... 

Lạc, khổ là không thường còn và không vô thường 

“Lạc, khổ là do tự mình tạo ra... 

“Lạc, khổ là do người khác tạo ra.. 

“Lạc, khổ là do tự mình tạo ra và do người khác tạo ra.. 

“Lạc, khổ là đo tự nhiên sanh, không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra đều là sai lầm”. 


35. Này Cunda, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: “Bản ngả 
và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”. Ta đến những vị ây Và nÓI: 
“Này Hiền giả có phải Hiền giả nói rằng: “Bản ngã và thế giới là thường còn” không?” Nếu các vị ấy trả 
lời: “Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”, thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? 
Có một sô hữu tình có những tư tưởng sai khác. Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan 
điểm của Ta, chớ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây Ta cao hơn về thượng trí. 


36. Này Cunda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có quan điêm như sau, có tri kiên như sau: 


“Bản ngã và thế giới là thường còn... 

“Bản ngã và thế giới là không thường cỏn.. 

“Bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn.. 

“Bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn.. 

“Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra.. 

“Bản ngã và thế giới là do người khác tạo I Ta.. 

“Bản ngã và thế giới là do tự mình tạo ra và do người khác tạo ra.. 

“Bản ngã và thế giới là do tự mình tạo ra và không do người khác tạo Ta. 

“Bản ngã và thế giới do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo, không do người khác tạo ra... 


Kinh Trường Bộ Page 373 of 466 


“Lạc, khổ là thường còn... 

“Lạc, khổ là vô thường... 

“Lạc, khổ là thường còn và vô thường... 

“Lạc, khổ không thường còn và không vô thường... 

“Lạc, khổ là tự mình tạo ra.. 

“Lạc, khổ là tự người khác tạo Ta.. 

“Lạc, khổ là tự mình tạo ra và tự người khác tạo ra.. 

“Lạc, khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và ;à không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra đều là sai lầm”. 


Ta đến những vị ấy và nói: Này Hiền giả, có phải Hiền giá nói rằng: “Lạc, khổ là tự nhiên sanh, không 
tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra?” Nếu các vị ấy trả lời: “Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra 
đều là sai lầm”, thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Có một số hữu tình có những ý tưởng Sal 
khác. Này Cunđa Ta cũng không xem quan điêm ây ngang bằng quan điểm của Ta, chớ đừng nói cao 
hơn. Như vậy ở đây Ta cao hơn về thượng trí. Này Cunda, những biện luận về các tà kiến liên hệ đến 
quá khứ tôi sơ này, biện luận nào đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện 
luận nào không đáng nói cho các Ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? 


37. Này Cunda, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng 
nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi; và những biện luận không đáng nói cho các Ngươi? 


Này Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la- -môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: 
“Bản ngã là có sắc, không bệnh, sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm”. 


Lại nữa này Cunda, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có những quan điêm như sau, có những tri kiên như 
SaU: 


“Bản ngã là vô SắC.. 

“Bản ngã là có sắc và vô sắc.. : 

“Bản ngã là không có sắc và không vô sắc... 

“Bản ngã là có tưởng... 

“Bản ngã là vô tưởng... 

“Bản ngã là có tưởng và vô tưởng... 

“Bản ngã là không có tưởng và không vô tưởng... 

“Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai 
lầm”. 


38. Này Cunda, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nảo có quan điểm như sau, có trí kiến như sau: “Bản ngã 
có sắc, không bệnh sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm”, Ta đến những vị ấy và 

ói: “Này Hiền giả có phải Hiền giả có nói: “Bản ngã là có sắc, không có bệnh sau khi chết?” Nếu các vị 
¡ trả lời: “Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm”, thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? 
Này Cunda, vì có mọt sô hữu tình có những tư tưởng sai khác. Này Cunda, Ta cũng không xem quan 
điểm ấy ngang bằng quan điểm của Ta, chớ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây, Ta cao hơn về thượng trí. 


39. Này Cunda, có những Sa-môn, Bả-la-môn có những quan điêm như sau, có những tri kiên như sau: 


“Bản ngã là có sắc... 

“Bản ngã là vô SắC.. 

“Bản ngã là có sắc và vô sắc.. 

“Bản ngã là không có sắc và không Vô sắc... 


Kinh Trường Bộ Page 374 of 466 


“Bản ngã là có tưởng... 

“Bản ngã là vô tưởng... 

“Bản ngã là có tưởng và vô tưởng... 

“Bản ngã là không có tưởng và không vô tướng... 

“Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai 
lầm”. 


Ta đến những vị ấy và nói: “Này Hiền giả, có phải Hiền giả nói rằng: “Bản ngã là đoạn diệt biến hoại, 
sau khi chết không có tồn tại?” Này Cunda nếu những vị ấy nói: “Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là 
sai lầm”, thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Vì có một số hữu tình có những tư tưởng Sa1 
khác. Này Cunda, Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của Ta chớ đừng nói cao 
hơn. Như vậy ở đây, Ta cao hơn về thượng trí. Này Cunda, những biện luận về những tà kiến liên hệ đến 
tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện luận 
nào không đáng nói cho các Ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? 


40. Này Cunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ 
tối sơ này vả các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp Niệm xứ được ta tuyên 
thuyết, trình bày. Thế nào là bốn? Này Cunda, ở đây vị Tỷ kheo sông quan thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham, sân ở đời, sông quán thọ trên các cảm thọ... trong các 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tính giác, chánh niệm, với mục đích nhiệp phục tham ưu ở 
đời. Này Cunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua các biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối 
sơ này và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này mà bốn Niệm xứ được Ta truyền thuyết 
trình bày. 


41. Lúc bấy giờ, Tôn giả Upavàna đang đứng sau lưng hầu quạt Thế Tôn. Tôn giả Upavàna bạch Thế 
Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật 
là thanh tịnh! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là tuyệt đối thanh tịnh! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này 
tên là gì? 

- Này Upavàna, pháp thoại này là Thanh tịnh (Pàsàdikà), hãy như vậy mà phụng trì. 

Thế Tôn thuyết dạy như vậy. Tôn giả Upavàna hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 375 of 466 


30. KINH TƯỚNG 
(Lakkhana Sutta) 


Như vầy tôi nghe. 

Tụng Phẩm I 

1. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy 
gIỜ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. - “Bạch Thế Tôn”, các vị Tỷ-kheo đáp lời Thế Tôn. 
Thế Tôn giảng như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, những ai có đầy đủ ba mươi hai tướng Đại Trượng phu này, những VỊ Ấy sẽ chọn hai 
con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia sẽ làm vị Chuyên luân Thánh 
vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món 
báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, 
gia chủ báu và thứ bảy là tướng quận báu. VỊ này có đến hơn một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, 
chiến thắng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên 
và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nêu vị này, từ bỏ gia đình, xuất gia 
sông không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. 

2. Này các Tỷ-kheo, ba mươi hai tướng Đại Trượng phu này là gì mà những aI đầy, đủ những tướng Đại 
Trượng phu này sẽ chọn đi hai con đường, không còn con đường nào khác? Nếu sống tại gia, sẽ làm vị 
Chuyền luân Thánh vương... Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, vị ấy sẽ thành bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời? 


Này các Tỷ-kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc Đại 
nhân. 


Này các Tỷ-kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tăm xem với trục xe 
vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đây đủ... 


Này các Tỷ-kheo, vị này có gót chân thon dài... 

VỊ này có ngón tay, ngón chân dài... 

Vị này có tay chân mềm mại... 

VỊ này tay chân có màn da lưới... 

Vị này có mắt cá tròn như con sò... 

Vị này có ống chân như con đê rừng... 

Vị này đứng thắng, không co lưng xuống có thê sờ đầu gói với hai bàn tay... 
VỊ này có tướng mã âm tàng... 


VỊ này có màu da đông, màu sắc như vàng... 


Kinh Trường Bộ Page 376 of 466 


Vị này có da trơn mướt, khiến bụi không thê bám dính vào... 
VỊ này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông... 


Vị này có lông mọc xoáy trong thăng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy 
lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy vê hướng mặt... 


Vị này có thân hình cao thăng... 

VỊ nầy có thân với các góc cạnh tròn đầy, đều đặn... 
VỊ này có nửa thân trước như thân con sư tử... 

Vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai... 


Vị này có thân thể cân đối như cây bàng. Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài 
của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân... 


VỊ này có bán thân trên vuông tròn... 

Vị này có vị giác rất nhạy bén... 

VỊ này có quai hàm như con sư tử... 

Vị này có bốn mươi cái răng... 

Vị này có răng đều đặn... 

Vị này có răng không khuyết hở... 

VỊ này có răng cửa trơn láng... 

VỊ này có tướng lưỡi rộng dài... 

Vị này có giọng nói tuyệt điệu như tiếng chim Ca-lăng-tần-già... 

Vị này có hai mắt màu xanh đậm... 

VỊ này có lông mi con bò cái... 

Vị này có hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ... 

Vị này có nhục kế trên đầu... 

3. Này các Tỷ-kheo, những ai có đầy đủ ba mươi hai tướng Đại Trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn 
hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyển luân Thánh 
vương, dùng Chánh pháp trị nước, là vị Pháp vương, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc 


độ, đây đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Vị này có đến một ngàn thái tử, những bậc 


Kinh Trường Bộ Page 377 of 466 


anh hùng, chiến thắng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến 
hải biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình 
xuất gia, sông không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che 
đời. Này các Tỷ-kheo, những vị ân sĩ ngoại đạo thọ trì ba mươi hai tướng Đại Trượng phu này nhưng 
không biết là do tạo nghiệp nào mà được những tướng này. 


4. Này các Tỷ-kheo, trong bắt kỳ đời trước nào, hiện hữu nảo, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm Người 
kiên trì và không dao động đối với các thiện Pháp, thiện hành về thân, thiện hành về miệng, thiện hành 
về ý, phân định bồ thí, thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ Bồ tát, hiểu kính với mẹ, hiếu kính với cha, cúng 
dường Sa-môn, cúng dường Bà-la-môn, tôn kính các bậc đàn anh trong gia đình, và tất cả những vị tôi 
thắng khác. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp â ây, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh cõi thiện thú, cði Trời hay đời này. Ở đây, Ngài có mười điểm thắng hơn chư Thiên khác, 
thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, thiên giới uy lực, thiên giới. sắc tướng, 
thiên giới âm thanh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Ngài từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này được 
tướng Đại Trượng phu này, nghĩa là lòng bàn chân bằng phẳng, đặt chân trên đất một cách bằng phẳng, 
bàn chân chạm đất với toàn thê bàn chân một lần. 


hà Ngài đầy đủ tướng này, nếu ở tại gia sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh vương, dùng Chánh pháp trị nước, 
là vị Pháp vương, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món 
báu trở thành vật sở hữu của vị ây là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ 
bảy là tướng quân báu. VỊ này có đến một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, chiến thăng, thân thể đõng 
kiện, nhiếp phục địch quân. 


VỊ này chính phục và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao, trị vì đất này cho 
đến hải biên, một cõi đất không hoang vu, không có tướng nguy hiểm, không có gai góc, phồn vinh, 
phong phú, an ôn, may mắn, không có nguy hiểm. Làm vua được những gì Làm vua không bị người 
thù hay kẻ địch làm trở ngại. Làm vua được lợi như vậy. Nếu Ngài xuất gia, từ bỏ gia đình sông không 
gia đình, Ngài thành bậc A-La-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được lợi 
những gì? Ngài không bị người thù hay kẻ địch ở trong cũng như ở ngoài, không bị tham, sân, s1, không 
bị Sa- môn, Bà-la-môn, thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở ngoài đời là trở ngại. Làm Phật được 
lợi như vậy. 


Thế Tôn thuyết nghĩa như vậy. 
6. Ở đây lời nói này được nói lên: 


Sống chân thực đúng Pháp, 
Điều phục và tự chế, 

Sống với hạnh thanh tịnh, 
Ngày trai giới, Bồ lát. 

Bồ thí, không bạo động, 
Không làm hại một ai, 
Tâm kiên cố hành trì, 
Sống thật sự toàn diện. 
Với hạnh nghiệp như vậy, 
Ngài được sanh cõi Trời, 
Sông trong niêm hoan hỷ, 
An lạc vô cùng tận. 

Từ chô kia mạng Chung, 
Tải sanh lại chỗ này, - 
Với bàn chân bằng phẳng, 


Kinh Trường Bộ Page 378 of 466 


Chạm đát thật đều đặn. 
Các bậc chiêm tướng gia, 
Hội họp và tuyên bó, 
Không ai làm trở ngại, 

Vị bàn chân bằng phẳng. 
Dầu tại gia, xuắt gia. 
Nghĩa tướng thật rõ ràng, 
Nêu sông tại gia đình, 
Không bị trở ngại gì, 
chiên thăng mọi quán thù. 
Đại phá cả quân địch, 
Không ai ngăn chặn được, 
Vị nghiệp báo như vậy. 
Nêu xuát gia Ìy dục, 
Sống thiểu dục sáng suối, 
Là bác Thánh siêu phàm, 
không còn phải thai sanh, 
Bác Vô Thượng, Chánh Giác, 
Pháp nhĩ là như vậy. 


7, Này các Tỷ-kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nảo, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm Người, 
sống vì hạnh phúc cho chúng sanh, trừ diệt mọi sợ hãi kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ 
đúng Pháp, bô thí cho các người tùy tùng. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của sự nghiệp 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi thiện thú, thiên giới hay đời này... Ngài từ trần từ chỗ 
kia sanh đến chỗ này được tướng Đại Trượng phu này: Dưới bàn chân, có hình bánh xe hiện ra, với một 
ngàn tăm xe, với bánh xe, trục xe, các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. 


8. Ngài đầy đủ tướng này, nếu ở tại gia thành vị chuyên Luân Thánh vương... Làm vua được những gì? 
có nhiều kẻ hầu cận. Số hầu cận rất đông, có cư sĩ, Bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp 
quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các vương tử. Làm vua được như vậy. 
Nếu Ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ngài thành bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén 
lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Ngài có đại chúng hầu cận, số đại chúng rất đông, 
gồm có Tỷ-kheo, Tỷ kheo ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, chư Thiên, loài Người, A-tu-la, các loài Thần rắn, 
Càn thát bà. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
9. Ở đây lời nói này được nói lên: 


Trong những năm đã qua, 
Trong những đời quá khứ, 
Khi Ngài được làm Người, 
Khiên nhiêu người hạnh phúc. 
Ngài trừ diệt kinh hoàng, 
Hộ trì và bảo Về, 

Nhờ nghiệp ấy, sanh Thiên, 
Hưởng an lạc hạnh phúc. 
Từ chô kia mạng chung, 
Tải sanh lại chô này, 

Dưới hai bàn chân Ngài, 
Có bảnh xe hiện ra, 


Kinh Trường Bộ Page 379 of 466 


Với bánh xe đây đủ, 

Đủ một ngân căm xe. 

Các bậc chiêm tướng gia, 
Hội họp và tuyên bó, 

Khi tháy trăm đức này: 
Được quản chúng bao vây, 
Địch quân được nhiếp phục, 
Như bánh xe quay tròn, 

Với vành xe đây đủ. 

Nếu Ngài không xuất gia, 
Sống đời sông như vậy, 
Ngài chuyên vận bánh xe, 
Trị vì khắp cõi đái. 

Ở đây Sát để ly, 

Đẫu chịu thần phục Ngài, 
Hầu hạ chung quanh Ngài, 
Là bậc Đại danh xưng. 

Nếu xuất gia ly dục, 

Sống thoát dục, sáng suối, 
chự Thiên và loài Người, 
Để thích và Dạ xoa, 

Cân thát bà, Long xà, 

Phi điểu, loài bồn chân, 

Tất cả đoanh vây Ngài, 

Là bác Đại danh xưng, 

Bác Vô Thượng, Chánh Giác, 
Được Thiên, Nhơn cung kính. 


10. Này các Tỷ-kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, từ bỏ sát sanh, chế ngự sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương sót 
đên hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của 
nghiệp â ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cõi thiện thú, Thiên giới hay đời này... Ngài từ trần 
từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được ba tướng Đại Trượng phu này: gót chân thon dài, ngón tay, ngón 
chân đài và tay chân mềm mại. 


11. Ngài đầy đủ ba tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị Chuyên luân thánh vương... Làm vua được 
những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một người nào 
dưới hình thức kẻ thù hay kẻ nghịch có thể hại mạng sông Ngài. Làm vua được như vậy... Làm Phật 
được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một kẻ thù, 
kẻ nghịch nào có thể hại được mạng sống Ngài, dưới hình thức Sa môn, Bà la môn, chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên hay bất cứ ai trong đời. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
12. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Tự biết mình sợ hãi, 

Sợ chêt sợ tàn hại, 

Ngài từ bỏ giết hại, 

Hết mọi loài chúng sanh. 
Nhờ sống hành thiện pháp, 


Kinh Trường Bộ Page 380 of 466 


Được sanh lên cối Trời, 
Tự hưởng quả dị thục, 

Do thiện báo đem lại. 

Từ chô kia mạng chung, 
Tải sanh lại chỗ này, 
Được hưởng tại nơi đây, 
Ba Đại trượng phu tướng: 
Gói chân đây và dài, 

Thân thăng như Phạm thiên. 
Khả ái, hình vóc đẹp, 
Khéo cán xứng, khéo sanh, 
Các ngón fay, ngôn chân, 
Đếu mêm mại trẻ đẹp. 

Với ba tướng Trượng phu, 
Sông lâu luôn luôn trẻ. 
Nêu sông tại gia đình, 
Thọ mạng sẽ lâu dài. 

Nếu sống đời xuất gia, 
Tuổi thọ được dài thêm, 
Như vậy tướng hảo này, 
Là tưởng tuôi trường thọ. 


13. Này các Tỷ-kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, là vị bô thí các món ăn loại cứng loại mềm, các loại liễm, loại uống, cao lương mỹ vị. Với tác 
động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp â ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cõi thiện 
thú, Thiên giới hay đời này... Ngài từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng Đại Trượng phu này 
là bảy chỗ tròn đầy. Bảy chỗ tròn đây là hai tay tròn đây, hai chân tròn đây, hai vai tròn đầy và thân hình 
tròn đây. 


14. Ngài đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, làm vị Chuyên luân Thánh vương... Làm vua được những 
gì? Được các món ăn, loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại liễm, loại uống, cao lương mỹ vị. Làm vua 
được như vậy... Làm Phật được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại 
uông, cao lương mỹ vị. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
15. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Bồ thí các món ăn, 
Thượng vị hợp sở thích 
Loại cứng vị hợp sở thích 
Loại cứng và loại mêm, 
Loại liêm cả loại nêm. 
Nhờ hành thiện tôt đẹp, 
Sông lâu thiên hỷ lạc. 
Được sanh tại chỗ này, 
Với bảy chỗ tròn đây. 

Với tay chân mêm mại, 
Nhà chiêm tướng thiện xảo, 
T uyên bố Ngài đây đủ, 
Món ăn thật ngon lành, 


Kinh Trường Bộ 


Loại cứng và loại mÊm. 
Không riêng gì tại gia, 


Được tướng hảo như vậy, 


Nêu sông hạnh xuất gia, 


Cũng được hảo tướng áÿ. 


Món ăn thát thượng vị 
Loại cứng và loại mêm, 
Chặt đứt các trói buộc 
Tát cả hàng cư sĩ. 


Page 381 of4ó6 


1ó. Này các Tỷ-kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, được đây đủ Bốn Nhiếp pháp: Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Với tác động, chất chứa, tích tụ 
và tăng thịnh của nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cõi thiện thú, Thiên giới, hay đời 
này. Ngài từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này với hai tướng Đại Trượng phu: Tay chân mềm mại, và có 


lưới da giữa ngón tay, ngón chân. 


17. Ngài đầy đủ hai tướng này, nếu sống tại gia, làm vị Chuyên luân Thánh vương... Làm vua được 
những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng. Được khéo thâu nhiếp các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, 
thôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các vương 
tử. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng, được khéo 
thâu nhiếp các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, các Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, chư Thiên, loài Người, A-tu-la, Long 


thần, Càn-thát-bà. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


18. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Bồ thí và lợi hành, 

Ái ngữ và động sự, 

Nhiệp phục nhiễu tùy tùng. 
Do hành thiện pháp này, 
Nhờ vô lượng công đực, 
Được sanh lên cõi Trời. 
Tạ thê tại chô kia, 

Tải sanh tại chỗ này, 

Do hạnh áy tay chân, 
Mêm mại và có lưới. 
Được sắc tướng đoan nghiêm, 
Mỹ lệ và khả ái 

Dấu còn là niên thiếu, 

Trẻ thơ măng sữa vậy, 
Quân chúng chịu tùy thuận, 
Nhiếp phục cõi đất này. 
Luôn luôn dùng ái ngữ, 
Câu hạnh phúc quần sanh. 
Như vậy sông thanh tịnh, 
Với công đức thù thắng. 
Nếu Ngài sống từ bỏ, 

Mọi dục lạc tài sản, 

Tuyên thuyết vi diệu pháp, 
Vị chiến thắng quân sanh, 


Kinh Trường Bộ Page 382 of 466 


Họ nghe tâm hoan hỷ, 

Vâng hành lời Ngài dạy. 

Họ sống thiện hành trì, 

Theo Chánh pháp, Tùy pháp. 


19. Này các Ty-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, Như Lai là một vị nói lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh, liên hệ đến pháp, giải thích cho đại 
chúng, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sanh, tán dương chánh hạnh. Với tác động, chất chứa, tích tụ 
và tăng thịnh của nghiệp... Ngài từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây với hai tướng Đại Trượng phu: mắt 
cá tròn như con sò và lông mọc xoay tròn thăng lên. 


20. Ngài đầy đủ với những tướng như vậy, nếu sống tại gia, thành vị Chuyển luân Thánh VƯƠN... Làm 
vua được những øì. Tài vật dục lạc đều tôi thắng, tôi ưu, cao tột, đệ nhất. Làm vua được như vậy... Làm 
Phật được những gì? Ngài trở thành bậc tối thắng, tối ưu, cao tột, đệ nhất cho toàn thể chúng sanh. Làm 
Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
21. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Thuở xưa lời Ngài nói, 
Thuyết giảng cho Đại chúng, 
Liên hệ đên mục địch, 

Liên hệ đên Chánh pháp. 
Ngài là người đem lại, 
Hạnh phúc cho chúng sanh, 
Không xan lần hồi tiếc, 

Lễ đàn pháp và chơn. 

Nhờ hành trì thiện nghiệp, 
Sông hoao hỷ cối Trời. 

Tải sanh tại nơi đây, 

Ngài được hai hảo tướng, 
Hưởng hạnh phúc tôi thượng. 
Lông mọc xoay thẳng lên, 
Mắt cá tròn khéo gọn, 
Dưới có thịt, có đa 

Trên hình dáng đẹp để. 
Nêu Ngài sông tại gia, 

Tài dục đểu tôi thượng. 
Không ai thắng hơn Ngài. 
Chỉnh phục Diêm-phù- đề. 
Nếu hạnh Ngài xuát gia, 
Tĩnh tắn hơn HmỌI người, 
Ngài là bậc tôi thăng, 

T rong tắt cả chúng sanh. 
Do vậy không tìm được, 

Kẻ tôi thắng hơn Ngài. 
Ngài sông và ngự trị, 

Cùng khắp mọi thê giới. 


22. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai trước làm Người, 


Kinh Trường Bộ Page 383 of 466 


ngài siêng năng học hỏi, nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, oai nghi hay hành động: “Làm thế nào đề 
tôi mau học hay hành động: “Làm thế nào đề tôi mau học được, làm thế nào đề tôi mau biết, làm thế nào 
để tôi mau thâu hoạch được, khỏi phải mệt nhọc lâu ngày?”. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng 
thịnh của nghiệp â ấy... Ngài từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây, với tướng Đại Trượng phu, có ống chân 
giống như con dê rừng. 


23. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia thành vị Chuyển luân Thánh vương... Làm vua được 
những gì? Tất cả sự vật xứng đáng nhà vua, đặc tướng nhà vua, tài sản nhà vua, sở hữu nhà vua, Ngài 
đều có được một cách mau chóng. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Tất cả sự vật gì 
xứng đáng vị Sa-môn, đặc tướng Sa-môn, tài sản Sa-môn, sở hữu Sa-môn, Ngài đều có được một cách 
mau chóng. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
24. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Trong các nghề, kỹ thuật 
Trong cử chỉ, hành động, 
Ngài muốn làm thế nào, 
Để học biết mau chóng. 
Không ai bị thương hại, 
Học mau, không mệt mỏi, 
Do hành thiện nghiệp này, 
Được quả thiện nghiệp này, 
Được quả thiện tôt đẹp. 
Cán đôi xoay nhẹ nhàng, 
Trên da trơn mêm mại, 
Lông được mọc đứng lên. 
Người như vậy được gọi, 
Người có chân dê rừng. 
Tướng này, người ta đôn, 
Khiễn học hỏi mau chóng. 
Nếu xuất gia ly dục, 

Sống thiểu dục sáng suối. 
Mọi sự vật hợp pháp, 
Ngài tuân tự chứng đặc, 
Sông tỉnh tân cao thượng, 
Quả chứng thật mau chóng. 


25. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, đi đến các vị Sa-môn hay Bả-la-môn, sau khi đến liền hỏi: “Bạch Tôn giả, thế mảo là thiện? Thế 
nào là bắt thiện? Thế nào là có tội? Thế nào là không có tội? Điều nào nên làm? Điều nào không nên 
làm? Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu đài? Điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta 
hạnh phúc và an lạc lâu dài? Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp này...” Ngài sau khi 
từ trần từ chỗ kia được tái sanh lại đây với tướng Đại Trượng phu này: Da của Ngài trơn mịn khiến bụi 
bặm không thể bám dính vào thân. 


26. Ngài đầy đủ với các tướng nảy, nếu sống tại gia làm vị Chuyển luân Thánh VƯƠN... Làm vua, được 
những gì? Đại trị tuệ, không có ai bằng Ngài về trí tuệ. Hay không ai hơn Ngài về tài sản thế tục. Làm 
vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Được đại trí tuệ, quảng trí tuệ, hỷ tâm trí tuệ, mẫn tiệp trí 
tuệ, thông nhuệ trí tuệ, yêm ly trí tuệ, không có ai bằng Ngài về trí tuệ hay không có chúng sanh nào hơn 


Kinh Trường Bộ Page 384 of 466 


Ngài. Làm Phật, Ngài được như vậy. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
27. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Trong những ngày quá khứ, 
Ngài tha thiết muôn biết, 
Ngài tha thiết muốn hỏi, 
Yết kiến vị xuất gia, 

Khéo nghe và học hỏi. 
Chính nhờ hạnh nghiệp ấy, 
Ngài chứng được trí tuệ. 
Và sanh vào loài Người, 
Ngài được da mịn màng. 
Các vị chiêm tướng gia, 
Hội họp và tuyên bồ, 

VỊ này biết và đhây, 

Mọi ý nghĩa tê nhị. 

Nếu hạnh không xuất gia, 
Sống hành trì như vậy, 
Ngài là vị Chuyển luân, 
Ngự trị cối đât này. 
Những vị năm được nghĩa, 
Không ai hơn băng Ngài. 
Nếu xuất gia ly dục, 

Sống thoát tục sáng. suối; 
Chứng được đạo Bồ-đề, 
Tuệ tôi hảo vô thượng. 


28. Này các Tý-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, không sân hận, hoàn toàn không ảo não, dầu có bị nói nhiều cũng không tức tối, không phẫn nộ, 
không hiềm khích, không mắt bình tĩnh, không hiểu lộ phẫn nộ, khôog sân hận phiên muộn. Trái lại, 
Ngài bố thí các đồ che đấp, mang mặc mêm mại, nhẹ nhàng; vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, 
vải lụa mềm mại, vải len mêm mại. Với tác động... Ngài từ trần từ chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, được 
tướng Đại Trượng phu này: sắc hoàng kim, da màu đồng, sáng bóng. 


29. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sông tại gia, thành vị Chuyên luân Thánh ,vương. Làm vua được 
những gì? Được các đô che đấp, mang mặc mêm mại, nhẹ nhàng; vải quyên mêm mại, vải bông mêm 
mại, vải lụa mềm mại, vải len mêm mại. Làm Phật được những gì? Được các đồ che đắp, mang mặc 
mềm mại, nhẹ nhàng; vải quyền mềm mại, vải bông mềm mại, vài lụa mềm mại, vải len mêm mại. Làm 
Phật, Ngài được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
30. Ở đây, lời nói này được nói lên: 
Cương quyết không sân hận, 


Ngài săn sàng Đồ thí, 
Các loại vải mêm mại, 


Kinh Trường Bộ Page 385 of 466 


Các đồ đắp mêm mại. 
Trong những đời sông trước, 
Ngài cương quyêt phân phát, 
Như thần mưa tung vải, 
Mây móc trên đất liên. 

Nhờ hạnh nghiệp như vậy, 
Từ trần tại chỗ kia, 

Được sanh lên cối Trời, 
Hưởng quả báo thiện hạnh. 
lận hưởng thiện bảo xong, 
Ngài sanh tại nơi đây, 

Với thân màu hoàng kim, 
Sáng chói như vàng ròng, 
Mỹ lệ hùng tráng hơn, 
Chăng khác gì Đê-thích. 
Nêu không muôn xuất gia, 
Ngài trị vì đát này, 

Nhờ sức mạnh quả khứ, 
Ngài được thật đáy đu, 
Mêm mại và tê nhị, 

Đồ che đắp mang mặc. 

Nếu Ngài sông đời sống, 
Xuất gia, không gia đình, 
Kiên trì Ngài tận hưởng, 
Quả báo nghiệp quá khú, 
Những điêu Ngài đã làm, 
Không bao giờ vô hiệu. 


31. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nảo, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, Ngài làm cho sum họp lại những bà con bạn bè thân tín không gặp nhau lâu ngày, bị đau khổ lâu 
ngày, làm cho sum họp lại mẹ với con, con với mẹ, làm cho sum họp lại cha với con, con với cha, làm 
cho sum họp lại giữa anh em với nhau, làm cho sum họp lại giữa anh và chị, giữa chị và em, làm cho 
hòa hợp lại, sông vui vẻ với nhau. Với tác động... Ngài từ trân tại chỗ kia, thác sanh tại chỗ này với 
tướng Đại Trượng phu này là tướng mã âm tàng. 


32. Ngài đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, làm vị Chuyển luân Thánh vương. Làm vua được những 
gì? Được nhiều con, hơn một ngàn người con đều là bậc anh hùng, bậc chiến thắng, dõng kiện, nhiếp 
phục địch quân. Làm vua, vị ây được như vậy... Làm Phật được những gì? Được nhiều con, sẽ có hàng 
ngàn người con (xuất gia và tại gia) đều là bậc anh hùng, các bậc vô song, các bậc dõng kiện, nhiếp phục 
các địch quân. Làm Phật, Ngài được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
33. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Thuở xưa trong quá khứ, 
Trong nhiễu đời tiên thân, 
Ngài khiến cho sum họp, 
Bà con, bạn, thân tín. 

Đã đau khô lâu ngày, 

Đã phiêu bạt lâu ngày, 


Kinh Trường Bộ Page 386 of 466 


Ngài khiến họ hòa hợp, 
Sông hoan hỷ với nhau. 
Hạnh này Ngài sanh Thiên, 
Hướng hạnh phúc hỷ lạc, 
Chết kia, sanh chô này, 
Ngài được mã âm tàng. 
Ngài có rất nhiêu con, 

Hơn đến số ngàn vị, 

Là những bác anh hùng, 
Chiến thắng nhiếp địch quân, 
Đôn chào lời hiệu kính, 
Khiên tại gia hoan hỷ. 

Nếu xuất gia íu đạo, 

Uy lực thăng hơn nhiều. 

Số Con có nhiều hơn, 

Biết váng lời chỉ giáo. 

Dầu tại gia, xuất gia, 

Hảo tướng thật rõ ràng. 


Tụng Phẩm II 


1. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nảo, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm Người 
quán sát và hiểu biết rõ ràng toàn thê Đại chúng, biết mình, biết người, biết sự sai biệt giữa mọi người: 
“Người này xứng đáng như thế này, người này xứng đáng như thế này”, và Ngài hành động tùy theo sự 
sai biệt giữa mọi người ấy. Do tác động... Ngài từ trần từ chỗ kia tái sanh tại đây với hai tướng Đại 
Trượng phu: thân hình tròn như cây Nigrodha (cây bàng) và đứng thắng không cong lưng, Ngài có thê 
sờ và thoa đầu gói với hai lòng bàn tay. 


2. Ngài đầy đủ những tướng như vậy, nếu sống tại gia thành vị Chuyền luân Thánh vương... Làm vua 
được những gì? Làm vị triệu phú, đại triệu phú, với kho tàng đầy vàng bạc, đây tài vật, đầy tiền lúa, kho 
tàng tràn đây. Làm vua được như vậy... Làm Phật được những gì? Làm vị triệu phú, đại triệu phú. Tài 
vật của Ngài là tín tài, giới tải, tàm tài, quý tài, đa văn tài, thí tài, trí tuệ tài. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
3. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Cân nhắc, tìm, suy tư, 

Ngài quản sát Đại chúng, 

Ở chỗ này chỗ kia, 

Người này xứng thế này. 
Hành động Ngài tương xứng, 
Sự sai biệt loài Người. 

Đứng thăng không cong lưng, 
Hai tay sờ đâu gồi, 

Thân như cây tròn cao, 

Là thiện báo đặc biệt. 

Bác thiện xảo siêu nhân, 

Đẩu tuyên bố như sau: 

Đứa trẻ được tất cả, 

Những gì xứng cư sĩ, 


Kinh Trường Bộ Page 387 of 466 


Là cư sĩ, Ngài được, 
Mọc dục lạc tài sản, 
Phong phú và thích hợp, 
Với vua cối đât này. 
Nêu phái tám từ bỏ, 
Mọi dục lạc tài sản, 
Ngài sẽ được tài vật, 

Vô thượng và tôi thiện. 


4. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm Người, 
tha thiết với sự lợi ích của Đại chúng, tha thiết với hạnh phúc, tha thiết với sự thoải mái, tha thiết với sự 
an ủi của Đại chúng: “Làm thế nào cho họ tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng đa văn, 
tăng trưởng bồ thí, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tài vật và lúa gạo, tăng trưởng đất 
ruộng, tăng trưởng các loài hai chân và bốn chân, tăng trưởng Vợ con, tăng trưởng đầy tớ và lao công, 
tăng trưởng bả con, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng quyến thuộc”. Với tác động, chất chứa, tích tụ, và 
tăng thịnh của nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi thiện thú, Thiên giới hay đời 
này. Ngài tạ thế từ chỗ kia, sanh tại chỗ này, được ba tướng Đại Trượng phu: nửa thân trên như thân con 
sư tử, hai vai không có lõm khuyết xuống, và thân hình tròn đều. 


5. Ngài với những tướng như thế này, nếu sống tại gia sẽ thành vị Chuyền luân Thánh vương. Làm vua 
được những gì? Ngài không bị thất bại và mất mát. Ngài không mắt tài sản lúa Đạo, ruộng đất, các loài 
hai chân bôn chân, vợ con, đầy tớ lao công, bàn bè, quyến thuộc. Ngài thành tựu tất cả, không thất bại 
một điều gì... Làm Phật, Ngài được những gì? Ngài không bị thất bại và mất mát. Ngài không mắt tín, 
giới, văn, thí xả và tuệ. Ngải thành tựu tất cả, không bị thất bại một điều gì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
6. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Tín, giới, văn, trí tuệ, 
1”, pháp, nhiễu thiện sự. 
Tài sản, lúa, ruộng đất, 
Vợ con, loài bốn chân. 
Quyên thuộc, bạn, bà con, 
Lúa, sắc và hạnh phúc. 
Ngài ao ước mong cầu, 
Không một ai tôn hại. 
Thân trên như sư tử, 
Vai vuông tròn đêu đặn. 
Nhờ hạnh xưa, không hưu, 
Tại gia được tăng trưởng, 
Gạo, tài sản, vợ con, 
Cùng với loài bồn chân. 
Xuát gia không vật gì, 
Chứng Bó-đề vô thượng, 
Không bao giờ tiêu diệt, 
Pháp nhĩ là như vậy. 

7. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm Người, 


không làm điều gì hại đến các loài hữu tình, hoặc bằng tay, bằng đá, bằng gậy, hay bằng đao. Với tác 
động chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi 


Kinh Trường Bộ Page 388 of 466 


thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Ngài tạ thế từ chỗ kia, sanh tại chỗ này được tướng Đại Trượng phu 
này: cảm vị hết SỨC nhạy bén, khi vật gì chạm đầu ngón lưỡi, những cảm giác được khởi lên tại cỗ họng 
và truyền đi khắp nơi. 


Ngài đầy đủ với tướng nảy, nếu sống tại g1a thì làm vị Chuyên luân Thánh vương. Làm vua được những 
gì? Thiêu bệnh, thiểu não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá. Làm 
vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Thiểu bệnh, thiểu não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng 
bằng, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, có thê kham nhẫn, siêng năng. Làm Phật được như 
vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
9. Ở đây, lời này được nói lên: 


Ngài không hại một ai, 

Với tay, gậy, đá, gươm, 
Không trói, không dọa đạt, 
Không sát sanh hại mạng. 
Do vậy Ngài sanh thiên, 
Hưởng quả báo an lạc, 
Tải sanh tại nơi đáy, 

Cảm vị rất nhạy bén, 

Cô họng khéo an trú, 
Thượng vị nhạy truyền đi. 
Thiện xảo chiêm tướng gia, 
Tuyên bỏ về Ngài răng: 
Người này sẽ được hưởng, 
Nhiều hạnh phúc an lạc, 
Dầu tại gia xuát gia, 

Hảo tướng thật rõ ràng. 


10. Này các Tỷ-kheo, Như Lai... lúc xưa làm Người, có thói quen không ngó liếc, không ngó xiên, 
không ngó trộm, nhưng với tâm chánh trực mở rộng, cao thượng, Ngài nhìn Đại chúng với tâm từ bi. 
Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp â ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
cõi thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Sau khi tạ thế từ chỗ kia, Ngài sanh lại tại chỗ này với hai tướng 
Đại Trượng phu: cặp mắt hết sức xanh và lông mi như con bò cái. 


11. Ngài đầy đủ với những tướng này, nếu sống tại gia làm vị Chuyên luân Thánh vương. Làm vua được 
những gì? Đại chúng ưa nhìn Ngài. Các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp 
quan, vệ sĩ, các thủ môn quan, các đại thần, chư hầu, phú gia, vương tử đều hoan nghênh, tương kính 
Ngài. Làm vua được như vậy. Làm Phật được những gì? Đại chúng ưa Ngài. Các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-nI, 
Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, chư Thiên, loài Người, A-tu-la, Long xà, Càn-thát-bà hoan nghênh và thương kính 
Ngài. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
12. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Không ngó liếc, ngó xiên, 
Và cũng không ngó trộm, 


Kinh Trường Bộ Page 389 of 466 


Nhưng với tâm chánh trực, 
Rộng mở và cao thượng, 
Ngài nhìn khắp Đại chúng, 
Với từ tâm của Ngài. 

Ở đây Ngài tận hưởng, 
Quả an lạc chư Thiên, 

Ở đây lông mỉ Ngài, 

Như mỉ con bò cái, 

Cặp mắt hệt sức xanh, 

Đẹp đế thát ưa nhìn. 
Chiêm tướng gia lão luyện, 
Tĩnh thông về hảo tướng, 
Ngài thành bậc Thiện nhán. 
Với cặp mắt tế nhị, 

Được mọi người hoan nghênh, 
Ua thích ngắm nhìn Ngài. 
Cự sĩ a nhìn Ngài, 

Được mọi người kính yêu. 
Tại gia hay Sa-môn, : 
Ngài được người kính mên, 
Như người đã cứu chữa, 
Khô sâu cho Đại chúng. 


13. Này các Tỷ-kheo, Như Lai... lúc xưa làm người là vị lãnh đạo Đại chúng về các thiện pháp, là vị tiền 
phong Đại chúng về thiện hành thuộc thân, khẩu, ý, phân phát bố thí, thủ hộ giới luật, tham dự các lễ 
Bồ-tát, hiểu kính cha mẹ, lễ kính Sa-môn, cung kính bậc trưởng thượng trong gia đình và về các thiện 
pháp đặc biệt khác. Với sự tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên cõi thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh tại chỗ 
này với tướng Đại Trượng phu là có nhục kế trên đầu. 


14. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyên luân Thánh vương. Làm vua, Ngài 
được những gì? Ngài được sự trung thành của Đại chúng, các Cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, các 
tài chính quan, tư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, đại thân, phó vương, phú gia, các vương tử đều trung 
thành với Ngài. Làm vua, ngài được như vậy. Làm Phật Ngài được những gì? Ngài được sự trung thành 
của Đại chúng. Các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, chư Thiên, loài Người, các hàng A-tu- 
la, các loài Long xà, Càn-thát-bà đều trung thành với Ngài. Làm Phật, Ngài được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
15. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Lãnh đạo các chánh hạnh, 
Hoan hỷ trong pháp lành, 
Được Đại chúng trung thành, 
Hưởng công đức chư Thiên. 
Hưởng xong các thiện quả, 
Sanh đây được nhục kế. 
Chiêm tướng gia thiện xảo, 
Đồng tuyên bồ về Ngài: 

Ngài lãnh đạo Đại chúng, 
Được tiên của hiến dâng, 


Kinh Trường Bộ Page 390 of 466 


Quả khứ, nay cũng vậy, 
Mọi người phục vụ Ngài. 
Nếu là Sái-đê-Ìy, 

Ngài trị vì quốc độ, 

Được đa số quán chúng, 
Thành tâm phục vụ Ngài. 
Nếu Ngài sông xuất gia, 
Thời vị Thượng nhân này, 
Tĩnh thông và thiện xảo, 
Đôi với các thiện pháp. 
Được quân chúng trung thành, 
Được mọi người phục vụ, 
Vì đã quá hoan hỷ, 

Công đức dạy của Ngài. 


16. Này các Tỷ-kheo, Như Lai... lúc xưa làm Người từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói lời chân thật, y 
chỉ chơn thật, chắc chắn đáng tin cậy, không thất hứa một ai. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh 
của nghiệp ấy... - Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh tại chỗ này với hai tướng Đại Trượng phu: mỗi lỗ 
chân lông là mỗi một sợi lông mọc lên và giữa hai lông mày có tướng bạch hào sanh, màu trắng, mềm 
mại giông như bông. 


17. Ngài đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị Chuyên luân Thánh vương. Làm vua 
được những gì? Đại chúng tuân theo ý muôn của Ngài. Các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, các tài 
chánh quan, tư chánh quan, các vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, vương tử đều tuận 
theo ý muón của Ngài. Làm vua, Ngài được như vậy. Làm Phật, Ngài được những gì? Đại chúng đều 
tuân theo ý muốn của Ngài. Các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, Thiên, Nhân, Tu-la, Long 
xà, Càn-thát-bà tuân theo ý muốn của Ngài. Làm Phật Ngài được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
18. Ở đây, lời này được nói lên: 


Trong những đời quá khứ, 
Ngài giữ hạnh chân thật, 
Không nói lời hai lưỡi, 
Trách lời nói hư vọng. 
Đối với chung tát cả, 
Không bội ước một ai, 
Ngài sông trong hoan hỷ, 
Chơn chánh và như thát. 
Ngài có tướng bạch hào, 
Mọc giữa hai chân mày, 
Trăng, sảng và mịn màng, 
Như bông Đáu-la-miên. 
Các lông của Ngài mọc, 
Không hai lông một chỗ. 
Khi nhiễu vị chiêm tướng, 
Hội họp chung với nhau. 
Những vị tỉnh thông này, 
Đồng tuyên bồ về ngài: 
Mười bạch hào hảo tướng, 


Kinh Trường Bộ Page 391 of466 


Và lông mày khéo mọc, 
Nên Ngài được mọi người, 
Vâng theo ý muôn Ngài. 
Là Cư sĩ, Đại chúng, 
Tuân theo ý muốn Ngài, 
Vì hành động quá khứ, 
Quá rõ ràng cao thượng. 
Bỏ tắt cả, xuát gia, 

Ngài được cả Đại chúng, 
Tuân theo bậc Giác Ngộ, 
Tôi vô thượng, tịch tịnh. 


19. Này các Tyỷ-kheo, Như Lai trong bất cứ đời trước nào.. . đời trước làm Người, từ bỏ nói hai lưỡi, 
tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì chỗ này không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 
điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Ngài sông hòa 
hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hý trong hòa hợp, nói lời đưa đến hòa 
hợp. Do tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên cõi thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia sanh lại tại chỗ này với hai 
tướng Đại Trượng phu: có bốn mươi răng, và giữa răng không có kẻ hở. 


20. Ngài đầy đủ các tướng này, nếu sống tại gia sẽ là vị Chuyên luân Thánh vương. Làm vua, được 
những gì? Chúng tùy tùng của Ngài không có chia rẽ. Các vị cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài 
chánh quan, tư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử đều 
không chia rẽ. Làm vua, Ngài được như vậy... Làm Phật, được những gì? Các người tùy tùng không có 
chia rẽ. Các vị Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo-nl, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, chư Thiên, loài Người, các vị A-tu-la, các 
Long xà, các Càn-thát-bà đêu không chia rẽ. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
21. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Không nói lời hai lưỡi, 
Khiến chia rẽ hòa hợp, 
Khiến phát sanh đấu tranh, 
Khiến tăng trưởng chia rễ. 
Không nói lời vô ích, 

Làm tranh luận tăng trưởng, 
Lời nói sinh chia rẽ 

Giữa những người hòa họp. 
Ngài chỉ nói những lời, 
Tăng hòa ái lâu ngày, 

Lời phát sanh liên kết, 

Giữa những người chia rẽ. 
Những lời có khả năng, 
Trừ tranh chắp mọi người, 
Ngài hoan hỷ thoải mái, 
Trong đoàn kết hòa họp. 

Do nghiệp báo dị thục, 
Được sanh cối thiện thu, 
Ngài hoan hỷ thọ hưởng, 
Phước bảo cõi chư Thiên. 


Kinh Trường Bộ Page 392 of 466 


Ở đây răng của Ngài, 

Đêu đặn, không kẻ hở, 

Có bón mươi tắt cả, 

Mụọc trong miệng khéo bày. 
Nêu sanh Sát-đê-hy, 

Ngài trị vì quốc đó, 

Dán chúng Ngài trị vì, 

Là dân chúng thuân lương. 
Sông làm bậc Sa-môn, ` 
Thanh tịnh không cấu uê, 
Dán chúng tháp tùng Ngài, 
Kỷ cương, không dao động. 


2E Này các Tỷý-kheo, Thế Tôn... trong đời trước làm Người, Ngài từ bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc 
ác, nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người. Ngài nói những lời như vậy. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của 
nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... sau khi 
tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, Ngài được hai tướng Đại Trượng phu: lưỡi dài và giọng nói dịu 
ngọt như tiếng chim Karavika (Ca-lăng-tần-già). 


23. Ngài đầu đủ các tướng ấy, nếu sống tại gia làm vị Chuyển luân Thánh vương. Làm vua được những 
gì? Lời nói được chấp nhận. Các vị cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư chánh quan, 
võ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử đều chấp nhận lời nói của Ngài. Làm 
vua Ngài được như vậy... Làm Phật được những gì? Lời nói Ngài được chấp nhận. Các vị Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-nI, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, chư Thiên, loài Người, A-tu-la, Long xà, Cản-thát-bả chấp nhận lời của 
Ngài. Làm Phật được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
24. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Không nói lời độc ác, 
Gây tranh luận có hại, 
Lời thô bạo cộc căn, 

Não hại, hiếp Đại chúng. 
Ngài nói lời ngọt ngào, 
Hòa dịu cùng thân ải, 
Lời nói đẹp ÿ lòng, 

Đi sâu vào nội tâm. 

Lời nói khiên tai nghe, 
Cảm thấy lòng an lạc, 
Ngài thọ hưởng quả báo, 
Do khẩu hành tốt đẹp, 
Hưởng công đức quả bảo, 
Tại cảnh giới chư Thiên. 
Sau khi hưởng quả lành, 
Do thiện hành đem lại, 
Ngài tải sanh nơi đây, 
Với phạm âm thù thắng, 
Được tướng lưỡi tốt đẹp, 
Vừa rộng lại vừa đài. 


Kinh Trường Bộ Page 393 of 466 


Lời nói Ngài phái ra, 

Được mọi người cháp nhận. 
Nêu làm vị cư sĩ, 

Lời nói được thành công. 
Nếu Ngài sống xuất gia, 

Lời nói được chấp nhận, 

Lời nói Ngài càng nhiễu, 
Cảng nhiêu người tin tưởng. 


25. Này các Tỷ-kheo, trong bất kỳ đời trước nào, thiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, từ bỏ lời nói ý ngữ, tránh xa lời nói ý ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời 
có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, 
những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng 
thịnh của nghiệp â Ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện thú, Thiên giới, cöi đời này... 
Ngài sau khi tạ thê từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này được tướng Đại Trượng phu này là hàm như hàm con 
sư tử. 


26. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia thì làm vị Chuyển luân Thánh vương. Làm vua được 
những gì? Ngài không bao giờ bị ai chính phục, kẻ thù hay kẻ địch, thuộc loại người nào. Làm vua, Ngài 
được như vậy. Làm Phật, được những gì? Ngài không bị ai chính phục bởi nội địch hay ngoại địch, nội 
oán hay ngoại oán, bởi tham, sân hay s1, bởi vị Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên 
hay bất cứ một ai ở đời. Làm Phật, Ngài được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
27. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Không nói lời ỷ ngữ, 

Nơu độn và dao động, 

Từ bỏ lời có hại, 

Chỉ nói lời có lợi. 

Những lời đem an lạc, 
Cho tát cả Đại chúng. 
Làm vậy Ngài tạ thẻ, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Và hưởng thọ quả báo, 
Do thiện hạnh đem lại. 
Sau khi Ngài tạ thể, 
Được sanh lại nơi đây, 
Ngài được làm tối thắng, 
Loại chúa muôn loài thú. 
Làm vua, thành Đé-thích, 
Chinh phục cả nhân loại, 
Thống lãnh khắp nhân gian, 
Có nhiễu đại uy lực, 

Là Đề-thích ngự trị, 
Thành trì cối chư Thiên, 
Bậc siêu thăng tôi thẳng, 
Trên cả các chư Thiên. 
Nhiêp phục Càn-thái-bà, 
A-tu-la, Đé-thích, 


Kinh Trường Bộ Page 394 of 466 


Dạ-xoa và chự Ti hiên, 
Không ai nhiêp thăng Ngài. 
Nêu sông có gia đình, 

Ngài sẽ là như vậy, 

Cùng khăp cả bồn phương, 
Bồn duy và thượng hạ. 


28. Này các Tỷ-kheo, trong bắt cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm 
Người, từ bỏ tả mạng, nuôi sống theo chánh mạng, tránh xa các sự gian lận bằng cân tiền bạc đo lường, 
hôi lộ, gian trá, lừa đảo, không làm tốn thương, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Với tác 
động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp â Ấy... Sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, được 
hai tướng Đại Trượng phu này là các răng đều đặn và sáng chói. 


29. Ngài đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia thành vị Chuyên luân Thánh vương, dùng Chánh 
pháp trị nước, là vị pháp vương bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đây đủ bảy món 
báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, gia 
chủ báu, và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ này có hơn một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, chiến 
thắng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chỉnh phục quả đất này cho đến hải biên, và trị 
nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Làm vua được những gì? Tùy tùng của 
Ngài được tâm thanh tịnh. Các vị tài chánh quan, tư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các 
phó vương, phú gia, các vương tử đều có tâm thanh tịnh. Làm vua Ngài được như vậy. 


30. Nếu Ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, Ngài là vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che 
đời. Làm Phật được những gì? Các tùy tùng của Ngài được tâm thanh tịnh. Các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-mi, 
Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, chư Thiên, loài Người, các A-tu-la, các Long xà, Càn-thát-bà được tâm thanh tịnh. 
Làm Phật, Ngài được như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
31. Ở đây, lời nói này được nói lên: 


Từ bỏ sống tà mạng, 

Sông thanh tịnh đúng Pháp, 
Từ bỏ hạnh có hại, 

Chỉ làm hạnh có lợi. 

Các hạnh đem an lạc, 

Cho tát cả chúng sanh, 

Làm Người Ngài hưởng quả, 
n lạc ở Thiên giới. 

Do vậy đời sông Ngài, 
Hưởng hỷ lạc, hoan lạc, 
Như vị chúa tôi tôn, 

Ở kinh thành chư Thiên. 

Từ đó xuống làm Người, 
Nhờ kết quả thiện hạnh, 
Hàm răng Ngài đều đặn, 
Thanh tịnh và trong sáng. 
Nhiêu vị chiêm tướng giỏi, 
Đên tụ họp tuyên bô: 

Ngài thông lãnh loài Người, 
Được kính trọng tôi thăng, 


Kinh Trường Bộ Page 395 of 466 


Các tùy tùng đồ chúng, 
Là những vị thanh tịnh. 
Răng thanh tịnh trong sáng, 
Trăng bạch đếu như chim. 
Làm vua, có quân chúng, 
Tùy tùng đêu thanh tịnh, 
Trị vì mọi quốc độ. 

Quân chúng sẽ không bị, 
Ấp bức bởi sức mạnh. 

Họ sống đời mong câu, 
Hạnh phúc cho mọi người. 
Nếu Ngài sông xuát gia, 
Từ bỏ các áp pháp, 

Ái nhiễm được SÓt sạch, 
Vô mình được vén lên, 

Lo âu cùng mệt mỏi, 

Thảy đêu được trừ diệt, 
Thây đời này, đời sau, 
Nhiễu cư sĩ, xuất gia, 
Hành trì theo Ngài dạy, 

Ti ránh xa đời bát tịnh, 

Lôi lâm và độc ác. 

Tùy tùng đồ chúng Ngài, 
Đếu là bậc thanh tịnh, 
Trừ được mọi uê chướng, 
Tội quá cùng phiên não. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 396 of 466 


31. KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT 
(Sigàlovàda Sutfa) 


Như vậy tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa 
(chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bây giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành 
Vương Xá, với áo thấm nước, VỚI tóc thắm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. 


2. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành .Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Singalaka, gia 
chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thắm nước, VỚI tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các 
phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy vậy 
Ngài nói với Singàlaka, gia chủ tử: 


- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt 
châp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông... hướng Thượng? 


- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có đặn con: “Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương 
hướng”. Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng 
dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng, hướng Đông... hướng Thượng. 

- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. 

- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật 
pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thê nào? Lành thay! Thê Tôn hãy giảng pháp ây cho 
conl 

- Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Singàlaka, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

3. - Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp 
theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân đề phung phí tài sản. VỊ này, nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp, 
trở thành vị che chở sáu phương: vị này đã thực hành đề chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời 
này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú, Thiên giới. 

Thế nào là. bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia chú tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, 
nghiệp phiên não trộm cặp, nghiệp phiên não tà dâm, nghiệp phiên não nói láo. Bôn nghiệp phiên não 
này đã được trừ diệt. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

4. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


Sát sanh và trộm cấp, 


Kinh Trường Bộ Page 397 of 466 


Nói láo, lấy vợ người, 
Kẻ trí không tản thản, 
Những hạnh nghiệp như vậy. 


5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân 
hận, ác nghiệp làm do ngu sĩ, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này Gia chủ tử, vì thị Thánh đệ tử không tham 
dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bôn lý do. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
6. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


4i phản lại Chánh pháp, 

Vì tham, sán, Đó, sỉ, 

Thanh danh bị sứ mẻ _ 
Như mặt trăng đêm khuyét. 
4i không phản Chánh pháp, 
Vì tham, sán, bó, sỉ, 

Thanh danh được tròn đu, 
Như mặt trăng đêm đây. 


7. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản. La cà 
đình đám hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản. Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản. 
Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài 
sản. 


8. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng 
trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tôn danh dự, đề lộ âm tàng, và thứ sáu là trí lực tốn hại. Này Gia 
chủ tử, đam mê các loại rượu có sau nguy hiểm như vậy. 


9. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: Tự mình không được che chở hộ trì, 
VỢ Con không được che chở hộ trì, tài sản không được che chở hộ trì, bị tình nghi là tác giả các ác sự, 
nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi 
thời có sáu nguy hiểm như vậy. 


10. Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm: Luôn luôn tìm xem chỗ nảo có múa, chỗ 
nảo có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống. Này Gia chủ tử, 
la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy. 


Du Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thắng thì sanh oán thù, nếu thua thì tâm sanh 
sầu muộn, tài sản hiện tại bị tốn thất, tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng 
liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. 
Này Ga chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiêm như vậy. 


12. Này Ga chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, 
những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là những người bạn, là những thân hữu của người ây. Này Gia 


chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiêm như vậy. 


13. Này Gia chủ tử, quen thói lười biêng có sáu nguy hiêm: “quá lạnh”, không làm việc; “quá nóng”, 


Kinh Trường Bộ Page 398 of 466 


không làm việc; “quá trễ” không làm việc; “quá sớm”, không làm việc; “tôi đói quá”, không làm việc; 

“tôi quá no” ; không làm việc. Trong khi những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không 
xây dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu thất. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm như vậy. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


14. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn, bạn bằng mỗm, 
Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè. 
Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ua đâu tranh, làm hại, 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 

Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hạnh, hành ác xứ, 

Đời này cả đời sau, 

Hai đời, người bị hại. 

Cở bạc và đản bà, 

Nượu chè, múa và hát 
Ngủ ngày, đi phi thời 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 
Chơi xúc xắc, uống rượu 
Theo đuổi đàn bà người, 
Lễ sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 
Không thân cận bậc trí, 
Người ấy tự héo mòn, 
Như trăng trong mùa khuyớ.. 
Rượu chè không tiễn của, 
Khao khái, tìm tứu điềm, 
Bị chìm trong nợ nắn, 
Như chìm trong bôn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mát gia đình. 

Ai quen thói ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn SH SưỚớt mướt, 
Không thể sống gia đình. 
Ở đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 
Quả chiêu, quá trê giỏ, 
Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích, điểu tốt lành, 

Bị trôi dạt một bên. 

Ai xem lạnh và nóng, 
Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 
Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 


Kinh Trường Bộ Page 399 of 466 


15. Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Người vật gì cũng 
lấy phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải 
bạn, dầu tự cho là bạn; người khéo nịnh hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người 
tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


16. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải được xem không phải bạn, dầu tự cho 
là bạn: Người vật gì cũng lấy, cho ít xin nhiều, vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình. Này Gia chủ tử, 
như vậy là bốn trường hợp người vật gì cũng lây phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


17. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự 
cho là bạn: Tỏ lộ thân tình việc đã qua; tỏ lộ thân tình việc chưa đến; mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; 
khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp, người chỉ biết 
nói giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


18. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: 
Đồng ý các việc ác; không đồng ý các việc thiện; trước mặt tán thán; sau lưng chỉ trích. Này Gia chủ tử, 
như vậy là bốn trường hợp kẻ nịnh hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


19. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho 
là bạn: Là bạn khi mình đam mê các loại rượu; là bạn khi mình du hành đường phô phi thời; là bạn khi 
mình la cà đình đám hý viện; là bạn khi mình đam mê cờ bạc. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường 
hợp, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
20. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hói, 
Người tiêu pha xa xử. 

Cả bốn, không phải bạn, 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đây sợ hãi. 


21. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn chân thật: Người bạn giúp đỡ phải được xem 
là bạn chân thật; người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là bạn chân thật; 
người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật; người bạn có lòng thương tưởng phải 
được xem là bạn chân thật. 


22. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật: Che chở cho 
bạn khi bạn vô ý phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là chỗ nương tựa cho bạn 
khi bạn sợ hãi, khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Này Gia 
chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn chân thật. 


23. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được 
xem là người bạn chân thật: Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ gìn kín điều bí mật của bạn; 
không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám hy sinh thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật. 


Kinh Trường Bộ Page 400 of 466 


24. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân 
thật: Ngăn chận bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều bạn chưa 
nghe; cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn 
khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật. 


25. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật: 
Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn chận những ai nói xấu bạn; 
khuyên khích những ai tán thán bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn thương 
tưởng phải được xem là người bạn chân thật. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
26. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


Bạn sẵn sàng giúp đỡ, 
Bạn chung thủy khô vui, 
Bạn khuyên khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng. 
Biết rõ bồn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 
Như mẹ đổi con ruột. 
Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đôi cao. 
Người tích trữ tài sản, 
Như cử chỉ con ong. 

Tài sản được chông chất, 
Như ụ mối đùn cao, 
Người cư xử như vậy, 
Chát chứa các tài sản, 
Vừa đủ để lợi ích 

Cho chính gia đình mình. 
Tài sản cân chia bôn 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phân mình an hưởng, 
Hai ' phân dành công việc, 
Phần tư, phân để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn. 


27. Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này Gia chủ tử, sáu phương này cần 
được hiểu như sau: Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần được hiệu là sư trưởng. 
Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương Dưới cần được hiểu 
là tôi tớ, lao công. Phương Trên cần được hiều là Sa-môn, Bà-la-môn. 


28. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: “Được 
nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và 
truyền thống: tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”. Này Gia chủ tử, được 
con phụng dưỡng như phương Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con 
theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới 
vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con. 


Kinh Trường Bộ Page 401 of 466 


Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách và cha mẹ 
có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Đông được che chở, được trở thành an ôn và 
thoát khỏi các sự sợ hãi. 


29. Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam: Đứng dậy để 
chảo, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thây, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này Gia chủ tử, 
được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương 
tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyến; dạy cho 
bảo trì những gì mình được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các nghề nghiệp; khen đệ tử với các bạn bè 
quen thuộc; bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 


Này Gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách và 
sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. Như vậy phương Nam được che chở, được trở 
thành an ôn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


30. Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: Kính trọng vợ, 
không bắt kính đối với vợ; trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang với vợ; Này 
Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung thành với chồng; 
khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 


Này Gia chủ, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng 
thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở thành an ôn và thoát 
khỏi các sự sợ hãi. 


31. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc: Bồ thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự, không lường gạt. Này Gia chủ tử, được vị thiện nam tử đôi xử như phương Bắc theo năm 
cách như vậy, bạn bẻ có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm cách: Che chở nêu vị thiện nam tử 
phóng túng; bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng; trở thành chỗ nương tựa khi vị 
thiện nam tử gặp nguy hiểm; không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn; kính trọng gia đình của 
vị thiện nam tử. 


Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng 
thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


2n Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: 
Giao việc đúng theo sức lực của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi bệnh hoạn; chia 
xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được 
Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ 
nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; 
khéo làm các công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 


Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có 
lòng thương tưởng đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được 
trở thành an ôn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


33. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa- -môn. Bà-la-môn như phương 
Trên: Có lòng từ trong hành động về thân; có lòng từ trong hành động về khẩu; có lòng từ trong hành 
động về ý; mở rộng cửa để đón các vị ấy; cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này Gia chủ tử, 


Kinh Trường Bộ Page 402 of 466 


các vị Bà-la-môn, Sa-môn được vị thiện nam tử đối xử như phương Trên theo năm cách như vậy, có 
lòng thương tưởng vị thiện nam tử ấy theo năm cách sau đây: Ngăn họ không làm điều ác; khuyến khích 
họ làm điều thiện; thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe; làm cho thanh tịnh điều 
đã được nghe; chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. 


Này Gia chủ tử, các vị Sa-môn, Bà-la-môn được thiện nam tử đôi xử như phương Trên với năm cách, và 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Trên 
được che chở, được trở thành an ôn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
34. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


Cha mẹ là phương Đông, 
Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Táy, 
Bạn bè là phương Băc, 

Nó bộc là phương Dưới, 
Sa-môn, Bả-la-môn, 

Có nghĩa là phương Trên. 
Chư sĩ vì gia đình, : 
Đảnh lê phương hướng áÿ. 
Kẻ trí giữ Giới, Luật, 

Từ tốn và biện tài, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Dậy sớm không biêng nhác, 
Bát động giữa hiểm nguy, 
Người hiên, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiệp chúng, tạo nên bạn, 
Từ ái, tâm bao dung, 

Dán đạo, khuyên hóa đạo, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành bắt cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, 
Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiêp sự này, 
Khiên thê giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăn, 
Vòng theo trục xe chính. 
Nhiệp sự này văng mặi, 
Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, 
Sự hiểu kính của con. 

Do vậy bậc có frí, 

Đôi với nhiêp pháp này, 
Như quán sát cháp trì, 

Nhờ vậy thành vĩ đại, 
Được tản thánh, danh xưng. 


Kinh Trường Bộ Page 403 of 466 


35. Khi được nghe vậy, Singàlaka, gia chủ tử bạch Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 404 of 466 


32. KINH A-SÁ-NANG-CHI 
(Atànàtiya Suftta) 


Như vậy tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi 
sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakkha (Dạ-xoa), đại quân Gandhabba (Càn-thát-bà), đại quân 
Kumbhanda (Cưu-bàn-trà) và đại quân Nàga (Na- là), án ngữ bốn phương, bảo trì bốn phương, trong 
đêm tối thâm sâu, với hào quang, tuyệt diệu chói sáng toàn thê núi Linh Thứu, đến tại. chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Các vị Dạ-xoa, có vị đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; có vị nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên; có vị nói lên tên họ rồi ngồi 
xuống một bên; có vị im lặng, rồi ngồi xuống một bên. 


2. Sau khi ngồi xuống một bên, đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm Dạ-xoa không tin tưởng Thế Tôn; bạch Thế Tôn có những 
thượng phẩm Dạ- -xoa tin tưởng Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, có những trung phẩm Dạ- -xoa không tin tưởng 
Thế Tôn; bạch Thế Tôn, có những trung phẩm Dạ-xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những hạ 
phẩm Dạ- -XOa không tin tưởng Thế Tôn, có những hạ phẩm Dạ-xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, 
nhưng phần lớn các Dạ-xoa không tin tưởng Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thể Tôn. Thế Tôn thuyết pháp 
để từ bỏ sát sanh, thuyết pháp để từ bỏ trộm cắp, thuyết pháp đề từ bỏ tà dâm, thuyết pháp đề từ bỏ nói 
láo, thuyết pháp để từ bỏ không uống các loại rượu. Bạch Thế Tôn, tuy vậy phần lớn các Dạ-xoa đều 
không từ bỏ sát sanh, không từ bó trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ uống 
các loại rượu. Đối với họ, pháp ấy không được ưa thích, không được đón mừng. Bạch Thế Tôn, có 
những đệ tử của Thế Tôn, sông trong chốn thâm sâu cùng cốc, ít tiếng, ít động, có gió mát từ ngoài đồng 
thôi, che dấu không cho người thấy, thích hợp tịnh tu. Tại chỗ ấy, có những thượng phẩm Dạ-xoa không 
tin tưởng lời dạy Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hãy học chú Atànatiyarakkha (A-sá-nang-chi Hộ Kinh) đê 
học được lòng tin, để các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ có thể sống an lạc, được che chở, 
được hộ trì không bị tại họa. 


Thế Tôn im lặng chấp thuận. 


3. Rồi đại vương Vessavana, biết được Thế Tôn đã chấp thuận, trong giờ phút ấy, đọc lên bài Atànàtiya 
Hộ Kinh: 


Đảnh lễ Vipassi (T)-bả-thủ), 

Sáng suốt và huy hoàng! 

Đảnh lễ đẳng Sikhi (Thị khí) 

Có lòng thương muôn loài! 

Đảnh lễ Vessabha (T)-xá-bà), 
Thanh tịnh, tu khổ hạnh! 

Đảnh lễ Kakusandha (Câu-láu-tôn), 
Vị nhiếp phục ma quân! 

Đảnh lễ Konàgamana, (Câu-na-hàm) 
Bà-la-môn viên mãn! ` 

Đảnh lê kassapa (Ca-điềp), 

VỊ giải thoát muôn mặt! 

Đảnh lê Ángirasa, 

VỊ Thích tử huy hoàng, 

Đã thuyết chơn diệu pháp, 


Kinh Trường Bộ Page 405 of 466 


Diệt trừ mọi khô đau! 

Ai yếm ly thể giới, 

Nhìn đời đúng như chơn, 
VỊ áy không hai lưỡi, 
Bậc vĩ đại thanh thoái. 
Cùng đảnh lê Gotama, 
Lo an lạc Nhơn Thiên 
Trì giới đức viên mãn! 
Bậc vĩ đại thanh thoát! 


Mặt trời sáng mọc lên, 

Vâng thái dương tròn lớn, 

Khi mặt trời mọc lên, 

Đêm tối liễn biến mái. 

Khi mặt trời mọc lên 

Liên được gọi là ngày. 

Biến cả hải triểu động, 

Như hồ nước thâm sâu. 

Ở đấy mọi người biết, 

Chính biển cả hải triêu, : 

Dán chúng gọi phương ây 

Là phương Purimà, (phương đông). 

VỊ trí vì phương áy, 

Bậc đại vương danh xưng, 

Chư loài Càn-thát-bà, 

Danh gọi Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương). 
Càn-thát-bà hầu quanh, 

Hưởng múa hát của họ. 

Vua này có nhiêu con, 

1a nghe chỉ một tên, 

Tám Iwơi Và mưỜi một, 

Đại lực, danh Inda. : 

Họ chiêm ngưỡng Thê Tôn, 

Thuộc giòng họ mặt trời. 

Từ xa, họ lê Phát, 

Bậc vĩ đại thanh thoái. 

“Đảnh lê bậc Siêu Nhân! 

Đảnh lê bậc Thượng nhân! 

Thiện tâm nhìn chúng con, 

Phi nhơn cũng lễ Ngài ”. 
Đã nhiễu lân, nghe hỏi, 
Nên đánh lê như vậy, 
“Quý vị xin đánh lê, 
Gofama chiên thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bậc trí đức viên mãn `”. 


Kinh Trường Bộ Page 406 of 466 


Họ được gọi Peta, 

Nói hai lưỡi, sau lưng, 

Sát sanh và tham đăm, 
Đạo tặc và man trả, : 
Dán chúng gọi phương ây, 
Là phương Dakkhinà (phương Nam). 
VỊ trị vì phương áy, 

Bác đại vương, danh xưng, 
Chủ loài Kumbhanda (Cưu-bàản-trà) 
Danh gọi Virùlhaka (T)-láu-lặc). 
Kumbhanda hầu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiêu con, 

1a nghe chỉ một tên, 

Tảm mươi và mười một, 
Đại lực, danh lnda. — 

Họ chiêm ngưỡng Thê Tôn, 
Thuộc giòng họ mặt trời. 
Từ xa, họ lê Phát, 

Bác vĩ đại thanh thoái. 
“Đảnh lê bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lê bậc Thượng nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhơn cũng lễ Ngài ”. 
Đã nhiễu lẫn, nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy, 

“Quỷ vị xin đảnh lê, 
Gofama chiên thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bậc trí đức viên mãn `”. 


Mặt trời sáng lặng xuống, 
Váng thái dương trong lớn. 
Khi mặt trời lặn xuông. 
Ban ngày liên biên mắt. 
Khi mặt trời lặn xuống, 
Liên được gọi là đêm. 

Biển cả hải triều động, 
Như hô nước thâm sâu, 

Ở đây mọi người hết, 
Chính biển cả hải triêu, 
Dân chúng gọi phương ấy, 
Là phương Pacchimà (phương Táy). 
VỊ trị vì phương áy, 

Bác đại vương, danh xưng. 


Kinh Trường Bộ Page 407 of 466 


Chủ các loài Nàgà, 

Danh Virùpakkha (T-lâu-bác-xoa). 
Loài Nàgà hấu quanh, 

Hưởng múa hát của họ. 

Vua này có nhiêu con, 

1a nghe chỉ một tên, 

Tảm mươi và mười một, 

Đại lực, danh lnda. — 

Họ chiêm ngưỡng Thê Tôn, 

Thuộc giòng họ mặt trời. 

Từ xa, họ lê Phát, 

Bác vĩ đại thanh thoái. 

“Đảnh lê bậc Siêu Nhân! 

Đảnh lê bậc Thượng nhân! 

Thiện tâm nhìn chúng con, 

Phi nhơn cũng lê Ngài ”. 
Đã nhiêu lân, nghe hỏi, 
Nên đánh lê như vậy, 
“Quý vị xin đánh lê, 
Œotamna chiên thăng! - 
Chúng con xin đảnh lê, 
GŒofama chiên thăng! 
Đảnh lê Gotama, 

Bậc trí đức viên mãn ”. 


Bắc Lô Châu (UHarakurù) an lạc 
Đại Neru (Tu-di) đẹp để. 

Tại đây, mọi người sông 
Không sở hữu, cháp trước. 
Họ không gieo hột giống, 
Không cần phải kéo cày. 
Loài người được thọ hưởng 
Lúa chín khỏi nhọc CÔNG. 
Loại gạo không cám tráu, 
Thanh tịnh có hương thơm, 
Được nâu chín trên đá, 

Và họ ăn gạo áÿ. 

Chỉ cối loài bò cái, 

Đi phương này phương khác. 
Chỉ dùng các loài thú 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe đàn bà kéo, 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe đàn ông kéo, 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe con gái kéo, 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe con trai kéo, 

Đi phương này phương khác. 


Kinh Trường Bộ Page 408 of 466 


Họ lên trên các xe, 

Đi kháp mọi phương hướng, 
Đề phục vụ vua mình. 

Họ cối xe voi kéo, 

Xe ngựa, xe chư Thiên, 
Đối với vua danh xưng, 
Có lâu đải, có kiệu, 

Nhiễu thành phô của vua, 
Được xây giữa hư không. 
Các thành Atànàià, 
Kusinàtà, Parakusinatà, Nàtapurivà, Parakusitannatà 
Kapìvania thuộc phía Bác, 
Và các thành phô khác, 
Như Janogha, Navanavafiya, 
Ambara, Ambaravaftiya, 
Alakamandà, 

Là kinh đô của vua, 

Chô Kuvera ở. 

VỊ vua đáng kính này, 
Kinh đô tên Visànà. 

Do vậy Kuvera, 

Được danh Vessavana. 
Các sứ quán được tên: 
Tatolà, Tattalà, Tatotala, 
jasi, Tejasi, Tafojasi, 
Vua Sùra, Arittha, Nemi. 
Đây có vùng nước lớn, 

Từ đây mưa đồ xuống, 
Được tên DharanÌ. : 

Tại đây mưa đồ xuống, 
Được tên Dharanl. 

Tại đáy có giảng đường, 
Tên Bhagalavafi, 

Chô Dạ-xoa tập hội. 

Tại đáy nhiêu cây trái, 
Trên cây chim tụ họp, 
Các loại công, loại cỏ, 
Diệu âm chim KokHlà, 

Ở đấy, chim Jiva, - 

Kêu tiêng “Hãy sông đi ”, 
Và tiếng chim kêu lên, 
“Hày khởi tâm thích thú ”. 
Nhiêu loại chim sai khác, 
Ở rừng và ở hồ, 

Với con vẹt ôn ào, 

Và con chìm Mynah, 

Các loại chìm thân thoại, 
Gọi là Dandamànavahà. 
Hồ sen Kuvera, 

Chiêu sáng tát cả trời, - 
Dán chúng gọi phương ấy, 


Kinh Trường Bộ Page 409 of 466 


Là phương Uitarà (phương Bắc). 
VỊ trị vì phương áy, 

Bác đại vương danh xưng, 
Chủ các loài Dạ-xoa, 
Được gọi Kuyera. 

Các Dạ-xoa hâu quanh, 
Hưởng múa hái của chúng. 
Vua này có nhiêu con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám IWƠi Và mMưỜi một, 
Đại lực, danh Inda. ` 

Họ chiêm ngưỡng Thê Tôn, 
Thuộc giòng họ mặt trời. 
Từ xa, họ lê Phát, 

Bậc vĩ đại thanh thoái. 
“Đảnh lê bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lê bậc Thượng nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhơn cũng lê Ngài ”” 
Đã nhiêu lấn, nghe hỏi, 
Nên đánh lê như vậy, 

“Quỷ vị xin đảnh lê, 
Gofama chiên thăng! 
Chủng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bậc trí đức viên mãn `. 


8. Tôn giả, Hộ Kinh Atànàtiya này che chở, hộ trì, ngăn không cho a1 làm hại các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo- 
ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ và khiên các vị này sông an lạc. 


Khi một vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ nào sẽ học Hộ Kinh Atanatiya này một cách chín 
chắn, rõ ràng, nếu có loài phi nhân nào, Dạ-xoa, Dạ-xoa-ni, con trai Dạ-xoa, con gái Dạ-xoa, đại thần 
Dạ-xoa-nmI, tùy tùng của Dạ-xoa, hay lao công của Dạ-xoa; hoặc Càn-thát-bà... hoặc Cưu-bàn-trà 
(Kumbhanda)... hoặc Nàga... đi theo vị Tý-kheo, Tỷ-kheo-mi, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ khi vị này đi; đứng 
gân, khi vị này đứng; ngôi khi vị này ngôi; năm khi vị này. năm với tâm niệm độc ác, thời này Tôn giả, 
vị phi nhân ây trong làng hay trong đô thị sẽ không được ai đón mừng hay kính trọng. Này Tôn giả, phi 
nhân ây, trong kinh đô Alakamada của Ta sẽ không tìm được đất đai hay chỗ ở. Vị phi nhân ấy sẽ không 
được đi dự hội giữa các Dạ-xoa. Này Tôn giả, vị phi nhân â ấy sẽ không được cưới hỏi. Này Tôn giả, các 
hàng phi nhân sẽ dùng những lời nói hốn láo xắc xược đối VỚI VỊ Ấy, Này Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ 
dìm đầu vị ấy xuống. Này Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ chẻ đầu vị ấy ra làm bảy mảnh. 


9. Này Tôn giả, có hàng phi nhân hung bạo, dữ tợn, khủng khiếp. Chúng không nghe lời các đại vương, 
không nghe lời đình thân của các vị đại vương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thần của 
các vị đại vương. Này Tôn giả, các phi nhân này được xem là thù nghịch của các bậc đại vương. Này 
Tôn giả, như các đại tướng cướp vua xứ Magadha bị chính phục. Cũng vậy, các vị này không nghe lời 
các vị đại vương, không nghe lời đình của thần các vị đại vương, không nghe lời các vị giúp việc cho 
các đình thần của các vị đại Vương. Này Tôn giả, các vị đại tướng cướp này được xem là kẻ thù nghịch 
của vua xứ Magadha - cũng vậy, này Tôn giả, có những vị phi nhân hung bạo, dữ tợn, khủng khiếp. Các 
VỊ này không nghe lời các đại vương, không nghe lời đình thần của các vị đại vương, không nghe lời các 
vị giúp việc cho các đình thần các vị đại vương. Này Tôn giả, các vị phi nhân này được xem là kẻ thù 


Kinh Trường Bộ Page 410 of 466 


nghịch của các bậc đại vương. Này Tôn giả, nếu có vị phi nhân nào, Dạ-xoa hay Dạ-xoa-nI nào... đi theo 
VỊ Jý-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ hay Nữ cư sĩ khi vị này đi, đứng gần khi vị này đứng; ngồi khi vị này 
ngôi; năm khi vị này nằm với tâm niệm độc ác, vị này hãy nói lên, kêu lên, van lên với các những vị Dạ- 
xoa Ấy, đại Dạ-xoa ây, quân sư, đại quân sư ấy: “Dạ-xoa này bắt tôi, Dạ-xoa này tấn công tôi, Dạ-xoa 
này đả thương tôi, Dạ-xoa này hại tôi, Dạ-xoa này làm hại tôi, Dạ-xoa nảy không thả tôi ra”. 


10. Những Dạ-xoa, đại Dạ-xoa, quân sự, đại quân sư nào được kêu gọi ở đây: 


lnảa, Soma, và Varuna, 
Bhàradvdja, Pajàpdti, 
Candana, Kàmasettha, 
Kinnughandu, Niehandu, 
Panada và Qpamanma, 
Devamita và Màtali, 
Ciftasena và Gandhabba. 
Vua Nala, Janesabha, 
Sdfagira Hemavdia, 
Punnuaka, Karatiya, Gula, 
Sivakaft và Mucalinda 
Vessàmitta, Yugandhara, 
Gopdla và Suppagedha, 

Hirì, Setti và Mandiya, 
Pancàdla Canda, Alavaka, 
Pajjunna, Sumana, Sumukha, 
Dadhimukha Mani Mànicara, Digha, 
Atha và Serissaka. 


Những vị này là những Dạ-xoa, đại Dạ-xoa, quân sư, đại quân sư cân phải được nói lên, kêu lên, van 
lên: “Dạ-xoa này bắt tôi, Dạ-xoa này tân công tôi, Dạ-xoa này đả thương tôi, Dạ-xoa này hại tôi, Dạ-xoa 


này làm hại tôi, Dạ-xoa này không thả tôi ra”. 


II. Này Tôn giả, đây là Hộ Kinh Atànatiyà che chớ, hộ trì, ngăn không cho ai làm hại các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ và khiến các vị này sống an lạc. 


Thưa Tôn giả, nay chúng tôi cần phải đi, chúng tôi có nhiều việc, có nhiều bổn phận. 
- Đại vương, Đại vương hãy làm điều gì Đại vương nghĩ là phải thời. 


Rồi bốn vị đại vương, từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về phía Ngài rồi biến 
mât tại đây. 


Các vị Dạ-xoa Ấy, từ chỗ ngồi đứng dậy, có vị đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi biến 
mất tại chỗ; có vị nói lên những lời hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi biến mắt tại chỗ; có vị chấp tay 


hướng đến Thế Tôn rồi biến mất tại chỗ; có vị nói lên tên họ của mình rồi biến mất tại chỗ; có vị im lặng 
biến mất tại chỗ. 


12. Rồi Thế Tôn sau khi đêm đã mãn, liền gọi các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, khi hôm, bôn vị đại vương cùng với đại quân sư Dạ-xoa: 


Kinh Trường Bộ Page 411 of466 


“Đảnh lễ Vipassi (T}-bà-thi) 
sáng suốt và huy hoàng; 
Đảnh lê đẳng Sikhi, (Thi-khí) 
có lòng thương muôn loài... 


Này Tôn giả, đó là hộ kinh Atànàtiyà che chở, hộ trì, ... (như trên) ... rồi biễn mất tại chỗ”. 
13. Này các Tỷ-kheo, hãy học Hộ Kinh Atànàtiyà này, hãy thuộc lòng Kinh Atànàtiyà này. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ được che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, được sông 
thoải mái hạnh phúc. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ thọ trì lời dạy Thế Tôn. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 412 of 466 


33. KINH PHÚNG TỤNG 
(Sangtiti Sutta) 


Như vầy tôi nghe. 
Tụng Phẩm I 


1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài 
đến tại thành của dân chúng Mallà tên là Pàvà và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pàvà trong rừng xoài của 
thợ rèn Cunda. 


2. Lúc bấy giờ, một hội trường tên là Ubbhataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mallà, trú ở Pàvà, 
và hội trường này chưa có vị Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào khác an trú. Dân chúng Mallà ở 
Pàvà được nghe: “Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm 
vị. Ngài đến tại Pàvà, trú tại đầy, trong rừng xoài của thợ rèn Cunda”. Rồi các vị Mallà ở Pàvà đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Ngài rôi ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các vị Mallà 
ở Pàvà bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên là Ubbhataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mallà ở 
Pàvà, và hội trường này chưa có vị Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên. Nhờ Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng 
Mallà ở Pàvà sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


3. Rồi các vị Mallà ở Pàvà, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng đến Ngài, từ tạ đi đến hội trường. Sau khi đến, liền dùng đệm trải khắp tất cả, sửa 
Soạn các ghế ngồi, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu, rồi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, các vị 
này đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các vị Mallà ở Pàvà bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải nệm tất cả, các ghế ngồi đã được sửa soạn, ghẻ nước đã được 
đặt săn, cây đèn dâu đã được treo lên, Thê Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 


4. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với chúng Tỷ-kheo đến tại hội trường. Khi đến xong Ngài rửa 
chân và vào hội trường. Thế Tôn ngôi dựa trên cột chính giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ-kheo 
sau khi rửa chân, vào hội trường, ngôi dựa trên bức tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, sau lưng 
Thế Tôn. Các vị Mallà ở Pàvà cũng rửa chân, đi vào hội trường, và ngồi xuông, dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng phía Tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, cho đến đêm thật khuya, thuyết pháp 
cho dân Mallà ở Pàvà, giảng dạy, giải thích, khích lệ, làm cho hứng khởi rồi bảo các vị ấy về: 

- Này Vàsetthà, đêm đã quá khuya. Các Ngươi hãy làm những gì các Ngươi xem là phải thời. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Các vị Mallà ở Pàvà vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về 
Ngài và ra đi. 


5. Thế Tôn, khi dân Mallà đi chưa bao lâu, nhìn chúng Tỷ-kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sàriputta: 


- Này Sàriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm thụy miên. Này Sàriputta, hãy thuyết pháp cho 


Kinh Trường Bộ Page 413 of 466 


chúng Tỷ-kheo. Ta cảm thấy đau lưng! Ta muốn nằm nghỉ. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! - Tôn giả Sàriputta vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn, xếp y Sanghàt (Tăng- giả-lê) gấp bốn và nằm xuống như cách nằm con sư tử, thân phía 
hữu, hai chân đề trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, với tâm nghĩ đến lúc ngồi dậy. 


6. Lúc bấy giờ, Niganthà Nàthaputta vừa mới tạ thế ở Pàvà. Sau khi VỊ này tạ thế, các vị Niganthà chia 
ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với binh khí bằng 
miệng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này, ta biết Pháp và Luật này. Sao Ngươi có thể biết Pháp và 
Luật này? Người theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, lời nói Ngươi không tương 
ưng. Điều đáng nói trớưc, Ngươi nói sau; điều đáng nói sau, Ngươi nói trước. Điều Ngươi quan niệm 
trình bày đã bị đảo lộn. Quan niệm của Ngươi đã bị thách đố. Ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan 
điểm của Ngươi! Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu Ngươi có thể làm được”. Hình như các đệ tử của 
Niganthà Nàthaputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha 
Nàthaputta cũng chán ngấy, CƠ hiểm và phản đối các vị Nigantha, vì Pháp và Luật của họ đã được trình 
bày, tuyên bố một cách vụng: về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 
Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đỗ vỡ, không có chỗ y chỉ. 


7. Rồi tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo: 


- Này Hiền giả, Niganthà Nàthaputta vừa mới từ trần không bao lâu. Sau khi vị này từ trần, các Nigantha 
(Ni-kiền-tử) chia làm hai phe... và không có chỗ y chỉ. 


Nhưng với chúng ta, này các Hiền giả, pháp này được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày, một 
Chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác trình bày. Ở đây, tất cả 
mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được 
duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Này các Hiền giả, thế nào là Pháp được Thế Tôn chúng ta khéo giảng dạy, khéo trình bày, một pháp có 
hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị Chánh Đăng Giác trình bày? Ở đây, tất cả cần phải cùng 
nhau tụng đọc không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Này các Hiền giả, có một pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị này đã biết, đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm 
hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đòi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Một pháp 


8. Thế nào là một pháp? Tắt cả loài hữu tình do các món ăn (àhàra) mà an trú, tất cả loài hữu tình do các 
hành (samkhàrà) mà an trú. Này các Hiền giả, đó là một pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, thuyệt giảng một cách chơn chánh. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng 
đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư Thiên và loài Người. 


Kinh Trường Bộ Page 414 of 466 


Hai pháp 
9. Này các Hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
Thế nào là hai pháp? 

j Danh và sắc. 

1) Vô minh và hữu ái. 

iii) Hữu kiến và vô hữu kiến. 

1V) Vô tàm và vô quý. 

v) Tàm và quý. 

vi) Ác ngôn và ác hữu. 

vii) Thiện ngôn và thiện hữu. 

viii) Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 

ix) Đăng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. 

x) Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 

xI) Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 

xii) Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 

xIi) Chơn trực và tảm quý. 

xiv) Kham nhẫn và nhu hòa. 

xv) Lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. 

xvI) Vô hại và từ ái. 

xvii) Thất niệm và bất chánh tri. 

xvIi) Chánh niệm và tỉnh giác. 

xix) Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 


xx) Các căn được chê ngự và ăn uông có tiết độ. 


Kinh Trường Bộ Page 415 of 466 


xxI) Tư duy lực và tu tập lực. 

xxIi) Niệm lực và định lực. 

xxI1) Chỉ và quán. 

xxiv) Chỉ tướng và tinh cần tướng. 

xxv) Tinh cần và không dao động. 

xxvi) Giới thành tựu và kiến thành tựu. 

xxvii) Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 

xxxII) Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 

xxix) Kiến thanh tịnh và tỉnh cần theo tri kiến ấy. 

xxx) Dao động đối với các pháp bị đao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 

xxxi) Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tỉnh cần. 

xxxII) Minh tri và giải thoát. 

xxxI) Tận tri và vô sanh trí. 
Này các Hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
Ba pháp 
10. Này các Hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
Thế nào là ba pháp? 

1) Pa bắt thiện căn: Tham bắt thiện căn, sân bắt thiện căn, si bất thiện căn. 

1) Ba thiện căn: Vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. 

II) Ba ác hạnh: Thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. 

1V) Ba thiện hạnh: Thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 


v) Ba bắt thiện tầm: Dục tầm, sân tầm, hại tầm. 


Kinh Trường Bộ Page 416 of 466 


vi) Ba thiện tâm: Ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. 

vIl) Ba bắt thiện tư đuy: Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 

vII) 8a thiện ft duy: Ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. 
ix) Ba bắt thiện trởng: Dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. 

X) Ba thiện tưởng: Ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 

x1) Pa bất thiện giới: Dục giới, sân giới, hại giới. 

xII) Ba thiện giới: Ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. 

xiil) Ba giới khác: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

xiv) Ba giới khác: Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 

xv) Ba giới khác: Liệt giới, trung giới, thắng giới. 

xvI) 8a ái: Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

xvil) Ba ái khác: Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 

xviii) Ba ái khác: Sắc ái, vô sắc ái, điệt ái. 

xix) Ba kiết sử: Thân kiến, nghỉ, giới cắm thủ. 

xx) Ba lậu: Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

xxI) Ba hữu: Dục hữu, sắc hữu, vô minh hữu. 

xxI) Ba cầu: Dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. 

xxII) Ba mạn: Thắng mạn, đăng mạn, ty liệt mạn. 

xxIV) Ba thời: Quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 

xxV) Ba biên: Hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 
xvi) Ba thọ: Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. 

xvii) Ba khổ tánh: Khô khô, hành khổ, hoại khổ. 

xxvII) Ba íụ: Tà định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. 

xxIx) Ba nghỉ: Đối VỚI vấn đề thuộc quá khứ nghỉ ngờ, do dự, không quyết định, không hài 


lòng; đối với các vẫn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài 
lòng; đối với các vấn đề hiện tại nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 


Kinh Trường Bộ Page 417 of466 


xxx) Ba điều Như Lai không cân gìn giữ: Này các Hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành 
về thân. Như Lai không có ác về thân mà Như Lai phải gìn giữ: “Chớ để người khác biết 
việc này về Ta”. Này các Hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng. Như Lai không 
có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ: “Chớ để người khác biết việc này về Ta”. 
Này các Hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như Lai không có ác hạnh về ý mà 
Như Lai phải gìn giữ: “Chớ để người khác biết việc này về Ta”. 


xxXxI) Ba chướng: Tham chướng, sân chướng, si chướng. 
xxXxI) Ba loại lứa: Lửa tham, lửa sân, lửa s1. 


xxXII) Ba loại lứa khác: Lửa của người hiểu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người 
cúng dường (cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia). 


xxxiv) Ba loại sắc tụ: Hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc. 
xxxv) Ba hành: Phước hành, phi phước hành, bất động hành. 

xxxVvI) Ba loại người: Hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học phi vô học nhân. 
xXxXVII) Ba vị trưởng lão: Sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, nhập định trưởng lão. 


xxxVII) Đa phước nghiệp sự: Thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu 
hành phước nghiệp sự. 


xxxix) Ba cử tội sự: Thấy, nghe và nghỉ. 


xÌ) Ba dục sanh: Này các Hiền giả, có những loại hữu tình do dục an trú. Đối với các dục, 
họ chịu sự an trú, họ bị chỉ phối phụ thuộc, như loài Người, một số chư Thiên, một số tái 
sanh trong đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình 
có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo hóa ra các sự vật và họ sống bị chỉ 
phối phụ thuộc hóa ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng ấy, 
như các loài chư Thiên Nimmàna-Rati (Hóa Lạc thiên). Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các 
Hiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị 
chi phối phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loại khác tạo ra. Như các 
loài chư Thiên Para-nimmitava-savatti (Tha Hóa Tự tại thiên). Đó là hạng dục sanh thứ ba. 


xII) Ba loại lạc sanh: Này các Hiền giả, có những loài hữu tình (trong quá khứ) luôn luôn 
tạo ra (thiền định lạc) hay sống trong sự an lạc, như các vị Brahma - Kàyikà (Phạm Chúng 
thiên). Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình thấm nhuằn, 
biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: 
“Ôi an lạc thay! Ôi an lạc thay!”, như chư Thiên €bhassarà (Quang Âm thiên). Đó là hạng 
lạc sanh thứ hai. Này các Hiên giả, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung 
mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sông mãn túc với an lạc â Ấy, cảm thọ an lạc, như chư Thiên 
Subhakinnà (Biến Tịnh thiên). Đó là loại lạc sanh thứ ba. 


xÌ1) 58a £uệ: Hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học phi vô học tuệ. 


xÌIH) Loại ba tuệ khác: Tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 


Kinh Trường Bộ Page 418 of466 


xIiv) Ba loại bình khí: Nghe, xả ly và tuệ. 

xlv) Ba căn: VỊ tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 

xIvI) Ba nhãn: Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 

xIvi) 8a học: Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 

xlIvII) Ba sự fu tập: Thân tu, tâm tu, tuệ tu. 

xlix) Ba vô thượng: Kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng. 

D Ba định: Hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. 

ID) Lại ba định khác: Không định, vô tướng định, vô nguyện định. 

IH) Ba thanh tịnh: Thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 

l1) 8a fịch mặc: Thân tịch mặc, ngữ tịch mặc, ý tịch mặc. 

liv) Ba thiện xảo: Tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 

lv) Ba kiêu: Vô bệnh kiêu, niên trắng kiêu, hoạt mạng kiêu. 

Ivi) Ba tăng thượng: Ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 

Ivii) Ba luận sự: Luận bàn về vấn đề quá khứ: “Sự việc này xảy ra trong quá k khú”; luận bàn 

về vấn đề tương lai: “Sự việc này xảy ra trong tương lai”; luận bàn về vân đề hiện tại: “Sự 

việc này xảy ra trong hiện tại”. 

Ivn) Ba mĩnh: Túc mạng trí mình, Hữu tình sanh tử minh, Lậu tận trí minh. 

lix) Ba írú: Thiên trú, Phạm trú, Thánh trú. 

Ix) Ba thần thông: Thần túc thần thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. 
Này các Hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
Bốn pháp 
11. Này các Hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm 
hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chún 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thê 


nào là bôn? 


1) Bồn niệm xứ: Này các Hiên giả, ở đây vị Tỷ-kheo quán thân trên thân, tĩnh cân, tỉnh giác, 


Kinh Trường Bộ Page 419 of466 


chánh niệm đề nhiếp phục tham sân trên đời; quán các cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời; quán các tâm trên các tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời; quán thân các pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. 


1i) Bốn chánh cân: Ở đây, này các Hiền giả vị Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất 
thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tỉnh tấn, sách 
tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên 
ý muốn, cô gắng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước 
chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục 
đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng 
cường, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muôn, cô găng, tinh tấn, 
sách tâm, trì tâm. 


ii) Bốn thân túc: Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập thần túc, câu hữu với tính tấn 
thực hiện Dục thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tính tân thực hiện Tâm thiền định. Tu 
tập thần túc câu hữu với tinh tân thực hiện Tỉnh tấn thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với 
tinh tấn thực hiện Tư duy thiền định (Dục như ý thần túc, Tâm như ý thần túc, Tỉnh tắn như 
ý thần túc, Tư duy như ý thần túc). 


iv) Bán thiên: Ở đây, vị Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú 
thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Nà) Bốn fu tập thiển định: Này các Hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì 
nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các Hiền giả, có sự tu đập thiền định, nhờ 
tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các Hiền giả, có sự tu tập 
thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các Hiền 
giả, có sự tu tập thiền định, nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. 


Này các Hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến 
lạc trú ngay trong hiện tại? Ở đây, này các Hiền giả, có vị Tỷ- -kheo ly dục, ly ác pháp, và trú 
thiền thứ nhất... thiền thứ hai... thiền thứ ba... chứng và trú thiền thứ tư. Này các Hiền giả, 
như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong 
hiện tại. 


Này các Hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến 
chứng đắc tri kiến? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo, tác ý quang minh tưởng, an trú 
tưởng ban ngày, ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy. Và 
như vậy với tâm mở rộng không có đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Này các Hiền 
giả, như vậy là tu tập thiên định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri 
kiến. 


Này các Hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, hướn 
đến chánh niệm, tỉnh giác? Này các Hiền giả, ở đây, vị _Tỷ-kheo biết được thọ khởi, biệt 
được thọ trú, biết được thọ diệt, biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng 


Kinh Trường Bộ Page 420 of 466 


diệt, biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt. Này các Hiền giả, như vậy là 
sự tu tập thiên định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiêu lân, đưa đên chánh niệm tỉnh giác. 


Này các Hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến 
sự diệt tận các lậu hoặc? Này các Hiên giả, ở đây vị Tỷ-kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên 
Năm Thủ uấn - Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây 
là hành... Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. này các Tỷ-kheo, như vậy là sự tu 
tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiêu lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


vì) Bốn vô lượng tâm: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ-kheo an trú, biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với từ, cũng vậy: phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ây an trú biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 


Lại nữa, vị Tỷ-kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi ... với tâm câu hữu 
với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp. thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


vii) Bốn vô sắc: Này các Hiền giả, ở đây, VỊ Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ rằng: “Hư không và vô 
biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng: “Không 
có vật gì”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ răng: “Không 
có vật gì”, chứng và trú Vô sỡ hữu xứ. Vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 


viii) Bồn ¡ y chỉ: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ-kheo sau khi suy nghĩ, thọ dụng; sau khi suy 
nghĩ, nhẫn thọ; sau khi suy nghĩ, viễn ly; sau khi suy nghĩ, khiến trừ. 


ix) Bốn Thánh chúng: Này các Hiền giả, ở đây, VỊ Tỷ-kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y 
nào, tán thán sự bằng lòng với bắt cứ loại y nào, không cô gắng tìm cầu y một cách không 
xứng đáng, không có áo não nếu không được y, nhưng khi được y, vị này, không, nhiễm 
trước, không say mê, không có phạm tội. VỊ này dùng y, thấy các nguy hiêm và biết rõ sự 
giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, vị ấy không khen mình chê người. Ở đây, 
vị này khéo léo, tinh cân, tỉnh giác, chánh niệm, này các Hiện giả, vị Tyỷ-kheo ây được gọi 
là một vị đã trung thành với Thánh chủng, theo truyền thống quá khứ. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ- -kheo tự "bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, tán 
thán sự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu món ăn khất 
thực một cách không xứng đáng, không có áo não nếu không được món ăn khất thực. 
Nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có 
phạm tội. VỊ này dùng các món ăn khất thực, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì 
tự bằng lòng với bắt. cứ món ăn khất thực nảo, vị này không khen mình chê người. Ở đây, VỊ 
này khéo léo, tinh cần, chánh niệm. Này các Hiền giả, vị Tỷ-kheo ấy được gọi là một vị đã 
trung thành với Thánh chủng, theo truyền thống quá khứ. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo tự bằng lòng với. bất cứ phòng xá nào, tán thán sự 
bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, không cô gắng tìm cầu phòng xá một cách không xứng 


Kinh Trường Bộ Page 421 of466 


đáng, không có áo não nếu không được trú xứ. Nhưng khi được phòng xá, vị này không 
nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. VỊ này dùng các phòng xá, thấy các nguy 
hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, vị này không khen 
mình chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này các Hiên giả, 
vị Tỷ-kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với Thánh chủng, theo truyền thống quá 
khứ. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo ưa thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, 
hoan hỷ tu tập. Nhờ ưa thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, hoan hỷ tu tập nên 
không khen mình chê TưỜi. Ở đây, vị Tỷ-kheo này khéo léo, tính cân, tỉnh giác, chánh 
niệm. Này các Hiền giả, vị ấy được gọi là một vị đã trung thành với Thánh chủng, theo 
truyền thông quá khứ. 


x) Bồn tỉnh cần: Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. 


Này các Hiền giả, thế nào là chế ngự tỉnh cần? Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ-kheo, khi mắt 
thấy sắc không năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngực, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị 
Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngực nhãn căn. Khi 
tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy 
nắm không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý 
căn không được chế ngực, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo 
chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự chế ngự ý căn. Này các Hiền giả, như 
vậy gọi là chế ngự tỉnh cần. 


Này các Hiền giả, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo không 
châp nhận dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu; không chấp 
nhận sân tầm đã khởi lên... không chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, 
không cho hiện hữu. Này các Hiền giả, như vậy gọi là đoạn trừ tỉnh cần. 


Này các Hiền giả, thế nào là tu tập tỉnh cần? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập 
Niệm Giác chi, pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ; tu tập 
Trạch pháp Giác chỉ... tu tập Tinh tấn Giác chỉ... tu tập Hỷ Giác chị... tu tập Khinh an Giác 
chỉ... tu tập Định Giác chỉ... tu tập Xả Giác chỉ, pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, 
thành thục trong đoạn trừ. Này các Hiền giả, như vậy gọi là tu tập tinh cần. 


Này các Hiền giả, thế nào là hộ trì tỉnh cần? Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ-kheo hộ trì định 
tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, 
trương bành tưởng. Này các Hiền giả, như vậy gọi là hộ trì tỉnh cần. 

xI) Bán trí: Pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. 


xI) Lại bốn trí khác: Khô trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 


xII) Bán Dự lưu hướng chi: Thiện nhân thân cận, diệu pháp thính thọ, như lý tác ý, pháp 
tùy pháp hành. 


XIV) Bốn Dự lưu quả chỉ: Ö đây Thánh đệ tứ thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật - “Đây là 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”. Vị này thành tựu lòng 


Kinh Trường Bộ Page 422 of 466 


tin tuyệt đối đối với Pháp - “Pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, Pháp ấy là thiết thực 
hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí 
mới tự mình giác hiểu”. Vị ấy thành tự lòng tin tuyệt đối chúng Tăng: “Chúng Tăng đệ tử 
của Thế Tôn là đầy, đủ điệu hạnh, chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ trực hạnh, chúng 
Tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ như lý hạnh, chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ 
chánh hạnh, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời”. VỊ 
ấy thành tựu giới đức được các bậc Thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị tỳ vết, được 
thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết khiến con người tự tại, được bậc Thánh tán thán, 
không bị nhiễm ô, hướng đến thiền định. 


xv) Bán Sa môn quả: Dự lưu quả, Nhúứt lai quả, Bất lai quả, A-la-hán quả. 
xvi) Bồn giới: Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. 


xvii) Bồn thực: Đoàn thực, thô hay tế; xúc thực là thứ hai; tư niệm thực là thứ ba; thức thực 
là thứ tư. 


xviii) Bốn thức trú: Này các Hiền giả, khi duyên sắc, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc 
làm cảnh, lây sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng 
quảng. Này các Hiền giả, hay duyên thọ, thức... hay duyên tưởng... Này các Hiền giả, hay 
duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy hành làm cảnh, lây hành làm sở y, lây hành 
làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. 


xix) Bốn bắt hành xứ hạnh: Tham dục bất hành xứ hạnh, sân bất hành xứ hạnh, sỉ bất hành 
xứ hạnh, bô úy bât hành xứ hạnh. 


xx) Bồn ái sanh: Này các Hiền giả, do nhơn y phục, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. Này 
các Hiền giả, do nhơn đồ ăn khất thực, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. Này các Hiền giả, 
do nhơn phòng xá, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. Này các Hiền giả, do nhơn hữu và phi 
hữu, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. 


xxI) Bón hành: Khô hành trì chứng, khô hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc 
chứng. 


xxvii) Bốn lại hành khác: Bất kham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành, tịch tịnh 
hành. 


xxiil) Bồn pháp túc: Vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh định 
pháp túc. 


xxiv) Bồn pháp thọ: Này các Hiền giả, có pháp thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ. 
Này các Hiền giả, có pháp thọ, hiện tại khô và tương. lai quả báo lạc. Này các Hiền giả, có 
pháp thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Này các Hiền giả có pháp thọ, hiện tại lạc và 
tương lai quả báo lạc. 


xxy) Bồn pháp uán: Giới uân, định uân, công đức uân, giải thoát uân. 


xxvi) Bồn lực: Tinh tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 


Kinh Trường Bộ Page 423 of 466 


xxvii) Bồn thắng xứ: Tuệ thắng xứ, để thắng xứ, xả thắng xứ, chỉ tức thắng xứ (Bốn 
nguyện). 


xxviil) Bốn cách trả lời câu hỏi: Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát, trả lời câu hỏi bằng 
cách phân tích, trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn, trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua. 


xxix) Bốn nghiệp: Này các Hiền giả, có hắc nghiệp hắc báo. Này các Hiền giả, có bạch 
nghiệp bạch báo. Này các Hiền giả, có hắc bạch nghiệp, hắc bạch báo. Này các Hiền giả, có 
phi hăc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo, và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. 


xxx) Bồn pháp cân phải chứng ñgÔ: Túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm. Sanh tử cần 
phải chứng ngộ bởi nhãn. Tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân. Lậu tận cần phải 
chứng ngộ bởi Tuệ. 


xxxi) Bồn bộc lưu: Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 
xxxii) Bồn ách: Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. 
xxxiii) Bồn ly ách: Ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. 


xxxiv) Bồn hệ phược: Tham thân hệ, sân thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân 
hệ. 


xxxv) Bồn thủ: Dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã thuyết thủ. 
xxxVvI) Bán sanh: Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. 


xxxvii) Bồn nhập thai: Này các Hiền giả, ở đây, có loài không tính giác nhập mẫu thai, 
không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ nhất. 
Lại nữa, này các Hiền giả, ở đây, có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu 
thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ hai. Lại nữa, này các Hiền giả, 
ở đây, có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. 
Đó là loại nhập thai thứ ba. Lại nữa, này các Hiền giả, ở đây, có loại tỉnh giác nhập mẫu 
thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ tư. 


XXXVII) Bốn phương cách được tự thể mới: Này các Hiền giả, có tự thể mới được, do ý chí 
của mình, không do ý chí của người khác. Này các Hiện giả, có tự thê mới được, do ý chí 
của người khác, không do ý chí của mình. Này các Hiền giả, có tự thể mới được, do ý chí 
của mình và ý chí của người khác. Này các Hiên giả, có tự thê mới được không do ý chí của 
mình, không do ý chí của người khác. 


xxxix) Bốn sự cúng dường thanh tịnh: Này các Hiền giả, có sự cũng đường, người cúng 
dường thanh tịnh, người nhận cúng đường không thanh tịnh. Này các Hiền giả, có sự cúng 
dường, người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Này các 
Hiền giả, có sự cúng dường, cả người cúng dường vả người nhận cúng dường đều không 
thanh tịnh. Này các Hiền giả, có sự cúng dường, người cúng dường và người nhận sự cúng 
dường đều thanh tịnh. 


x]) Bán nhiếp pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 


Kinh Trường Bộ Page 424 of 466 


xIi) Bốn phi Thánh ngôn: Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khâu, ỷ ngữ. 
xlii) Bốn Thánh ngôn: Ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly ác khâu, ly ÿ ngữ. 


xi1) Bốn phi Thánh ngôn khác: Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói 
nghĩ, không biệt nói biệt. 


xliv) Bốn Thánh ngôn khác: Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, 
không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết. 


xIv) Bồn phi Thánh ngôn khác: Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không 
nghĩ, biệt nói không biệt. 


xIvi) Bốn Thánh ngôn khác: Thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 


xIvii) Bán loại người: Này các Hiền giả, ở đây, có người tự làm khổ mình và siêng năng 
làm khổ mình. Này các Hiền giả, ở đây, có loại người làm khô người khác, siêng năng làm 
khổ người khác. Này các Hiền giả, ở đây, có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ 
mình; làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Này các Hiền giả, ở đây, có loại người 
không làm khô mình, không siêng năng làm khổ mình; không làm khổ người người, không 
siêng năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong 
hiện tại sông ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. 


xIviii) Lại bốn loại người khác: Này các Hiền giả, ở đây, có loại người hành tự lợi, không 
hành lợi tha. Này các Hiền giả, ở đây, có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Này 
các Hiền giả, ở đây, có loại người, không hành tự lợi và không hành lợi tha. Này các Hiền 
giả, ở đây, có loại người hành tự lợi và hạnh lợi tha. 


x]Ix) Lại bỗn loại người khác: Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, sông trong bóng 
tôi hướng đên ánh sáng, sông trong ánh sáng hướng đên bóng tôi, sông trong ánh sáng 
hướng đên ảnh sáng. 


Ù Bốn loại người khác: Bất động Sa môn, Xích liên hoa Sa môn, Bạch liên hoa Sa môn, 
Diệu thiện Sa môn. 


Này các Hiền giả, bốn Pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la Hán, 
Chánh Đẳng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Tụng Phẩm II 
Năm pháp 


1. Này các Hiền giả, có năm Pháp được. Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Kinh Trường Bộ Page 425 of 466 


1) Năm uán: Sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân. 
11) Năm thủ uán: Sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 


II) Năm dục công đức: Sắc do nhãn nhận thức. Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức... Hương do mũi nhận thức... Vị do lưỡi 
nhận thức... Xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp 
dẫn. 


1V) Năm thú: Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, Người, chư Thiên. 


v) Năm xan tham: Xan tham đối với trú xứ, xan tham đối với gia đình, xan tham đối với các 
vật thâu hoạch, xan tham đối với sắc, xan tham đối với pháp. 


v]) Năm triên cải: Tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo cử hối 
quá triền cái, nghi triền cái. 


vn) Năm hạ phần kiế£ sử: Thần kiên, nghị, giới câm thủ, tham, sân. 
vI1) Năm thượng phán kiệt sử: Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. 


1x) Năm học xứ: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không 
uông các loại rượu. 


x) Năm bất năng xứ: Này các Hiền giả, một vị Lậu tận lỷ kheo không thể có sát hại đời 
sông loài hữu tình. Một vị Lậu tận Tỷ kheo không thể cô ý lấy của không cho gọi là trộm 
Cấp. Một vị Lậu tận Tỷ kheo không thể cô ý hành dâm. Một vị Lậu tận Tỷ kheo không thể 
có ý tự mình biết mà nói láo. Một vị Lậu tận Tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất 
vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. 


xI) Năm sự tồn thất: Thân thuộc tốn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tốn thất, giới tổn thất, 
kiến tốn thất. Này các Hiền giả, không có loài hữu tình nào, vì thân thuộc tốn thất, vì tài sản 
tốn thất, hay vì tật bệnh tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, có loài hữu tình, vì giới tôn thất hay vì kiến tốn thất, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


xI) Năm sự thành tựu: Thần thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới 
thành tựu, kiến thành tựu. Này các Hiền giả, không có loài hữu tình nào, vì thân thuộc thành 
tựu, vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời 
này. Này các Hiền giả, có các loài hữu tình, vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu, được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này. 


xiii) Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới: Này các Hiền giả, người ác giới, vì 
phạm giới luật, do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất của 
người á ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các Hiền giả, với người áC BIỚI, phạm ác BIỚI, 
tiếng xấu đồn khắp. Đó là điều nguy hiểm thứ hai của người áC gIỚI, phạm á ác giới. Lại nữa, 
này các Hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát đề 
ly, hội chúng Bà la môn, hội chúng Cư sĩ hay hội chúng Sa môn, người ấy vào một cách sợ 
sệt và dao động. Đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này 
các Hiền giả, người ác giới, phạm ác giới, khi mệnh chung, chết một cách mê loạn. Đó là 


Kinh Trường Bộ Page 426 of 466 


điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các Hiền giả, người ác 
giới, phạm ác giới, khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. 


xiv) Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới: Này các Hiền giả, ở đây người đủ giới, 
giữ giới, nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ nhất cho 
người đủ giới, giữ giới. Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, giữ giới được tiếng tốt đồn 
khắp. Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới. Này các Hiền giả, với người đủ 
giới, g1ữ giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát đề ly, hội chúng Ba la môn, hội chúng 
Cư sĩ, hội chúng Sa môn, vị ây vào một cách đàng hoàng, không dao động. Đó là điều lợi 
ích thứ ba cho người đủ giới, giữ giới. Này các Hiên giả, lại nữa người đủ giới, giữ giới khi 
mệnh chung chết một cách không mê loạn. Đó là điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới, giữ 
giới. Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, giữ giới, sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm cho người đủ 
ĐIỚI, ĐIỮ BIỚI. 


xv) Năm pháp nội tâm: Này các Hiền giả, năm pháp nội tâm một vị Tỷ kheo cần phải có 
nếu muốn chỉ trích một vị khác: “Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự 
thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi ích, 
không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận”. Này các 
Hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm một vị Tỷ kheo cần phải có, nếu muốn chỉ trích một 
vị khác. 


xvi) Năm cần chỉ: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của 
Như Lai - “Đây là Thế tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Vị 
ấy thiểu bệnh, thiêu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung 
bình hợp với sự tỉnh tấn. Vị á ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chơn đối với 
bậc Đạo Sư, đối với các vị sáng suốt hay đôi với các vị đồng phạm hạnh. VỊ â ấy sống sSiêng 
năng, tỉnh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì nỗ lực, 
không tránh né đối với các thiện pháp. VI â ây có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh 
diệt của các pháp, thành tựu Thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chơn chánh các khổ 
đau. 


xvii) Năm tịnh cư: Vô Phiền thiên, Vô Nhiệt thiên, Thiện Hiện thiên, Thiện Kiến thiên, Sắc 
Cứu Cánh thiên. 


xviii) Năm bắt hoàn: Trung gian Bát Niết bàn, Sanh Bát Niết bàn, Vô hành Bát Niết bàn, 
Hữu hành Bát Niết bàn, Thượng lưu thú A-ca-ni-sá. 


xIx) Năm tâm hoang vu: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nghĩ ngờ, do dự, không quyết 
đoán, không có thỏa mãn đối với vị Đạo Sư. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào nghi ngờ, do 
dự, không quyết đoán, không, có thỏa mãn đối với vị Đạo Sư, vị Tỷ kheo â ấy không hướng 
về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tắn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo nghỉ ngờ ... đối với Pháp... đối với Tăng... đối với học 
Pháp... 


Lại nữa vị Tỷ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, 


Kinh Trường Bộ Page 427 of 466 


trở thành hoang vu. Này các Hiển giả, khi một vị Tỷ kheo tức giận đối VỚI Các VỊ đồng 
phạm hạnh, không hoan hý, tâm dao động, trở thành hoang vu, vị Tỷ kheo â ấy không hướng 
về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn. Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. 


xx) Năm tâm triển phược: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo tâm không ly tham, không ly 
dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục 
vọng. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo tâm không, ly tham, không ly dục, không lyá ái, không ly 
khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với ác dục vọng, tâm của vị ây không 
hướng. về nỗ lực, hãng hái, kiên trì và tỉnh tấn. Như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Này 
các Hiền giả, lại nữa VỊ Tỷ kheo, tâm không ly tham đối với các thân... Như vậy là tâm triền 
phược thứ hai... Đối với các sắc, tâm không ly tham... Đây là tâm triền phược thứ ba. Này 
các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo không ã ăn quá sức bao tử có thể chịu nỗi, hưởng thọ sự sung 
sướng về nằm ngủ, sự sung sướng về xúc chạm, sự sung sướng về thụy miên... Đây là tâm 
triền phược thứ tư. Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo sông đời sông phạm hạnh với hy 
vọng mong được thành một loại chư Thiên: “Với nghi thức này, với giới luật này, với khổ 
hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên 
khác”. Này các Hiên giả, khi vị Tỷ kheo sông đời sông phạm hạnh với hy vọng được thành 
một loại chư Thiên: “Với nghi thức này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phạm 
hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư Thiên này hay chư Thiên khác”. Tâm của vị này không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tắn. Như vậy là tâm triền phược thứ năm. 


xxI) Năm căn: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 
xxII) Lại năm căn khác: Lạc căn, khô căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. 
xxII) Lại năm căn khác: Tín căn, tình tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 


xxiv) Năm xuất ly giới: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo, có tác ý đối với dục vọng, tâm 
không hướng nhập dục vọng, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. 
Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tín lạc, an trú và bị chị phối bởi 
ly dục, tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đôi với các 
dục lạc. Và các lậu hoặc, các tôn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc, vị â ây đôi 
VỚI chúng được giải thoát, không còm cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát 
đối với các dục vọng. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân 
hận, không tín lạc, không an trú, không bị chỉ phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đôi VỚI 
vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy 
khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân. Và các lậu hoặc, các 
tốn hoại, các nhiệt não khởi lên do duyên VỚI Sân, VỊ ây đối với chúng được giải thoát, 
không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo, có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại 
tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chỉ phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối VỚI 
ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tín lại, an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm. Tâm vị ấy 
khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm. Và các lậu hoặc, các tôn 
hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm, vị ây đối với chúng được giải thoát, không 
còn cảm thọ cảm giác Ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, có tác ý đôi với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, 


Kinh Trường Bộ Page 428 of 466 


không tín lạc, không an trí, không bị chi phối bởi sắc. Khi VỊ này có tác ý đối với vô sắc, 
tâm hướng nhập vô sắc, tín lạc, an trú, bị chỉ phối bởi vô sắc. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, 
khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc. Và các lậu hoặc, các tốn hại, cái nhiệt 
não khởi lên do duyên với sắc, vị ây đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm 
giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự 
thân, không tín lạc, không an trí, không bị chỉ phối bởi tự thân. Khi vị này có tác Ỳ đối với 
thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tín lạc, an trú, bị chỉ phối bởi thân diệt. Tâm vị ấy khéo 
ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt. Và các lậu hoặc, các tôn hại, 
các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn 
cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 


XxVv) Năm giải thoát xứ: Này các Hiền giá, ở đây vị Tỷ kheo, khi nghe bậc Đạo Sư, hay một 
vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Này các Hiền giả, khi vị Tỷ kheo nghe bậc 
Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị ấy, đối với pháp ây, hiêu 
được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái 
sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc 
thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo không nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh 
đáng kính nào thuyết pháp. Như vị ấy, theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyêt pháp một 
cách rộng rãi cho các người khác. Này các Hiền giả, khi vị Tỷ kheo theo điều đã nghe, theo 
điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy, hiểu 
được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiêu được văn cú, khoan 
khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, 
lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo, không được nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm 
hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học thuyết pháp 
một cách rộng rãi cho các người khác. VỊ â ây theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc 
pháp một cách rõ rằng. Này các Hiền giả, VỊ Tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, 
tụng đọc pháp một các rõ ràng, do vậy đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn 
cú, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh. 
Đó là giải thoát xứ thứ ba. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, không nghe bậc Đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh 
đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điêu đã nghe, điều đã học thuyết pháp một cách 
rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một 
cách rõ ràng. VỊ ây, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát 
pháp â ấp. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm 
cầu, suy tư, quán sát pháp â ấy. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã 
học, dùng tâm tầm câu, suy tư, quán sát pháp ấy nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, 
hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan 
khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ 
lạc thọ, tâm được định tính. Đó là giải thoát xứ thứ tư. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, không nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh 
đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp 
một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học dùng 
tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp Ấy, vị Tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, 


Kinh Trường Bộ Page 429 of 466 


khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các Hiền giả, vị Tỷ khoe nắm giữ 
một định tướng nảo, khéo tác Mộ khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các Hiền giả, VỊ 
Tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thê nhập 
nhờ trí tuệ, nên đối với pháp â ấy, hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa 
lý, hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ 
tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. 
Đó là giải thoát xứ thứ năm. 


xxvi) Năm giải thoát thành thục tưởng: Vô thường tưởng, khỗ tưởng trong vô thường, vô 
ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. 


Này các Hiền g1ả, năm pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Sáu pháp 
2. Này các Hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là 
sáu? 

1) Sớu nội xứ: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. 

1i) Sáu ngoại xứ: Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. 

11) Sỉu thức thân: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 


1V) Sáu xúc thân: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 


V) Sáu thọ thân: Nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở 
sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. 


vi) Sáu tưởng thân: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 
VvIl) Sảu fư thân: Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. 
viii) Sáu ái thân: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 


Ix) Sáu không cung kính pháp: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo, sống không cung kính, 
không tùy thuận bậc Đạo Sư; sông không cung kính, không tùy thuận Pháp; sông không 
cung kính, không tùy thuận Tăng; sông không cung kính, không tùy thuận học Pháp; sông 
không cung kính bất phóng đật, không tùy thuận bất phóng dật; sống không cung kính, 
không tùy thuận sự lễ phép xã giao. 


x) Sáu cung kính pháp: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo sống cung kính, tùy thuận bậc 
Đạo Sư; sông cung kính, tùy thuận Pháp; sống cung kính, tùy thuận Tăng; sông cung kính 
tùy thuận học Pháp; sống cung kính, tùy thuận bất phóng dật; sống cung kính, tùy thuận lễ 


Kinh Trường Bộ Page 430 of 466 


phép xã giao. 


XI) Sáu sư fư đến hỷ: Khi mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe 
tiếng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nếm vị... Khi thân chạm xúc... Khi ý nhận pháp, 
hoan hỷ khởi lên, pháp ây được suy tư. 


XII) S4M Suy ft đến ưu: Khi mắt thấy SẮC, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe 
tiếng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nếm vị... Khi thân chạm xúc... Khi ý nhận pháp, ưu 
khởi lên, pháp ấy được suy tư. 


XIH) Sửu SMy fư đến xả: Khi mắt thấy SẮC, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư... Khi tai nghe 
tiếng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nếm vị... Khi thân chạm xúc... Khi ý nhận pháp, xả 
khởi lên, pháp ấy được suy tư. 


xIV) Sảu hòa kinh pháp: Này các Hiền giả, ở đây khi vị Tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, 
trước mặt hay sau lưng đôi với các vị đông phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo 
ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đên đoàn kêt, không tranh luận, hòa hợp, đông tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa khi vị Tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp, trước mặt hay sau lưng 
đối VỚI Các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, 
đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


Này các Hiên giả, lại nữa khi vị Tỷ kheo thành tựu từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối 
VỚI Các VỊ đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, 
đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, đối VỚI Các đồ vật được cúng dường một cách hợp 
pháp cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng đều giữa các vị Tỷ kheo có 
giới hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, 
không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, 
không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tỳ vết, làm con người được giải thoát, 
được người trí tán thán, không uế tạp, hướng đến thiền định, vị Tỷ kheo ấy giữ giới hạnh Sa 
môn như vậy, sông trước mặt hay sau lưng VỚI Các VỊ đồng phạm hạnh như vậy là một pháp 
hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng 
tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo sông đời sống được Chánh kiến hướng dẫn, chơn 
chánh, đoạn diệt khổ đau, vị ấy sông thành tựu với Chánh kiến như vậy, sống với các vị 
đồng phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra 
cung kính, đưa đến đoàn kết, trong tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


xv) Sảu tránh căn: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo phẫn nộ, uất hận. Này các Hiền giả, 
vị này phẫn nộ, uất hận, sống không cung kính, không tùy thuận vị Đạo Sư, sống không 
cụng kính, không tùy thuận Pháp, không cung kính, không tùy thuận Tăng, không thành tựu 
đầy đủ các học pháp. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo sống không cung kính không tùy thuận 
bậc Đạo Sư, không cung kính, không tùy thuận Pháp, không cung kính, không tùy thuận 
Tăng, không thành tựu đây đủ các học Pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. Tranh 
luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến 


Kinh Trường Bộ Page 431 of 466 


chúng sanh không lợi ích, và khiến chư Thiên và loài Người không hạnh phúc, mà đau khổ. 
Này các Hiền giả, nếu Hiền giả thấy được tránh căn ây giữa các vị hay ngoài các VỊ, Hiền 
giả phải có găng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Này các Hiên giả, nếu Hiền giả không thấy tránh 
căn ây giữa các vị hay ngoài các vị, các vị hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ây có cơ hội 
làm hại trong tương lai. Như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo che dấu và giả dối... tật đồ và xan tham... lừa đảo và 
lường gạt... ác dục và tà kiến... 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Này 
các Hiền giả, vị Tỷ kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ, rất khó rời bỏ, vị ấy sống 
không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, không cung kính, không tùy thuận Pháp, 
không cung kính, không tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các 
Hiền giả, vị Tỷ kheo không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, không cung kính, 
không tùy thuận Pháp, không cung kính, không tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy đủ các 
học Pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh 
không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, khiến 
chư Thiên vào loài Người không hạnh phúc, mà đau khô. Này các Hiển giả, nếu Hiền giả 
thấy. được tránh căn ây giữa các vị hay ngoài các vị, Hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác tránh 
căn ấy, Này các Hiền giả, nếu Hiền giả không thấy tránh căn ây giữa các vị hay ngoài các 
vị, các vị hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ây có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy 
là sự đoạn trừ ác tránh căn Ấy, như vậy là ngăn chận nguy hại ác tránh căn ây trong tương 
lai. 


xvI) Sáu giới: Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 


xvil) Sáu xuất ly giới: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập từ tâm 
giải thoát, làm cho Sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tỉnh cần. Tuy vậy sân tâm vẫn ngự trị tâm ta”. Vị ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có 
như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy 
thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy, 
trường hợp không phải như vậy. A1 tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tính cần, mà sân tâm vẫn ngự trị, an trí, 
sự kiện không thê xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát 
sân tâm. 


Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy 
vậy hại tâm vẫn ngự trị tâm ta”. Vị ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói 
như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. 
Thế Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. 


Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Fa đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy 
vậy bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta”. Viâ ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ 
nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy”. Này các 
Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm 
giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 


Kinh Trường Bộ Page 432 of 466 


léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, 
hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bât lạc tâm. 


Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy 
vậy tham tâm vẫn ngự trị tâm ta”. VỊ Ấy, cần được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói 
như vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. 
Thế Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tính cần mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, xả tâm giải thoát, có khả năng giải thoát tham tâm. 


Này các Hiền giả, lại nữa ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập vô tướng tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tinh cần. Tuy vậy thức của tôi vẫn chạy theo các tướng”. VỊ â ấy cần phải được nói như sau: 
“Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lâm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn 
như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như 
vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cần, mà thức vẫn 
chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm 
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà 
thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, vô tướng 
tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. 


Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Quan điểm “tôi có mặt” bị tôi từ 
khước. Quan điểm “tôi là cái này” không được tôi chấp nhận. Tuy vậy mũi tên nghi ngờ do 
dự vẫn ám ảnh an trú tôi”. VỊ ây cân phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như 
vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp không 
phải như vậy. “Quan điểm “tôi có mặt” bị tôi từ khước. Quan điểm “tôi là cái này” không 
được tôi châp thuận. Tuy vậy nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi”. Sự kiện không 
xảy ra như vậy. Này Hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn “tôi có mặt”, mà mũi tên do 
dự nghi ngờ được giải thoát. 


xviii) Sáu vô thượng: Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô 
thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. 


xIX) Sảu niệm xứ: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, nệm Thí, nệm Thiên. 


xx) Sáu hằng frú: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, 
không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh; tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiên, trú xả, 
chánh niệm, tinh giác. 


xxI) Sáu sanh loại: Này các Hiền giả, Ở đây có người hắc sanh và sống tạo hắc pháp. Này 
các Hiền giả, Ở đây, Có người hắc sanh và sông tạo bạch pháp. Này các Hiền giả, ở đây, có 
người hắc sanh và sống tạo Niết bàn, phi hắn phi bạch pháp. Ở đây, có người bạch sanh và 
sông tạo bạch pháp. Ở đây, có người bạch sanh và sông tạo hắc pháp. Ở đây, có người bạch 
sanh và sống tạo Niết bàn, phi hắc phi bạch pháp. 


Kinh Trường Bộ Page 433 of 466 


XXII) Sáu quyết trạch phân thưởng: Vô thường tưởng, khỗ tưởng trên vô thường, vô ngã 
tưởng trên khô, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. 


Này các Hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Bảy pháp 


8. Này các Hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là 
bảy? 


¬... 


1) Bảy giác chỉ: Niệm Giác chị, Trạch pháp Giác chị, Tĩnh tấn Giác chi, Hỷ Giác chị, Khinh 
an Giác chi, Định Giác chị, Xả Giác chi. 


II) Bảy định cụ: Chánh trì kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm. 


iv) Bảy phi diệu pháp: Này các Hiền giả, ở đây, có vị Tỷ kheo bắt tín, vô tàm, vô quý, thiểu 
văn, giải đải, thât niệm, liệt tuệ. 


V) Bảy điệu pháp: Này các Hiên giả, ở đây, có vị Tỷ kheo có lòng tín, có tàm, có quý, đa 
văn, tinh tân, niệm được an trú, có trí tuệ. 


vì) Bảy thượng nhân pháp: Này các Hiền giả, ở đây có vị Tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, 
tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. 


vil) Bảy thù diệu sự: Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát 
vọng hành trì học pháp trong tương lai; tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong 
tương lai; tha thiệt điêu phục các dục vọng và khát vọng điêu phục các dục vọng trong 
tương lai; tha thiết sống an tịnh và khát vọng sông an tịnh trong tương lai; tha thiết sống 
tinh tân và khát vọng sống tỉnh tấn trong tương lai; tha thiết quán sát tư niệm và khát vọng 
quán sát tư niệm trong tương lai; tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong 
tương lai. 


vi) Bảy fưởng: Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưỡng, hoạn nạn tưởng, đoạn 
tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. 


1X) Bảy lực: Tín lực, tính tần lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 


X) Bảy thức trú: Này các Hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như 
loài Người, một số chư Thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các 
Hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị Phạm 
Chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu sơ thiền). Đó là loại thức trú thứ hai. Này 


Kinh Trường Bộ Page 434 of 466 


các Hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, như chư Quang 
Âm thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng 
loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên Biến Tịnh thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các 
Hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tướng về sân, 
không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng Không vô biên xứ: “Hư không là vô biên”. Đó là 
loại thức trú thứ năm. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi hoàn toàn hư 
không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ: “Thức là vô biên”. Đó là loại thức trú thứ sáu. 
Này các Hiền giả có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, chứng Vô 
sở hữu xứ: “Không có vật gì cả”. Đó là loại thức trú thứ bảy. 


xi) Bảy loại người đáng kính trọng: Câu phần giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân chứng, Kiến 
chí, Tín giải thoát, Tùy pháp hành, Tùy tín hành. 


xI) Bảy fuy miên: Dục ải tùy miên, sân tùy miên, kiên tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy 
miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. 


xIH1) Bảy kiết sử: Ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiệt sử, mạn kiệt sử, hữu tham 
kiêt sử, vô minh kiêt sử. 


XIV) Bảy diệt tránh pháp: Có khả năng đình chỉ, trừ diệt các tránh pháp đang khởi lên: Ưng 
dữ hiện tiền tỳ ni, ưng đữ ức niệm tỳ ni, ưng dữ bắt sỉ tỳ ni, ưng đữ tự ngôn trị, đa mích tội 
tướng, đa nhơn mích tội, như thảo phú địa. 


Này các Hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Tụng Phẩm III 
Tám pháp 


1. “Này các Hiền Ø1ả, có tám pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la 
hán, Chánh Đăng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, đê phạm 
hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thê 
nào là tám? 


1) Tám fả: Tà trì kiến, ta tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tả tinh tắn, tà niệm, tà định. 


II) Tám chánh: Chánh trì kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tính tân, Chánh niệm, Chánh định. 


II) Tám người đáng cung kính: Hạng Dự lưu, hạng đã thành tựu và chứng Dự lưu quả; hạng 
Nhất lai, hạng đã thành tựu và chứng Nhất lai quả; hạng Bắt lai, hạng đã thành tựu và chứng 
Bắt lai quả; hạng A la hán và hạng đã thành tựu A la hán quả. 


iv) Tám giải đãi sự: Này các Hiền giả, ở đây có việc vị Tỷ kheo phải làm. Vị này nghĩ: “Có 


Kinh Trường Bộ Page 435 of 466 


công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống”. 
Vị ây nằm xuống, không có tính tân đề đạt được điều chưa đạt được, đề thành tựu điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được, như vậy là giải đãi sự thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị Tỷ kheo làm. Vị này nghĩ: “Ta đã làm một 
cộng VIỆC. Do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuống”. VỊ ây 
nằm xuông, không có tỉnh tấn... như vậy là giải đãi sự thứ hai. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ kheo phải đi, VỊ này nghĩ: “Khi ta đi con 
đường Ấy, thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuống”. VỊ ấy năm xuông, không có tinh 
tân... Như vậy là giải đãi sự thứ ba. 


Này các Hiền giả, lại nữa, con đường vị Tỷ kheo đã đi. VỊ này nghĩ: „La đã đi con đường, 
do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuông”. VỊ ấy nằm xuống, 
không có tỉnh tấn... Như vậy là giải đãi sự thứ tư. 


Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị không nhận được các đồ ăn 
loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muôn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi khất thực ở làng hay 
đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ă ăn loại mêm đầy đủ như ý ý muôn. Thân 
này của ta bị mệt mỏi không lợi ích gì. Vậy ta nên nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không có 
tinh tấn. Như vậy là giải đãi sự thứ năm. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã nhận được 
các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Viây nghĩ: “Ta đi khất thức tại 
làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. 
Thân này của ta nặng nề, không làm được gì, như một nhóm đậu. Vậy ta nên nằm xuống”. 
Vị ấy nằm xuống, không có tinh tắn... Như vậy là giải đãi sự thứ sáu. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ nảy nghĩ: “Nay ta bị đau bệnh 
nhẹ, cần phải năm nghỉ. Vậy ta nên nằm xuống”. Vị ấy năm xuông, không có tỉnh tấn... Như 
vậy là giải đãi sự thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bẹnh không bao lâu. VỊ 
ây nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân này của ta yếu đuối, 
không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không có tỉnh tân đề đạt 
được điều chưa đạt được, đề thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ tám. 


v) Tám tỉnh tấn sự: Này các Hiền giả, ở đây có việc vị Tỷ kheo phải làm, vị ấy nghĩ. “Có 
công việc, ta sẽ phải làm, niểu ta làm việc, thì không dễ gì ta có thê suy tư đến giáo pháp chư 
Phật. Vậy ta hãy cô găng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, đề thành tựu điều gì 
chưa thành tựu được, đề chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được”. Và vị ấy tinh tấn đề đạt 
được điều gì chưa đạt được, đê thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tấn sự thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị lỷ kheo đã làm xong công việc, vị ấy nghĩ: “Ta đã làm xong 
công việc. Khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta 
phải cô gắng tỉnh tắn...” Vị ấy tỉnh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ hai. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ kheo phải đi. Vị này nghĩ: “Đây là con 


Kinh Trường Bộ Page 436 of 466 


đường mà ta có thể sẽ phải đi. Khi ta đi con đường â Ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo 
pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cô gắng tỉnh...” Vị ấy tỉnh tân... Như vậy là tinh tấn sự thứ 
ba. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo đã đi con đường. VỊ này nghĩ: “Ta đã đi con đường 
ây. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cô 
gắng tỉnh tấn...” Vị ấy tỉnh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ tư. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không 
nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: 
“Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng 
hay đồ ă ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc. Vậy 
ta hãy có gắng tỉnh tấn...” Và vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tân sự thứ năm. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các 
loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mêm, đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: “Ta trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mêm, 
đầy đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy Ta hãy có gắng tinh tấn... 
Và vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ sáu. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ ấy nghĩ: “Ta nay bị đau bệnh nhẹ, 
sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trầm trọng hơn. Vậy ta hãy có gắng tinh tấn... 
Và vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. VỊ 
ày nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có thể xảy ra, 
bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tỉnh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, 
thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều .øÌ chưa chứng ngộ được”. Và vị ấy 
tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng 
ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Đó là tinh tấn sự thứ tám. 


vì) Tám bồ thí sự: Có người đến, nên bồ thí. Vì sợ, nên bó thí. Vì “người ấy cho tôi”, nên bố 
thí. Vì "người â ấy sẽ cho tôi”, nên bố thí. Vì suy nghĩ: “Bồ thí là tốt lành”, nên bố thí Vì Suy 
nghĩ: “Ta nâu, họ không nâu. Thật không phải, nếu ta nấu mà không cho gì những người 
không nấu”, nên bó thí. Vì suy nghĩ: “Nay ta bố thí, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi”, 


nên bồ thí. Vì muốn trang nghiêm tâm và tư trợ tâm, nên bô thí. 


vi) Tám thí sanh: Này các Hiền giả, có người bồ thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ă ăn, đồ 
uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sảng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị 
này bồ thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người này thấy người Sát đề ly có nhiều tài sản, 
người Ba la môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiêu tài sản, được sung mãn, cụ 
túc, thụ hưởng năm món dục lạc. VỊ này nghĩ: “Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ được sanh là một trong những người Sát đề ly có nhiều tài sản, người Bà la môn có 
nhiều tài sản hay người gia chủ có nhiều tài sản”. VỊ này nắm vững tâm ây, an trú tâm Ấy, tu 
tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái 
sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị 
phá giới luật. Này các. Hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự 
thanh tịnh. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ 
ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe: “Tứ Đại Thiên vương thọ mạng 


Kinh Trường Bộ Page 437 of 466 


lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc”. Vị này nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, 
ta được sanh thành một trong hàng Tứ Đại Thiên vương”. VỊ này nắm vững tâm ấy, an trú 
tâm Ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tâm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên 
đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, 
không phải vị phá giới luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành 
tựu nhờ sự thanh tịnh. 


Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ 
uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị 
này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe: “Chư Thiên Tam thập tam thiên... chư 
Thiên Dạ ma... chư Thiên Đâu suất... chư Thiên Hóa Lạc... chư Thiên Tha Hóa Tự tại được 
sống lâu, đẹp trai, được nhiều an lạc”. Vị này nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng 
chung, ta được sanh thành một trong hàng chư Thiên Thoa Hóa Tự tại”. VỊ này nắm vững 
tâm ây, an trú tâm Ấy, tu tập tâm ây. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập 
cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy 
đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới 
được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người bồ thì cho Sa 
môn hay Bà la môn, đồ ă ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng tọa, 
phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. VỊ này nghe: “Chư 
Thiên Phạm Chúng thọ mạng lâu dàu, đẹp trai và nhiều an lạc”. Vị này nghĩ: “Mong răng, 
sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong hàng Phạm Chúng thiên”. Vị 
này năm vững tâm ây, an trú tâm Ấy, tu tập tâm Ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ 
liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường 
hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của 
một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 


viii) Tám chúng: Chúng Sát đề ly, chúng Bà la môn, chúng Gia chủ, chúng Sa môn, chúng 
Tứ Đại Thiên vương, chúng Tam thập tam thiên, chúng (Thiên) Ma, chúng Phạm thiên. 


1X) 1ám thế gian pháp: Đắc, bất đắc, danh văn, ác văn, phỉ báng, tán thán, lạc, khô. 


x) Tám thẳng xứ: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. 
Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thăng xứ thứ nhất. 


Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ hai. 


Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm thấy các loại ngoại: sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy 
nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ ba. 


Một vị quản tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận 
thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thây”, đó là thắng xứ thứ tư. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sặc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc 
ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là 
thắng xứ thứ năm. 


Kinh Trường Bộ Page 438 of 466 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình 
sắc vàng, ánh sáng vàng - như bông kanikàra màu vàng, tướng, sắc vàng, hình sắc vàng, ánh 
sáng vàng - như lụa Ba la nại cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, 
hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy sắc vàng, 
hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ấy nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy”, đó là thắng xứ thứ sáu. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ - như bông bandhuj 1vaka màu đỏ - như lụa Ba la nại cả hai mặt 
láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình: sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy vị này 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đó, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, 
hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy”, đó là thắng xứ thứ bảy. 


Một vị quán tưởng vô SẮC ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng - như sao mai osadhi màu trắng, sắc màu trắng, 
tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như lụa Ba la nại cả hai mặt láng trơn màu 
trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm thây các loại ngoại sắc màu trăng, sắc màu trăng, tướng sắc trăng, 
hình sắc trắng, ánh sáng trắng, vị ấy nhận thứ rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy”, đó là thắng xứ thứ tám. 


xi) Tám giải thoát: Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là giải thoát thứ nhất. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là giải thoát thứ hai. 

Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là giải thoát thứ ba. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng 
khác biệt, với suy tư “Hư không là vô biên” chứng và trú Không vô biên xứ; đó là giải thoát 
thứ tư. 


Vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức 
vô biên xứ; đó là giải thoát thứ năm. 


Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu 
xứ; đó là giải thoát thứ sáu. 

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải 
thoát thứ bảy. 


Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng, đó là giải 
thoát thứ tám. 


Này các Hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đẳng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Chín pháp 


Kinh Trường Bộ Page 439 of 466 


2. Này các Hiền giả, có chín pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nảo là 
chín? 


Ù) Chín xung đột sự: “Người ấy đã làm hại tôi”, xung đột khởi lên. “Người â ấy đang làm hại 
tôi”, xung đột khởi lên. “Người ấy sẽ làm hại tôi” , xung đột khởi lên. 

“Người Ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến”... “người ấy đang làm hại... “ 
“người ây sẽ làm hại...”, xung đột khởi lên. 


“Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến”... “người ấy đang làm 
lợi...” ...” người ây sẽ làm lợi...”, xung đột khởi lên. 


1i) Chín sự điều phục xung đột: “Người ấy đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” 
Nhờ vậy xung đột được điều phục. “Người ấy đang làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
vậy?”. Nhờ vậy xung đột được điều phục. “Người ây sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ 
như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điêu phục. 


“Người ấy đã làm hại người tôi thương...”,...” người ấy đang làm hại... ” người ấy sẽ 
làm hại người tôi thương, người tôi mên. Có ích lợi gì mà nghĩ như ". Nhờ vậy xung đột 
được điều phục. 


Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến...”,...” người ấy đang làm 
lợi... ° người ấy sẽ làm lợi... Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được 
điều phục. 


1i) Chín chỗ an trú của loài hữu tình: Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai 
biệt, tưởng sai biệt, như loài Người, một sô chư Thiên, một sô ở tại các đọa xứ. Đó là hữu 
tình trú xứ thứ nhất. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng đồng 
nhất, như Phạm Chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Này các Hiền 
giả, có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng sai biệt như chư Quang Âm thiên. Đó là hữu 
tình trú xứ thứ ba. Này các Hiền giả, có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như 
chư Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình 
không có tưởng, không có thọ, như chư Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm. 
Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoản toản, diệt trừ 
các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được Hư không vô biên xứ: “Hư không 
là vô biên”. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Hư không vô biên xứ một cách hoàn toản, chứng Thức vô biên xứ: “Thức là vô biên”. 
Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, chứng Vô sở hữu xứ: “Không có vật gì”. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ tám. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 


1V) Phạm hạnh trú, chín bắt thời bất tiết: Này các Hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc 
A la hán, Chánh Đăng Giác, Pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, 
tiến tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ấy sanh vào địa ngục. Đó là Phạm 
hạnh trú, bất thời bắt tiết thứ nhất. 


Kinh Trường Bộ Page 440 of 466 


Này các Hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, 
Pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiến tới giác ngộ, được Thiện 
Thệ khai thị. Và người ấy sanh vào bàng sanh. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. 


.. sanh vào ngạ quỷ... bất thời bất tiết thứ ba. 
...sanh vào hàng A tu la... bất thời bắt tiết thứ tư. 
...sanh vào hàng chư Thiên được thọ mạng lâu dài... bất thời bất tiết thứ năm. 


..sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà các hàng Tỷ kheo, Tỷ 
kheo ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ không có đất đứng. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ 
sáu. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, 
Pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bản, tiễn tới giác ngộ, được Thiện 
Thệ khai thị. Và người ấy được sanh vào các trung quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo: 
“Không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi 
thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, không có các vị 
Sa môn, Bà la môn đã chứng đạt chơn chánh, đã thực thành chơn chánh, đã tự mình chứng 
tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời 
bất tiết thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, Pháp 
được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiến đến giác ngộ, được Thiện Thệ 
khai thị. Và người ấy sinh vào tại các nước trung quốc, nhưng ác tuệ, ngu SĨ, điếc, ngọng, 
không biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ 
tám. 


Này các Hiền giả, lại nữa Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, nhưng 
Pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiến đến giác ngộ, 
được Thiện Thệ khai thị, và người Ấy sanh vảo tại các nước trung quốc nhưng có trí tuệ, 
không ngu si, không điếc ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói. Đó là Phạm 
hạnh trú, bất thời bất tiết thứ chín. 


v) Chín thứ đệ trú: Này các Hiền giả, ở đây có vị Tỷ kheo, ly ác bắt thiện pháp, chứng và 
trú vào Thiền thứ nhất, có tầm có tứ có hỷ lạc do ly dục sanh. Diệt tầm diệt tứ... Thiền thứ 
hai... Thiền thứ ba... chứng và trú vào Thiên thứ tư. Sau khi vượt qua các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, sau khi trừ diệt các hữu đối tưởng, không có tác ý với các sai biệt tưởng, 
chứng và trú Hư không vô biên xứ: “Hư không là vô biên”. Sau khi vượt qua Hư không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Vô sở hữu xứ: “Không có sự vật gì tất cả”. Sau 
khi vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. 


vI) Chín thứ đệ diệt: Thành tựu Sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt; thành tựu đệ Nhị thiền, 
các tầm tứ bị đoạn diệt; thành tựu đệ Tam thiền, hỷ bị đoạn diệt; thành tựu đệ Tứ thiền, hơi 
thở vào hơi thở ra bị đoạn diệt; thành tựu Hư không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt; 
thành tựu Thức vô biên xứ, Hư không vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Vô hữu xứ, 
Thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ 


Kinh Trường Bộ Page 441 of466 


tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Diệt thọ tưởng (định), các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. 


Này các Hiền giả, chín pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Mười pháp 


3. Này Hiền Ø1ả, có mười pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh 
này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là 
mười? 


1) Mười hộ trì nhân pháp: Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo có giới hạnh, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiêm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các Hiền giả, VỊ hủ kheo 
nào có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế _ngự của giới bôn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. 
Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa 
những gì đã nghe, Những pháp ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, 
đề cao đời sông phạm hạnh, hoàn toàn đầy. đủ thanh tịnh những pháp ấy, vị đã nghe nhiều, 
đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ 
chánh kiên. 


Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào, đa văn... khéo thành tựu nhờ chánh kiến, pháp như vậy là 
hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì 
nhân. Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng. 
Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn 
nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo nào thiện ngôn... 
nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm 
hạnh niên lạp cao hơn, vị ấy khéo léo, không có biếng nhắc, suy tư một cách đầy đủ các 
phương tiện, vừa đủ đề làm, vừa đủ để tổ chức. Này các Hiền giả, một vị Tỷ kheo nào, đối 
với các vị đồng phạm hạnh... vừa đủ đề tô chức. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa có vị Tỷ kheo ưa Pháp, ái luyến nói Pháp, tự mình vô cùng hoan 
hỷ đối với Thăng pháp, Thắng luật. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào ưa Pháp... vô cùng 
hoan hỷ đối với Thắng pháp, Thắng luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y 
phục, âm thực, sảng tọa, bệnh dược. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào tự bằng lòng... Pháp 


Kinh Trường Bộ Page 442 of 466 


như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo sống tinh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, thành 
tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tính. tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp. Này 
các Hiền giả, một vị Tỷ kheo nào sống tỉnh tấn siêng năng... nhẫn trì không phế bỏ các thiện 
pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ 
đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có chánh 
niệm, ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết 
trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ mọi đau khổ. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có 
huệ trí... chơi chánh diệt trừ mọi đau khổ. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


1) Mười biến xứ: Một vị nào biết được địa biến xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. 
Một vị biết được thủy biến... Một vị biết được hỏa biến... Một vị biết được phong biến... 
Một vị biết được thanh biến... Một vị biết được hoàng biến... Một vị biết được xích biến... 
Một vị biết được bạch biến... Một vị biết được hư không biến... Một vị biết được thức biến, 
trên đưới, ngang, bắt nhị, vô lượng. 


11) Mười bắt thiện nghiệp đạo: Sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, 
ý ngữ, tham, sân, tả kiên. 


1V) Mười thiện nghiệp đạo: Ly sắt sanh, ly thâu đạo, lỳ tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, 
ly ác khâu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly s1. 


V) Mười Thánh cư: Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo đoạn trừ năm chị, đầy đủ sáu chỉ, 
một hộ trì, thực hiện bôn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ 
phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo đoạn trừ năm chỉ? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ 
kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn 
trừ nghỉ. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ năm chỉ. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo đầy đủ sáu chỉ? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ 
kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tại 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có 
thích ý. không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ 
kheo đầy đủ sáu chỉ. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo một hộ trì? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo 
thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo một hộ trì. 


Này các Hiển giả, thế nào là vị Tỷ kheo có thực hiện bốn y2 Này các Hiền giả,vị Tỷ kheo 
sau khi suy tư, thọ dụng một pháp; sau khi suy tư, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư, đoạn 
trừ một pháp; sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo 
thực hiện bôn y. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các Hiền giả, ở đây, tất 


Kinh Trường Bộ Page 443 of 466 


cả những giáo điều thông thường mà các vị Sa môn thông thường chủ trương, vị Tỷ kheo 
đều loại bỏ, phóng xả. Này các Hiên giả, như vậy gọi là Tỷ kheo loại bỏ các giáo điều. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các Hiền giả, ở đây, vị 
Tỷ kheo đoạn trừ các mong câu về dục vọng, đoạn trừ các mong câu về hiện hữu, làm cho 
an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo đoạn tận các 
mong câu. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo, tâm tư không trệ phược? Này các Hiền giả, ở đây, 
vị Tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư 
não hại. Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo, tâm tư không trệ phược. 


Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ kheo, thân hành được khinh an? Này các Hiền giả, ở đây, 
vị Tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiên thứ tư, 
không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các Hiền giả, như vậy vị Tỷ- kheo thân hành 
được khinh an. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ- kheo, tâm thiện giải thoát? Này các Hiền giả, ở đây, vị 
Tỷ- kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi s1. Này các 
Hiên giả, như vậy vị Tỷ kheo tâm thiện giải thoat. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ- 
kheo biết rằng: “Tham tâm của ta đã được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đên 
chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai”. VỊ ấy biết rằng: “Sân 
tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, 
không có khả năng sanh khởi trong tương lai”. VỊ â ấy biết rằng: “Si tâm của ta đã đoạn trừ, 
cắt tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh 
khởi trong tương lai. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo tuệ thiện giải thoát. 


vl) Mười pháp vô học: Vô học Chánh tri kiến, vô học Chánh tư duy, vô học Chánh ngữ, vô 
học Chánh nghiệp, vô học Chánh mạng, vô học Chánh tinh tân, vô học Chánh niệm. vô học 
Chánh định, vô học Chánh trí, vô học Chánh giải thoát. 


Này các Hiền giả, mười pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Ở đây, mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này 
được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho mọi loài, vì an lạc cho mọi loài, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


4. Rồi Thế Tôn ngồi dậy và bảo tôn giả Sàriputta: 


- Lành thay, lành thay SàrIputta! Này SàrIputta, Ngươi đã khéo giảng, khéo tụng kinh này cho chúng Tỷ 
kheo. 


Tôn giả Sàriputta thuyết giảng như vậy. Bậc Đạo Sư chấp thuận. Các vị Tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của tôn g1ả SàrIputta. 


-00000- 


Kinh Trường Bộ Page 444 of 466 


34. KINH THẬP THƯỢNG 
(Dasuftara Suffa) 


Như vầy tôi nghe. 
Tụng Phẩm I 
1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bả) trên bờ hồ Gagsara (Giả- -Elà), cùng với đại chúng Tỷ 
kheo khoảng năm trăm vị. Rồi tôn giả Sảriputta bảo các vị Tỳ kheo: “Này các Hiền giả Tỷ kheo”. “Thưa 
Hiền giả” các vị Tỷ kheo â ấy đáp ứng tôn giả SàrIputta, tôn giả Sàriputta nói như sau: 

Tôi nói Thập thượng pháp, 

Pháp đưa đến Niễi-bàn, 

Diệt trừ mọi khổ đau, 

Giải thoát mọi triển phược. 
Một pháp 
2. Này các Hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến trì, 
một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó 


thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thăng tri, một pháp cần được tác chứng. 


Ù Thể nào là một pháp có nhiễu tác dụng? Bất phóng dật đỗi với các thiện pháp. Đó là một 
pháp có nhiêu tác dụng. 


ii) Thế nào là một pháp cần được tu tập? Niệm thân câu hữu với khả ý. Đó là một pháp cần 
được tu tập. 


ii) Thế nào là một pháp cân phải biến tri? Xúc hữu lậu hữu thủ. Đó là một pháp cần phải 
biến tri. 


iv) Thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ? Ngã mạn. Đó là một pháp cần phải đoạn trừ. 


v) Thế nào là một pháp chịu phần tai hại? Bất chánh tác ý. Đó là một pháp chịu phần tai 
hại. 


vì) Thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Chơn chánh tác ý. Đó là một pháp đưa đến thù 
thăng. 


vil) Thể nào là một pháp rất khó thể nhập? Vô gián tâm định. Đó là một pháp rất khó thê 
nhập. 


viii) Thể nào là một pháp cần được sanh khởi? Bất động trí. Đó là một pháp cần được sanh 
khởi. 


ix) Thế nào là một pháp, cân được thăng tri? Tất cả loài hữa tình do ăn uỗống mà an trú. Đó 
là một pháp cần được thắng tri. 


x) Thế nào là một pháp cân được tác chứng? Bất động tâm giải thoát. Đó là một pháp cần 


Kinh Trường Bộ Page 445 of 466 


được tác chứng. 


Như vậy, mười pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được 
Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Hai pháp 
3. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp 
cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đên thù thăng, hai pháp rất khó thê 


nhập, có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. 


Ù Thế nào là hai pháp có nhiễu tác dụng? Niệm và tỉnh giác. Đó là hai pháp có nhiều tác 
dụng. 


I) Thể nào là hai pháp cân phải tu tập? Chỉ và quán. Đó là hai pháp cần phải tu tập. 
ii) Thể nào là hai pháp cần được biến tri? Danh và sắc. Đó là hai pháp cần được biến tri. 


iv) Thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái. Đó là hai pháp cần phải 
đoạn trừ. 


v) Thế nào là hai pháp chịu phân tai hại? Ác ngôn và ác hữu. Đó là hai pháp chịu phần tai 
hại. 


vì) Thể nào là hại pháp hướng đến thù thăng? Thiện ngôn và thiện hữu. Đó là hai pháp 
hướng đến thù thắng. 


vil) Thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Nhơn và duyên làm á ác nhiễm các loài hữu tình. 
Nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Đó là hai pháp rất khó thể nhập. 


vili) Thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí. Đó là hai pháp cần 
được sanh khởi. 

ix) Thế nào là hai pháp cân được thắng tri? Hai giới: hữu vi giới và vô vi giới. Đó là hai 
pháp cân được thăng tri. 


x) Thể nào là hai pháp cần được tác chứng? Minh và giải thoát. Đó là hai pháp cần được 
tác chứng. 


Như vậy hai mươi pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được 
Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Ba pháp 
4. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần 
phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phân tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng, có ba pháp rất khó thể nhập, 


có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. 


Ù Thế nào là ba pháp có nhiễu tác dụng?2 Giao thiệp với thiện nhân, nghe diệu pháp, hành 
trì pháp và tùy pháp. Đó là ba pháp có nhiêu tác dụng. 


Kinh Trường Bộ Page 446 of 466 


11) Tj hé nào là ba pháp cần phải tu tập?” Ba định: Hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, 
vô tâm vô tứ định. Đó là ba pháp cân phải tu tập. 


11) T hé nào đà ba pháp cần phải biến tri? Ba thọ: Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đó 
là ba pháp cân phải biên tr. 


1V) T¡ hé nào là ba pháp cần phải đoạn trừ? Ba ái: Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đó là ba pháp 
cân phải đoạn trừ. 


v) Thế nào là ba pháp chịu phân tai hại? Ba bắt thiện căn: Tham bắt thiện căn, sân bắt thiện 
căn, sỉ thiện căn. Đó là ba pháp chịu phần tai hại. 


vi) Thế nào là ba pháp đưa đến thù thẳng? Ba thiện căn: Vô tham thiện căn, vô sân thiện 
căn, vô sĩ thiện căn. Đó là ba pháp đưa đên thù thăng. 


vii) Thế nào là ba pháp rất khó thể nhập? Ba xuất yếu giới: Xuất ly khỏi các đục vọng, tức 
là Iy dục; xuât ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc; phàm pháp gì hiện hữu, hữu vi, do duyên 
khởi, sự xuât ly khỏi pháp ây tức là diệt. Đó là ba pháp rât khó thê nhập. 


vII) 7 hể nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Ba trí: Trí đối với quá khứ, trí đối với tương 
lai, trí đối với hiện tại. Đó là ba pháp cần phải sanh khởi. 


ix) Thể nào là ba pháp cân được thắng tri? Ba giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là ba 
pháp cân được thăng tr. 


x) Thế nào là ba pháp cần được tác chứng? Ba minh: Túc mạng trí minh, Hữu tình sanh 
diệt trí mình, chư Lậu tận trí minh. Đó là ba pháp cân được tác chứng. 


Như vậy ba mươi pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được 
Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Bốn pháp 


5. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn 
pháp cần phải đoạn trừ, có bón pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thăng, có bốn pháp rất 
khó thê nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cân được thắng tri, có bốn pháp cân được 
tác chứng. 


Ù Thế nào là bốn pháp có nhiêu tác dụng? Bốn bánh xe: Trú ở trung quốc, thân cận thắng 
nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ. Đó là bốn pháp có nhiều tác dụng. 


1) Thể nào là bón pháp cân phải tu tập? Bồn niệm xứ. Này các Hiền giả, ở đây vị, Tỳ kheo 
quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để diệt trừ tham sân ở đời; quán thọ 
trên các cảm thọ... quán tâm trên các tâm... quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, 
chánh niệm, để diệt trừ tham sân ở đời. Đó là bốn pháp cần phải tu tập. 


ii) Thể nào là bốn pháp cần phải biến tri? Bỗn thực: Đoàn thực loại cứng hay loại mềm, 
xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Đó là bôn pháp cân phải biên 
tr1. 


Kinh Trường Bộ Page 447 of 466 


iv) Thế nào là bốn pháp cân phải đoạn trừ? Bốn bộc lưu: Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến 
bộc lưu, vô minh bộ lưu. Đó là bôn pháp cân phải đoạn trừ. 


v) Thế nào là bốn pháp chịu phần tai hại? Bốn ách: Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh 
ách. Đó là bôn pháp chịu phân tai hại. 


vì) Thế nào là bốn pháp hướng đến thù thẳng? Bồn ly ách: Ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến 
ách, ly vô minh ách. Đó là bốn pháp hướng đên thù thăng. 


vII) Tỉ hế nào là, bốn pháp, rất khó thể nhập? Bốn định: Xả phần định, chỉ phần định, thắng 
phần định, quyết trạch phần định. Đó là bôn pháp rất khó thê nhập. 


vII) 7 hé nào là bốn pháp cần được sanh khởi? Bốn trí: Pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục 
trí. Đó là bôn pháp cân được sanh khởi. 


IX) Tỉ hé nào là bốn pháp cân được thăng tri? Bốn Thánh đề: Khổ thánh đề, Khổ tập thánh 
đề, Khổ diệt thánh đế, Khổ diệt đạo thánh đề. Đó là bốn pháp cần được thắng tri. 


x) T hé nào là bốn pháp cân được tác chứng? Bốn Sa-môn quả: Dự lưu quả, Nhất lai quả, 
Bât lai quả, A-la-hán quả. Đó là bôn pháp cân được tác chứng. 


Như vậy là bốn mươi pháp chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được 
Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Năm pháp 


6. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm 
pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thăng, có năm pháp rất 
khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cân được thắng tri, có năm pháp cần được 
tác chứng. 


D) Thể nào là năm pháp có nhiêu tác dụng? Năm cần chỉ. Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ 
kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai - “Đây là Thế tôn, bậc A la hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều 
hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tính tấn. Vị ây không lường 
đảo, đối gạt, nêu rõ tự mình như chơn đối với bậc Đạo Sư, đối với các vị sáng suốt hay đôi 
với các vị đồng phạm hạnh. VỊ ấy sống siêng năng, tỉnh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu 
các thiện pháp, cương quyết, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấ ấy 
có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu Thánh quyêt 
trạch, đưa đến sự đoạn diệt chơn chánh các khổ đau. Đó là năm pháp có nhiều tác dụng. 


1) Thế nào là năm pháp cân được fu tập? Năm chánh định chỉ: Hỷ biến mãn, lạc biến mãn, 
tâm biên mãn, quang biên mãn, quán sát tướng. Đó là năm pháp cân được tu tập. 


11) Tỉ hể nào là năm pháp cần phải biến #r¡? Năm thủ uấn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uân, hành 
thủ uân, thức thủ uẫn. Đó là năm pháp cần phải biến tri. 


iv) Thế nào là năm pháp cần phải đoạn ífrừ? Năm triền cái: Tham dục triền cái, sân triỀn 
cái, thụy miên hôn trầm triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Đó là năm pháp 


Kinh Trường Bộ Page 448 of 466 


cân phải đoạn trừ. 


v) Thế nào là năm pháp chịu phần fai hại? Năm tâm hoang vu. Này các Hiền giả, ở đây vị 
Tỷ kheo nghĩ ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị Đạo Sư. Này các 
Hiền giả, vị Tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị 
Đạo Sư, vị Tỷ kheo â ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị 
ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ 
nhất. Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo nghi ngờ .. . đối với Pháp... đối với Tăng... đối 
với học Pháp... Lại nữa vị Tỷ kheo tức giận đôi với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, 
tâm đao động, trở thành hoang vu. Này các Hiền giả, khi một vị Tỷ kheo tức giận đối với 
các VỊ đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, vị Tỷ kheo ây 
không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. 


Đó là năm pháp chịu phần tai hại. 


vi) Thể nào là năm pháp hướng đến thù thăng? Năm căn: Tín căn, tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Đó là năm pháp hướng đên thù thăng. 


vi) Thế nào là năm pháp rất khó thể nhập? Năm giới hướng đến giải thoát. Này các Hiền 
giả, ở đây vị Tỷ kheo, có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không 
tín lạc, không an trú, không bị chỉ phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm 
hướng nhập ly dục, tín lạc, an trú và bị chị phối bởi ly dục, tâm của vị ây khéo ly, khéo tu, 
khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc. Và các lậu hoặc, các tôn hại, các 
nhiệt não khởi lên do duyên, các dục lạc, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn 
cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục vọng. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân 
hận, không tín lạc, không an trú, không bị chỉ phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đôi VỚI 
vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, có bị chỉ phối bởi vô sân, tâm vị ấy 
khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo by, hệ đối với vô sân. Và các lậu hoặc, các 
tốn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân, vị ây đối với chúng được giải thoát, không 
còn cảm thọ cảm giác ẫy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo, có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại 
tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chỉ phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối VỚI 
ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tín lạc, an trú, bị chỉ phối bởi ly hại tâm. Tâm vị ấy 
khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm. Và các lậu hoặc, các tôn 
hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm, vị ây đối với chúng được giải thoát, không 
còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, có tác ý đối VỚI sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, 
không tín lạc, không an trú, không bị chi phôi bởi sắc. Khi VỊ này có tác ý đối với vô sắc, 
tâm hướng nhập vô sắc, tín lạc, an trú, bị chỉ phối bởi vô sắc. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, 
khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc. Và các lậu hoặc, các tốn hại, cái nhiệt 
não khởi lên do duyên với sắc, vị ây đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm 
giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự 
thân, không tín lạc, không an trú, không bị chỉ phối bởi tự thân. Khi vị này có tác vệ đối với 
thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tín lạc, an trú, bị chỉ phối bởi thân diệt. Tâm vị ấy khéo 


Kinh Trường Bộ Page 449 of 466 


ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt. Và các lậu hoặc, các tôn hại, 
các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn 
cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 


Đó là năm pháp rất khó thê nhập. 


vili) Thế nào là năm pháp cần được sanh khởi? Năm chánh định trí: “Đây là định đưa đến 
hiện tại lạc và lạc quả tương lai”, tự mình khởi trí như vậy. “Định này thuộc bậc Thánh, 
xuất thế”, tự mình khởi trí như vậy. “Định này thuộc hàng hiền thiện thực hành”, tự mình 
khởi trí như vậy. “Định này là thanh lương, thù thắng, hướng đến an tịnh, quy về nhất tâm, 
không cần nhắc bảo, không bị chống đối, không bị thất bại”, tự mình khởi trí như vậy. “Tôi 
với chánh niệm nhập định này, và với chánh niệm xuất định này”, tự mình khởi trí như vậy. 
Đó là năm pháp cân được sanh khởi. 


ix) Thể nào là năm pháp cân được thắng ír¡2 Năm giải thoát xứ. Này các Hiền giả, ở đây vị 
Tỷ kheo, khi nghe bậc Đạo Sư, hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyệt pháp. Này 
các Hiền giả, khi vị Tỷ kheo nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào 
thuyết pháp, vị ấy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được 
nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hÿ tâm, thân 
khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải 
thoát xứ thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo không nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh 
đáng kính nào thuyêt pháp. Như vị ây, theo điêu đã nghe, theo điêu đã học, thuyết pháp một 
cách rộng rãi cho các người khác. Này các Hiền giả, khi vị Tỷ kheo theo điều đã nghe, theo 
điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị Ấy đối với pháp ấy, hiểu 
được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan 
khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, 
lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo, không được nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm 
hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyêt pháp 
một cách rộng rãi cho các người khác. VỊ â ây theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc 
pháp một cách rõ ràng. Này các Hiền giả, VỊ Tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, 
tụng đọc pháp một các rõ ràng, do vậy đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn 
cú, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. 
Đó là giải thoát xứ thứ ba. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, không nghe bậc Đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh 
đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điêu đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách 
rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một 
cách rõ ràng. VỊ ây, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sắt 
pháp â ấp. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm 
cầu, suy tư, quán sát pháp â ấy. Này các Hiền giả, VỊ Tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã 
học, dùng tâm tầm câu, suy tư, quán sát pháp ấy nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, 
hiện được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan 
khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ 
lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, không nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh 


Kinh Trường Bộ Page 450 of 466 


đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp 
một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không điều đã nghe, theo điều đã học dùng tâm 
tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ây, vị Tỷ kheo đã khéo năm giữ một định tướng nào, khéo 
tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các Hiền giả, vị Tỷ khoe năm giữ một 
định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các Hiền giả, vị Tỷ 
kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ 
trí tuệ, nên đối với pháp â ây, hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, 
hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, 
thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là 
giải thoát xứ thứ năm. 


Đó là năm pháp cần được thắng tri. 


x) Thể nào là năm pháp cần được tác chứng? Năm pháp uân: G"ới uân, định uân, tuệ uân, 
giải thoát uân, giải thoát tri kiên uân. Đó là năm pháp cân được tác chứng. 


Như vậy năm mươi pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được 
Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Sáu pháp 


7, Có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp 
cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể 
nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. 


1) Thế nào là sáu pháp có nhiêu tác dụng? Sáu hòa kính pháp. Này các Hiền giả, ở đây khi 
vị Tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối VỚI Các VỊ đồng phạm hạnh, 
như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh 
luận, hòa hợp, đông tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa khi vị Tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp, trước mặt hay sau lưng 
đối VỚI Các VỊ đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, 
đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa khi vị Tỷ kheo thành tựu từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối 
VỚI Các VỊ đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, 
đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp 
pháp cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng đều giữa các vị Tỷ kheo có 
giới hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, 
không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, 
không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tỳ vết, làm con người được giải thoát, 
được người trí tán thán, không uế tạp, hướng đến thiền định, vị Tỷ kheo ây giữ giới hạnh Sa 
môn như vậy, sông trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh như vậy là một pháp 
hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng 
tâm, ý hợp. 


Kinh Trường Bộ Page 451 of466 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo sông đời sống được Chánh kiến hướng dẫn, chơn 
chánh, đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với Chánh kiến như vậy, sống với các vị 
đồng phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra 
cung kính, đưa đến đoàn kết, trong tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


Đó là sáu pháp có nhiều tác dụng. 


1Ù) Thể nào là sáu pháp cần phải tu tập? Sáu tùy niệm xứ: Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, 
Tăng tùy niệm, GIời tùy niệm, Thí tùy niệm, Thiên tùy niệm. Đó là sáu pháp cân phải tu 
tập. 


11) Tế nào là sảu pháp cân phải biên tri? Sáu nội xứ: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ, ý xứ. Đó là sáu pháp cân phải biên tri. 


1V) Thê nào là sảu pháp cân phải đoạn trừ? Sáu ái thân: Sắc ái, thanh ái, hương ái, VỊ ái, 
xúc ái, pháp ái. Đó là sáu pháp cân phải đoạn trừ. 


v) Thể nào là sảu pháp chịu phân tai hại? Sáu bất cung kính pháp. Này các Hiền giả, ở đây 
VỊ Tỷ kheo sống không cung kính, chống đối bậc Đạo Sư, chống đối với Pháp... chống đôi 
với Tăng... chống đối với học pháp... chông đối với bắt phóng dật... Sống không cung kính, 
chống đôi sự tiếp đón niềm nở. Đó là sáu pháp chịu phần tai hại. 


v) Thể nào là su pháp hướng đến thù thắng? Sáu cung kính pháp. Này các Hiền giả, ở đây 
vị Tỷ kheo cung kính, không chống đối bậc Đạo sư... không chỗng đối với Pháp... không 
chống đối với Tăng... không chống đối với học pháp... không chống đối với bất phóng dật... 
cung kính, không chống đối sự tiếp đón niềm nở. Đó là sáu pháp hướng đến thù thắng. 


vil) Thể nào là sảu pháp rất khó thể nhập? Sáu xuất ly giới. Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ 
kheo nói như sau: “Ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cần. Tuy vậy sân tâm vẫn ngự trị tâm ta”. Vị 
ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm 
Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy”. Này các 
Hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các Hiền 
g1ả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. 


Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập bị tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cần. Tuy 
vậy hại tâm vẫn ngự trị tâm ta”. Vị ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói 
như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. 
Thế Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. 


Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy 
vậy bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta”. Viâ ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ 
nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy”. Này các 


Kinh Trường Bộ Page 452 of 466 


Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm 
giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tỉnh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, 
hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. 


Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cần. Tuy 
vậy tham tâm vẫn ngự trị tâm ta”. VỊ Ấy, cần được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói 
như vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. 
Thế Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, xả tâm giải thoát, có khả năng giải thoát tham tâm. 


Này các Hiền giả, lại nữa ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Ta đã tu tập vô tướng tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tinh cần. Tuy vậy thức của tôi vẫn chạy theo các tướng”. Vị â ấy cần phải được nói như sau: 
“Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lâm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn 
như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như 
vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cần, mà thức vẫn 
chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm 
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà 
thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiền giả, vô tướng 
tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. 


Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây vị Tỷ kheo nói như sau: “Quan điểm “tôi có mặt” bị tôi từ 
khước. Quan điểm “tôi là cái này' ' không được tôi chấp nhận. Tuy vậy mũi tên nghi ngờ do 
dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi”. Vị ấ ây cân phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói 
như vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế 
Tôn không nói như vậy”. Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp không 
phải như vậy. “Quan điểm “tôi có mặt” bị tôi từ khước. Quan điểm “tôi là cái này” không 
được tôi châp thuận. Tuy vậy nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh, an trú nơi tôi”. Sự kiện không 
xảy ra như vậy. Này Hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn “tôi có mặt”, mà mũi tên do 
dự nghi ngờ được giải thoát. 


Đó là sáu pháp rất khó thê nhập. 


vil) Thể nào là sáu pháp cần phải sanh khởi? Sáu hằng trú pháp. Này các Hiền giả, ở đây 
vị Tỷ kheo mắt thấy sắc không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác; tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi niêm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp 
không có hoan hỷ, không có ưu phiên, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Đó là sáu pháp cân 
được sanh khởi. 


ix) Thế nào là sảu pháp cần được thăng tri? Sáu vô thượng chỉ: Kiến vô thượng, văn vô 
thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. Đó là sáu 
pháp cần được thắng tri. 


x) Thế nào là sáu pháp cần được tác chứng? Sáu thắng trí. Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ 
kheo chứng được thần túc sai biệt... với thân có thê đến Phạm thiên giới; với thiên nhĩ thanh 


Kinh Trường Bộ Page 453 of 466 


tịnh vượt khỏi loài Người, nghe được hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, xa và gần; với 
tâm của mình có thê biết tâm của các loài hữu tình khác, của các loài người khác, như tâm 
có tham... tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát; nhớ đến rất nhiều các đời trước, 
như một đời, hai đời... nhớ đến các đời trước với các chỉ tiết và các hình thức; với thiên 
nhãn thanh tịnh vượt quá loài Người... biết được cái loài hữu tình tùy theo nghiệp của mình; 
với sự diệt trừ các lậu hoặc; sau khi tự tr1, tự chứng ngay trong đời hiện tại; đạt đến và an 
trú vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Đó là sáu pháp cân được tác chứng. 


Như vậy sáu mươi pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không có sai khác, được 
Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Bảy pháp 


8. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy 
pháp cân phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thăng, có bảy pháp rât 
khó thê nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cân được thắng tri, có bảy pháp cần được 
tác chứng. 


¬".. 


tài, thí tài, tuệ tài. Đó là bảy pháp có nhiều tác dụng. 


1) T h nào là bảy pháp cần tu tập? Bảy giác chỉ: Niệm Giác chỉ, Trạch pháp Giác chi, Tinh 
tân Giác chị, Hỷ Giác chị, Khinh an Giác chị, Định Giác chị, Xả Giác chị. Đó là bảy pháp 
cân phải tu tập. 


iii) Thế nào là bảy pháp cần phải biến tri? Bảy thức trú. Này các Hiền giả, có các loại hữu 
tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài Người, một số chư Thiên và một số thuộc đọa 
xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt 
nhưng tưởng đồng loại, như các vị Phạm Chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu 
sơ thiền). Đó là loại thức trú thứ hai. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng 
loại, nhưng tưởng sai biệt, như chư Quang Âm thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các 
Hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên Biến 
Tịnh thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi 
mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng 
Không vô biên xứ: “Hư không là vô biên”. Đó là loại thức trú thứ năm. Này các Hiền giả, 
có những loại hữu tình, vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ: 
“Thức là vô biên”. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các Hiền giả có những loại hữu tình 
vượt khỏi hoàn toản Thức vô biên xứ, chứng Vô sở hữu xứ: “Không có vật gì cả”. Đó là 
loại thức trú thứ bảy. 


Đó là bảy pháp cần được biến tri. 


iv) Thể nào là bảy pháp cần được đoạn trừ? Bảy tùy miên: Tham dục tùy miên, sân tùy 
miên, kiên tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. 
Đó là bảy pháp cân phải đoạn trừ. 


v) Thế nào là bảy pháp chịu phân tai hại? Bảy phi diệu pháp. Này các Hiền giả, ở đây, có 
vị Tỷ kheo bắt tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác tuệ. Như vậy là bảy 
pháp chịu phần tai hại. 


Kinh Trường Bộ Page 454 of 466 


v]) Thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng? Bảy diệu pháp. Này các Hiền giả, ở đây, có 
vị Tỷ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cần, niệm hiện tiền, có trí tuệ. Như vậy 
là bảy pháp hướng đến thù thắng. 


vil) Thế nào là bảy pháp rất khó thể nhập? Bảy thượng nhân pháp. Này các Hiền giả, ở đây 
vị Tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tri ngã, tri lượng, tri thời, trí chúng vả trí nhân. Như vậy là 
bảy pháp rât khó thê nhập. 


VI) 7; hế nào là bảy pháp cần phải sanh khởi? Bảy tướng: Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, 
bât tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là bảy 
pháp cân phải sanh khởi. 


ix) Thế nào là bảy pháp cần phải thắng tri? Bảy thù diệu sự. Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ 
kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai; tha thiệt 
quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai; tha thiết điều phục các dục vọng và khát 
vọng điều phục các dục vọng trong tương lai; tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an 
tịnh trong tương lai; tha thiết sống tinh tân và khát vọng sông tỉnh tấn trong tương lai; tha 
thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai; tha thiết với kiến giải 
và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. 


Như vậy là bảy pháp cần phải thắng tri. 


x) Thế nào là bảy pháp cân được tác chứng? Bảy lậu tận lực. Này các Hiền giả, ở đây, vị 
lậu tận Tỷ kheo, chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với chánh tuệ. 
Này các Hiền giả, vị Lậu tận, Tỷ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ tánh vô thường 
của tắt cả pháp hữu vi, chánh quán ấy là sức mạnh của vị Lậu tận Tỷ kheo ấy. Nhờ sức 
mạnh â Ấy, vị Lậu tận Tỷ kheo biết được sự diệt tận các lậu hoặc: “Các lậu hoặc của ta đã 
được diệt tận”. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Lậu tận Tỷ kheo, chánh quán như chân với chánh tuệ các dục 
vọng như lửa than hừng... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận”. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Lậu tận Tỷ kheo tâm hướng xuất ly, tâm thiên xuất ly, tâm 
nặng về xuất ly, tâm lấy xuất ly làm mục đích, tâm hoan hỷ ly dục, đoạn trừ hoản toàn mọi 
lậu hoặc trú. Này các Hiền giả, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo... “Các lậu hoặc của ta đã được 
diệt tận”. 


Này các Hiền giả, lại nữa, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo, bốn niệm an trú được tu tập, khéo tu 
tập. Này các Hiền giả, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận”. 


Này các Hiền giả, lại nữa, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo, năm căn được tu tập, khéo tu tập. 
Này các Hiền giả, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận”. 


Này các Hiền giả, lại nữa đối với vị Lậu tận Tỷ kheo, Bảy Giác chỉ đã được tu tập, khéo tu 
tập. Này các Hiền giả, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận”. 


Này các Hiền giả, lại nữa, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo, Bát Thánh đạo đã được tu tập, khéo 
tu tập. Này các Hiền giả, đối với vị Lậu tận Tỷ kheo, Bát Thánh đạo đã được tu tập, khéo tu 
tập, như vậy là sức mạnh của vị Lậu tận Tỷ kheo. Nhờ sức mạnh ấy, vị Lậu tận Tỷ kheo biết 
được: “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận”. 


Kinh Trường Bộ Page 455 of 466 


Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy bảy mươi pháp này là chơn, thực như thị, không phải 
không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Tụng Phẩm II 
Tám pháp 


1. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám 
pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thăng, có tám pháp rất 
khó thê nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cân được thắng tri, có tám pháp cần được 
tác chứng. 


1) Thế nào là tám pháp có nhiều tác dụng? Có tám nhân, tám duyên đưa đến chứng đắc trí 
tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đưa đến bội tăng, quảng đại, phát triển, viên 
mãn nếu đã chứng được. Này các Hiền giả, Ù đây, a1 sống gần bậc Đạo Sư, hoặc một vị 
đồng Phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, ái lạc và cung kính được 
an trú. Như vậy là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm 
hạnh nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nếu đã 
chứng được. 


AI sống gần bậc Đạo Sư, hoặc một vị đồng Phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý 
được sắc sảo, ái lạc và cung, kính được an trú. Người này thỉnh thoảng đến các vị ấy và đặt 
những câu hỏi: “Này Tôn giả, vấn đề này là thế nào? Vấn đề này nghĩa như thế nào?” Và 
các vị này đối với người Ấy, nêu rõ những gì bị che khuất, phơi bày ra những gì bị giấu kín, 
và diệt trừ mọi nghi ngờ đối với những vân đề đang còn nghỉ ngờ. Như vậy là nhân thứ hai, 
duyên thứ hai đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nếu đã chứng được. 


Sau khi đã nghe pháp, vị này được hai sự an tịnh, an tịnh về thân và an tịnh về tâm. Như 
vậy là nhân thứ ba, duyên thứ ba, đưa đến chứng đặc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa 
chứng được; đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự giới bổn 
Patimokka, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh 
và tu học trong các học pháp. Như vậy là nhân thứ tư, duyên thứ tư, đưa đến chứng đắc trí 
tuệ căn bản phạm hạnh nêu chưa chứng được; đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, 
viên mãn, nêu đã chứng được. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo đa văn, ghi nhớ điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe. 
Với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, gìn giữ, ghi nhớ, nhờ lặp đi lặp 
lại, tâm ý suy tư, khéo thành đạt chánh trí. Như vậy là nhân thứ năm, duyên thứ năm, đưa 
đến chứng đãc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được; đưa đến sự bội tăng, quảng 
đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các ác pháp, thành 
tựu các thiện pháp, vững chắc, kiên trì đối với các thiện pháp. Như vậy là nhân thứ sáu, 
duyên thứ sáu, đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nêu chưa chứng được; đưa đến 
sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. 


Này các Hiện giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có chánh niệm, có chánh niệm tôi thượng và phân tích 


Kinh Trường Bộ Page 456 of 466 


rõ ràng ghi nhận, nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu ngày. Như vậy là nhân thứ bảy, là 
duyên thứ bảy, đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được; đưa đến 
sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo sống quán sát sự sanh diệt của năm thủ uân: Đây là 
sắc, đây là tập của sắc, đây là diệt của sắc. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là hành... Đây 
là thức. Đây là tập của thức, đây là diệt của thức. Như vậy là nhân thứ tám, duyên thứ tám, 
đưa đến chứng đãc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được; đưa đến sự bội tăng, 
quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. 


Như vậy là tám pháp có nhiều tác dụng. 


ii) Thể nào là tám pháp cân phải tu tập? Bát Thánh đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định. Đây là tám 
pháp cần phải tu tập. 


ii) Thể nào là tám pháp cân phải biến tri? Tám thế pháp: Đắc và không đắc, không có 
thanh danh và có thanh danh, chê và khen, lạc và khổ. Như vậy là tám pháp cần phải biến 
tr1. 


iv) Thế nào tám pháp cân được đoạn trừ? Tám tà: Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà tinh tân, tà miệm, tà định. Như vậy là tắm pháp cân phải đoạn trừ. 


v) Thể nào là tám pháp chịu phần tai hại? Tám giải đãi sự. Này các Hiền giả, ở đây có việc 
vị Tỷ kheo phải làm. VỊ này nghĩ: “Có công VIỆC fa SẼ phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân 
ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuống”. Vị ấy nằm xuông, không có tinh tấn đề đạt được 
điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ 
được, như vậy là giải đãi sự thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị Tỷ kheo làm. Vị này. nghĩ: “Ta đã làm một 
cộng việc. Do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuống”. VỊ ây 
nằm xuống, không có tỉnh tấn... như vậy là giải đãi sự thứ hai. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ kheo phải đi. VỊ này nghĩ: “Khi ta đi con 
đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không có tỉnh 
tân... Như vậy là giải đãi sự thứ ba. 


Này các Hiền giả, lại nữa, con đường vị Tỷ kheo đã đi. VỊ này nghĩ: „La đã đi con đường, 
do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuông”. VỊ ấy nằm xuống, 
không có tỉnh tấn... Như vậy là giải đãi sự thứ tư. 


Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị không nhận được các đồ ăn 
loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi khát thực ở làng hay 
đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ă ăn loại mêm đầy đủ như ý muôn. Thân 
này của ta bị mệt mỏi không lợi ích gì. Vậy ta nên nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không có 
tinh tấn. Như vậy là giải đãi sự thứ năm. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã nhận được 
các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Viây nghĩ: “Ta đi khất thức tại 
làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. 


Kinh Trường Bộ Page 457 of 466 


Thân này của ta nặng nê, không làm được gì, như một nhóm đậu. Vậy ta nên năm xuông”. 
VỊ ây năm xuông, không có tinh tân... Như vậy là giải đãi sự thứ sáu. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ này nghĩ: “Nay ta bị đau bệnh 
nhẹ, cân phải năm nghỉ. Vậy ta nên năm xuông”. VỊ ây năm xuông, không có tĩnh tân... Như 
vậy là giải đãi sự thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. VỊ 
ây nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân này của ta yếu đuối, 
không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không có tỉnh tân đề đạt 
được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ tám. 


Như vậy là tám pháp chịu phần tai hại. 


vì) Thế nào là tám pháp hướng đến thù thẳng? Tám tỉnh tấn sự. Này các Hiền giả, Ở đây có 
việc vị Tỷ kheo phải làm, vị ây nghĩ: “Có công việc, ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc, thì 
không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy có găng tinh tấn đề đạt 
được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điêu gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ được”. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu 
điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là tỉnh 
tấn sự thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị lỷ kheo đã làm xong công việc, vị ây nghĩ: “Ta đã làm xong 
công việc. Khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta 
phải cô gắng tinh tấn...” Vị ấy tỉnh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ hai. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ kheo phải đi. VỊ này nghĩ: “Đây là con 
đường mà ta có thể sẽ phải đi. Khi ta đi con đường â Ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo 
pháp của chư Phật. Vậy ta hãy có gắng tinh...” Vị ấy tinh tân... Như vậy là tỉnh tấn sự thứ 
ba. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo đã đi con đường. VỊ này nghĩ: “Ta đã đi con đườn 
ây. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cô 
gắng tỉnh tấn...” Vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ tư. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không 
nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: 
'“Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ă ăn loại cứng 
hay đồ ă ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc. Vậy 
ta hãy có gắng tỉnh tấn...” Và vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ năm. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các 
loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: “Ta trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, 
đầy đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy Ta hãy cô gắng tỉnh tấn... 
Và vị ấy tỉnh tấn... Như vậy là tỉnh tấn sự thứ sáu. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ â ấy nghĩ: “Ta nay bị đau bệnh nhẹ, 
sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thê trầm trọng hơn. Vậy ta hãy cô gắng tỉnh tấn... 


Kinh Trường Bộ Page 458 of 466 


Và vị ấy tỉnh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. VỊ 
ây nghĩ: ' “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có thể xảy ra, 
bệnh của ta có thê trở lại. Vậy ta hãy có gắng tỉnh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, 
thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều .øÌ chưa chứng ngộ được”. Và vị ây 
tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng 
ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Đó là tinh tấn sự thứ tám. 


Như vậy là tám pháp hướng đến thù thắng. 


VI) Tỉ hé nào là tám pháp rất khó thể nhập? Phạm hạnh trú, tám bất thời bất tiết. Này các 
Hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, Pháp được thuyết 
giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiễn tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và 
người ấy sanh vào địa ngục. Đó là Phạm hạnh trú, bắt thời bất tiết thứ nhất. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, 
Pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiến tới giác ngộ, được Thiện 
Thệ khai thị. Và người ấy sanh vào bàng sanh. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. 


.. sanh vào nøạ quỷ... bất thời bắt tiết thứ ba. 
...sanh vào hàng chư Thiên được thọ mạng lâu dài... bất thời bắt tiết thứ tư. 


..sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà các hàng Tỷ kheo, Tỷ 
kheo ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ không có đất đứng. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ 
năm. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, 
Pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiễn tới giác ngộ, được Thiện 
Thệ khai thị. Và người ấy được sanh vào các trung quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo: 
“Không có bồ thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi 
thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, không có các vị 
Sa môn, Bà la môn đã chứng đạt chơn chánh, đã thực thành chơn chánh, đã tự mình chứng 
tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời 
bắt tiết thứ sáu. 


Này các Hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, Pháp 
được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiến đến giác ngộ, được Thiện Thệ 
khai thị. Và người ấy sinh vào tại các nước trung quốc, nhưng ác tuệ, ngu SĨ, điếc, ngọng, 
không biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ 
bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác, nhưng 
Pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết bàn, tiến đến giác ngộ, 
được Thiện Thệ khai thị, và người Ấy sanh vào tại các nước trung quốc nhưng có trí tuệ, 
không ngu sĩ, không điếc ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói. Đó là Phạm 
hạnh trú, bất thời bất tiết thứ tám. 


Như vậy là tám pháp rất khó thê nhập. 


Kinh Trường Bộ Page 459 of 466 


viii) Thế nào là tám pháp cần được sanh khởi? Tám Đại nhân tầm: Pháp này cho người 
thiêu dục, pháp này không phải cho người đa dục; pháp này cho người tri túc, pháp này 
không phải cho người không tri túc; pháp này cho người an tịnh độc cư, pháp này không 
phải cho người ưa tụ hội; pháp này cho người siêng năng tinh tân, pháp này không phải cho 
người giải đãi; pháp này cho người có niệm hiền tiền, pháp này không phải cho người thất 
niệm; pháp này là cho người có định tâm, pháp này không phải cho người không có định 
tâm; pháp này cho người có trí tuệ, pháp này không phải cho người có ác tuệ; pháp này cho 
người không ưa thích lý luận, pháp này không phải cho người ưa thích lý luận. Như vậy là 
tám pháp cần được sanh khởi. 


ix) Thể nào là tám pháp cân được thắng ír¡? Tám thắng xứ. Một vị quán tưởng nội SẮC, thấy 
các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. VỊ ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ nhất. 


Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ hai. 


Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy 
nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ ba. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận 
thức răng: “Sau khi nhiệp thăng chúng, ta biệt, ta thây”, đó là thăng xứ thứ tư. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sặc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc 
ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là 
thắng xứ thứ năm. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình 
sắc vàng, ánh sáng vàng - như bông kanikàra màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh 
sáng vàng - như lụa Ba-la-nại cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc mảu vàng, tướng sắc 
vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy sắc 
vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ sáu. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ - như bông bandhuj ìvaka màu đỏ - như lụa Ba la nại cả hai mặt 
láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình: sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy vị này 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, 
hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy”, đó là thắng xứ thứ bảy. 


Một vị quán tưởng vô SẮC ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng - như sao mai osadhi màu trắng, sắc màu trắng, 
tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như lụa Ba la nại cả hai mặt láng trơn màu 
trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc Ở nội tâm thây các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, 


Kinh Trường Bộ Page 460 of 466 


hình sắc trắng, ánh sáng trắng, vị ấy nhận thứ rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy”, đó là thắng xứ thứ tám. 


Như vậy là tám pháp cần được thắng tri. 

x) Thể nào là tám pháp cân được chứng ngộ? Tám giải thoát. 

Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là giải thoát thứ nhất. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là giải thoát thứ hai. 

Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là giải thoát thứ ba. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng 
khác biệt, với suy tư “Hư không là vô biên” chứng và trú Không vô biên xứ; đó là giải thoát 
thứ tư. 


Vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức 
vô biên xứ; đó là giải thoát thứ năm. 


Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu 
xứ; đó là giải thoát thứ sáu. 


Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải 
thoát thứ bảy. 


Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng, đó là giải 
thoát thứ tám. 


Như vậy là tám pháp cần được chứng ngộ. 


Như vậy tám mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, 
được Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Chín pháp 


2) Có chín pháp có nhiều tác dụng, có chín pháp cần phải tu tập, có chín pháp cần phải biến tri, có chín 
pháp cần phải đoạn trừ, có chín pháp chịu phần tai hại, có chín pháp đưa đến thù thăng, có chín pháp rất 
khó thê nhập, có chín pháp cần được sanh khởi, có chín pháp cân được thắng tri, có chín pháp cần được 
chứng ngộ. 


Ù Thể nào là chín pháp có nhiễu tác dụng? Chín pháp tư duy về căn pháp. Do chánh tư duy, 
hân hoan sinh; do hân hoan, hỷ sanh; do tâm hoan hý, thân được khinh an; do thân khinh an, 
lạc, thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tỉnh; do tâm định tính, biết được, thấy được sự vật 
như chân; do biết, nhờ thấy như chơn, yêm ly sanh; do yếm ly, ly dục sanh; do ly dục, vị ấy 
được giải thoát. Như vậy là chín pháp có nhiêu tác dụng. 


1) Thế nào là chín pháp cân phải tu tập? Chín thanh tịnh cần chỉ: Giới hạnh thanh tịnh 
thanh tịnh cần chi, tâm thanh tịnh thanh tịnh cần chi, kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, 
đoạn nghỉ thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, tri 


Kinh Trường Bộ Page 46I of 466 


kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, tuệ thanh tịnh thanh tịnh cần chi, giải thoát thanh tịnh 
thanh tịnh cân chi. Như vậy là chín pháp cân được tu tập. 


1i) Thế nào là chín pháp cần được biến tri? Chín hữu tình trú. Này các Hiền giả, có những 
loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài Người, một sô chư Thiên, một sô ở tại 
các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, thân 
sai biệt, tưởng đồng nhất, như Phạm Chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
hai. Này các Hiền giả, có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng sai biệt như chư Quang Âm 
thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Này các Hiên giả, có loài hữu tình, thân đồng nhất, 
tưởng đồng nhất như chư Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các Hiền giả, có 
những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ, như chư Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ năm. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được Hư không vô 
biên xứ: “Hư không là vô biên”. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các Hiền giả, có những 
loài hữu tình vượt khỏi Hư không vô biên xứ một cách hoản toàn, chứng Thức vô biên xứ: 
“Thức là vô biên”. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toản, chứng Vô sở hữu xứ: “Không có vật gì”. 
Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
chín. 


Như vậy là chín pháp cần được biến tri. 


iv) Thể nào là chín pháp cân phải đoạn trừ? Chín ái căn pháp. Do duyên ái, tầm cầu sanh; 
do duyên tầm cầu, đắc lợi sanh; do duyên đắc lợi, phân biệt sanh; do duyên phân biệt, tham 
dục sanh; do duyên tham dục, thủ trước sanh; do duyên thủ trước; chấp trì sanh; do duyên 
chấp trì, xan tham sanh; do duyên xam tham; hộ trì sanh; do duyên hộ trì, chấp trượng, chấp 
kiến, tránh tụng, tranh luận, tương phản, ly giản ngữ, vọng ngôn, và các ác bất thiện pháp 
khai sanh. Như vậy là chín pháp cân phải đoạn trừ. 


v) Thế nào là chín pháp chịu phân tai hại? Chín hại tâm. “Người ấy đã làm hại tôi”, xung 
đột khởi lên. “Người ấy đang làm hại tôi”, xung đột khởi lên. “Người ấy sẽ làm hại tôi”, 
xung đột khởi lên. 

“Người Ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến”... “người ấy đang làm hại... “ 
“người ây sẽ làm hại...”, xung đột khởi lên. 


“Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến”... “người ấy đang làm 
lợi...”....” người ây sẽ làm lợi...”, xung đột khởi lên. 


Như vậy là chín pháp chịu phần tai hại. 


vì) Thế nào là chín pháp hướng đến thù thắng? Chín điều phục hại tâm. “Người ấ Ấy, đã làm 
hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được điều phục. “Người ây đang 
làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?”. Nhờ vậy xung đột được điều phục. “Người ấy 
sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điều phục. 


“Người ấy đã làm hại người tôi thương...”,...” người ấy đang làm hại...”,...” người ấy sẽ 
làm hại người tôi thương, người tôi mên. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột 
được điêu phục. 


Kinh Trường Bộ Page 462 of 466 


“Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến...”,...” người ấy đang làm 
lợi...”,...” người ây sẽ làm lợi... Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được 
điêu phục. 


Như vậy là chín pháp hướng đến thù thắng. 


vii) Thể nào là chỉn pháp rất khó thể nhập? Chín loại sai biệt. Do duyên giới sai biệt, xúc 
sai biệt sanh; do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh; do duyên thọ sai biệt; tưởng sai biệt 
sanh; do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh; do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt 
sanh; do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh; do duyên nhiệt tình sai biệt; tầm cầu 
sanh; đo duyên tầm cầu, sai biệt, đắc lợi sanh. Như vậy là chín pháp rất khó thê nhập. 


vII) Tì hé nào là chín pháp cân được sanh khởi? Chín tưởng: Bắt tịnh yêm ly tưởng, nhứt 
thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tâm tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng 
trên ngã, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Như vậy là chín pháp cần được sanh khởi. 


ix) Thế nào là chín pháp cân được thắng tri? Chín thứ đệ trú. Này các Hiền giả, ở đây có vị 
Tỷ kheo, ly ác bắt thiện pháp, chứng và trú vào Thiền thứ nhất, có tầm có tứ có hỷ lạc do ly 
dục sanh. Diệt tầm diệt tứ... Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... chứng và trú vào Thiền thứ tư. 
Sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi trừ diệt các hữu đối tưởng, 
không có tác ý với các sai biệt tưởng, chứng và trú Hư không vô biên xứ: “Hư không là vô 
biên”. Sau khi vượt qua Hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Vô sở hữu 
xứ: “Không có sự vật gì tât cả”. Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng 
và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 


Như vậy là chín pháp cần được thắng trí. 


x) Thể nào là chín pháp cân được chứng ngộ? Chín thứ đệ diệt. Thành tựu Sơ thiền, các dục 
tưởng bị đoạn diệt; thành tựu đệ Nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt; thành tựu đệ Tam thiên, 
hỷ bị đoạn diệt; thành tựu đệ Tứ thiền, hơi thở vào hơi thở ra bị đoạn diệt; thành tựu Hư 
không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Thức vô biên xứ, Hư không vô biên xứ 
tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Vô hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Diệt thọ tưởng (định), 
các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. 


Như vậy là chín pháp cần được chứng ngộ. 


Như vậy là chín mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, 
được Như Lai giác ngộ, chánh đăng chánh giác. 


Mười pháp 


3) Có mười pháp có nhiều tác dụng, có mười pháp. cần phải tu tập, có mười pháp cần phải biến tri, có 
mười pháp cân phải đoạn trừ, có mười pháp chịu phần tai hại, có mười pháp đưa đến thù thắng, có mười 
pháp TÁt khó thể nhập, có mười pháp cần được sanh khởi, có mười pháp cần được thắng tri, có mười 
pháp cần được tác chứng. 


1) Thế nào là mười phát có nhiễu có tác dụng? Mười pháp hộ trì nhân pháp. Này các Hiền 
giả, ở đây, vị Tỷ kheo có giới hạnh, sống chê ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, 


Kinh Trường Bộ Page 463 of 466 


đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học 
trong giới pháp. Này các Hiền giả, VỊ Tỷ kheo nào có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế 
ngự của giới bồn Pàtimokkha, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa 
những gì đã nghe, Những pháp ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, 
đề cao đời sông phạm hạnh, hoàn toàn đầy. đủ thanh tịnh những pháp ấy, vị đã nghe nhiều, 
đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ 
chánh kiên. 


Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào, đa văn... khéo thành tựu nhờ chánh kiến, pháp như vậy là 
hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, dại nữa, vị Tỷ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì 
nhân. Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng. 
Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn 
nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào thiện ngôn... 
nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm 
hạnh niên lạp cao hơn, vị ấy khéo léo, không có biếng nhác, suy tư một cách đầy đủ các 
phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ đề tô chức. Này các Hiền giả, một vị Tỷ kheo nào, đối 
với các vị đồng phạm hạnh... vừa đủ đề tô chức. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa có vị Tỷ kheo ưa Pháp, ái luyến nói Pháp, tự mình vô cùng hoan 
hỷ đối với Thăng pháp, Thắng luật. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào ưa Pháp... vô cùng 
hoan hỷ đối với Thắng pháp, Thắng luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y 
phục, ẩm thực, sàng tọa, bệnh được. Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo nào tự bằng lòng... Pháp 
như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo sống tinh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, thành 
tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tính. tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp. Này 
các Hiền giả, một vị Tỷ kheo nào sống tỉnh tấn siêng năng... nhẫn trì không phế bỏ các thiện 
pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ 
đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có chánh 
niệm, ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết 
trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ mọi đau khô. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có 


huệ trí... chơi chánh diệt trừ mọi đau khổ. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Như vậy là mười pháp có nhiều tác dụng. 


Kinh Trường Bộ Page 464 of 466 


1) Thế nào là mười ¡ pháp cân phải tu tập? Mười biễn xứ. Một vị nào biết được địa biến xứ: 
trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được thủy biến... Một vị biết được hỏa 
biến... Một vị biết được phong biến... Một vị biết được thanh biến... Một vị biết được hoàng 
biến... Một vị biết được xích biến... Một vị biết được bạch biến... Một vị biết được hư không 
biến... Một vị biết được thức biến xứ: trên dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Như vậy là mười 
pháp cần phải tu tập. 


11) Thể nào là mười pháp cân phải biến tri? Mười xứ: Nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, thanh xứ, nhĩ 
xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ. Như vậy là mười pháp cân được biên tri 


iv) Thể nào là mười pháp cần phải đoạn írừ? Mười tà pháp: Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Như vậy là mười pháp cần 
được đoạn trừ. 


v) Thế nào là mười pháp chịu phản tai hại? Mười bất thiện nghiệp đạo: Sát sanh, thâu đạo, 
tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ÿ ngữ, tham, sân, tà kiến. Như vậy là mười pháp 
chịu phần tai hại. 


vì) Thế nào là mười pháp hướng đến thù thắng? Mười thiện nghiệp đạo: Ly sát sanh, ly 
thâu đạo, lỳ tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly sỉ. 
Như vậy là mười pháp hướng đến thù thắng. 


vii) Thể nào là mười pháp. rất khó thể nhập? Mười thánh cư: Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ 
kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi, một hộ trì, thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều, 
đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ 
thiện giải thoát. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo đoạn trừ năm chỉ? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ 
kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn 
trừ nghỉ. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ năm chỉ. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị IM kheo đầy đủ sáu chỉ? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ 
kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có phật ý ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tại 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vỊ... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có 
thích ý. không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ 
kheo đây đủ sáu chi. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo một hộ trì? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo 
thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo một hộ trì. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo có thực hiện bốn y? Này các Hiền giả,vị Tỷ kheo 
sau khi suy tư, thọ dụng một pháp; sau khi suy tư, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư, đoạn 
trừ một pháp; sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo 
thực hiện bôn y. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các Hiền giả, ở đây, tất 
cả những giáo điều thông thường mà các vị Sa môn thông thường chủ trương, vị Tỷ kheo 


đều loại bỏ, phóng xả. Này các Hiền giả, như vậy gọi là Tỷ kheo loại bỏ các giáo điều. 


Này các Hiên giả, thê nào là vị Tỷ kheo đoạn tận các mong câu? Này các Hiên giả, ở đây, vị 


Kinh Trường Bộ Page 465 of 466 


Tỷ kheo đoạn trừ các mong câu về dục vọng, đoạn trừ các mong câu về hiện hữu, làm cho 
an tịnh các mong câu về phạm hạnh. Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo đoạn tận các 
mong câu. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo, tâm tư không trệ phược? Này các Hiền giả, ở đây, 
vị Tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư 
não hại. Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo, tâm tư không trệ phược. 


Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ kheo, thân hành được khinh an? Này các Hiền giá, ở đây, 
vị Tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, 
không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các Hiền giả, như vậy vị Tỷ- kheo thân hành 
được khinh an. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ- kheo, tâm thiện giải thoát? Này các Hiền giả, ở đây, vị 
Tỷ- kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi sĩ. Này các 
Hiên giả, như vậy vị Tỷ kheo tâm thiện giải thoat. 


Này các Hiền giả, thế nào là vị Tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ- 
kheo biết rằng: “Tham tâm của ta đã được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến 
chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai”. VỊ ấy biết rằng: “Sân 
tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, 
không có khả năng sanh khởi trong tương lai”. VỊ â ấy biết rằng: “Si tâm của ta đã đoạn trừ, 
cắt tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh 
khởi trong tương lai. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo tuệ thiện giải thoát. 


Như vậy là mười pháp rất khó thể nhập. 


VIH) Tì hế nào là mười ¡ pháp cân được sanh khởi? Mười tưởng: Bắt tịnh tưởng, tử tưởng, thực 
yêm ly tưởng, nhút thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, 
vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là mười pháp cần 
được sanh khởi. 


ix) Thế nào là mười pháp cân được thắng tri? Mười đoạn tận sự: Tà kiến do chánh kiến 
đoạn tận; do duyên tà kiên, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận; do 
duyên chánh kiến các thiện pháp được tăng cường, viên mãn; tà tư duy do chánh tư duy 
đoạn tận... tà ngữ do chánh ngữ đoạn tận... tà nghiệp cho chánh nghiệp đoạn tận... tà mạng 
do chánh mạng đoạn tận... tà niệm do chánh niệm đoạn tận... tà định do chánh định đoạn 
tận... tà trí do chánh trí đoạn tận... tà giải thoát do chánh giải thoát đoạn tận... do duyên tà 
giải thoát, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận; do duyên chánh giải 
thoát, các thiện pháp này được tăng cường, viên mãn. Như vậy là mười pháp cần được 
thắng tri. 


x) Thế nào là mười pháp cần được chứng ngộ? Mười vô học pháp: Vô học Chánh tri kiến, 
vô học Chánh tư duy, vô học Chánh ngữ, vô học Chánh nghiệp, vô học Chánh mạng, vô học 
Chánh tình tân, vô học Chánh niệm. vô học Chánh định, vô học Chánh trí, vô học Chánh 
giải thoát. 


Như vậy là mười pháp cần được chứng ngộ. 


Như vậy một trăm pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác được 


Kinh Trường Bộ Page 466 of 466 


Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. 
Như vậy tôn giả Sàriputta thuyết giảng. Các vị Tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Sàriputta. 
-00Ö0o0- 


Source: Cø¡+ Đường Giải Thoát: hf(p:⁄50ww.budsas.org, Compiled into Acrobat format by: Lø£siMedia. Nef 


